TS. NGUYÊN XUÂN MINH 


LỊCH SỬ VIỆT NAM 
1945 - 2000 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC - 2006 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: 
NGÔ TRẢN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập : 
NGUYÊN QÚY THAO 
Chịu trách nhiệm nội dung: 


Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc NXBGD tại TP. Hà Nội 
NGUYÊN XUÂN HÒA 


Biên tập nội dung và sửa bản Im : 
TRẢN THÁI HÀ 
Trình bày bìa: 
NGUYÊN MẠNH HÙNG 
Chế bản: 
GIA HƯNG 


ĐƠN VỊ LIÊN DOANH IN VÀ PHÁT HÀNH: 
TRUNG TÂM SÁCH KHUYÉÊN HỌC TẠI TP. HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cách mạng tháng tắm năm 1945 thành công đã mở ra một kỉ 
nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong hơn 60 năm 
qua, nhân dân ta đã đấu tranh oanh liệt giành độc lập tự do, 
thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo nên 
những biến đổi rất to lớn và sâu sắc bộ mặt của đất nước. 


Việc nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 
đến năm 2000 có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc, bởi lẽ 
thời kì này giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử phát triển của 
dân tộc Do vậy, từ trước tới nay, nhiễu tập giáo trình và các 
sách chuyên khảo về thời kì lịch sử này đã được lần lượt công 
bố, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy ở các trường sư 
phạm và khoa học xã hội nhân văn. Tuy nhiên, trên nên chung 
của một chương trình thống nhất, mỗi trường đều có những yêu 
câu cụ thể riêng, nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo của nhà 
trưởng. 


1 ập Giáo trình Lịch sử Việt Nam 1945 - 2000 được biên soạn 
nhăm phục vụ yêu câu đảo tạo của Trường Đại học Sư phạm - 
Đại học Thái Nguyên. 


Căn cứ vào phương hướng cơ bản của chương trình giảng 
dạy Lịch sử Việt Nam trong các Khoa Lịch sử ở các trường Đạt 
học Sư phạm nước ta hiện nay tập Giáo trình Lịch sử Việt Nam 
1945 - 2000 được biên soạn một cách hệ thống, tương đối toàn 
diện về các mặt kinh tế, chính trị, quân sự, văn hoá, xã hội và 
mang tính cập nhật. Những sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra 
trên địa bàn miễn núi phía Bắc được tác giả trình bày khá cụ 
thể, giúp cho sinh viễn có điễu kiện thuận lợi trong học tập và 
nghiên cứu. Một số sự kiện lịch sử và nhận định theo quan điểm 
mới cũng được thể hiện trong tập Giáo trình này. 

Nói dung chương trình Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến 
năm 2000 gốm 9 đơn vị học trình (135 tiết), được cấu trúc thành 


3 


3 phân: 


Phân I: Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp 
xám lược (1945 - 1954), gôm 4 đơn vị học trình (60 tiết). 


Phân 1H: Việt Nam trong kháng chiến chồng MT cứu nước 
(1954 - 1975), gôm 4 đơn vị học trình (60 tiết). 


Phân HII: Việt Nam trong thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa (1975 - 2000), gồm 1 đơn vị học trình (15 tiết). 
Lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 chứa đựng nội 
dung rất rộng lớn và phong phú, trong đó có nhiễu vấn đề còn 
mang tính thời sự. 


Trong quá trình hoàn thiện tập Giáo trình này, chúng tôi đã 
nhận được những ý kiến đóng góp hết sức quý báu của một số 
đông nghiệp, đặc biệt là của PGS.TS Trân Bá Đệ. Chúng tôi 
chân thành cảm ơn. 


Mặc dù đã có nhiều có gắng, song với khả năng có hạn nên 
trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những 
thiếu sót và hạn chế. Hi vọng sẽ nhận được ý kiến đóng góp 
chân thành của các bạn đông nghiệp và sinh viên để có những 
tập giáo trình mới đạt chất lượng cao hơn. 

Thái Nguyên, tháng 10 năm 2006 


Tác giả 


PHẢNI 


XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYÈN CÁCH MẠNG, 
KHÁNG CHIẾN CHÓNG THỰC DẪN PHÁP GLÀNH VÀ 
BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (1945 - 1954) 


Chương I 


VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH 
MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946) 


Chương I nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản của Lịch sử 
Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng 
chiến. Thời gian này, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn thử 
thách. Xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ dân 
chủ nhân dân, diệt giặc đói, diệt giặc dốt, khắc phục khó khăn về 
tài chính là những nhiệm vụ cấp bách lúc này cần được giải 
quyết đồng thời với đấu tranh chống ngoại xâm, nội phản để bảo 
vệ chính quyền, giữ vững thành quả cách mạng và chuẩn bị cho 
cuộc chiến đâu lâu dài chống thực dân Pháp về sau. 


I- Tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai và 
Cách mạng tháng Tám 1945. 


Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một loạt nước ở Trung, 
Đông Âu được giải phóng, lập nên chế độ dân chủ nhân dân và 
từng bước tiễn lên chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội từ một 
nước là Liên Xô đã trở thành hệ thống thế giới gồm nhiều nước 
và là chỗ dựa vững chắc cho phong trào đấu tranh vì hoà bình, 
độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 


Cùng với sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế BIỚI, 
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nhiều nước châu Á, 
châu Phi cũng ngày một dâng cao. Nhân dân các nước Lào, 
Campuchia, Mianma, Inđônêxia, Philíppin, Malaixia... đứng lên 
đấu tranh chống thực dân Anh, Pháp, Mĩ, Hà Lan... giành độc 
lập. Lực lượng cách mạng Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh 
đạo đã giải phóng được một phần lục địa phía Bắc với gần 100 
triệu dân (trong tổng số 450 triệu), nhưng lực lượng phản cách 
mạng Quốc Dân đảng do Tưởng Giới Thạch cầm đầu vẫn còn 
khá mạnh (1,6 triệu quân) và cuộc nội chiến giữa hai lực lượng 
bắt đầu diễn ra quyết liệt. 


Ở châu Âu, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở một số 
nước, như Pháp, Ý. .., giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân 
dân lao động đấu tranh đời các quyền dân sinh, dân chủ, đòi 
tăng lương, giảm giờ làm, ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân 
dân các nước thuộc địa. Sau Chiến tranh, trong khi nên kinh tế 
của các nước tư bản châu Âu bị tàn phá nặng nề, thì Mĩ trở 
thành một nước mạnh nhất về kinh tế (chiếm 52% tổng sản 
phẩm xã hội của thế giới) và nắm độc quyền vũ khí hạt nhân. 
Với sức mạnh về kinh tế, khoa học - kĩ thuật và quân sự đề quốc 
Mĩ ráo riết thực hiện âm mưu làm bá chủ thế giới. Cùng với việc 
tăng cường chạy đua vũ trang, cuộc "chiến tranh lạnh" do Mĩ 
gây ra nhằm chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
diễn ra ngày càng quyết liệt. 


Như vậy, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mâu thuẫn chủ yếu 
giữa một bên là hệ thống xã hội chủ nghĩa cùng các lực lượng 
đấu tranh cho độc lập dân tộc dân chủ, hoà bình và tiễn bộ xã 
hội với một bên là phe đề quốc do Mĩ cầm đầu nổi lên ngày 
càng sâu sắc. Tất cả tình hình trên đã tác động trực tiếp đến cuộc 
đấu tranh bảo vệ độc lập của nhân dân Việt Nam. 


Sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945, dân tộc Việt Nam 
bước vào kỉ nguyên mới - k/ nguyên độc lập tự do. Nhân dân 
Việt Nam trở thành người làm chủ đât nước, làm chủ xã hội và 


6 


bước đầu được hưởng những quyên lợi do cách mạng đem lại. 
Họ hiểu rõ giá trị thiêng liêng của những quyền lợi ấy, một lòng 
gắn bó và quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng. Đây chính 
là nguồn sức mạnh vô tận giúp cho Nhà nước cách mạng còn 
đang trong thời kì trứng nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 


Sau Cách mạng tháng Tám, Mặt trận Việt Minh phát triển rất 
nhanh chóng. Các Hội Cứu quốc trong công nhân, nông dân, 
thanh niên, phụ nữ được tổ chức thống nhất trong cả nước. 
Nhiều Hội Cứu quốc mới ra đời, tập hợp thêm những tầng lớp 
yêu nước còn đứng ngoài Mặt trận, như Công thương Cứu quốc, 
Phật giáo Cứu quốc, Đoàn Hướng đạo Cứu quốc, Đoàn sinh 
viên Cứu quốc... Mặt trận Việt Minh thực sự trở thành ngọn cờ 
đoàn kết toàn dân rộng rãi, giữ vai trò rất quan trọng trong cuộc 
đấu tranh bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân. 


Thực hiện chủ trương vũ trang toàn dân, nhân dân ta tích cực 
xây dựng lực lượng. Chỉ trong thời gian ngăn, lực lượng vũ 
trang bao gồm các đơn vị Giải phóng quân và các đội tự vệ 
chiến đấu phát triển nhanh chóng. Dù trang bị vũ khí còn rất thô 
sơ và thiếu thốn, lại chưa có nhiều kinh nghiệm tác chiến, nhưng 
cán bộ và chiến sĩ trong các đơn vị vũ trang đều có tỉnh thần 
chiến đấu đũng cảm, là lực lượng chủ chốt trong cuộc đấu tranh 
bảo vệ chính quyền cách mạng. 


Trải qua 15 năm đấu tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo 
(1930 - 1945), truyền thống đoàn kết, bất khuất của dân tộc ta 
càng được phát huy cao độ; Đảng ta ngày càng trưởng thành, bắt 
rễ sâu vào quần chúng và thêm dày dạn kinh nghiệm lãnh đạo. 
Sau khi đất nước được độc lập, Đảng kịp thời mở rộng đội ngũ, 
đạo tạo cán bộ, tăng cường sự lãnh đạo trên mọi mặt hoạt động, 
chuẩn bị tổ chức cho toàn dân bước vào cuộc đấu tranh mới. 

Đứng đầu Đảng và Nhà nước cách mạng là vị lãnh tụ thiên 
tài, có uy tín tuyệt đối trong toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tượng trưng cho linh hoa của dân tộc, cho ý chí kiên cường, bất 
khuất của nhân dân Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng 

Vị 


phong phú cùng với uy tín rộng lớn của Người là ngọn cờ tập 
hợp các tâng lớp nhân dân xung quanh Đảng và Chính phủ. 


Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, Nhà nước cách 
mạng Việt Nam, ngay sau khi ra đời, đã phải đứng trước một 
tình thê hêt sức hiêm nghèo. 


Nền kinh tế nước ta chủ yếu là nông nghiệp với trình độ lạc 
hậu, bị chiến tranh tàn phá rất nặng nê, thiên tai thường xuyên 
xảy ra. Trận lụt lớn hồi tháng 8 - 1945 làm vỡ đê ở 9 tỉnh Bắc 
Bộ, khiến 1/3 diện tích canh tác bị hư hại nặng. Sự thiệt hại do 
trận lụt này gây ra ước tính khoảng 2.000 triệu đồng, tương 
đương khoảng 3 triệu tạ gạo (theo giá lúc đó). Ba tỉnh vùng Bắc 
Trung Bộ là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng bị mất mùa 
trên khoảng một nửa diện tích. Sau lụt là hạn hán kéo dài làm 
cho 50% diện tích ruộng đất ở Bắc Bộ không cày cấy được. Các 
ngành kinh tế bị đình đốn nghiêm trọng. Nhiều cơ sở công 
nghiệp chưa đi vào hoạt động. Hàng vạn công nhân thất nghiệp. 
Riêng ngành khai mỏ than, năm 1940 có 39.500 công nhân, khai 
thác được 2.500.000 tấn; đến năm 1945 chỉ còn lại 4.000 công 
nhân với sản lượng khai thác là 231.000 tấn'. Việc buôn bán với 
nước ngoài hầu như bị đình trệ. Hàng hoá trên thị trường khan 
hiếm. Nguy cơ nạn đói mới xuất hiện trong khi hậu quả nạn đói 
lớn do Nhật - Pháp gây ra từ cuối năm 1944 đầu năm 1945 vẫn 
chưa được khắc phục. Đời sống nhân dân bị đe doạ nghiêm 
trọng. 


Nền tài chính của Nhà nước cách mạng trong buổi đấu hết 
sức kiệt quệ. Ngân sách quốc gia lúc đó chỉ có 1.230.000 đồng, 
trong đó quá nửa là tiền rách. Các khoản thu từ thuế giảm sút. 
Thuế quan là một nguồn thu chính, chiếm 3/4 ngân sách Đông 
Dương, giờ đây sụt hắn xuống. Một số chính sách thuế mới do 


Chính phủ ban hành nhằm giảm nhẹ sự đóng góp của nhân dân 





1. Ban chỉ đạo biên soạn Lịch sử Chính phủ: Lịch sử Chính phú Việt Nam 
1945 - 1955. Hà Nội 2004, tr. 36. 
S 


(bãi bỏ thuế thân, thuế môn bài, 

thuế xe tay, xe đạp, miễn thuế điền thổ cho những vùng bị 
ngập lụt và giảm 20% trong toàn quốc...) cũng làm cho nguồn 
thu ngân sách giảm xuống rất nhiêu. Trong khi nguồn thu quá ít 
óỏi không thê đáp ứng được nhu cầu chỉ lớn thì Nhà nước lại 
chưa nắm được Ngân hàng Đông Dương. Bên cạnh đó, khi kéo 
vào nước ta, quân Tưởng lại tung ra trên thị trường giấy bạc 
"Quan kim" và "Quốc tệ" đã mất giá trị, càng làm cho tình hình 
tài chính và thương mại thêm phức tạp. 


Cùng với khó khăn về kinh tế, tài chính, chế độ thực dân - 
phong kiến để lại một di sản văn hoá hết sức lạc hậu. Thực dân 
Pháp chăm lo xây dựng nhà tủ hơn là trường học. Vì thế, hơn 
90% dân số nước ta mù chữ. Trước năm 1945, cả nước ta chỉ có 
737 trường tiêu học với khoảng 623.000 học sinh, 65 trường cao 
đẳng tiểu học với 16.700 học sinh và chỉ có 3 trường phổ thông 
trung học với 652 học sinh. Bên cạnh nạn thất học là các tệ nạn 
xã hội như cờ bạc, nghiện hút... tồn tại rất phổ biến. Bệnh dịch 
hoành hành ở nhiều nơi... 


Trong khi đó, chính quyền cách mạng mới ra đời, chưa có 
kinh nghiệm quản lí. Ở một số nơi, chính quyền chưa nằm trong 
tay những người cách mạng. Quân đội thường trực đang trong 
quá trình xây dựng, chưa được huấn luyện bao nhiêu. Phần lớn 
cán bộ chỉ huy chưa có hiểu biết về quân sự và kinh nghiệm 
chiến đấu. Trang bị vũ khí rất thô sơ và thiếu thốn, chủ yếu là 
giáo mác, dao găm, mã tấu, một ít súng trường, súng máy. 


Mặt trận dân tộc thống nhất tuy phát triển rộng rãi, nhưng 
chưa được củng cố vững chắc; kẻ thù lại đang ra sức thực hiện 
âm mưu chia rẽ, lôi kéo... Do đó, vấn đề đoàn kết dân tộc, đoàn 
kết tôn giáo đang là những vấn đề lớn được đặt ra rất bức thiết 
lúc đó. 

Nguy cơ lớn nhất đối với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà lúc mới thành lập là nạn ngoại xâm. Ở phía Bắc vĩ tuyến 
160, hơn 20 vạn quân Tưởng đã ô ạt kéo vào nước ta. Núp dưới 

9 


danh nghĩa đại diện lực lượng Đồng minh vào làm nhiệm vụ giải 
giáp quân đội Nhật, quân Tưởng nuôi dã tâm: tiêu diệt Đảng 
Cộng sản Đông Dương, phá tan Việt Minh, lật đỗ Chính phủ Hô 
Chí Minh và dựng lên một chính quyên tay sai. Bởi vậy, khi vào 
nước ta, quân Tưởng kéo theo các tổ chức phản cách mạng như 
Việt Nam Quốc Dân đảng (Việt Quốc) do Nguyễn Tường Tam, 
Vũ Hồng Khanh cầm đầu và Việt Nam cách mạng đồng minh 
hội (Việt Cách) do Nguyễn Hải Thần cầm đầu. Quân Tưởng 
buộc Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thực hiện chế độ 
trưng thu lương thực để mỗi tháng phải cung cấp cho chúng 
10.000 tấn gạo, trong khi nhân dân Bắc Bộ đang phải chịu hậu 
quả nạn đói khủng khiếp chưa từng có trong lịch sử đất nước. 
Dựa vào quân Tưởng, các tổ chức Việt Quốc, Việt Cách ra sức 
chống phá chính quyền cách mạng. Chúng tiến hành nhiều hoạt 
động vu cáo, nói xấu Việt Minh, ngang nhiên đòi gạt các bộ 
trưởng là đảng viên cộng sản ra khỏi Chính phủ. Chúng còn gây 
Ta các vụ giết người, cướp của, bắt cóc cán bộ, cướp chính 
quyền ở một số địa phương (Yên Bái, Vĩnh Yên, Móng Cái...). 


Ở phía Nam vĩ tuyến 16, tình hình còn nghiêm trọng 
hơn.Thực dân Pháp ngày càng lộ rõ ý đô trở lại xâm chiêm Việt 
Nam. 


Ngày 17-8-1945, Uỷ ban Quốc phòng Pháp quyết định thành 
lập lực lượng viễn chỉnh Pháp ở Viễn Đông (sau đổi là đạo quân 
viễn chinh Pháp ở Viễn Đông) đưa sang Đông Dương. Tướng 
Lơclec (Leclerc) được cử làm Tổng chỉ huy lực lượng lục quân 
Pháp ở Viễn Đông. Đô đốc Đácgiăngliơ (D' Argenlieu) được cử 
làm Cao uỷ kiêm Tổng Tư lệnh Hải quân Pháp ở Viễn Đông. Uỷ 
ban hành động giải phóng Đông Dương được cải tổ thành Uỷ 
ban Đông Dương do Đờ Gôn (De Gaulle) làm Chủ tịch. 

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 nhân dân Việt 
Nam trở thành người làm chủ đất nước. Thực dân Pháp không 
còn chỗ đứng ở Đông Dương nhưng vẫn không chịu từ bỏ âm 
mưu đặt lại ách thống trị thực dân kiểu cũ trên bán đảo này. 


10 


Lơclec đã vạch ra kế hoạch chiếm lại Đông Dương gồm 5 điểm 
như sau: 


I- Dựa vào quân Anh để làm chủ phía Nam vĩ tuyến 16; 


2- Thả dù nhân viên dân sự và lực lượng quân sự xuông miên 
Bắc Việt Nam; 

3- Xác nhận với Đông minh việc duy trì chủ quyên của Pháp 
ở Đông Dương; 


4- Từng bước giành lại những vùng do Trung Quốc kiểm 
SOát; 


5- Tiên hành các cuộc thương thuyết với người bản xứ. 


Thực hiện kế hoạch trên, từ ngày 13 đến ngày 22-8-1945, 
một số tên quan thuộc địa cũ, trong đó có Métxme (Messmer) 
mang danh nghĩa Uỷ viên Cộng hoà Pháp tại Bắc Kì, đã nhảy dù 
xuống miền Bắc nước ta, liên lạc với tàn binh, tù binh, Pháp 
kiều và bọn tay sai nhằm lập lại bộ máy cai trị. Ngày 22-8-1945, 
Xanhtơm! (Sainteny) cùng với một sô sĩ quan Pháp từ Côn Minh 
(Vân Nam) theo phái đoàn đầu tiên của cơ quan tình báo chiến 
lược (OSS) của Mĩ (do Trung uý Patti cầm đầu) đến Hà Nội. 
Cao uỷ Đácgiăngliơ và Tư lệnh tối cao các lực lượng Pháp 
Lơclec đã được lệnh của Đờ Gôn phải tìm cách khôi phục lại 
chủ quyền của Pháp trên các lãnh thổ liên bang Đông Dương mà 
không được cam kết bất cứ điều gì đối với phía Việt Minh. Vào 
thời điểm này, khu vực Bắc Đông Dương kể từ vĩ tuyến l6 trở 
ra có gần 30.000 người Pháp, trong đó có 20.000 người đã bị 
quân Nhật bắt tập trung tại Hà Nội từ ngày 9-3-1945. Xêđi 
(Cédille), Uỷ viên Cộng hoà Pháp tại Nam Đông Dương, nhảy 
dù xuông Hớn Quản, được quân Nhật đưa về Sài Gòn. Hai chiếc 
tàu Pháp chạy trốn Nhật sau cuộc đảo chính 9-3-1945, từ vùng 
biển Quảng Đông trở lại Đông Bắc Việt Nam, đồ quân lên đảo 
Cô Tô và đảo Vạn Hoa. Những toán tàn binh Pháp ở Trung Lào, 
Hạ Lào được tập hợp lại, chiếm đóng một số cao điểm trên các 
trục đường số 7, 8, 9, 12 và dọc biên giới Việt - Lào, làm bàn 


II 


đạp chuẩn bị tiễn sang các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam. 


Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chính phủ, 
Mặt trận Việt Minh cùng chính quyền các cấp lãnh đạo nhân 
dân và lực lượng vũ trang đề cao cảnh giác, tích cực đánh địch, 
bảo vệ quê hương. Ở miền Bắc, cuối tháng 8-1945, những tên 
Pháp nhảy dù xuống các nơi đều bị quân và dân ta chặn đánh. 
Các đơn vị Giải phóng quân Hải Phòng, Quảng Yên chặn đánh 
các tàu Crayxắc (Crayssac) và Phorênôn (Frénohls), tiêu diệt 
địch ở Vạn Hoa và Cô Tô. Ở Bắc Trung Bộ, Giải phóng quân 
Nghệ An và Hà Tĩnh chặn đánh địch trên biên giới Việt - Lào 
tại các vị trí: Mường Xén (Đường số 7), _Napê (Đường số 8), 
Banaphào (Đường số 12). Trên Đường số 9, Giải phóng quân 
Quảng Trị, Thừa Thiên phối hợp với bộ đội Lào đánh địch ở 
Pha Lan, Mường Phin, Đồng Hến, không cho chúng tiến sang 
các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tại miền Nam, Xêđi nhân danh uỷ viên 
Cộng hoà Pháp ở miền Nam Đông Dương đã đàm phán với Uỷ 
ban nhân dân Nam Bộ trên cơ sở nội dung bản Tuyền bồ ngày 
24-3-1945 về vấn để Đông Dương của Đờ Gôn, mà không đề 
cập đến nền độc lập của Việt Nam, nên đã không đạt được kết 
quả. 

Như vậy, âm mưu của thực dân Pháp muốn nhanh chóng 
thiết lập lại nền thống trị ở Đông Dương đã không thực hiện 
được. Đầu tháng 9-1945, Đácgiăngliơ và Lơclec phải điều chỉnh 
kế hoạch: Dựa vào quân Anh gâp rút chiếm Nam Bộ, lấy đó làm 
bàn đạp đánh chiếm phần còn lại của Đông Dương, lập chính 
phủ “Nam Kì tự trị”, thành lập Liên bang Đông Dương. Chúng 
vừa ráo riết chuẩn bị lực lượng, vừa khiêu khích ta để tạo cớ cho 
quân Đồng minh can thiệp. 

Ngày 2-9-1945, trong lúc nhân dân Sài Gòn mít tính mừng 
ngày Độc lập một số lính Pháp núp trong Nhà thờ Đức Bà bắn 
lén vào đám đông, làm 47 người chết, nhiều người bị thương. 
Ngày 4-9-1945, Grêxi (Gracey), Tư lệnh sư đoàn 20 quân đội 
Hoàng gia Anh, trưởng phái bộ Đồng minh, lấy cớ trật tự Sài 


12 


Gòn không đảm bảo, đã hạ lệnh cho tư lệnh quân đội Nhật Bản 
ở Đông Nam À đưa 7 tiêu đoàn từ các tỉnh Nam Bộ về Sài Gòn. 


Hành động khiêu khích của quân Pháp đã gây nên làn sóng 
công phẫn trong các tầng lớp nhân dân. Đêm 4-9, vào lúc 22 
giờ, công nhân Sài Gòn tổ chức cuộc mít tỉnh trước trụ sở Tổng 
Công đoàn Nam Bộ, tuyên thệ trước bàn thờ Tổ quốc: "Quyết 
cùng anh em lao động không nản chí trước khó khăn, không lùi 
bước trước nguy hiểm để cùng đồng bào bảo vệ TỔ quốc, giữ 
gìn non sông"”. Ngày 6-9-1945, phái bộ Anh gồm 30 sĩ quan, do 
một đại tá cầm đầu vừa đến Sài Gòn đã ra lệnh cho quân Nhật 
làm nhiệm vụ cảnh sát trong thành phó, đòi các lực lượng vũ 
trang cách mạng nộp vũ khí. Ngày 12-9, một lữ đoàn thuộc Sư 
đoàn 20 quân đội Hoang gia Anh đến nước ta với nhiệm vụ giải 
giáp quân Nhật và kéo theo sau là một đại đội thuộc Trung đoàn 
bộ binh thuộc địa số 5 của Pháp. 


Tại Sài Gòn, quân Anh ngang nhiên tước vũ khí của quân 
Nhật trang bị cho tù binh Pháp (bị Nhật bắt giam từ sau ngày 9- 
3-1945), dùng quân Pháp thay quân Nhật canh gác một số vị trí. 
..- Những đơn vị nhỏ bộ binh và xe bọc thép của Pháp được tăng 
thêm 1.400 lính do Nhật giam giữ được Anh thả ra và trang bị 
lại. Ngày 14-9, Grêxi ra thông cáo cắm nhân dân ta mang vũ khí 
và biểu tình. Ngày 15-9, y ra lệnh tước vũ khí của lực lượng vũ 
trang Việt Nam. Ngày 17-9, Grêxi lại ra lệnh giới nghiêm, đình 
bản tất cả báo chí ở Nam Bộ. Ngày 19-9, Xem tổ chức họp báo, 
tuyên bố: "Việt Minh không đại diện cho nhán dán Việt Nam và 
bắt lực trong việc giữ gìn trật tự. Pháp có nhiệm vụ lập lại trật 


tự, sau đó sẽ thành lập chính phủ phù hợp với tuyên bố 24-3". 


1 Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp 1945 - 1954. Tập I. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội 1994, tr. 52, 53 
2. Ngày 24-3, Tổng thống Đờ Gôn ra bản tuyên bố nêu rõ chính sách thực 
dân kiêu cũ của Pháp đôi với Đông Dương: 

"Đông Dương sẽ được thành lập theo kiểu liên bang gồm năm xứ khác 


13 


Ngày 20-9, phái bộ Anh tuyên bố giữ quyền kiểm soát Sài Gòn, 
đòi thả những người Pháp đang bị giam giữ, đòi đặt công an của 
Việt Nam dưới quyên chỉ huy của họ và buộc Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà rút hết lực lượng vũ trang ra khỏi thành phó. .. 


Như vậy, có thê thấy với danh nghĩa đại diện lực lượng Đồng 
minh làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ở phía Nam vĩ tuyến 16, 
quân Anh đã dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược 
nước ta. Vào thời điểm này, trên đất nước ta đã có hơn 30 vạn 
quân các nước Anh, Pháp, Tưởng, Nhật cùng nhiều đảng phái 
phản động lăm le lật đồ Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. Chưa bao giờ trên đất nước ta cùng một lúc có nhiều kẻ thù 
xâm lược như vậy. 


Lợi dụng tình hình trên, các thế lực phản động ở trong nước 
bắt đầu nổi dậy hoạt động chống phá chính quyền cách mạng. 
Các phần tử tay sai của thực dân Pháp như Nguyễn Văn Xuân, 
Lê Văn Hoạch, Nguyễn. Văn Thinh, Nguyễn Văn Tâm... mưu 
toan ngóc đầu dậy, chuẩn bị đón chủ cũ trở lại. Nguyễn Tấn 
Cường - một tên mật thám cũ, đứng ra lập “Đảng Nam Kỉ”; 
Nguyễn Văn TỊ lập “Đảng Đông Dương tự trị ", thực hiện âm 
mưu của thực dân Pháp chia cắt Nam Bộ ra khỏi nước Việt Nam 
thống nhất, thành lập "Nưm Kì quốc". Các tổ chức chính trị phản 
động thân Nhật, như Đại Việí cách mạng đảng, Đại Việt quốc 
dân đảng, Đại Việt duy dân đảng... do Trần Trọng Kạn, Trần 
Văn An, Nguyễn Văn Sâm, Ngô Đình Diệm... câm đầu, cũng 
ráo riết hoạt động. Một số phân tử phản động trong các đạo 


nhau (Nam Kì, Trung Kì, Bắc Kì, Cao Miên, Ai Lao). Liên bang Đông 
Dương sẽ cùng với nước Pháp xây dựng thành khối liên hiệp Pháp mà 
quyền đối ngoại sẽ do Pháp đại diện. 


Đông Dương sẽ có một chính phủ liên bang đứng đầu là một viên toàn quyền 
và gôm những bộ trưởng chịu trách nhiệm trước viên toàn quyền đó. Chính 
phủ liên bang sẽ là người trọng tài gồm năm xứ. Bên cạnh viên toàn quyền có 
một hội đồng nhà nước trong đó người Đông Dương chiếm nhiều nhất là 
50% số ghế...". 


14 


Thiên Chúa, Cao Đài, Hoà Hảo... lợi dụng thần quyền và lòng 
sùng đạo của tín đồ để hoạt động chia rẽ, chống phá cách mạng. 
Bọn Torốtxkít - dưới chiêu bài cách mạng triệt để - tung ra 
những khẩu hiệu quá khích: đòi tăng lương ngay cho công nhân; 
đòi tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân; đòi đánh 
đồ tất cả các đề quốc cùng một lúc... Chúng hô hào liên kết thợ 
thuyền và dân cày, đấu tranh ng: tư sản và địa chủ, nhằm phá 
hoại mặt trận đoàn kết dân tộc v.v.. 

Tất cả những khó khăn kể trên trực tiếp đe dọa, đến sự tồn tại 
của Nhà nước cộng hoà non trẻ. Vận mệnh Tổ quốc lúc này như 
ngàn cân treo sợi tóc. Nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho toàn dân ta 
là phải xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền cách mạng. 


H- Bước đầu công cuộc xây dựng và củng cô chính quyên 
cách mạng . 


Ngay sau khi trở về thủ đô Hà Nội, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng đã đề ra phương hướng, biện pháp xây dựng chế độ 
mới và đối phó các lực lượng ngoại xâm. Ngày 28-8-1945, Uỷ 
ban Dân tộc giải phóng Việt Nam tự cải tổ thành Chính phủ lâm 
thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Một số đảng viên cộng 
sản, kê cả Tổng Bí thư Trường Chinh trong Uỷ ban Dân tộc giải 
phóng đã tình nguyện rút lui, nhường chỗ cho một số nhân sĩ 
yêu nước, tiễn bộ tham gia Chính phủ. Thành phần Chính phủ 
lâm thời gồm có 13 Bộ và 15 vị Bộ trưởng, do Hồ Chí Minh làm 
Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Về nguyên tắc, Chính 
phủ lâm thời tiếp thu bộ máy nhà nước cũ, đổi mới một số bộ 
phận, còn lại thì chuyên sang phục vụ chính quyền mới. Chính 
quyên các cấp từ Trung ương xuông đến huyện, xã, quân đội và 
cảnh sát được thay đổi cho phù hợp với chính thể mới là nền 
dân chủ cộng hoà. Nhà nước ban bố Sắc lệnh (số 41/SL ngày 3- 
10-1945) bãi bỏ tất cả các cơ quan thuộc phủ Toàn quyền Đông 
Dương và sáp nhập vào các Bộ của Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà. Bộ máy các ngành được sắp xếp lại, nhưng hầu 


15 


hết các nhân viên vẫn tiếp tục công việc như trước. Ở các địa 
phương, bộ máy chính quyền cũ bị xoá bỏ, Uỷ ban nhân dân 
cách mạng là bộ máy chính quyền mới với lãnh đạo mới. Hầu 
hết các cơ quan, các ngành đều giữ nguyên, hoạt động dưới sự 
điều hành của Uỷ ban nhân dân cách mạng. 


Ngoài những cơ sở đã có sẵn của hệ thống nhà nước cũ, sau 
Cách mạng tháng Tám, yêu cầu xây dựng chế độ mới đòi hỏi 
phải có những tổ chức mới. Ở Trung ương có các Ủỷ ban Quy 
Độc lập, Tuần lễ vàng giải quyết vấn đề tài chính; Tiểu ban 
Canh nông lo việc khai hoang, phục hoá; Uỷ ban Mùa đông binh 
sĩ lo giải quyết vấn đề quân nhu cho bộ đội; Uỷ ban nghiên cứu 
kế hoạch kiến thiết có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển 
đất nước... 


Đề bảo vệ và phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám, 
một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà Chính phủ xác định là 
mở cuộc Tổng tuyển cử, thành lập Chính phủ chính thức, xây 
dựng hệ thống chính quyền hợp pháp từ Trung ương đến địa 
phương. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (3- 
9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề.nghị Chính phủ tổ chức 
cuộc Tổng tuyển cử theo chế độ phổ thông đầu phiếu. Người 
nói: "Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị 
Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với 
chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân gái trai mười tám 
tuổi đều có quyền ứng cử Mp bầu cử, không phân biệt giàu 
nghèo, tôn giáo, dòng giống... 


Chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc 75-11-1945) của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng cũng đề ra 4 nhiệm vụ chủ yếu trước 
mắt của cách mạng là củng cố chính quyền, chống thực dân 
Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân 
dân. Trong bốn nhiệm vụ Ấy, nhiệm vụ bao trùm là củng cố 
chính quyền dân chủ nhân dân. 





1. Hồ Chí Minh: 7oàn iập. Tập 4. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.8. 
16 


1- Về chính trị - quân sự 


Ngày 8-9-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà ra Sắc lệnh số 14 về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc 
hội: "Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên, 
đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước 
công quyên và những người trí óc không bình thường"'. Mọi 
công việc chuẩn bị cho Tổng tuyển cử diễn ra trong điều kiện 
hết sức khó khăn, phức tạp do các lực lượng để quốc và phản 
động trong nước ráo riết hoạt động chống phá. Các tổ chức Việt 
Quốc, Việt Cách đòi phải lập lại Chính phủ, đòi xoá bỏ chế độ 
Uỷ ban nhân dân... Những kẻ cằm đầu Việt Quốc đòi giữ 1⁄3 số 
ghế trong Quốc hội và đòi giữ các Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Giáo dục, Bộ Thanh niên. Họ yêu cầu Việt 
Minh cũng chỉ được giữ 1/3 số ghế trong Quốc hội. Mặt trận 
Việt Minh và Chính phủ lâm thời một mặt kiên quyết bác bỏ các 
yêu cầu phi lí của Việt Quốc, Việt Cách; mặt khác kiên trì và 
khôn khéo tiến hành các cuộc hoà giải, thương lượng, nhân 
nhượng nhằm tạo bầu không khí ôn định đề tiến hành cuộc Tổng 
tuyến cử thành công. 


Đại diện của Mặt trận Việt Minh tiến hành nhiều cuộc tiếp 
xúc với đại diện của Việt Quốc, Việt Cách và đã đi tới những 
cam kết có tính nguyên tắc trên tỉnh thần hợp tác, đoàn kết 
nhằm thực hiện quyền độc lập, ủng hộ Tổng tuyển cử bầu Quốc 
hội. Các bên cũng thoả thuận chấm dứt sự công kích lẫn nhau, 
mở rộng Chính phủ lâm thời, chấp nhận để 70 ghế trong Quốc 
hội không qua bâu cử cho Việt Quốc, Việt Cách”. 

Ngày 1-1-1946, Chính phủ lâm thời cải tổ thành Chính phủ 
liên hiệp lâm thời, trong đó có thêm một số thành viên của Việt 
Quốc, Việt Cách. Chính phủ liên hiệp lâm thời và Việt Minh 





1. Việt Nam dân quốc công báo - Số 1 - 29-9-1945. 
2. Viện Sử học: Lịch sử Việt Nam (9/1945 - 1950), Hà Nội 2005, tr. 44. 
17 


tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị Tống tuyển cử với phương 
châm thực hiện đại đoàn kêt thông nhât dân tộc. 


Ngày 6-1-1946, toàn dân Việt Nam, trong tư thế người làm 
chủ, nô nức tham gia cuộc Tổng tuyển cử. Trong điều kiện thù 
trong, giặc ngoài ra sức chống phá, cuộc Tổng tuyến cử bầu 
Quốc hội thực sự là một cuộc đầu tranh gay go, quyết liệt để xác 
lập quyền làm chủ của nhân dân. 


Tại miền Nam`, trừ tỉnh Tây Ninh không tổ chức được bầu 
cử do chiến sự quá ác liệt, nhân dân ta phải vượt qua bom đạn 
địch để đi bỏ phiếu. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phải hi sinh trong 
khi làm nhiệm vụ Tổng tuyên cử. 


Tại miền Bắc, ở những nơi có quân Tưởng chiếm đóng, các 
đảng phái phản động đe doạ, khủng bố những người đi bỏ phiếu; 
có nơi chúng xông vào cướp hòm phiêu. Nhưng bất chấp sự đe 
doạ và hành động phá hoại của địch, nhân dân ta vẫn hăng hái đi 
làm nghĩa vụ công dân. 


Tính chung trong cả nước, 89% cử tri đi bỏ phiếu, bầu được 
333 đại biểu” đại diện cho các tầng lớp nhân dân khắp ba miền 
Bắc - Trung - Nam tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của 
Nhà nước. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyên cử bầu Quốc hội là 
một đòn giáng mạnh vào âm mưu chia rẽ, lật đồ và xâm lược 
của bọn để quốc, tay sai. Thắng lợi này góp phần nâng cao uy 
tín và địa vị của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên trường 
quốc tế, khơi dậy và phát huy tỉnh thần yêu nước, ý thức làm 
chủ trong mỗi người dân đối với Nhà nước cách mạng. Thắng 
lợi của cuộc bầu cử còn tạo ra cơ sở pháp lí vững chắc cho Nhà 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 





1. Ở miền Nam, do không kịp hoãn, nên vẫn bầu cử vào ngày 23-12-1945. 

2. Trong số này có 57% thuộc các đảng phái, 43% không đảng phái (87% là 
đại biêu công nhân, nông dân, chiên sĩ cách mạng; I0 đại biêu phụ nữ; 34 đại 
biêu dân tộc ít người). 


18 


Sau thắng lợi của cuộc Tổng tuyên cử, tình hình chính trị ở 
nước ta lại có những diễn biến phức tạp. Những hoạt động vũ 
trang xâm lược của thực dân Pháp ở miên Nam ngày càng lan 
rộng. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta gặp nhiều khó khăn. Ở 
miền Bắc, quân Pháp từ Vân Nam kéo vào Lai Châu, Tuần 
Giáo, Điện Biên. Lợi dụng tình hình này, các tổ chức Việt Quốc, 
Việt Cách gây sức ép với chính quyền cách mạng, đòi giải tán 
Chính phủ liên hiệp lâm thời và thành lập ngay Chính phủ liên 
hiệp quốc gia chính thức mà không chờ Quốc hội họp. Pháp và 
Tưởng đã thoả hiệp với nhau để quân Pháp thay thế quân 
Tưởng. 


Trong bối cảnh đó, ngày 2-3-1946, gần 300 đại biểu Quốc 
hội đã họp kì thứ nhất tại Nhà hát lớn Hà Nội. Do tình thế đặc 
biệt cần phải nhân nhượng, Quốc hội biểu quyết tán thành đề 
nghị của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh là mở rộng thêm 70 đại biểu của Việt Quốc, 
Việt Cách không qua bầu cử, theo như sự thoả thuận giữa Việt 
Minh, Việt Quốc và Việt Cách ngày 23-12-1945. 


Quốc hội khẳng định thành tích của Chính phủ lâm thời trong 
thời gian đầu xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Đồng thời, Quốc hội quyết định thành lập Chính phủ liên hiệp 
kháng chiến gồm 10 Bộ, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch 
và Nguyễn Hải Thần làm Phó Chủ tịch. 


Kì họp thứ nhất Quốc hội khoá I đã bầu Ban Thường trực 
Quốc hội (gồm 15 uỷ viên chính thức và 3 uỷ viên dự khuyết), 
do Nguyễn Văn Tố làm Trưởng ban, Phạm Văn Đồng và Cung 
Đình Quỳ (Việt Quốc) làm Phó ban; Cố vấn đoàn do có vấn tối 
cao Nguyễn Vĩnh Thụy đứng đầu; Kháng chiến uỷ viên Hội do 
Võ Nguyên Giáp làm Chủ tịch, Vũ Hồng Khanh làm Phó Chủ 
tịch. Quốc hội cũng bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp do Chủ tịch 
Hồ Chí Minh làm Trưởng ban. Bộ máy Nhà nước ở Trung ương 
được hoàn thiện và củng cỗ một bước, có đầy đủ uy tín hiệu lực 
để lãnh đạo nhân dân tham gia kháng chiến, kiến quốc, thực 


19 


hiện mọi chức năng đối nội và đối ngoại. Tại kì họp đầu tiên (4- 
3-1946), Chính phủ liên hiệp kháng chiên đã quyêt định một sô 
chính sách đôi nội và đôi ngoại: 

Về đối nội: 

E Các đảng phái chặt chẽ đoàn kết, ngôn luận, hành động 
nhât trí đê phụng sự quôc gia. 


2- Sinh mệnh và tài sản của tât cả công dân Việt Nam và kiêu 
dân ngoại quôc được hoàn toàn bảo đảm. 


3- Hành chính và quân đội phải thống nhất về tài chính, kinh 
tê tập trung. 


4- Mọi lực lượng của quốc dân được huy động đề dùng trong 
việc kháng chiên kiên quôc và toàn thê nhân dân, nhât là những 
người làm việc công phải tuân theo kỉ luật. 

Về đối ngoại: 


I- Đôi với các nước Đông minh, nước Việt Nam bao giờ 
cũng chủ trương thân thiện, nhật là đôi với Trung Hoa. 


2- Đối với các quốc gia nhược tiêu đang đấu tranh giành độc 
lập thì dân tộc Việt Nam rât đông tình. 


3- Đối với nhân dân Pháp, dân Việt Nam không thù hẵn, 
song cực lực phản đối chế độ thực dân và cương quyết giữ 
quyên độc lập. Chính phủ Việt Nam chỉ nhận điều đình với 
Chính phủ Pháp theo nguyên tắc "Dân tộc tự quyết" của Hiến 
chương Đại Tây Dương'. Sau tám tháng hoạt động của Quốc hội 
và Chính phủ liên hiệp kháng chiến, kế từ cuộc họp thứ nhất của 
Quốc hội (3-1946), dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, cách mạng Việt Nam đã vượt qua được nhiều khó 
khăn và tiễn bước vững chắc. 


Trong hoàn cảnh Ấy, Quốc hội họp kì thứ hai tại thủ đô Hà 





1. Lịch sử Quốc hội Việt Nam 1946 - 1960. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 
2000, tr. 82-83 
20 


Nội, từ ngày 28-10 đến 9-11-1946. Tham dự cuộc họp có 290 
đại biểu. Một số đại biểu ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ không ra 
họp được. Hầu hết các đại biểu của Việt Quốc, Việt Cách đã 
chạy theo quân Tưởng hoặc bị cơ quan an ninh quốc gia trừng 
trị vì tội phản bội Tổ quốc. 


Quốc hội đã thảo luận các báo cáo của Chính phủ, thông qua 
các nghị quyết về nội trị, ngoại giao; thông qua Dự án Luật Lao 
động, Hiến pháp, lập Chính phủ mới và bầu Ban Thường trực 
Quốc hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh được Quốc hội uỷ nhiệm đứng ra 
thành lập Chính phủ mới theo nguyên tắc đoàn kết và tập hợp 
nhân tài, không phân biệt đảng phái. Người tuyên bố trước Quốc 
hội: “Lần này là lần thứ hai mà Quốc hội giao phó cho tôi phụ 
trách Chính phủ một lắn nữa. Việt Nam chưa được độc lập, chưa 
được thống nhất thì bất kì Quốc hội uỷ cho tôi hay cho ai cũng 
phải gắng sức mà làm. Tôi xin nhận": "Chính phủ sau đây phải 
là một chính phủ toàn dân đoàn kết và tập hợp nhân tài không 
đảng phái. Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước Quốc dân, 
trước thế giới: Tôi chỉ có một đảng - Đảng Việt Nam", "Chính 
phủ sau đây phải là một chính phủ liêm khiết,... một chính phủ 
biết làm việc, có gan góc, quyết tâm để vào mục đích: Trong thì 
kiến thiết, ngoài thì tranh thủ độc lập và thống nhất của nước 
nhà" 


Ngày 3-11-1946, Quốc hội biểu quyết tán thành chính phủ 
mới do Hồ Chí Minh thành lập, gôm có 14 thành viên. Hô Chí 
Minh làm Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 


Ngày 9-11-1946, Quốc hội thông qua bản Hiến pháp nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đó là "bản hiến pháp đầu tiên 
trong lịch sử nước nhà. Bản Hiến pháp còn là một vết tích lịch 
sử đầu tiên trong cõi Á Đông... Bản hiến pháp đó chưa hoàn 
toàn nhưng nó đã làm nên theo một hoàn cảnh thực tế. Hiến 


1. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Tập 4. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, tr. 427, 440 
21 


pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập, dân 
tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do..., phụ nữ Việt Nam đã 
được ngang hàng với đàn ông để được hưởng chung mọi quyên 
tự đo đó của một công dân. Hiến pháp đó đã nêu một tinh thần 
đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc Việt Nam và một tinh thần 
liêm khiết, công bình của các giai cấp", 


Hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân ở các địa phương 
cũng được củng có và kiện toàn từng bước. Trong một thời gian 
ngăn sau ngày Tổng tuyến cử, hầu hết các địa phương thuộc Bắc 
Bộ và Trung Bộ đều tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân ở cấp xã 
và tỉnh. Uỷ ban hành chính các cấp cũng được thành lập thay 
cho Uỷ ban nhân dân lâm thời. 


Cuộc Tổng tuyên cử bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 
cấp là cuộc vận động chính trị rộng lớn, cuộc biểu dương sức 
mạnh và ý chí sắt đá của khối đoàn kết toàn dân, đã khơi dậy và 
phát huy tính thần yêu nước, ý thức làm chủ đất nước, nghĩa vụ 
đối với Tổ quốc của mỗi công dân và toàn dân. Thắng lợi cuộc 
Tổng tuyên cử đã tạo cơ sở 

pháp lí vững chắc cho Nhà nước cách mạng thực hiện nhiệm 
vụ đối nội, đối ngoại trong thời kì mới, đồng thời góp phần nâng 
cao uy tín của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên trường 
quốc tế. 


Đề tăng cường sức mạnh của Nhà nước cách mạng, vấn đề 
mở rộng khối đoàn kết toàn dân được đặt ra cấp bách. Các tổ 
chức Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh được xây dựng rộng 
khắp, tập "hợp thêm nhiều tầng lớp xã hội tham gia. Tuy nhiên, 
lúc này vẫn có một số tầng lớp và cá nhân yêu nước còn đứng 
ngoài Mặt trận Việt Minh. 


Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28-5-1946, 
Hội Liên hiệp Quôc dân Việt Nam (Liên Việt) được thành lập. 


2 


Hội chủ trương đoàn kết tất cả các đảng phái yêu nước, đồng 
bào yêu nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, xu hướng 
chính trị, chủng tộc ... để làm cho nước Việt Nam Độc lập - 
Thống nhất - Dân chủ - Phú cường. Một số đoàn thể quần chúng 
lần lượt ra đời như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (27-5- 
1946), Đảng Xã hội Việt Nam (22-7-1946), Hội Liên hiệp phụ 
nữ Việt Nam (20-10-1946). 


Đứng trước âm mưu và hành động xâm lược của bẻ lũ đề 
quốc, Đảng rất coi trọng nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân và củng cố quốc phòng. Khắp. nơi trên đất nước ta, 
một phong trào luyện tập quân sự, tìm sắm vũ khí diễn ra sôi 
nổi. Các đội tự vệ ra đời từ trong phong trào toàn dân chuẩn bị 
khởi nghĩa và là lực lượng xung kích của toàn dân nổi dậy giành 
chính quyên thời kì Tổng khởi nghĩa tháng Tám, nay được củng 
cố và mở rộng, đã trở thành công cụ sắc bén để bảo vệ chính 
quyền cách mạng ở cơ sở. Các đơn vị Việt Nam giải phóng quân 
thành lập trên cơ sở thống nhất Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân và Cứu quốc quân (5-1945), đã được chấn chỉnh, 
mở rộng và nay đôi thành Vệ quốc đoàn (9-1945)'. Đây là đội 
quân chính quy của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 
Các đơn vị bảo an binh bị giải thể. Ngày 15-9-1945, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kí 
sắc lệnh thành lập Ngành Quân giới và tháng 10-1945, thành lập 
các chiến khu IV, II”. Tháng 12-1945, Uỷ ban Kháng chiến 
miền Nam ra đời. 


Tháng 1-1946, Quân uỷ Trung ương được thành lập để giúp 
Trung ương Đảng lãnh đạo công tác quân sự. Tât cả các khu 





1. Ngày 22/5/1946. Chính phủ ra sắc lệnh đôi Vệ quốc đoàn thành Quân đội 
quôc gia Việt Nam. 
2. Chiến khu III gồm: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Kiến An, Quảng 
Yên, Hải Ninh, Hải Phòng. Chiến khu IV gồm: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. 

23 


phó, thôn, xã đều thành lập các đơn vị tự vệ và tự vệ chiến đấu. 
Trên cơ sở đó, những chiến sĩ có giác ngộ chính trị, có tính thần 
chiến đấu được tuyển chọn đề bổ sung cho các đơn vị bộ đội tập 
trung. Dù vũ khí trang bị thô sơ và thiếu thốn, kinh nghiệm 
chiến đấu còn ít, nhưng đây là đội quân cách mạng của công - 
nông, có sức chiến đấu rất cao. 


2- Về kinh tế - tài chính 


Một trong những nhiệm vụ cấp bách trước mắt của chính 
quyền cách mạng sau khi thành lập là phải nhanh chóng đây lùi 
nạn đói, từng bước ô ổn định và cải thiện đời sống nhân dân. Giải 
quyết nạn đói không chỉ có ý nghĩa về kinh tế, mà còn bao hàm 
ý nghĩa chính trị rất sâu sắc. 


Trong phiên họp đầu tiên (3-9-1945), Hội đồng Chính phủ 
lãm thời đã bàn biện pháp chống đói. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề 
nghị nhiều biện pháp (tổ chức lạc quyên, lập hũ gạo cứu đói...) 
và kêu gọi đồng bào cả nước nhường cơm sẻ áo. Người nói: 
"Lúc chúng ta nâng bát cơm ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta 
không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước và 
tôi xin thực hành trước, cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi 
tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân 
nghèo"! 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và noi 
gương Người, khắp cả nước, nhân dân ta lập bữ gạo cứu đói, tổ 
chức øgảy đông tâm đề góp gạo cứu đói. Truyền thống đồng 
cam cộng khổ, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong đồng bào 
được phát huy cao độ. 


Đề dồn lương thực cho việc cứu đói, Chính phủ ban hành các 
biện pháp hành chính như cắm dùng lương thực vào việc nấu 
rượu, xoá bỏ mọi cản trở trong lưu thông gạo giữa các vùng 





1. Hồ Chí Minh: 7oàn tập. Tập 4. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1995, tr. 
31. 


24 


trong nước, cắm đầu cơ tích trữ thóc gạo, thành lập Uỷ ban tối 
cao tiếp tế và cứu tế của Chính phủ. Việc chuyên chở gạo từ các 
tỉnh ở Nam Bộ và Trung Bộ ra Bắc Bộ được thực hiện khẩn 
trương. Chí tính trong 3 tháng cuối năm 1945, đã có khoảng 700 
tấn gạo được chuyền ra Bắc Bộ, kịp đem đến các địa phương để 
cứu đói. 

Biện pháp cơ bản để giải quyết tận gốc nạn đói là tăng gia 
sản xuất Khẩu hiệu "Tăng gia sản xuất! Tặng gia sản xuất ngay! 
Tăng gia nnH xuất nữa!", "Không đề một tắc đât bỏ hoang", "Tắc 
đất tắc vàng"... trở thành hành động thực tế của toàn Đảng, toàn 
dân. Khắp nơi, từ đồng bằng đến miền núi, đều dấy lên phong 
trào thi đua sản xuất Chính phủ đã lập ra Uỷ ban Trung ương 
phụ trách vấn đề sản xuất Tờ báo Tác đá: ra đời nhằm tuyên 
truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân thực hiện tăng gia sản 
xuất. Diện tích ruộng đất hoang, hoá được khai khẩn và nhanh 
chóng đưa vào trồng trọt. Toàn bộ đê đập ở 9 tỉnh bị lụt phá vỡ 
(Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Phú Thọ, 
Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình) được bồi đắp lại. Giai cấp 
công nhân, các đơn vị bộ đội, cán bộ, viên chức Nhà nước, học 
sinh, trí thức, công, thương gia... tự nguyện tổ chức thành từng 
đoàn, từng đội đi về nông thôn giúp nông dân đắp đê phòng lụt, 
khai hoang, phục hoá. 


Để tạo điều kiện cho nông dân đẩy mạnh sản xuất, chính 
quyền cách mạng tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian 
chia cho nông dân nghèo, chia lại ruộng công theo nguyên tắc 
công bằng và dân chủ; ra thông tư giảm tô 25%; miễn thuế 
ruộng đất đối với các vùng bị lụt và vùng có chiến sự ở Nam Bộ, 
Nam Trung Bộ cùng các loại ruộng đất hoang, hoá mới được 
khai phá gieo trồng; ra sắc lệnh bãi bỏ thuế thân và các thứ thuế 
vô lí khác. Ban Khuyến nông cũng được thành lập ở Trung ương 
và địa phương để tổ chức giúp đỡ nông dân khắc phục khó khăn 
về giống, vốn, nông cụ, sức kéo; hướng dẫn nông dân về kĩ thuật 
canh tác. 


25 


Nhờ những biện pháp tích cực trên đây, sản xuất nông nghiệp 
nhanh chóng được khôi phục và có mặt phát triển hơn trước. 
Năm 1945, dù bị trận lụt lớn, nhưng diện tích lúa mùa ở. Bắc Bộ 
vẫn đạt được 890. 000 ha, sản lượng đạt 1.155.000 tấn (năm 
1943 là 952.730 tấn và năm 1944 là 832.000 tấn). Diện tích 
trồng ngô năm 1946 là 212.850 ha, sản lượng đạt 217.020 tấn 
(năm 1939 là 119.000 ha và sản lượng đạt 140.000 tần); diện 
tích trồng khoai lang là 90.000 ha, sản lượng đạt 330.000 tấn 
(năm 1939 mới có 68.000 ha và sản lượng là 156.000 tấn). Với 
số lượng lương thực và hoa màu đó, nhân dân ta không những 
vượt qua được nạn đói, mà còn duy trì được sức lao động để bảo 
đảm sản xuất vụ chiêm năm 1946. 


Chiến thắng giặc đói là một trong những thành tựu lớn đầu 
tiên của Nhà nước cách mạng. Nó thể hiện tính ưu việt của chế 
độ mới, của chính quyền nhân dân, góp phần củng có khối liên 
minh công nông. Ủy tín của Đảng và Chính phủ ngày càng được 
nâng cao trong quần chúng. Nhân dân càng thêm tin tưởng, gắn 
bó và quyết tâm bảo vệ chính quyền cách mạng. 


Ngoài trọng tâm là sản xuất nông nghiệp để khắc phục nạn 
đói trước mắt và giải quyết vấn đề lương thực một cách ồn định, 
Chính phủ chú trọng khôi phục sản xuất, kinh doanh trong các 
ngành kinh tế công thương nghiệp, giao thông vận tải... Một 
mặt, Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho các 
thương gia người Việt phát triển sản xuất kinh doanh. Mặt khác, 
Nhà nước vần để cho các nhà tư bản nước ngoài, trước hết là tư 
bản Pháp tiếp tục hoạt động kinh doanh, tránh gây cho họ những 
xáo trộn lớn trong công việc làm ăn ở nước ta. Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã gửi thư cho giới công thương Việt Nam, kêu gọi họ nỗ 
lực và cùng góp vốn xây dựng một nền kinh tế, tài chính vững 
vàng và thịnh vượng. Từ ngày 2 - I0- 1945, Chính phủ cho phép 
tất cả các nhà tư sản Việt Nam được quyền kinh doanh. cùng với 
quá trình xây dựng bộ máy chính quyền mới, Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà bắt tay vào việc xây dựng khu vực kinh 
tế quốc doanh. Các nghị định của Toàn quyền Pháp về độc 
26 


quyền tìm kiếm và khai thác mỏ bị bãi bỏ và thay bằng các sắc 
lệnh của Chính phủ về việc bảo đảm quyền tìm, kiếm và khai 
thác mỏ của Nhà nước trên cơ sở tôn trọng những quyền sở hữu 
sẵn có và phù hợp với luật lệ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. 


Các mỏ than ở Hòn Gai (Quảng Ninh), Tân Trào (Tuyên 
Quang), Làng Cẩm và Phấn Mễ (Thái Nguyên), Quyết Thăng 
(Ninh Bình) được phép mở lại. Mỏ thiếc Tĩnh Túc (Cao Bằng) 
bị Nhật chiếm từ tháng 3-1945 và trước khi rút, chúng đã phá 
hoại, nay tiếp tục được khai thác. Nhà máy sửa chữa đầu máy và 
toa xe lửa Trường Thị (Vinh) bị thiệt hại nặng do bom từ tháng 
2-1944 đã được khôi phục. 


Trên lĩnh vực thương nghiệp, Chính phủ Việt Nam hết sức 
quan tâm, nghiêm cấm các hoạt động đầu cơ tích trữ, chợ đen, 
mở đường cho lưu thông hàng hoá, kêu gọi các nhà buôn đứng 
ra kinh doanh; thành lập Phòng Thương mại và Nha Thương vụ 
Việt Nam để giúp Chính phủ bước dầu nắm các hoạt động 
thương nghiệp trên thị trường nội địa. 


Về giao thông vận tải, Chính phủ từng bước quản lí và khai 
thác kinh doanh hệ thông đường bộ, đường thủy, đường hàng 
không, thông tin liên lạc. 


Đề bảo đảm một phần nhu cầu chỉ tiêu của Nhà nước và khắc 
phục khó khăn trước mắt về tài chính, ngày 4-9-1945, Chính 
phủ ra Sắc lệnh số 4/SL về xây dựng Quỹ Độc lập và phát động 
Tuân lễ vàng (từ 17 đến 24-9-1945), kêu gọi toàn dân tự nguyện 
đóng góp ủng hộ nền độc lập của Tổ quốc. Nhân dân ta tự 
nguyện ủng hộ cho Nhà nước 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào 
Quỹ Độc lập và 40 triệu đồng vào Quỹ đảm phụ quốc phòng". 





1. Số tiền thu về đảm phụ quốc phòng nêu trên chỉ tính riêng ở Bắc Bộ và 
Bắc Trung Bộ. Quỹ này được thành lập theo Sắc lệnh 48 (10/4/1946 )› quy 
định mỗi nam công dân, trừ người già yếu, bệnh tật, đóng cho quỹ 5 đồng và 
chỉ thực hiện trong năm 1946. 


2ƒ 


Nhằm đảm bảo có nguồn thu ồn định và thu chi hợp lí, Chính 
phủ chủ trương xây dựng từng bước nền tài chính quốc gia, 
trước mắt là cải cách chế độ thuế khoá. Ngày 7-9-1945, Chính 
phủ ban hành Sắc lệnh số 11/SL về việc sửa đôi chính sách thuế, 
bãi bỏ thuế thân. Ngày 10-9-1945, Chính phủ ra Sắc lệnh số 
27/5L quy định việc thành lập Sở thuế quan và thuế gián thu. 
Nha thuế trực thu, Nha thuế trước bạ, thuê điền thổ... cũng được 
thành lập. 


Việc bán thuốc phiện và rượu cồn trước Cách mạng tháng 
Tám được coi là một nguồn thu của ngân sách, thì nay bị Nhà 
nước nghiêm cấm. Chính phủ còn đặt thêm một số thuế mới có 
tính chất gián thu đánh vào các mặt hàng xa xỉ như rượu ngoại. 
Ngoài các khoản thu từ thuế, do điều kiện chiến tranh, Chính 
phủ quy định các chế độ trưng thu, trưng dụng, trưng tập sẽ 
được thực hiện trong những trường hợp cần thiết. 


Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà nước cách mạng 
đã chấn chỉnh và xây đựng được một hệ thống thuế khoá mới, 
nắm được các nguồn thu cho ngân sách, có kế hoạch hơn trong 
việc thu và chi ngân sách. 


Thực hiện chủ trương xây dựng nên tài chính độc lập, ngày 
31-1-1946, Chính phủ ta phát hành tiên Việt Nam ở phía nam vĩ 
tuyên l6. 


Dù mới chỉ lưu hành thí điểm ở miền Nam Trung Bộ, nhưng 
trước sự đòi hỏi của toàn dân, tiền Việt Nam nhanh chóng chiếm 
lĩnh thị trường Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày 23-11-1946, Quốc 
hội quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước. Cho 
đến trước ngày toàn quốc kháng chiến bùng nổ, tiền Việt Nam 
đã căn bản thay thế tiền ngân hàng Đông Dương trên thị trường 
trong nước. Giành được chủ quyên về tiền tệ, chúng ta đã giải 
quyết được một phần chi tiêu của Chính phủ, phục vụ sản xuất 
và đời sống, bước đầu xây dựng nên tài chính độc lập của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 


28 


3- Về văn hoá - giáo dục 


Trong p họp đầu tiên ngày 3-9-1945, ngoài việc bàn biện 
pháp chống " giặc đói”, Chính phủ lâm thời còn bàn biện pháp 
chống (giặc dôt). Chống ' 'giặc đốt", xoá nạn mù chữ là nhiệm vụ 
văn hoá - giáo dục, nhưng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, bảo đảm 
cho người lao động có điều kiện phát huy được vai trò làm chủ, 
tham gia quản lí đất nước có hiệu quả. Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chỉ rõ: "Muốn giữ vững nền độc lập, làm cho dân mạnh nước 
giàu, mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, 
bốn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thê tham gia 
vào công cuộc xây kể nước nhà, và trước hết phải biết đọc 
biết viết chữ quốc ngữ... 


Chỉ một tuần lễ sau khi tuyên bố nền độc lập của nước nhà, 
ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha 
Bình dân học vụ chuyên lo việc chống "giặc đốt" và Người đứng 
ra phát động phong trào xoá nạn mù chữ trong toàn quốc. 


Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, các lớp bình dân học 
vụ được tổ chức ở khắp nơi, lôi cuốn từ em nhỏ đến các cụ già 
70, 80 tuổi Truyền thống hiếu học của dân tộc được phát huy. 
Trong vòng một năm, từ ngày 8-9-1945 đến ngày 8-9-1946, trên 
toàn quốc đã tổ chức được 75.805 lớp học với hơn 97.664 giáo 
viên và đã xoá mù chữ cho 2.520.673 người. Các trường phổ 
thông và đại học cũng được khai giảng nhằm đào tạo những 
công dân và cán bộ trung thành, có năng lực phụng sự Tổ quốc, 
phục vụ kháng chiến - kiến quốc. Trong năm học 1945 - 194ó, 
riêng Bắc Bộ và Trung Bộ đã mở được 5.654 trường tiêu học. Ở 
bậc đại học và cao đăng, cùng với các trường Đại học Y khoa, 
Dược khoa, Cao đăng Kĩ thuật, Cao đăng Công chính, Cao đẳng 
Canh nông - Thú y, Bộ Giáo dục cho mở thêm Trường Đại học 


1. Hồ Chí Minh: 7oàn iập. T 4. Sđd. tr. 36. 


29 


Văn khoa và Lớp Chính trị xã hội thay cho Trường Luật của chế 
độ cũ Nội đung và phương pháp giáo dục bước đâu được đôi 
mới theo tinh thân dân tộc và dân chủ. 


Báo chí cách mạng và công tác xuất bản sớm trở thành vũ khí 
sắc bén chống ngoại xâm, nội phản, góp phần giáo dục lòng yêu 
nước, chí căm thủ giặc, tỉnh thần cách mạng cho đông đảo quân 
chúng nhân dân. Báo Cở giải phóng, tiếp đến là các báo ,Sự hái, 
Cứu quốc, là những tờ báo được quân chúng tín nhiệm và có tác 
động lớn trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường 
lối của Đảng và của Mặt trận Việt Minh. 


Văn học, nghệ thuật cũng có những bước chuyển biến mạnh 
mẽ. Các văn nghệ sĩ đã hướng hoạt động vào thực tế cuộc sống 
xây dựng và chiến đấu của dân tộc. Tháng 11-1946, Hội nghị 
văn hoá toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội. Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đến dự khai mạc Hội nghị và vạch rõ phương hướng 
nền văn hoá mới của Việt Nam là phải lấy hạnh phúc của nhân 
dân, của văn hoá nước ngoài, tạo ra nên văn hoá Việt Nam, sao 
cho văn hoá mới sửa được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa 
xỉ; phải làm cho ai cũng có lí tưởng tự chủ, độc lập. Người kêu 
gọi các nhà hoạt động văn hoá phải chú ý đến nhi đồng, lãnh 
đạo quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Một số nhà 
văn, nhà báo theo chân các đoàn quân Nam tiến đến tận các 
chiến trường miền Nam để góp sức mình vào cuộc chiến đấu 
bảo vệ nên độc lập vừa mới giảnh được. Phong trào văn hoá, 
văn nghệ quần chúng ngày càng phát triên mạnh mẽ và rộng lớn. 


Cuộc vận động Đời sống mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề 
xướng, được đông đảo nhân dân cả nước hưởng ứng, nhăm xây 
dựng đạo đức mới với nội dung Cân - Kiệm - Liêm - Chính; bài 
trừ các tệ nạn của xã hội cũ (rượu, chè, cờ, bạc, mại dâm...), 
những hủ tục (cúng lê, ma chay, cưới xin linh đình...) ra khỏi 
đời sông xã hội. 

Những thành quả bước đâu trong một năm kiên quôc, xây 
dựng chê độ mới đã đặt nên móng vững chắc cho Nhà nước 
30 


cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo. 


II- Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính 
quyên cách mạng 


Trong hoàn cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn, lại phải 
đứng trước nhiều thế lực để quốc và phản động nham hiểm, để 
bảo vệ chính quyền non trẻ, Đảng ta chủ trương tránh trường 
hợp một mình đương đầu với nhiều kẻ thù cùng một lúc; hết sức 
lợi dụng mâu thuẫn giữa Anh - Pháp và Mĩ - Tưởng. 


Với chủ trương ấy, Đảng và Nhà nước ta do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đứng: đầu, đã thực hiện một đường, lỗi chính trị nhạy bén 
và sáng suốt, vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo, linh 
hoạt về sách lược. 


1- Kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam, hoà hoãn 
với quần Tưởng ở miên Bắc (trước ngày 6-3-1946) 


a) Kháng chiến chống thực dân Pháp ở miễn Nam 


Đúng như dự đoán của Đảng tại Hội nghị Tân Trào (từ ngày 
14 đên ngày 15-8-1945), âm mưu trở lại xâm lược của thực dân 
Pháp dân dân trở thành một thực tê ở miên Nam nước ta. 


Sau vụ khiêu khích của quân Pháp ngày 2-9-1945, Xứ uỷ và 
Uỷ ban nhân dân lâm thời Nam Bộ nhận định: âm mưu xâm 
lược của Pháp đã rõ ràng. Những biện pháp đối phó trước. mắt 
và chuẩn bị kháng chiến được xúc tiễn khẩn trương: cải tổ Uỷ 
ban nhân dân lâm thời, thành lập Uỷ ban kháng chiến Nam Bộ, 
tổ chức hơn 300 đội xung phong công đoàn, đưa phần lớn lực 
lượng vũ trang ra ngoài thành phố, tổ chức hàng chục vị trí 
chiến dấu ở các điểm xung yếu nội thành; tháo gỡ và di chuyên 
máy móc, phương tiện vật chất lên các chiến khu... 


Đêm 22 rạng 23-9-1945, được sự giúp đỡ của quận Anh, thực 
dân Pháp cho quân đánh úp trụ sở Uỷ ban nhân dân Nam Bộ và 
cơ quan tự vệ thành phô Sải Gòn, mở đâu cuộc chiên tranh xâm 

j1 


lược nước ta lần thứ hai. 


Trước tình hình đó, sáng 23-9, Xứ ủy và Uỷ ban nhân dân 
Nam Bộ họp tại đường Cây Mai - Chợ Lớn) quyết định phát 
động nhân dân Nam Bộ đứng lên kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược. 

Quyết định của Xứ uỷ và Uỷ ban nhân dân Nam Bộ đã được 
Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh tán 
thành và quyết tâm lãnh đạo, tổ chức lực lượng cả nước chi viện 
mọi mặt cho cuộc kháng chiến. 


Giữ vững lời 7» Độc lập, nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn, với 
vũ khí chủ yếu là gậy tầm vông, cùng nhân dân Nam bộ đã anh 
dũng đứng lên chiên đấu bảo vệ Tổ quốc. Các chiến sĩ lực lượng 
vũ trang của ta đột nhập sân bay Tân Sơn Nhất, đốt cháy tàu 
Pháp vừa cập bến Sài Gòn, đánh kho tàng, phá nhà giam... 


Suốt hạ tuần tháng 9-1945, các trận đánh liên tiếp diễn ra ở 
khu Tân Định, Cầu Muối, Cầu Lái Thiêu... Phối hợp chặt chẽ 
với các cuộc chiến đấu của lực lượng vũ trang, nhân dân Sài 
Gòn đã triệt nguồn tiếp tế của địch, dựng chướng ngại vật và 
chiến luỹ trên đường phố. Giường, tủ, bàn, ghế và tất cả những 
thứ gì có thể ngăn cản được bước tiến của quân thù đều được 
ném ra mặt đường. Nhiều cây to trên đọc các đường phố được 
đón chặt, hình thành những vật chướng ngại. 


Chỉ trong vòng một tuần lễ, cuộc chiến đấu cửa quân và dân 
Sài Gòn - Chợ Lớn đã đây địch vào tình trạng khó khăn: 138 xí 
nghiệp và công sở lớn, 22 kho tàng, 4 chợ, 30 tàu lớn, 5] tàu 
nhỏ, 200 xe hơi và một số cầu bị đốt phá. Gần 300 tên giặc bị 
tiêu diệt. Sau § ngày gây hấn, thực dân Pháp chỉ chiếm đóng 
được các vị trí, công sở then chết ở khu vực trung tâm thành 
phố. Phạm. vi kiểm soát của địch bị thu hẹp. Cả thành phố 





1. Nay là số 627 - 629, đường Nguyễn Trãi, Quận I. 
2. Viện Sử học: Lịch sử Việt Nam (9/1945 - 1950)... Sđd. tr. 16. 
32 


không còn điện, nước; chợ không họp, các cửa hàng đóng cửa, 
lương thực, thực phẩm cạn dần; lực lượng bị dàn mỏng; viện 
binh chưa tới kịp. Bọn Việt gian ra mặt hoạt động đã bị thanh 
niên ta truy bắt, nghiêm trị... Trước tình hình đó, thực dân Pháp 
nhờ Grêxi làm trung gian, xin thương lượng với Uỷ ban nhân 
dân Nam Bộ. 

Mặc dù biết âm mưu của thực dân Pháp là hoà hoãn để chờ 
viện binh, nhưng phía ta cũng cần có thời gian chuẩn bị lực 
lượng để đối phó với các đợt tấn công mới của địch. Do vậy, 
chúng ta chấp nhận ngừng bắn một tuần đề thương lượng. Cuộc 
thương lượng bắt đầu từ ngày 2-10-1945, với sự có mặt của 
Grêxi. Lập trường hai bên trái ngược nhau: Phía ta đòi Pháp 
công nhận nên độc lập của Việt Nam, công nhận Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu; 
đình chỉ xung đột và rút quân về các vị trí trước ngày 23-9- 
1945. Phía Pháp đòi ta chấp nhận bản Tuyên bố ngày 24-3-1945 
của Đờ Gôn. Cuộc đàm phán tạm dừng và sau đó tiếp tục diễn 
ra trong ngày 6 và 8-10, nhưng vẫn không đi đến kết quả. Pháp 
đề nghị kéo đài thời gian ngừng bắn thêm hai ngày nữa. 


Tranh thủ thời gian ngừng bắn, chúng ta tiếp tục tổ chức di 
chuyển nhân dân cùng các cơ quan, kho tàng, xưởng máy ra 
ngoài, bổ sung và điều chỉnh lực lượng. Các mặt trận ở Sài Gòn 
được củng cố. Các Uỷ ban kháng chiến miền Đông, miền Trung 
và miền Tây Nam Bộ được thành lập. Đặc biệt, lực lượng lãnh 
đạo Nam Bộ được bổ sung hàng trăm cán bộ cách mạng mới 
thoát khỏi ngục tù Côn Đảo, trong số đó có Tôn Đức Thắng, Lê 
Duẩn, Phạm Hùng... 


Ngày 10-10-1945, chấm dứt thời gian ngừng bắn, quân Pháp 
đã được tăng thêm viện binh ra sức phá vây, mở rộng phạm vi 
chiếm đóng. Quân Anh lấy danh nghĩa Đồng minh đi tước vũ 
khí quân Nhật ở các thị xã miền Đông Nam Bộ (Biên Hoà, Thủ 
Dầu Một, Tây Ninh) nhằm giúp Pháp mở rộng khu vực chiếm 
đóng các ,tỉnh xung quanh Sài Gòn. Quân ta tiếp tục đánh địch ở 


35 


nhiều nơi trong thành phố Sài Gòn, nổi bật là trận đánh chặn 
địch ở cầu Thị Nghè (17-10-1945). Từ ngày 23-10, địch được 
tăng thêm quân tiếp viện, trong đó có binh đoàn thiết giáp, nên 
chúng phá vỡ được vòng vây xung quanh Sài Gòn, đánh chiếm 
một số thị xã miền Trung Nam Bộ, nhằm tiêu diệt cơ quan đầu 
não kháng chiến của ta. Trong điều kiện chiến đấu không cân 
sức, để bảo toàn lực lượng chuẩn bị cho kháng chiến lâu dài, 
phần lớn lực lượng vũ trang của ta rút ra khỏi thành phố, chỉ để 
một số đơn vị nhỏ tiếp tục ở lại bám trụ, thường xuyên ra vào 
thành phó tiến công địch. 


Trải qua một tháng bao vây, chặn đánh địch trong thành phó, 
chiến đấu trong điều kiện không cân sức, lực lượng vũ trang 
thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã tỏ rõ tinh thần 
quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam. Cuộc kháng 
chiến của quân và dân Sài Gòn đã kiềm chế quân địch dài ngày, 
làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân 
Pháp, tạo điều kiện cho các tỉnh Nam Bộ có thêm thời gian 
chuẩn bị kháng chiến. 


Đề lãnh đạo kịp thời cuộc kháng chiến đang lan rộng, ngày 
25-10-1945, Hội nghị Xứ uỷ mở rộng Nam Bộ họp ở Thiên Hộ 
(huyện Cái Bè, Mĩ Tho). Tham dự Hội nghị, ngoài đại biểu của 
Nam Bộ, còn có Hoàng Quốc Việt, uỷ viên Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng. Hội nghị kiểm điểm tình hình, rút kinh 
nghiệm chỉ đạo cuộc kháng chiến Nam Bộ, biểu dương tinh thần 
chiến đấu anh đũng của quân và dân Nam Bộ. Trên cơ sở đó, 
Hội nghị quyết định những vấn đề quan trọng nhằm đây mạnh 
cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, như tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với lực lượng vũ trang, củng cô các đơn vị vũ trang 
hiện có, xây dựng thêm nhiều đơn vị vũ trang mới, tổ chức các 
quân khu, khôi phục lại chính quyền cách mạng ở những nơi tan 
rã, thành lập Uỷ ban kháng chiến miền Nam, phát triển công tác 
ở các đô thị... Hội nghị đã cử Tôn Đức Thắng phụ trách Uỷ ban 
kháng chiến và chỉ đạo các lực lượng vũ trang Nam Bộ. Hội 
nghị Thiên Hộ có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển đi lên 
34 


của cuộc kháng chiên ở Nam Bộ. 


Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị, các cán bộ, đảng viên 
trung kiên đã vượt mọi khó khăn, đi sâu, bám sát quân chúng; 
gây dựng lại phong trào, phát triên cơ sở cách mạng. 


Tiếp theo Hội nghị Xứ uỷ mở rộng, ngày 20-11, Hội nghị 
quân sự được triệu tập ở An Phú (Gia Định) đê bàn công tác chỉ 
đạo tác chiên. Hội nghị quyết định chia Nam Bộ thành các chiên 
khu 7, 8,0) và bàn biện pháp củng cô lực lượng vũ trang tỉnh, 
thành phô, các chi đội Vệ quôc đoàn. 


Từ sau Hội nghị Thiên Hộ và An Phú, những thiểu sót về 
lãnh đạo và chỉ huy từng bước được khắc phục. Công tác lãnh 
đạo kháng chiến ở Nam Bộ đi dần vào nền nếp. Cùng thời gian 
đó, quân Pháp cũng được quân Anh lần lượt bàn giao những 
vùng chúng kiểm soát ở Nam Bộ. 


Cuộc kháng chiến của nhân dân ta ở miền Nam được Trung 
ương trực tiếp chỉ đạo và được cả nước chi viện về mọi mặt. 
Hưởng ứng chủ trương của Trung ương Đảng, với ý thức bảo vệ 
độc lập tự do của Tổ quốc nhân dân ta ở miền Bắc, đi đầu là 
thanh niên, có hàng vạn người hăng hái gia nhập quân đội, xung 
vào các đoàn quân Nam tiến, nhanh chóng lên đường vào Nam 
chiến đấu. Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếng súng kháng 
chiến bùng nỗ, tại tiền tuyên miền Nam đã có mặt những đơn vị 
Giải phóng quân từ hậu phương miền Bắc mới vào. Các đoàn 
quân Nam tiễn từ thủ đô Hà Nội, căn cứ địa Việt Bắc, các tỉnh 
đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tấp nập lên đường vào Nam 
chiến đấu chống Pháp, thê hiện ý chí đoàn kết thống nhất của 





1. Chiến khu 7 gồm các tỉnh Thủ Dầu Một, Biên Hoà, Tây Ninh, Gia Định, 
Chợ Lớn, Bà Rịa và thành phố Sài Gòn; Chiến khu 8 gồm Tân An, Mĩ Tho, 
Gò Công, Bến Tre, Sa Đéc (lúc này địch mới chiếm dược thị xã Tân An, Mĩ 
Tho, Gò Công); Chiến khu 9 gồm Châu Đốc, Hà Tiên, Long Xuyên, Rạch 
Giá, Trà Vinh, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng (lúc này địch mới 
chiếm được thị xã Vĩnh Long và Cần Thơ. 


3ó 


dân tộc Việt Nam. 


Hầu hết các tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều thành lập từ 
1 đến 2 chỉ đội Nam tiến. Những cán bộ và chiến sĩ hăng hái, có 
nhiều kinh nghiệm chiến đấu, những vũ khí và trang bị tốt nhất 
của ta lúc đó đều dành cho bộ đội Nam tiến. Nhân dân Bắc Bộ 
và Bắc Trung Bộ còn tổ chức quyên góp tiền bạc, quần áo, 
thuốc men, đạn dược... ủng hộ đồng bào Nam Bộ. 


về phía thực dân Pháp, sau khi nhận thêm quân tiếp viện, 
đồng thời tiếp tục dựa vào quân Anh và Nhật, chúng vừa mở 
rộng phạm vi chiếm đóng ở Nam Bộ, vừa từng bước thực hiện 
kế hoạch đánh ra Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, đến cuối tháng I- 
1946, quân Pháp mới chiếm được các tỉnh miền Tây Nam Bộ 
(Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Trà Vinh, Hà Tiên, 
Sóc Trăng, Bạc Liêu), chưa ồn định được tình hình ở Sài Gòn - 
Chợ Lớn và một sô thành phố, thị xã. Lực lượng kháng chiến 
của ta vẫn làm chủ một số vùng nông thôn Nam Bộ. Các tỉnh 
Nam Bộ củng có lại lực lượng vũ trang, tăng cường trang bị vũ 
khí, xây dựng căn cứ đề kháng chiến lâu dài. 


Đầu tháng 2-1946, sau khi được tăng viện binh, thực dân 
Pháp gấp rút chiếm đóng vùng nông thôn Nam Bộ. Chúng mở 
hàng loạt cuộc hành quân "bình định" trên các khắp các tỉnh 
Nam Bộ. Lực lượng của ta bị tốn thất nhiều, chính quyền và 
đoàn thể Cứu quốc ở nhiều nơi bị tan vỡ. Trên các vùng chiếm 
được, quân địch chia thành các chiến khu, đóng đồn bốt, khống 
chế hoạt động chống đối của nhân dân. Vừa hành quân chiếm 
đóng các vùng đất của ta, thực dân Pháp vừa ráo riết xúc tiễn 
thành lập chính phủ bù nhìn. Ngay từ tháng 10-1945, Xêđi âm 
mưu lập một hội đồng tư vấn gồm 80 người và giao cho Nguyễn 
Văn Thinh vận động các nhà trí thức tham gia, nhưng không 
thành công. Phần đông trí thức tỏ thái độ bất hợp tác với Pháp. 
Đến tháng 2-1946, Xêđi mới lập được hội đồng tư vấn gồm 12 
thành viên là người Pháp và người Việt mang quốc tịch Pháp. 
Ngoài ra, thực dân Pháp còn tiễn hành tuyển quân, tập hợp bọn 


36 


tay sai để thành lập chính quyền bù nhìn ở các thị trấn, thị xã. 
Chúng tìm cách lôi kéo một số người trong các đạo Cao Đài, 
Hoà Hảo, Thiên Chúa và cả lực lượng Bình Xuyên... để chống 
lực lượng kháng chiến. 


Ngày 5-3-1946, quân Anh bàn giao lại toàn bộ địa bàn và vũ 
khí, trang bị cho quân Pháp, rút khỏi miên Nam. 


Trong lúc nhân dân Nam Bộ kháng chiến thì tại Nam Trung 
Bộ, mọi công việc chuẩn bị để kháng chiến cũng được xúc tiễn 
rất khẩn trương Theo quyết định của Hội nghị quân sự do Xứ uỷ 
và Uỷ ban nhân dân Trung Bộ triệu tập cuôi tháng 9-1945, Uỷ 
ban quân chính Nam phần Trung Bộ được thành lập để chỉ huy 
7 tỉnh mặt trận phía nam. Lực lượng quân sự các tỉnh từ Quảng 
Ngãi trở ra được điều động vào Nam Trung Bộ. Các cơ sở kinh 
tế, quốc phòng quan trọng ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ được di 
chuyền đến những nơi an toàn. Các xưởng sửa chữa và sản xuất 
vũ khí từng bước được xây dựng. Đến cuối năm 1945, đã có 10 
xưởng đặt ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hoà, với trên 1.000 công nhân. 


Từ hạ tuần tháng 10-1945, chiến sự bắt đầu lan tới các tỉnh 
Nam Trung Bộ. Khi địch đồ bộ lên Nha Trang (22-10), chúng 
đã vấp phải sức chiến đấu của bộ đội ở khu nhà ga, nhà máy 
điện, Viện Paxtơ... Sau đó, quân ta hình thành thế bao vây nhằm 
tiêu hao và giam chân địch trong thành phó. Với tinh thần tích 
cực tiễn công địch, với cách đánh mưu trí, táo bạo, được sự g1úp 
đỡ tận tình của nhân dân, lực lượng vũ trang mặt trận Nha Trang 
đã bao vây kìm chân địch trong thành phố hơn ba tháng, góp 
phần làm thất bại kế hoạch của quân Pháp dùng Nha Trang làm 
bàn đạp mở rộng đánh chiếm các tỉnh cực Nam Trung Bộ và 
Tây Nguyên. 


Cuối tháng 12- 1945 , đầu tháng 1-1946, địch tập trung quân 
giải vây cho Nha Trang và đánh chiêm tỉnh Khánh Hoà, đông 
thời đánh chiêm thị xã Buôn Ma Thuột, tỉnh lỊ của Đặc Lắc. 


Si 


Cuối tháng 1-1946, sau khi chiếm được Buôn Ma Thuột, 
đồng thời với các cuộc hành quân đánh chiếm các tỉnh còn lại 
của miền Tây Nam Bộ, địch tập trung 10.000 quân, mở chiến 
dịch Gó (Gaur) từ phía nam đánh ra, Tây Nguyên đánh xuống 
và từ biên đánh vào các tỉnh Nam Trung Bộ. Lượng vũ trang 
của ta chặn đánh nhưng cuối cùng phải rút lui. Sau khi chiếm 
Phan Rang, quân Pháp đánh ra Nha Trang, đánh vào Phan Thiết. 
Trong điều kiện chiến đấu không cân sức, sau một số trận đánh 
trả, quân ta phải rút khỏi Nha Trang, để lại một bộ phận lập 
tuyến chặn địch ở Đèo Cả. 


Sau 4 tháng chiến đấu anh đũng, với sự chỉ viện của nhiều 
đơn vị Nam tiến, bộ đội Nam Trung Bộ đã hoàn thành nhiệm vụ 
trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến, tiêu diệt được hàng 
ngàn tên địch, thu nhiều vũ khí. Tuy nhiên, trước sự tấn công 
mạnh gấp nhiều lần của địch, để bảo toàn lực lượng, các đơn vị 
bộ đội các tỉnh cực Nam Trung Bộ đã phải tạm thời rút ra khỏi 
các thị xã, thị trấn và một số trục đường giao thông lớn. Tại các 

vùng nông thôn ở Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, chính 
quyên cách mạng, các đoàn thể Cứu quốc và lực lượng vũ trang 
của ta vẫn làm chủ. 


Như vậy, 5 tháng kháng chiến (từ tháng 9-1945 đến tháng 2- 
1946) là 5 tháng đầy thử thách gian khổ đối với quân và dân ta ở 
miền Nam, đối với cả dân tộc và chế độ mới. Cuộc chiến đấu 
anh dũng của quân và dân ta ở miền Nam tuy phải trải qua gian 
lao và tôn thất, nhưng đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chiến 
đấu, gây dựng được phong trào chiến tranh du kích, xây dựng 
lực lượng, góp phần bảo vệ và củng có chính quyền cách mạng, 
tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến 
lâu dài. 

b) Hoà hoãn, nhân nhượng với quân Tưởng ở miễn Bắc 


Trong hoàn cảnh phải đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược 
của thực dân Pháp ở miên Nam, sự uy hiếp lật đồ chính quyền 
của quân Tưởng và tay sai ở miền Bắc và trên cơ sở khẳng định 


38 


thực dân Pháp là kẻ thù chính, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã vạch rõ: "Phải tránh các trường hợp một mình đối 
phó với nhiều lực lượng Đồng minh tràn vào nước ta". Mũi 
nhọn của cách mạng lúc này là tập trung đối phó với thực dân 
Pháp ở miền Nam, do đó chúng ta phải tạm thời hoà hoãn, tránh 
xung đột với quân Tưởng. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Đứng 
trước tình hình gay go và cấp bách ấy, Đảng phải dùng mọi cách 
để sống còn, hoạt động và phát triển... Đảng không thể do dự. 
Do dự là hỏng hết. Đảng phải quyết đoán mau chóng, phải dùng 
những phương pháp - dù là những phương pháp đau đớn - để 
cứu vãn tình hình"!. chúng ta tiến hành đấu tranh chính trị với 
quân Tưởng một cách khôn khéo, nhưng kiên quyết, nhằm hạn 
chế sự phá hoại của chúng. Tháng 10-1945, khi Hà Ứng Khâm 
(Tổng tư lệnh lục quân quân đội Tưởng Giới Thạch) đến Hà 
Nội, Chính phủ cách mạng đã tổ chức một cuộc biểu tình có 
300.000 người tham gia, hình thức là để "đón tiếp", nhưng thực 
chất là nhăm biểu dương lực lượng của Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà. Quần chúng diễu qua Phủ Toàn quyền và hô vang khâu 
hiệu: "Nước việt Nam của người Việt Nam", "Hoa - Việt thân 
thiện", "ủng hộ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà", "ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh", "ủng hộ Việt Nam 
độc lập đồng minh", "Việt Nam độc lập muôn năm". Trước khí 
thế và sức mạnh của quần chúng, Hà Ứng Khâm không thê tự 
mình thực hiện ý định lật đồ Chính phủ cách mạng, mà dùng 
bọn tay sai (Việt Quốc và Việt Cách) phá hoại từ bên trong. 
Được sự ủng hộ của Tưởng, bọn tay sai đòi ta thay đổi Quốc kì, 
Quốc ca, đòi ta phải cải tổ Chính phủ, để cho chúng một số ghế 
trong Quốc hội không phải thông qua bầu cử, đòi Hồ Chí Minh 
từ chức Chủ tịch, đòi những người cộng sản rút khỏi Chính phủ. 
Chúng còn tổ chức ám sát, bắt cóc nhân viên Chính phủ. Để 
giảm bớt sức ép công kích của kẻ thù, tránh những hiểu lầm 





1. Hồ Chí Minh: 7oàn /ập. Tập 6. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, 
tr.162. 


39 


trong nước và ngoài nước có thể trở ngại đến tiền đồ, sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, đồng thời xuất phát từ lợi ích tối cao của dân 
tộc, Đảng Cộng sản Đông Dương tuyên bố "tự giải tán" (11-11- 
1945), nhưng sự thật là tạm thời rút vào hoạt động bí mật, tiếp 
tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo chính quyền cách mạng. 


Nhằm hạn chế sự phá hoại của quân Tưởng và tay sal, tại 
phiên họp đầu tiên (2-3-1946), Quốc hội khoá I đồng ý cho bọn 
tay sai của Tưởng 70 ghế trong Quốc hội, cho Nguyễn Hải Thần 
(lãnh tụ Việt Cách) giữ chức Phó Chủ tịch nước cùng 4 ghế Bộ 
trưởng trong Chính phủ liên hiệp chính thức (phụ trách các lĩnh 
vực ngoại giao, kinh tế, canh nông, xã hội). Đồng thời nhân 
nhượng cho Tưởng một số quyên lợi kinh tế, như cung cấp một 
phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải, 
nhận tiêu tiền Quan Kạn, Quốc tệ ở Việt Nam. 


Sự nhân nhượng về chính trị trên đây thê hiện một yêu cầu cơ 
bản là giữ vững sự tồn tại của một chính quyền của dân, do dân 
và vì dân, một chính quyền của sự hoà giải, đoàn kết thống nhất 
quốc gia dân tộc thực hiện tư tưởng độc lập tự do của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh với khẩu hiệu hành động cấp bách là Dân tộc trên 
hết, Tổ quốc trên hết. Sự nhân nhượng đó là cần thiết, nhằm hạn 
chế đến mức thấp nhất những hoạt động chống phá cách mạng 
của quân Tưởng và tay sai. Trong khi thực hiện hoà giải, nhân 
nhượng, thông qua công cụ báo chí, thông tin tuyên truyền, dựa 
vào sức mạnh quần chúng, chúng ta kiên quyết vạch trần và 
ngăn chặn những hành động chia rẽ, phản dân hại nước của các 
lực lượng tay sai của Tưởng. Những kẻ phá hoại (có đủ bằng 
chứng) thì bị trừng trị theo pháp luật. Chính phủ còn ban hành 
một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách mạng: Sắc lệnh 
ngày 5-9-1945 giải tán Đại Việt quốc gia xã hội đảng và Đại 
Việt quốc dân đảng (là những đảng phản động, tay sai của phát 
xít Nhật); Sắc lệnh ngày 12-9-1945 cho an trí những người nguy 
hiểm đối với nền Cộng hoà dân chủ Việt Nam; Sắc lệnh lập toà 
án quân sự trừng trị bọn phản cách mạng. 


40 


Thực hiện những biện pháp sách lược nhân nhượng trên đây 
đã hạn chế và vô hiệu hoá đến mức thấp nhất các hoạt động 
chống phá của quân Tưởng và tay sai, làm thất bại âm mưu lật 
đồ chính quyền cách mạng của chúng. Cũng nhờ đó, chúng ta 
mới có điêu kiện tập trung lực lượng kháng chiến chống thực 
dân Pháp xâm lược ở miên Nam. 


2- Hoà hoãn với thực dân Pháp nhằm gạt quân Tưởng ra 
khỏi nước ta, chuân bị kháng chiên chông Pháp (từ 6-3 đên 
19-12-1946) 


a) Pháp và Tưởng cấu kết với nhau chống lại cách mạng Việt 
Nam. 


Đầu năm 1946, về cơ bản, thực dân Pháp đã chiếm được các 
đô thị, các đường giao thông chiến lược quan trọng ở Nam Bộ 
và Nam Trung Bộ, chiếm hầu hết Campuchia và khống chế 
vùng nông thôn ở Lào. Pháp lại được Anh và Mĩ thoả thuận: 
Ngày 29-1-1946, quân Anh rút khỏi Sài Gòn và đến ngày 5- s 
1946, rút khỏi Nam Đông Dương, nhường cho Pháp quyền 
chiếm đóng từ vĩ tuyến. 16 trở vào. Công việc tiếp theo của thực 
dân Pháp là chuẩn bị tiến quân ra miền Bắc, thực hiện ý đồ thôn 
tính cả nước ta. Nhưng do lực lượng hiện tại có hạn (hơn 65.000 
quân), lại chưa bình định xong miễn Nam, nếu thực hiện ngay ý 
đồ này bằng biện pháp quân sự, Pháp sẽ gặp khó khăn. Hơn nữa, 
đưa quân ra miền Bắc lúc này, chúng sẽ gặp hai trở lực lớn: một 
là lực lượng kháng chiến của nhân dân ta, hai là sự có mặt của 
quân Tưởng và bọn tay sai ở miền Bắc. Tình hình đó buộc thực 
dân Pháp phải dùng đến thủ đoạn chính trị: một mặt, điều đình 
với Chính phủ Tưởng Giới Thạch ở Trùng Khánh, mặt khác 
điều đình với Chính phủ Hồ Chí Minh đề được đưa quân đội ra 
miền Bắc Việt Nam một cách "hợp pháp". 


Trong khi đó, Tưởng Giới Thạch cũng đứng trước một khó 
khăn lớn: Phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản Trung Quôc 
lãnh đạo đang phát triên mạnh mẽ, cân phải tập trung lực lượng 


4I 


để đối phó. Tình hình này cũng buộc Tưởng đi đến thoả hiệp với 
Pháp. 


Đúng như dự đoán của Ban Thường vụ Trung ương Đảng: 
"Trước sau Trùng Khánh sẽ bằng lòng cho Đông Dương trở vê 
tay Pháp miễn là Pháp nhượng cho Tưởng nhiều quyên lợi quan 
trọng"!, ngày 28-2-1946, Hiệp ước Hoa - Pháp được kí kết ở 
Trùng Khánh. Theo Hiệp ước này, Pháp được quyên thay quân 
đội Tưởng vào miền Bắc Đông Dương đề giải giáp quân đội 
Nhật. Ngược lại Pháp nhường cho Tưởng một sô quyên lợi về 
kinh tế, chính trị, như trả lại các tô giới và nhượng địa của Pháp 
trên đất Trung Quốc, nhượng cho Tưởng một "khu đặc biệt" đề 
tự do buôn bán và có quyền kiêm soát thuế quan ở cảng Hải 
Phòng, bán cho Tưởng đoạn đường sắt từ Hỗ Kiều đến Côn 
Minh (thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Vân Nam), những kiều 
dân Trung Quốc ở Đông Dương được hưởng nhiều quyên lợi 
đặc biệt. 

Cùng thời gian trên, từ cuối năm 1945 đến đầu năm 1946, 
giữa đại diện Chính phủ Pháp và Việt Nam đã có những cuộc 
gặp gỡ. Tháng 11-1945, đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà Hoàng Minh Giám đã tiếp xúc với phía Pháp và lập 
trường của Chính phủ Việt Nam được xác định qua bức giác thư 
ngày 12-11 như sau: 

I- Nước Pháp sẽ thừa nhận không chậm trễ nền độc lập toàn 
vẹn của Việt Nam; 

2- Chính phủ Việt Nam sẽ thực thi những biện pháp bảo vệ 
uy tín nước Pháp và sẽ có những nhượng bộ với Pháp về 
phương diện kinh tế và văn hoá; 

3- Nhằm tạo ra được một không khí thuận lợi cho việc đàm 
phán, các nhà chức trách Pháp sẽ cho chấm dứt ngay những 





1. Văn kiện Đảng 1945 - 1954. T.1. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng trung 
ương, Hà Nội, 1978, tr. 26. 


42 


chiến sự ở Nam Bộ và trong suốt thời gian của cuộc đàm phán, 
ngưng vận chuyển đến Đông Dương quân đội và vũ khí". 
Trong cuộc gặp Giăng Xanhtơni (Jean Sainteny) ngày 25-2- 
1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khăng định rõ lập trường của 
Việt Nam trong quan hệ Việt - Pháp là độc lập và hợp tác. 
Xanhtơni nêu rõ quan điểm của Pháp là công nhận Việt Nam có 
chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng nhưng là một 
nước tự trị trong khối Liên hiệp Pháp. Đây là lập trường đối lập 
cơ bản giữa Chính phủ ta và Chính phủ Pháp. 


b) Hoà hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp nhằm gạt quân 
Tưởng ra khỏi nước ta 


Hiệp ước Hoa - Pháp đã đặt nhân dân ta trước sự lựa chọn 
một trong hai con đường: Hoặc là cằm vũ khí chiến đấu chống 
thực dân Pháp, không cho chúng đồ bộ lên miền Bắc; hoặc là 
hoà hoãn, nhân nhượng pháp đê tránh tình trạng phải đối phó 
một lúc với nhiều kẻ thù, đây 20 vạn quân Tưởng ra khỏi miễn 
Bắc, tranh thủ thời gian hoà hoãn, tiếp tục củng cô và phát triển 
lực lượng cách mạng, chuẩn bị mọi mặt bước vào cuộc chiến 
đấu về sau khi tình thế bắt buộc. Ngày 3-3-1946, Ban Thường 
vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Tình hình và chủ trương. Bản 
Chỉ thị nhận định: ”"... Hiệp ước Hoa - Pháp không phải là 
chuyện riêng của Tưởng Giới Thạch và Pháp. Nó là chuyện 
chung của phe đề quốc và bọn tay sai của chúng ở thuộc địa..."”. 
Phân tích về chủ trương đánh hay hoà lúc này, Chỉ thị chỉ rõ: 
"Nếu Pháp công nhận Đông Dương tự chủ thì có thê hoà, hoà để 
phá tan âm mưu thâm độc của bọn Tưởng Giới Thạch, bọn phản 
động Việt Nam và bọn phát xít Pháp còn sót lại, chúng định 





1. Philippe Devillers: Paris - SaiGon - Ha Nội. Hoàng Hữu Đàn dịch. Tài 
liệu lưu trữ của cuộc chiến tranh 1944 - 1947. NXB Thành phố Hồ Chí 
Minh, 1993, tr. 159. 


2.2. Văn kiện quân sự của Đảng 1945 - 950. NXB QĐND. Hà Nội 1976, tr. 
33. 


43 


hãm ta vào tình thế cô độc, buộc ta phải đánh nhiều kẻ thù một 
lúc..."'. Bản Chỉ thị nhấn mạnh: "Vấn đề lúc này không phải là 
muốn hay không muốn đánh Vấn đề là biết mình biết người, 
nhận định một cách khách quan những điều kiện lợi hại trong 
nước và ngoài nước mà chủ trương cho đúng..." 


Nếu chấp nhận cuộc chiến đấu với Pháp lúc này, chúng ta sẽ 
gặp nhiều bắt lợi lớn. Về chính trị, ta có khó khăn vì hoạt động 
chia rẽ của bọn phản động. về quân sự, Pháp có thêm lực lượng 
và chiếm được nhiều nơi; cuộc kháng chiến ở Nam Bộ gặp khó 
khăn. Về kinh tế, vấn đề tiếp tế lương thực không bảo đảm. Về 
quốc tế, Liên Xô và các lực lượng dân chủ chưa có điều kiện 
trực tiếp giúp ta... 

Chấp nhận hoà hoãn, nhân nhượng với Pháp cũng có những 
bất lợi khác: Thực dân Pháp lợi dụng hoà hoãn đề phát triển lực 
lượng và sau đó bội ước đánh ta. Bọn phản động lợi dụng việc 
kí kết mà vu cáo ta là "bán nước". Nhưng thực hiện giải pháp 
này, ta sẽ phá tan được âm mưu của Tưởng và tay sai đây ta vào 
thế bị cô lập; đồng thời giành được thời gian chuẩn bị cho cuộc 
chiến đấu mới. 


Ngày 5-3-1946, Hội nghị mở rộng của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (tại làng Canh, Hà Đông) nhất trí tán thành chủ 
trương Hoà để tiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 


Chiều 6-3-1946, sau nhiều lần thương lượng, tại ngôi nhà 38 
Lý Thái Tổ (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính 
phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với G. Xanhtơm 
(J.sainteny) - đại diện Chính phủ Cộng hoà Pháp bản Hiệp định 
Sơ bộ, đặt cơ sở cho cuộc đàm phán giữa hai bên để đi đến một 
hiệp định chính thức. 


Theo Hiệp định Sơ bộ: 


44 


Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà là một quốc gia tự do trong khối Liên hiệp Pháp; có chính 
phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng. Sự thống nhất đất 
nước sẽ đo trưng cầu dân ý quyết định. 


Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đồng ý cho 15.000 
quân Pháp vào thay thế Tưởng. Số quân này phải đóng ở những 
nơi do hai bên _thông nhất quy định và sẽ rút khỏi Việt Nam 
trong 5 năm, mỗi năm rút 1/5 số quân. 


- Quân đội hai bên ngừng bắn và ở nguyên vị trí. Các cuộc 
đàm phán tiếp theo sẽ được tiễn hành tại một trong ba nơi: Hà 
Nội, Sài Gòn hoặc Parl. 

Kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946, tạm thời hoà hoãn với Pháp, ta 
đã tránh được một cuộc chiến đấu bất lợi phải chống lại nhiều 
kẻ thù cùng một lúc; tạo thêm một cơ sở pháp lí buộc quân 
Tưởng phải nhanh chóng rút khỏi miền Bắc nước ta; bọn tay sai 
Việt Quốc, Việt Cách vì mất chỗ dựa nên phần lớn bị tan rã 
hoặc chạy theo quân Tưởng; chúng ta có thêm thời gian hoà 
bình cần thiết đê củng có chính quyên cách mạng, mở rộng mặt 
trận dân tộc thống nhất, phát triên lực lượng vũ trang nhằm 
chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống 
thực dân Pháp về sau. Đặc biệt, đối với miền Nam - nơi mà cuộc 
kháng chiến đang đứng trước những thử thách gay gắt - Hiệp 
định Sơ bộ tạo điều kiện cho lực lượng kháng chiến trở lại bám 
trụ thôn, xã, tạo thế và lực để cùng cả nước bước vào cuộc 
kháng chiến lâu dài. Thực tế lịch sử đã chứng tỏ, việc kí Hiệp 
định Sơ bộ - trong hoàn cảnh lúc đó - là một chủ trương cứu 
nước duy nhất đúng, "một mẫu mực tuyệt vời của sách lược 
Lêninít về lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch và về sự 
nhân nhượng có nguyên tắc"" 


Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946, Chính phủ và nhân dân 





1. Lê Duẫn: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã 
hội, tiên lên giành thăng lợi mới ". NXB Sự Thật, Hà Nội. 1970, tr.31. 


45 


Việt Nam thi hành nghiêm chỉnh mọi điều khoản đã kí kết. 
Ngày §-3- 1946, Chính phủ ban hành Nghiêm lệnh: "Chính phủ 
hạ lệnh cho toàn thê nhân dân và bộ đội phải giúp đỡ cho quân 
đội Trung Hoa, trong lúc quân đội Trung Hoa thoái triệt. A1 xâm 
phạm đến tính mạng, tài sản của quân đội Trung Hoa sẽ bị 
nghiêm trị"'. Ngày 9-3-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng 
ra bản Chỉ thị Hoà để tiến, vạch rõ lí do vì sao ta kí với Pháp 
Hiệp định Sơ bộ và đề ra những việc cần làm sau khi Hiệp định 
được kí kết: 


I- Giải thích ý nghĩa Hiệp định, chống mọi nhận thức và tư 
tưởng sai lệch đối với việc kí kết. 


2- Chuẩn bị kháng chiến lâu dài, đề phòng Pháp bội ước. 


3- Đấu tranh với Tưởng, đề phòng chúng cố tình kéo dài thời 
hạn đóng quân trên miên Bắc. 


4- Đề phòng các đảng phái phản động xuyên tạc và phá hoại. 


5- Chỉ đạo miền Nam gây dựng lại cơ sở đã mất và cô động 
phong trào đòi thông nhât Bắc - Trung - Nam. 


Trong khi đó, thực dân Pháp sớm lộ rõ dã tâm phá hoại Hiệp 
định. Ngày 9-3-1946, quân Pháp đồ bộ lên Hải Phòng và đóng 
trái phép ở Bến Bính. Ngày 27-3-1946, quân Pháp ngang nhiên 
chiếm đóng trụ sở Bộ Tài chính của Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà ở Hà Nội; đồng thời cho xe chạy khắp các phố, gây xô xát 
và cướp bóc tài sản của nhân dân... Ở miền Nam, thực dân Pháp 
không những không ngừng bắn, mà còn tiếp tục cho quân càn 
quét, đánh úp nhiều vị trí của bộ đội Việt Nam ở Đồng Tháp 
Mười, Bình Thuận, Phan Rang... Tháng 6-1946, chúng huy động 
5.000 quân có xe tăng và máy bay yêm trợ đánh chiếm Tây 
Nguyên. Với ý đồ tách Nam Bộ ra khỏi Việt Nam, thực dân 
Pháp thành lập Chính phủ Nam Kì tự trị (1-6-1946) do Nguyễn 
Văn Thinh cầm đầu. 





1. Viện sử học: Lịch sử Việt Nam (9/1945 - 1950)... Sảd, tr. 70. 
46 


Một trong những nội dung quan trọng đấu tranh buộc Pháp 
phải tôn trọng Hiệp định Sơ bộ là đòi họ mở cuộc đàm phán 
chính thức tại Pari. Ngược lại, thực dân Pháp tìm mọi cách trì 
hoãn. Ta càng thấy rõ lập trường thực dân xâm lược của giới 
phản động Pháp, nhưng vẫn kiên trì đâu tranh tiến tới cuộc đàm 
phán chính thức. 


Ngày 24-3-1946, trên tàu chân Êmin Béctanh (Emile Bertin) 
neo tại vịnh Hạ Long đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hồ 
Chí Minh với Đô đốc Đácgiăngliơ. Cùng dự hội đàm, về phía 
Việt Nam còn có Hoàng Minh Giám và Nguyễn Tường Tam; về 
phía Pháp có Tướng Lơclec, Xanhtơni và một số trợ lí của 
Đácgiăngliơ. Sau nhiều lần trao đối, hai bên đã thoả thuận công 
bố một bản thông cáo gồm ba điểm chủ yếu: 


I- Vào thột thời điểm càng gần mà các điều kiện quá cảnh 
cho phép, nghĩa là trong nửa đầu tháng tư, một phái đoàn hữu 
nghị gôm 10 nghị sĩ Việt Nam đi Pari mang tới Quốc hội lập 
hiến Pháp lời chào anh em của Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà; 


2- Cũng vào thời điểm đó sẽ tiến hành tại Đà Lạt một hội 
nghị trù bị giữa một bên là một đoàn đại biểu Pháp gồm 12 
thành viên dưới sự chủ trì của cao uỷ Pháp tại Đông Dương và 
một bên là một đoàn đại biểu gồm 12 thành viên của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính 
phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hoặc người đại diện; 

3- Cuộc hội nghị trù bị đó sẽ hoàn thành công việc của mình 
để một đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có thể 
lên đường trong thời hạn ngắn nhất, nghĩa là trong nửa cuối 
tháng năm để các cuộc thương lượng cuối cùng chính thức có 
thê tiến hành tại Pari. 

Ngày 16-4-1946, phái đoàn Quốc hội nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà do Phạm Văn Đồng dẫn đầu lên đường sang thăm 
nước Pháp theo tinh thần của thông cáo về nội dung cuộc hội 
đàm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đô đốc Đácgiăngliơ. 

47 


Ngày 19-4-1946, Hội nghị trù bị Đà Lạt khai mạc. Hội nghị 
thành lập 4 uỷ ban. Trong mỗi uỷ ban, mỗi bên đặt một số 
người, phái biện và cô vấn; mỗi bên cử một chủ tịch để lần lượt 
chủ toạ các buổi thảo luận. Uỷ ban Chính trị, do Hoàng Xuân 
Hãn, Métxme (Messmer) làm Chủ tịch; Uỷ ban Kinh tế - Tài 
chính, do Trịnh Văn Bính và Buốcgoanh (Bourgoin) làm Chủ 
tịch; Uỷ ban Quân sự, do Võ Nguyên Giáp và Mác ăngđrê (Max 
André) làm Chủ tịch; Uỷ ban Văn hoá, do Nguyễn Mạnh 
Tường, Guru (Gourou) làm Chủ tịch. 


Hội nghị đã tiến hành khẩn trương. Ngoài những phiên họp 
toàn thể, những phiên họp ở các uỷ ban, còn có nhiều cuộc trao 
đổi ngoài hành lang... Tuy vậy, trên tất cả các vấn đề được đặt 
ra, cuộc đàm phán hầu như không tiến triển. Ngoài những cuộc 
tranh luận gay gắt tại Uỷ ban Chính trị, ở tất cả các Uỷ ban 
Quân sự, Kinh tế, Văn hoá đều có những cuộc tranh cãi giằng 
co”. 

Về kinh tế, ta chủ trương giữ vững những quyền lợi kinh tế 
cơ bản của ta, bảo đảm điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát 
triển, đồng thời có những nhân nhượng nhất định đối với quyền 
lợi kinh tế Pháp ở Đông Dương. Những vấn đề được đặt ra trong 





1. Trưởng đoàn phía Việt Nam là Nguyễn Tường Tam, Phó trưởng đoàn là 
Võ Nguyên Giáp cùng các thành viên: Trịnh Văn Bính, Cù Huy Cận, Hoàng 
Xuân Hãn, Vũ Văn Hiền, Vũ Hồng Khanh, Trần Đăng Khoa, Dương Bạch 
Mai, Nguyễn Văn Luyện, Phạm Ngọc Thạch, Bùi Công Trừng, Nguyên 
Mạnh Tường. Các cô vân của Đoàn gôm có: Tạ Quang Bửu, Kha Vạng Cân, 
Kiều Quang Cung, Đinh Văn Hớn, Phạm Khắc Hoè, Nguyên Văn Huyên, Hồ 
Đắc Liên, Phạm Văn Phác, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn 
Tường Thụy, Hồ Hữu Tường. Trưởng đoàn phía Pháp là Mác Ăngđrê. Trong 
đoàn còn có Métxme (Messme), Pinhông (Pignon), Tô ren (Torel), Bútxkê 
(Bousquet), Gônông (Gonon), Buốcgoanh (Boulgoin), Ghiăngtông 
(Guillanton), Xalăng (Salan), Guru (Gourou), Clarắc (Clarac), Lođu 
(Ledoux). 


2. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam: 7# Đà Lạt đến Pari. NXB Hà Nội, 1996, 
tr. 25. 


48 


Tiểu ban này thuộc về tiền tệ, thuế quan, những doanh nghiệp 
hiện tại của Pháp ở Việt Nam; trong đó những bất đồng lớn 
xoay quanh vấn đề tiền tệ và việc kinh doanh của người Pháp tại 
Việt Nam. 


Về văn hoá, hai bên đã đạt được một số thoả thuận. Ta chỉ 
không đồng ý về việc Pháp đòi đặt một số cơ quan văn hoá ở 
Đông Dương trực thuộc với liên bang và đề nghị dùng tiếng 
Pháp làm thứ tiếng chính thức thứ hai sau tiếng Việt. 


Trong hai Tiêu ban Chính trị và Quân sự, các vấn đề đặt ra 
đều là những vấn đề chủ yếu mà quan điểm hai bên hoàn toàn 
đối lập nhau. Lập trường có tính nguyên tắc của ta là: Nước Việt 
Nam phải là một nước tự do. Liên bang Đông Dương chỉ mang 
tính chất kinh tế không được phương hại đến những quyền cơ 
bản của Việt Nam. Về mối quan hệ giữa các nước trong Liên 
bang Đông Dương với Pháp, phái đoàn ta tuyên bố châm dứt 
chế độ toàn quyền. Ta chủ trương tổ chức một liên bang thực tế 
chỉ có tính chất kinh tế. Đại diện của Pháp ở liên bang chỉ có 
tính cách một nhân viên ngoại giao. Liên bang Đông Dương sẽ 
phối hợp về chính sách thuế quan và tiền tệ, về việc đặt kế 
hoạch kiến thiết cho các nước trong liên bang theo nguyên tắc 
không làm phương hại đến chủ quyên của ba nước này. 


Phía Pháp chủ trương viên cao uỷ vừa là đại diện cho Liên 
hiệp Pháp vừa là Chủ tịch liên bang Đông Dương. Họ đòi các 
ngành tư pháp, ngoại thương, tài chính, hối đoái, vận tải, y tế, 
các cơ quan nghiên cứu và phát minh về văn hoá, khoa học, kinh 
tế, viện thống kê, nhà bưu điện và vô tuyến điện, cơ quan phụ. 
trách di dân đều phải thuộc về liên bang. Với chủ trương này, 
phía Pháp muốn khôi phục lại chế độ toàn quyền trước đây. 


Về ngoại giao, lập trường của phái đoàn Việt Nam là nước 
Việt Nam sẽ có đại sứ ở Pháp và viên cao uỷ Pháp là đại diện 
ngoại giao của Pháp ở Việt Nam. Nước Việt Nam tự do phải có 
quyền đặt đại sứ ở các nước trong Liên hiệp Pháp và ở các nước 
ngoài. Pháp chủ trương người đại diện Pháp ở Việt Nam là một 

49 


viên chức Pháp do viên cao uỷ Pháp cử ra và nước Việt Nam chỉ 
có đại diện ngoại giao với các nước khác thông qua Liên hiệp 
Pháp... 


Sau 3 tuần lễ (từ ngày 19-4 đến 11-5-1946) nhằm trao đổi 
những vấn đề sẽ được đưa ra tại cuộc đàm phán chính thức 
nhưng không đi đến thoả thuận nào, Hội nghị trù bị Đà Lạt kết 
thúc thất bại do âm mưu phá hoại của thực dân Pháp. 


Ngày 31-5-1946, phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do 
Phạm Văn Đồng dẫn đầu lên đường sang Pháp đàm phán. Cùng 
ngày, nhận lời mời của Chính phủ Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lên đường sang thăm nước Pháp với tư cách là thượng khách. 
Trước khi lên đường, Người gửi thư cho đồng bào Nam Bộ nêu 
TÕ: "Đông bảo Nam Bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, 


2.pi 


núi có thể mòn, song chân lí đó không bao giờ thay đổi "". 


Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn Việt Nam đến Biarritz 
(Pháp) ngày 12-6, nhưng phải dừng ở đó gần hai tuần lễ do phía 
Pháp đang chuẩn bị thay đổi nội các. Ngày 19-6-1946, Gioócgiơ 
Biđôn (Georges Bidault), một lãnh tụ của Phong trào bình dân, 
được bầu làm Thủ tướng Chính phủ lâm thời Cộng hoà Pháp. 
Từ đây, phía Pháp mới có thể bắt đầu cuộc đàm phán đã dự định 
trước với Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng phái đoàn rời 
Biarritz đề đến Pari vào ngày 22-6. vừa đặt chân tới thủ đô nước 
Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Việt Nam đã nhận 
được những thông tin bất lợi: Từ ngày 21-6, trong một chiến 
dịch "chớp nhoáng", quân đội Pháp theo lệnh của Đô đốc 
Đácgiăngliơ và Tướng Lơclec đã chiếm đóng cả vùng Tây 
Nguyên, đặc biệt là Pleicu và Kon Tum; ngày 23-6, tại Hà Nội 
quân Pháp chiếm đóng Phủ Toàn quyền. 


Ngày 6-7-1946, cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên 
Chính phủ Việt Nam và Pháp bắt đâu khai mạc, không phải ở 





1. Hồ Chí Minh: 7oàn rập. Tập 4... Sđd, tr. 246. 
50 


Pari như chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đề nghị, mà là 
Phôngtenrlơblô (Fontainebleau), cách Pari 60 km, "để lẩn tránh 
những áp lực của dư luận báo chí và của những giới khác mà 
ME: Gòn, các cơ quan dân sự và bạn bè của họ hết sức kinh 

ợ”” Đoàn Việt Nam gồm có: Phạm Văn Đồng (Trưởng đoàn) 
và các thành viên: Phan Anh, Trịnh Văn Bính, Tạ Quang Bửu, 
Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Huyên, Bưu Hội, Huỳnh Thiện 
Lộc, Dương Bạch Mai, Chu Bá Phượng, Đặng Phúc Thông, 
Phạm Khắc Hoè, Hoàng Minh Giám. Ngoài ra là các chuyên 
VIÊN: Nguyễn Đệ, Hoàng Văn Đức, Vũ Trọng Khánh, Hỗ Đắc 
Liên, Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Đắc Khê. 
Đoàn Pháp gồm có: Mác Ăngđrê (Trưởng đoàn), Giuygla 
(Juglas), Lôdorây (Lozeray), Bôđê (Baudet), Xalăng, Bácgio 
(Barjot), Pinhông, Tôren (Torel), Rivê (Rivet), Métxme, 
Gônông (Gonon), Buốcgoanh, Đacxy (D'Arcy), Gaê (Gayet), 
Buxkê (Bousquet). 


Ngay trong phiên khai mạc (6-7), Trưởng phái đoàn Việt 
Nam Phạm Văn Đồng đã kịch liệt phản đối việc thành lập chính 
phủ Nam Kì tự trị và các hoạt động vi phạm Hiệp định sơ bộ 
của quân Pháp ở Việt Nam, đặc biệt là việc chiếm vùng Tây 
Nguyên và việc quân Pháp ngang nhiên chiếm đóng ngôi nhà 
nguyên là Phủ Toàn quyên, nơi viên Tổng chỉ huy quân Tưởng 
vừa rút đi ngay giữa thủ đô Hà Nội. 

- Ngày 7-7-1946, Hội nghị đưa ra một chương trình nghị sự 
gồm 5 điểm: 


- Sự gia nhập của Việt Nam vào khôi Liên hiệp Pháp và 
những môi quan hệ ngoại g1ao của nó với nước ngoài; 


- Dự thảo thành lập Liên bang Đông Dương; 
- Vấn đề thống nhất ba kì và trung cầu dân ý tại Nam Kì; 
- Những vấn đề kinh tế, 





1. Philippe Dcvillers: Paris - SaiGon - Ha Noi... Säd. tr. 272. 
51 


- Soạn thảo dự án hiệp ước. 


Về tất cả những vấn đề trên, quan điểm của hai bên hoàn 
toàn khác nhau. Quan điểm của Pháp về "khối Liên hiệp Pháp 
không phải là quan niệm về một đồng minh mà là quan niệm về 
những quốc gia đoàn kết chặt chẽ với nhau bởi những cơ quan 
chung” (trong đó dĩ nhiên các cơ quan của Pháp chiếm ưu thê) '. 
Trái lại, quan điểm của phái đoàn Việt Nam căn cứ trên ý niệm 
đồng minh, hoà hợp quyên lợi; quan hệ song phương giữa các 
quốc gia độc lập, được nêu rõ trong bức công hàm trao cho phái 
đoàn Pháp ngày 12-7: "Những mối quan hệ giữa nước Pháp và 
nước Việt Nam trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp là những quan 
hệ hợp đồng được xác định qua con đường hiệp ước. Những 
quan hệ ấy được thiết lập trên những nền tảng sau đây: 


- Tự do gia nhập, 
- Quy chế bình đăng, 
- Đoàn kết bảo vệ quyền lợi chung"” 


Quan điểm trên của chủ tịch Hồ Chí Minh bổ sung trong kì 
họp báo ngày 12-7-1946: "Trên phương diện chính trị, những 
môi quan hệ giữa nước Pháp và nước Việt Nam phải: xuất phát 
từ một hiệp ước. Hiệp ước này phải dựa trên nguyên tắc cơ bản: 
cái quyền của mỗi dân tộc được tự mình quyết định lấy số phận 
của mình. Trên phương diện kinh tế và văn hoá, chúng tôi tán 
thành hợp tác với nước Pháp trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp... 
Sự tôn tại của Liên bang Đông Dương được xác nhận bởi sự cần 
thiết phải phối hợp các hoạt động của Việt Nam, Lào và 
Campuchia. Căn bản nó phải mang nội dung kinh tế. Về phần 
mình, nước Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi hơn hai nước 
láng giềng, sẵn sàng giúp đỡ họ nếu họ yêu cầu. Nhưng Việt 
Nam kiên quyết ngăn chặn không cho Liên bang trở thành một 





1.2. Philippe Devillers: Paris - Sai Gon - Ha Noi... Sảd, tr. 275- 276. 


3 


thứ Chính phủ Toàn quyền giả hiệu..."" 


Từ ngày 13 đến ngày 30-7, các tiêu ban họp, đề cập lại các 
vẫn đề đã nêu ở Hội nghị trù bị Đà Lạt. Hai phái đoàn thảo luận 
các vấn đề về thuế quan, tiền tệ, quân đội, ngoại giao... và hầu 
như vấn đề nào cũng có những bất đồng. 


Về vấn để quân đội, phái đoàn Việt Nam dứt khoát bác bỏ 
nguyên tắc một bộ chỉ huy duy nhât trong thời bình và mọi ý đô 
"tập thê hoá” tiêm năng quân sự. 


Về vấn đề ngoại giao, cũng như ở Hội nghị Đà Lạt, phái 
đoàn Việt Nam yêu câu có một nền ngoại giao riêng, có quyên 
trao đổi đại diện ngoại ðiaO VỚI HƯỚC ngoài, CÓ quyền cử đại 
diện riêng ở Liên hiệp quôc. Phái đoàn Pháp vẫn giữ quan niệm 
của mình về một nền ngoại giao duy nhất luôn luôn chỉ chấp 
nhận sự tham gia của người Việt Nam vào các chức vụ ngoại 
giao của Liên hiệp Pháp. Nhưng giờ đây, họ chấp nhận nguyên 
tắc tự quyết về mặt đại điện ngoại giao cấp lãnh sự. 


Cũng như ở Hội nghị trù bị Đà Lạt, vấn đề Nam Kì là vấn đề 
gay cấn nhất, trở thành hòn đá cản của Hội nghị. Ngay từ ngày 
12-7, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố rõ trong cuộc họp báo: 
"Nam Bộ là đất Việt Nam. Nó là thịt của thịt chúng tới, là máu 
của máu chúng tôi... Trước khi đảo Corse trở thành đất của 
Pháp, thì Nam Bộ đã là đất Việt Nam..."”. Tại phiên họp toàn 
thể ngày 26-7, Dương Bạch Mai - một thành viên trong phái 
đoàn Việt Nam - công khai phát biểu: "Số phận của Hội nghị 
này phụ thuộc chặt chẽ vào vấn đề ba kì. Chừng nào mà Nam 
Kì, bằng cách này hay cách khác, còn bị tách ra khỏi Việt Nam, 
thì việc thoả thuận giữa nước Pháp và nước Việt Nam sẽ không 
bao giờ có được. Mọi sự đều tuỳ thuộc vấn đề Nam Kì: tình hữu 
nghị Pháp - Việt, hoà bình cũng như trật tự ở Việt Nam, tương 





1. Philippe Devillers: Paris - Sai Gơn - Ha Noi... Sđủ, tr. 275, 276, 277, 280, 
281. 


°k) 


lai những quan hệ của chúng ta. Phải giải quyết vấn đề này càng 
sớm càng hay"! 


Cuộc đàm phán kéo dài hơn hai tháng (từ 6-7 đến 10-9- 
1946)”, cuối cùng đã không đi đến một thoả thuận nào do lập 
trường hai bên khác xa nhau. Ngày 14-9-1946, phái đoàn Việt 
Nam lên tàu tại cảng Mácxây (Marseille) trở về Tổ quốc. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ở lại Pari với hi vọng cứu vãn tình hình. 


Trong khi đó, tại Việt Nam, thực dân Pháp tăng cường các 
hoạt động khiêu khích. Quan hệ Việt - Pháp ngày càng căng 
thắng. Nguy cơ một cuộc chiến tranh đến gần. Cần có một quyết 
định nhanh chóng nhằm kéo dài thời gian hoà hoãn đề xây dựng, 
củng cô thêm lực lượng cách mạng: đồng thời làm cho nhân dân 
Pháp, nhân dân thế giới thấy rõ thiện chí hoà bình của Việt Nam 
và dã tâm xâm lược của thực dân Pháp. Chính vì lẽ đó, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh kí với đại diện Chính phủ Pháp là Mutê (Moutet) - 
Bộ trưởng Bộ Pháp quốc hải ngoại, bản Tạm ước ngày 14-9- 
1946. 

Nội dung bản Tạm ước gồm những điểm chủ yếu như sau: 
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp cam kết tiếp tục chính 
sách hợp tác như Hiệp định Sơ bộ đã nêu, tiếp tục cuộc đàm 
phán sẽ được triển khai chậm nhất vào tháng Giêng 1947. 

- Chính phủ Việt Nam bảo đảm các quyền tự do dân chủ, 
quyền lợi kinh tế - văn hoá của người Pháp ở Việt Nam. 

- Chính phủ Pháp sẽ đình chỉ xung đột ở Nam Bộ, Nam 
Trung Bộ, bảo đảm các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. 


- Việt Nam và Pháp thả hết tù chính trị, chấm dứt tuyên 





1. Philippe Devillers: Paris - SaiGon - Ha Noi... Sđd, tr. 277, 280, 281. 

2. Gần như trong suốt tháng 8-1946. Hội nghị ngừng họp do phía Việt Nam 
phản đôi việc Pháp tô chức trái phép Hội nghị Liên bang Đông Dương (ngày 
1/8/1946) tại Đà Lạt, gôm bọn bù nhìn Nam Kì, Nam Trung Kì, AI Lao và 
Cao Miên. 


54 


truyền không thân thiện. 


- Việc trưng cầu dân ý ở Nam Bộ do hai bên quy định thời 
gian và cách thức. 


Tạm ước 14-9-1946 là sự nhân nhượng cuối cùng của ta 
nhằm cứu vãn tình thế hết sức khó khăn của đất nước lúc bấy 
giờ. Ngày 20-10-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh về đến Tổ quốc 
trong sự chờ đón đây tin tưởng của toàn dân ta. Cuộc hành trình 
ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trên đất Pháp tuy chưa giải quyết 
được mục tiêu cơ bản của cuộc đàm phán, nhưng đã làm cho 
nhân dân Pháp và nhân dân thế giới hiểu rõ hơn vấn đề Việt 
Nam, biểu thị sự đồng tình ủng hộ nên độc lập của Việt Nam. 


c) Tận dụng khả năng hoà hoãn chuẩn bị cho cuộc kháng 
chiên chóng thực dân Pháp 


Sau ngày kí kết Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước Việt - Pháp, 
tranh thủ thời gian hoà hoãn, Chính phủ và nhân dân ta ra sức 
củng cố, xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến 
sắp tới. 

Ở miền Nam, cán bộ, bộ đội tiến mạnh vào các vùng tạm bị 
địch chiếm, tổ chức phát triển lực lượng vũ trang địa phương và 
chiến tranh du kích. Cùng với các cuộc bãi công, bãi thị, biểu 
tình, đòi tổ chức trưng câu dân ý thống nhất đất nước, phản đối 
càn quét bình định, bắt lính, những cuộc nỗi dậy diệt tề, trừ gian 
cũng diễn ra mạnh mẽ nhằm khôi phục chính quyền nhân dân và 
các đoàn thể quần chúng. Phong trào đấu tranh của nhân dân 


Nam Bộ và Nam Trung Bộ từ sau ngày 6-3-1946 đến cuối 
năm phát triển mạnh mẽ, liên tục, toàn diện và giành được nhiều 
thắng lợi to lớn. Tại Nam Bộ, chính quyền . cách mạng được xây 
dựng và củng cô trên 1.000 xã trong tổng số 1.234 xã. Vùng giải 
phóng ở nông thôn được mở rộng gấp nhiều lần so với trước 
ngày 6-3-1946. Hệ thống căn cứ địa kháng chiến được hình 
thành, nối liền từ Xứ uỷ xuống khu, tỉnh huyện, nhất là ở Đông 


» 


Nam Bộ. Lực lượng vũ trang ba thứ quân cũng phát triển. Ở các 
vùng nông thôn, hầu hết các xã đều thành lập tự vệ và du kích. 
Ở các đô thị, lực lượng tự vệ cũng được củng cố và hoạt động có 
hiệu quả, nhất là lực lượng tự vệ thành phố Sài Gòn. Các đơn vị 
bộ đội tập trung - các chi đội Vệ quốc đoàn, đã được xây dựng 
từ cấp tỉnh đến cấp khu. Toàn Nam Bộ đã xây dựng được 25 chi 
đội, tăng 25% so với lúc mới hình thành. 


Ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhiều căn cứ du kích hình 
thành. Ngoài các đơn vị bộ đội tập trung ở vùng tự do Khu V, 
đến tháng 7-1946, ở cực Nam Trung Bộ đã xây dựng được 4 
trung đoàn chủ lực và 1 tiêu đoàn ở Tây Nguyên - Tiểu đoàn N'° 
Tranglơn, gồm hầu hết các chiến sĩ là người dân tộc thiểu số. 


Ở miền Bắc, quân và dân ta ra sức xây dựng và phát triển lực 
lượng mọi mặt. Khối đoàn kết toàn dân không ngừng mở rộng, 
nhất là từ sau khi thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam 
(29-5-1946). Vệ quốc đoàn chính thức trở thành Quân đội quốc 
gia của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (22-5-1946). Bên 
cạnh lực lượng vũ trang thường trực Chính phủ còn quan tâm 
xây dựng lực lượng bán vũ trang. Đến cuối năm 1946, Việt Nam 
có trên 8 vạn bộ đội thường trực và gần 1 triệu dân quân, tự vệ ở 
hầu khắp các địa phương, từ thành thị đến nông thôn. Các 
trường đào tạo cán bộ chính trị, quân sự được thành lập: Tháng 
3-1946, mở Trường Quân chính Bắc Sơn; tháng 5-1946, mở 
Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn; tháng 6-1946, mở Trường Lục 
quân Quảng Ngài. Đến cuối năm 1946, trước khi cuộc kháng 
chiến toàn quốc bùng nỗ, các trường quân sự đã đào tạo được 
hàng vạn cán bộ, bổ sung cho các đơn vị cơ sở. 


Trải qua hơn một năm đấu tranh bảo vệ và củng cố chính 
quyền dân chủ nhân dân, những khó khăn ban đầu đã được đây 
lùi. Tiềm lực của Nhà nước cách mạng được tăng cường một 
bước, tạo nên thế và lực mới cho toàn dân ta bước vào cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp trong cả nước. 


Có được những thắng lợi đó là do toàn dân ta đoàn kết chặt 
56 


chẽ, thực hiện sự nghiệp vẻ vang "vừa kháng chiến, vừa kiến 
quốc" dưới sự lãnh đạo của Đảng. "Đảng ta, đứng đầu là Hồ 
Chủ tịch, với đường lối chính trị vô cùng sáng suất, vừa cứng 
rắn về nguyên tắc, đã đưa nước nhà vượt qua muôn vàn khó 
khăn tưởng như không sao vượt qua nổi. Lúc thì hoà hoãn với 
Tưởng để rảnh tay đối phó với thực dân Pháp, lúc thì tạm thời 
hoà hoãn với Pháp để đuổi cổ quân Tưởng và quét sạch bọn 
phản động tay sai của Tưởng, giành thời gian củng cô lực lượng, 
chuẩn bị toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược, điều mà 
Đảng ta đã biết chắc là không thê nào tránh khỏi"". 


CÂU HỎI - BÀI TẬP 


I- Vì sao nói tình hình nước Việt Nam sau Cách mạng tháng 
Tám 1945 như “ngân cân treo sợi tóc”? 


2- Đảng, Chính phủ cách mạng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đề ra chủ trương và biện pháp gì nhằm phát huy thuận lợi, giải 
quyết khó khăn trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945 
- 1946)? 


3- Nêu rõ sách lược của Đảng, Chính phủ cách mạng và Chú 
tịch Hô Chí Minh đôi với quân Tưởng và 'Pháp trong năm đâu 
sau Cách mạng tháng Tám (1945 - 1946). 

4- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở 
Nam Bộ và Nam Trung Bộ diễn ra như thê nào? 

5- Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946: Hoàn cảnh kí kết, nội dung và 
ý nghĩa lịch sử. 

6- Những hoạt động đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà nhăm xây dựng và bảo vệ chính quyên 
đã diễn ra như thê nào trong hơn năm đầu sau Cách mạng tháng 
Tám 19452 





1. Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập. tự do... Sđd, tr. 3l. 
57 


Chương II 


NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIÉN CHÔNG 
THỤC DÂN PHÁP (1946 — 1950) 


Chương II nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cuộc 
kháng chiên toàn quôc chông Pháp vào những năm đâu: 


- Âm mưu, hành động của thực dân Pháp mở rộng chiến 
tranh xâm lược cả nước ta; quyết định của Đảng, Chính phủ và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về một cuộc kháng chiến toàn quốc 
chống Pháp; đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng. 

- Cuộc chiến đấu ở thủ đô Hà Nội và các đô thị khác phía 
Bắc vĩ tuyến 16 mở đầu kháng chiến toàn quốc. Đồng thời với 
hoạt động chiến đấu là những hoạt động di chuyền và thực hiện 
"tiêu thổ kháng chiến" . Tiếp theo là những hoạt động đây mạnh 
chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài. 


- Âm mưu, hành động của địch đánh phá căn cứ địa kháng 
chiến Việt Bắc. Cuộc chiến đấu của quân và dân ta đánh trả 
cuộc tiễn công Việt Bắc của địch. Sau chiến thắng Việt Bắc, 
cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện được đây mạnh. 


I. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng 
nô.Đường lôi kháng chiên chông Pháp của Đảng 


1. Âm mưu, hành động chiến tranh của thực dân Pháp 


Hai ngày sau khi kí Hiệp định Sơ bộ, trong cuộc gặp các Khu 
trưởng và Đại đội trưởng tự vệ thành Hà Nội tại Toà Thị chính, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: "Kí Hiệp định đình chiến này 
không phải là đã hết chiến tranh đâu... Trái lại, hơn bao giờ hết, 
ta phải luôn luôn chuẩn bị để bồi dưỡng lực lượng, nâng cao 
tinh thần kháng chiến của toàn dân để đối phó với những việc 


58 


bất ngờ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra. Tinh thần kháng 
chiên, sự chuân bị chu đáo phải là thường trực tiêp tục không 
một giây, một phút nào ngừng..." 


Đúng như sự phán đoán của Trung ương Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, ngay sau khi kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và 
Tạm ước Việt - Pháp (14-9-1946), thực dân Pháp đã bội ước. 
Chúng lập ra "Chính phủ Nam Kì tự trị" (1-6-1946) do Nguyễn 
Văn Thinh cầm đầu, nhằm tách Nam Kì ra khỏi nước Việt Nam 
thống nhất. Các cuộc hành binh lắn chiếm của quân Pháp diễn ra 
liên tiếp ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 


Ngày 19-10-1946, Hội nghị quân sự toàn quốc được triệu tập 
dưới sự chủ toạ của Tổng Bí thư Trường Chinh. Hội nghị nhận 
định: "Nhất định không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh mình và 
mình nhất định cũng phải đánh Pháp". Trên cơ sở đó, Hội nghị 
quyết định một số vân đề về quân sự, tư tưởng, tổ chức nhăm 
nâng cao sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến dấu 
của lực lượng vũ trang trong cả nước. 


Trong phiên họp thứ hai (28-10 - 9-l-1946), Quốc hội quyết 
định thông nhất Quân sự uỷ viên Hội với Bộ Quốc phòng thành 
Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy. Việc phân chia chiến trường 
được xác định (cả nước được chia thành 12 chiến khu). Các cán 
bộ chỉ đạo, chỉ huy chủ chốt được điều về đề hoàn tất việc chuẩn 
bị chiến đấu ở mặt trận Hà Nội (Chiến khu XI). 


Ngày 26-10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:- Tổng. chỉ huy quân 
đội ta gởi cho Valuy, đề nghị phía Pháp ngừng bắn ở Nam Bộ 
và Nam Trung Bộ vào 0 giờ ngày 30-10 theo quy định của Tạm 
ước Việt - Pháp (14-9-1946). Pháp đồng ý. Nhưng chỉ 10 ngày 





1. Võ Nguyên Giáp: Những chặng đường lịch sử. NXB Văn học. Hà Nội, 
1977, tr. 400 - 401. 
2. Văn kiện quân sự của Đảng. NXB Quân đội nhân dân. Hà Nội, 1976. Tập 
H, tr. 64. 

59 


sau, chúng lại bội ước tiếp tục đánh ta. Ngày 20-11-1946, chúng 
đánh chiêm Hải Phòng 

Và Lạng Sơn, hai cửa ngõ quan trọng đường bộ và đường 
thuỷ ở Bắc Việt Nam. Tiếp đó, chúng đỗ bộ thêm quân lên Đà 
Nẵng. 


Sau nhiều lần tăng viện, đến cuối năm 1946, đội quân viễn 
chính Pháp trên chiến trường Đông Dương lên tới hơn 90.000 
tên, gôm 36 tiểu đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn pháo binh, 3 trung 
đoàn thiết giáp và cơ giới, hơn 100 máy bay và nhiều tàu chiến. 
Chúng đóng quân tại một số vị trí chiến lược trọng yếu trên đất 
nước ta. 


Ở miền Bắc, từ vĩ tuyến 16 trở ra, tổng số quân Pháp khoảng 
30.000 tên, gồm có sư đoàn bộ binh thuộc địa sô 9, trung đoàn 
bộ binh lê dương số 3; 1 tiểu đoàn thuộc bán lữ đoàn lê đương 
số 13; 1 trung đoàn thiết giáp; trung đoàn chiến xa cơ động, một 
bộ phận quân dù, thuỷ quân, không quân, các đơn vị thông tin, 
vận tải, hậu cân. Dựa vào sự giúp đỡ của đế quốc Anh và Mĩ từ 
khi đưa quân ra miền Bắc theo quy định của Hiệp định Sơ bộ, 
thực dân Pháp nuốt lời hứa, ráo riết thực hiện âm mưu mở rộng 
chiến tranh. Chúng biến những đội quân "tiếp phòng" thành đội 
quân chiếm đóng và áp dụng lỗi đánh lấn dần. Sau khi chiếm 
Tây Nguyên, một phần vùng Đông Bắc, Tây Bắc và tiến công 
Hải Phòng, Lạng Sơn, chúng chuẩn bị gây hắn ở Hà Nội với 
mục đích nắm lấy quyền quản lí thủ đô nước ta, hòng "vô hiệu 
hoá tức thì Chính phủ Hồ Chí Minh". Với mưu đồ ấy, 6.500 lính 
viễn chỉnh được bố trí thành những cụm quân cơ động, chiếm 
giữ những vị trí bịt cửa ngõ thành phó, sẵn sàng đánh ( úp, chiếm 
8ọn các cơ quan đầu não của ta tại thủ đô Hà Nội. Kế hoạch 
chuẩn bị tiến công quân sự do Bộ chỉ huy Pháp vạch ra được 
xúc tiến, chúng chờ tăng thêm viện binh vào tháng 1-1947, sẽ 
mở một đợt hoạt động có tính chất quyết định, kết thúc công 
cuộc xâm lược. 


Song song với những hành động quân sự, thực dân Pháp còn 
60 


thực hiện nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc về chính trị. Ở Tây 
Bắc, chúng tổ chức bọn tay sai phản động chống lại cách mạng. 
Tại một sô địa phương, chúng tìm cách liên lạc, móc nối những 
tên tay sai trong bộ máy cai trị cũ, tập hợp những phần tử phản 
động cầm đầu trong các tôn giáo chống lại chính quyền dân chủ 
nhân dân. Để chuẩn bị cho việc thực hiện âm mưu xâm lược 
toàn diện theo chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, thực dân 
Pháp ráo riết tìm cách nắm tình hình mọi mặt ở miền Bắc, nhất 
là lực lượng quân sự và khả năng phòng thủ của ta. 


Nguy cơ chiến tranh lan rộng ra cả nước tới gần. Tình thế vô 
cùng nghiêm trọng. Quân và dân ta sẵn sàng chiến đấu chống 
quân xâm lược. Kế hoạch tác chiến ở các thành phó, thị xã được 
triển khai khẩn trương. Nhân dân, trước hết là các Cụ g1à, trẻ em, 
những người đau yếu, tàn tật rời khỏi thành phố. Đội công tác 
đặc biệt được thành lập và lần lượt lên vùng Việt Bắc làm nhiệm 
vụ chuẩn bị căn cứ. Các huyện Định Hoá, Đại Từ, Phú Lương, 
Võ Nhai (Thái Nguyên); Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá 
(Tuyên Quang); Chợ Đồn (Bắc Kạn) mà trung tâm là các huyện 
Định Hoá, Sơn Dương, Yên Sơn, Chợ Đồn được chọn làm nơi 
xây dựng An toàn khu (ATK) của Trung ương. Bước vào tháng 
12-1946, quân Pháp tiếp tục khiêu khích ở nhiều nơi, nhất là tại 
Hà Nội. Chủ trương của ta lúc này là ' "ân tranh thủ khả năng 
hoà bình", nhưng "phải chuẩn bị cấp tốc để tiến hành chiến 
tranh toàn dân, toàn diện và trường kì"Xứ uỷ Nam Bộ cũng 
nhận được chỉ thị phối hợp chiến lược với chiến trường toàn 
quốc, “không để cho ,Pháp đem hết tài sản chiếm được ở Nam 
Bộ ra đánh Trung, Bắc” . Trong khi khẩn trương chuẩn bị kháng 
chiến, Chính phủ ta vẫn kiên trì đấu tranh ngoại giao với Chính 
phủ Pháp, có găng đây lùi chiến tranh. Ngày 6-12, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kêu gọi Quốc hội và Chính phủ Pháp ra lệnh cho quân 





1. Nghị quyết Hội nghị các Khu trưởng ngày 13-12-1946. 


2. Văn kiện quân sự của Đảng. Tập 2... Sđd. tr. 69. 
61 


viễn chỉnh rút về các vị trí trước ngày 20-11-1946. Giới cầm 
quyền Pháp không trả lời. Ngày 15-12, sau khi Lêông Boølum 
(Léon Blum) lên làm Thủ tướng Chính phủ 

Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại gửi thông điệp yêu cầu giải 
quyết các bế tắc trong mối quan hệ Việt - Pháp. Chính phủ Pháp 
vẫn làm ngơ, tỏ rõ thái độ tán thành chính sách duy trì sự có mặt 
của nước Pháp ở Đông Dương. 


Được sự đồng tình của Lêông Bơlum, bọn thực dân Pháp ở 
Đông Dương càng hung hăng. Ngày 16-12, Đácgiăngliơ đã khôi 
phục lại các Hiệp ước 1883 và 1884 mà triều đình nhà Nguyễn 
đã kí với Pháp. Y trắng trợn tuyên bố: "Hà Nội, Hải Phòng, Đà 
Nẵng là lãnh thổ của nước Pháp". 


Tại Hà Nội, trưa ngày 17-12, thực dân Pháp cho xe phá các 
công sự của ta ở Lò Đúc, đồng thời gây ra vụ tàn sát đẫm máu ở 
phố Hàng Bún và Yên Ninh. Trưa ngày 18-12, Pháp gửi tối hậu 
thư đòi chiếm Sở Tài chính và nhà viên Giám đốc Sở Giao 
thông: đòi ta phá bỏ công sự và vật chướng ngại trên đường phố. 
Chiều ngày 18-12, chúng lại gửi tối hậu thư đòi được quyền 
kiểm soát Thủ đô và đe doạ đến sáng 20-12, những điều đó 
không được chấp nhận thì quân Pháp sẽ chuyên sang hành động. 


2. Kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nỗ trong cả nước 


Những hành động khiêu khích, xâm lược trên đây của thực 
dân Pháp xâm phạm nghiêm trọng đến độc lập, chủ quyền nước 
ta, gây căm phẫn tột độ trong nhân dân ta. Toàn dân, toàn quân 
nóng lòng chờ đợi mệnh lệnh của Trung ương Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 


Mọi người đều sẵn sàng đứng lên kháng chiến. Trong hai 
ngày 18 và 19-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp 
Hội nghị mở rộng tại làng Vạn Phúc (Hà Đông) dưới sự chủ toạ 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Phân tích hành động khiêu khích, xâm lược của thực dân 


62 


Pháp trong những tháng cuối năm 1946, nhất là từ giữa tháng 
12, Hội nghị nhận định: âm mưu của Pháp là mở rộng cuộc 
chiến tranh xâm lược, chuyển cuộc chiến tranh sang một bước 
mới; thời kì hoà hoãn đã qua, khả năng hoà bình không còn nữa. 
Trên cơ sở đó, Hội nghị quyết định phát động cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp trong cá nước và vạch ra những vấn đề rất 
cơ bản về đường lỗi kháng chiến. Đây là một quyết định sáng 
suốt, kịp thời của Đảng ta, đáp ứng được yêu cấu của cách mạng 
và nguyện vọng của toàn dân. 


Sáng 19-12-1946, thực dân Pháp gửi tiếp cho Chính phủ ta 
một tối hậu thư đòi tước vũ khí của tự vệ, đòi đình chỉ mọi hoạt 
động chuẩn bị kháng chiến và để cho quân Pháp làm nhiệm vụ 
giữ trật tự trong thủ đô Hà Nội. 


Cho tới lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn gởi thư cho 
Xanhtơni đề nghị phía Pháp cùng với Chính phủ ta "tìm một 
giải pháp cải thiện bầu không khí hiện tại". Thực dân Pháp 
khước từ đề nghị đó. 


Trưa ngày 19-12, Ban Thường vụ Trung ương Đảng điện cho 
các Chiến khu và Tỉnh uỷ, chỉ thị "Tất cả hãy sẵn sàng!". 


Lúc 20 giờ ngày 19-12-1946, Đài Phát thanh Tiếng nói Việt 
Nam phát tín hiệu bắt đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Bộ 
trưởng Quốc phòng công bố mệnh lệnh chiến đấu cho tất cả các 
lực lượng vũ trang. Công nhân Nhà máy đèn Bờ Hồ phá máy. 
Đèn điện toàn thành phố Hà Nội phụt tắt. Đó là hiệu lệnh tấn 
công của quân ta. Cùng thời điểm ấy, các pháo đài Láng, Xuân 
Canh, Xuân Tảo... đồng loạt nhả đạn vào nội thành. Ở các khu 
phố, nhân dân quẳng bàn, ghế, cánh cửa, sập gụ, hòm xiểng, bao 
cát... ra mặt đường. Công nhân đây toa tàu chặn các ngã tư, ngã 
năm. Cây cối, cột điện cũng được ngả xuống ngáng đường. Vật 
cản vài chiến luỹ dựng lên khắp nơi. Người dân Hà Nội trong tư 
thế sẵn sàng đứng lên kháng chiến chống quân xâm lược với tất 
cả những gì có trong tay và với một ý chí quyết thắng. 


63 


Tiêng súng kháng chiên ở thủ đô Hà Nội nhanh chóng lan 
rộng ra cả nước. 


Đêm 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến, khẳng định thiện chí, nguyện vọng hoà bình, 
quyết tâm kháng chiến và niềm tin tất thắng của nhân dân ta; 
đồng thời nêu lên tư tưởng cơ bản của đường lối chiến tranh 
nhân dân. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh là lời hịch tiễn công, thôi thúc, giục giã toàn dân Việt 
Nam đứng dậy cứu nước. Sau khi kêu gọi toàn quốc kháng 
chiến, ngày 21-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho 
nhân dân Việt Nam nhân dân Pháp và nhân dân các nước Đồng 
minh để cho thế giới biết rõ mục tiêu và quyết tâm đấu tranh vì 
độc lập tự do của nhân dân Việt Nam. Trong thư, Người khẳng 
định: "Cuộc kháng chiến rất lâu dài và đau khổ. Dù hi sinh bao 
nhiêu và thời gian kháng chiến đến bao giờ, chúng ta cũng nhất 
định chiến đấu đến cùng, đến bao giờ nước Việt Nam được hoàn 
toàn độc lập và thống nhất. Chúng ta có 20 triệu chống lại 10 
vạn thực dân. Cuộc thắng lợi của ta rất có bảo đảm..."". 


3. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng 


Trước khi phát động cuộc kháng chiến trong cả nước, Đảng 
ta đã có những văn kiện quan trọng để kịp thời chỉ đạo toàn dân 
tích cực chuẩn bị kháng chiến. 


Những vấn đề được nêu lên trong bản Chỉ fhj Kháng chiến, 
kiến quốc (25-11-1945), Nghị quyết Hội nghị quân sự toàn quốc 
của Đảng (19-10-1946) và văn kiện Những việc khẩn cấp bây 
giờ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết kinh nghiệm của hơn một 
năm đánh Pháp, đã đặt cơ sở cho sự hình thành đường lối kháng 
chiến toàn dân, toàn diện của Đảng la. 


Ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra bản 
Chỉ thị Toản dân kháng chiến. Chỉ thị nêu rõ mục đích, tính 





1. Hồ Chí Minh: 7oàn iập. Tập 4. NXB Sự thật. Hà Nội 1984. tr. 209. 210. 
64 


chất, chương trình kháng chiến. Những nội dung cơ bản của 
đường lối kháng chiến đã được nêu cô đọng trong bản văn kiện 
lịch sử này. Tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng những nội dung đó là 
những vấn đề thiết yếu cơ bản nhất để lãnh đạo, dẫn dắt toàn 
dân, toàn quân ta trong quá trình kháng chiến. 


Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng (18-19 - 
12-1946) tại làng Vạn Phúc (Hà Đông), trên cơ sở phân tích tình 
hình so sánh lực lượng giữa địch và ta, xác định chính xác ý đồ 
chiến lược của thực dân Pháp, cùng với quyết định phát động 
kháng chiến chống thực dân Pháp trên phạm vi cả nước, cũng 
nêu lên một số vấn đề cơ bản về đường lỗi kháng chiến. 


Tháng 3-1947, Tổng Bí thư Đảng Trường Chinh đã kịp thời 
tổng. kết cuộc chiến đâu và viết một loạt bài đăng liên tiếp trên 
11 số báo Sự thật (năm 1951 đôi tên thành báo Nhân dân) nhằm 
giải thích rõ thêm đường lối kháng chiến. Những bài báo này 
được tập hợp và ¡n thành sách, lấy tên là Kháng chiến nhất định 
thắng lợi (xuất bản tháng 9- 1947). Đây là một văn kiện quan 
trọng của Đảng ta, góp phần tổ chức, giáo dục, động viên quân 
và dân ta bước vào cuộc kháng chiến đến thắng lợi; đồng thời 
phân tích một cách khoa học đường lối kháng chiến toàn dân, 
toàn diện, trường kì và tự lực cánh sinh do Trung ương Đảng 
vạch ra từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. 


Xuất phát từ sự tin tưởng vào khả năng cách mạng của quần 
chúng, Đảng đề ra đường lỗi kháng chiến toàn dân. Đây là nội 
dung cơ bản của chiến tranh nhân dân Việt Nam chống thực dân 
Pháp xâm lược, là tư tưởng xuyên suốt, chỉ đạo mọi kế hoạch 
tác chiến và xây dựng lực lượng. Với đường lối kháng chiến 
toàn dân, chúng ta sẽ tạo được thế trận cả nước cùng đánh giặc, 
mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài. 

Chiến tranh là cuộc đọ sức toàn diện giữa hai bên tham chiến. 
Đảng chủ trương tiến hành kháng chiến toàn diện, nghĩa là 
kháng chiến trên mọi lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, văn 
hoá, xã hội .. . nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp to lớn để đánh 


6S 


thắng cuộc chiến tranh tổng lực của thực dân Pháp. 

Kháng chiến lau dài bắt nguồn từ sự phân tích, đánh giá, so 
sánh lực lượng giữa hai bên trong buổi đầu kháng chiến. Đánh 
lâu dài là bí quyết của sự thắng lợi. Kháng chiến lâu đài với tư 
tưởng chiến lược nhất quán là tư tưởng tiến công, là chiến lược 
của chiến tranh nhân dân Việt Nam nhằm đánh thắng kẻ thù có 
ưu thế về kinh tế và quân sự. Trong quá trình kháng chiến, Đảng 
ta chủ trương vừa đánh vừa bồi dưỡng sức dân, vừa đánh vừa 
chuyển hoá so sánh lực lượng giữa ta và địch, đồng thời tận 
dụng những chuyên biến của tình hình quốc tế có lợi cho cuộc 
kháng chiến, giành thắng lợi từng bước, đánh bại từng kế hoạch 
chiến tranh của thực dân Pháp, tiến lên giành thắng lợi hoàn 
toàn. Thời gian sẽ ủng hộ chúng ta và là /hẩy chiến lược của ta 
nếu dân tộc ta quyết tâm kháng chiến bèn bỉ. 


Tự lực cánh sinh là một trong những nội dung cơ bản của 
đường lối kháng chiến, xuất phát từ quan điểm quân chúng, tin 
vào khả năng cách mạng và sức mạnh to lớn của quần chúng. 
Đường lối đó cũng bắt nguồn từ thực tế lịch sử của đất nước 
trong những năm đầu kháng chiến. Chỉ có tự lực cánh sinh mới 
phát huy được mọi khả năng tiềm ông trong quằn chúng; đồng 
thời mới tranh thủ có hiệu quả sự đồng tình ủng hộ của nhân dân 
thế giới. 

Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược do 
Đảng và Chính phủ vạch ra là sự vận dụng tài tình và sáng tạo 
những nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách 
mạng Việt Nam. Đó cũng là sự thừa kế và phát huy ở trình độ 
cao những kinh nghiệm đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. 
Đường lối đó là nguồn gốc dẫn đến mọi thắng lợi của quân và 
dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 


I- Cuộc Chiến đấu của quân và dân ta ở thủ đô và các đô 
thị khác phía Bắc vĩ tuyên 16 


Theo chủ trương của Bộ Tổng chỉ huy, mục tiêu cuộc tiến 
66 


công quân sự của quân và dân ta là Hà Nội, tiếp đó là các thành 
phố Đà Nẵng, Huế, Vinh, Nam Định, Hải Dương... nhằm tiêu 
hao, tiêu diệt một bộ phận quân địch; chặn đánh, giam chân địch 
một thời gian trong thành phó, thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho 
cả nước chuyền vào kháng chiến lâu dài. 


Tiêu biểu cho cả nước là cuộc chiến đấu của quân và dân ta 
tại thủ đô Hà Nội, bảo vệ các cơ quan đâu não của Đảng và Nhà 
nước. 


1- Cuộc chiến đấu ở thủ đô Hà Nội 


Cuộc chiến đấu của quân và dân Hà Nội diễn ra trong điều 
kiện so sánh lực lượng giữa hai bên rât chênh lệch. 


Về phía thực dân Pháp, tính đến tháng 12-1946, ở Hà Nội, 
chúng có 6.500 sĩ quan và binh lính được trang bị mạnh, đóng 
tại 45 địa điểm. Tất cả các điểm đóng quân của Pháp tạo thành 
một thế bao vây, chia cắt nội thành Hà Nội, khống chế những 
nơi đóng quân và kèm chặt các cơ quan đầu não của ta. Vũ khí 
của quân Pháp khá tối tân: 42 khâu sơn pháo 75 mm, lựu pháo 
100 và pháo 37 mm bố trí 2 trận địa ở sân bay Gia Lâm và 
trường Anbe Xarô, có thể bắn vào hầu hết các mục tiêu trong Hà 
Nội. Lực lượng xe máy bao gồm 22 xe tăng, 40 xe thiết giáp bố 
trí ở trong thành là một lực lượng cơ động phản kích mạnh. Sân 
bay Gia Lâm có 30 máy bay sẵn sàng chỉ viện cho chiến trường 
Hà Nội và một số vùng ven đô. 

Ngoài ra, ở Hà Nội lúc đó còn có 13.000 Pháp kiều sống tập 
trung trong hai khu vực nối tiếp nhau thành một dải rộng lớn cắt 
đôi thành phó. Trong sỐ này, nhiều người được trang bị vũ khí; 
nhiều căn nhà đã trở thành những ô chiến đấu bí mật. 


Một số tàu chiến của thuỷ quân Pháp khống chế đường sông, 
sẵn sàng chi viện cho quân Pháp ở nội thành. Với lực lượng và 
cách bố trí như trên, chúng hi vọng chỉ trong 24 giờ sẽ nhanh 
chóng đánh chiếm tất cả các cơ quan đầu não của ta; bao vây, 
chia cắt, tiêu diệt ta và làm chủ thành phố Hà Nội trong thời 


67 


gian ngắn; đồng thời đè bẹp cuộc kháng chiến của nhân dân ta 
nói chung, thực hiện âm mưu chiên lược đánh nhanh thăng 
nhanh. 


Biết rõ âm mưu của kẻ thù, Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng, Bộ Tổng chỉ huy chỉ đạo: Chiến khu Hà Nội không thê 
rơi vào thê bất ngờ, nếu đích đánh trước ta có thể quật lại ngay, 
trận đánh ở thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tiêu biểu 
cho tỉnh thần kháng chiến của cả nước, Hà Nội cần giam chân 
địch ít nhất là một tháng, tạo điều kiện cho cả nước chuyên sang 
chiến tranh. 


về phía ta, lực lượng vũ trang Hà Nội có Š tiểu đoàn Vệ 
quốc, trang bị vũ khí thô sơ và thiếu thốn: 9 khẩu đội pháo binh 
gôm những khẩu sơn pháo, pháo chống tăng, pháo cao xạ cũ kĩ 
được bố trí ở Láng, Xuân Canh, Xuân Tảo, Đào Xuyên... Ngoài 
ra, còn có 8 trung đội công an xung phong, I đại đội tự vệ chiến 
đấu và đông đảo nhất là lực lượng dân quân, tự vệ nội, ngoại 
thành (khoảng 28.500 người), trang bị chủ yếu bằng lựu đạn, 
dao, kiếm. 


Mặc dù lực lượng rất chênh lệch, nhưng quân và dân Hà Nội 
vẫn ngoan cường chiến đấu. Lần đầu tiên xung trận, quân và dân 
ta khó tránh khỏi lúng túng và thiếu sót. Có những trận đánh 
được chuẩn bị khá công phu, nhưng kết quả thu được chưa 
tương xứng; có trận ta bị thiệt hại. Tuy nhiên, với khí thế nhất tê 
xông lên, quân và dân Hà Nội đã giành được quyên chủ động và 
phá tan thế trận bao vây của quân Pháp, đây chúng vào tình 
trạng bị động đối phó. Chỉ trong vài giờ đầu, các chiến sĩ Vệ 
quôc đoàn và tự vệ, với sự giúp đỡ của nhân dân, đã tiêu diệt 
phần lớn các ô chiến đấu của quân Pháp. 

Trong các trận đánh của quân và dân thủ đô đêm 19-12, oanh 
liệt nhất là trận chiến đấu bảo vệ Bắc Bộ phủ - nơi đặt trụ sở làm 
việc của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, nhà làm việc của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. Trận chiến đấu ở Ô Chợ Dừa, Ô Cầu Dền, Cửa Nam, 
nhất là ở khu chợ Đồng Xuân đều là những trận đánh tiêu biểu 


68 


cho khí phách anh hùng và sự kết hợp giữa lòng dũng cảm với 
trí thông minh, sáng tạo của các chiến sĩ cảm tử thủ đô, của nhân 
dân ta trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp. 

Từ trong khói lửa chiến đấu ác liệt, ngày 6-1-1947, Trung 
đoàn Thủ đô chính thức thành lập. Lực lượng của Trung đoàn 
gồm ba tiểu đoàn, với số quân găn 2.000 người, có cả phụ nữ, 
người nhiều tuổi và thanh, thiếu niên đã từng sống, chiến đấu 
bảo vệ thủ đô trong những ngày đầu kháng chiến. 


Trải qua hai tháng (19-12-1946 - 18-2-1947), quân và dân Hà 
Nội đánh gần 200 trận, tiêu diệt một phần quan trọng sinh lực 
địch, giam chân chúng nhiều ngày để hậu phương kịp tổ chức, 
triển khai thế trận kháng chiến lâu dài; bảo vệ Các cơ quan đầu 
não của Đảng, Chính phủ, Mặt trận di chuyển về căn cứ an toàn, 
bảo vệ hàng vạn đồng bào thủ đô rời thành phố về vùng hậu 
phương. 


Cuộc chiến đấu anh dũng của quân và dân Hà Nội tượng 
trưng cho ý chí kiên cường, bât khuât của dân tộc Việt Nam 
quyết đánh thăng quân đội xâm lược nhà nghê của một đê quôc 
đê bảo vệ độc lập tự do của Tô quôc. 

2- Cuộc chiến đấu ở các đô thị khác 

Cùng với tiếng súng kháng chiến ở thủ đô Hà Nội, từ đêm 

19-12-1946, quân và dân các thành phô, thị xã Hải Dương, Bắc 


Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Vinh, Huế, Đà Nẵng... cũng đồng 
loạt tiên công địch. 


Trừ thành phố Vinh và thị xã Bắc Ninh, còn lại trong các 
thành phố và thị xã khác, cuộc chiến đấu kéo dài từ một đến ba 
tháng. Quân địch ở Vinh bị ta tiêu diệt ngay trong đêm đầu. Tại 
Bắc Ninh, địch rút chạy về Hà Nội sau 10 ngày chiến đấu. 


Ở thành phố Nam Định - nơi được thực dân Pháp coi là quan 
trọng vào hàng thứ ba sau Hà Nội và Hải Phòng, quân và dân ta 
bao vây địch trong gân ba tháng (từ 19-12-1946 đên 12-3-1947), 


69 


diệt hơn 400 tên. Địch mở nhiều đợt tiễn công phá vây nhưng 
đều bị quân ta đánh lui. Sau khi có quân đến ứng cứu, địch tăng 
cường những cuộc phản kích. Đề bảo toàn lực lượng, ngày 12-3- 
1947, quân ta rút khỏi thành phó. 


Ở thành phố Huế, bị quân ta tiễn công mạnh, địch buộc phải 
cố thủ trong các căn cứ chiếm đóng. Trong 50 ngày đêm tiến 
công và bao vây, quân và dân ta đã diệt hơn 200 tên địch, hạ I 
máy bay, phá 3 xe thiết giáp, nhiều xe vận tải, thu nhiều súng 
đạn. 


Ở thành phố Đà Nẵng, quân và dân ta tiến công, bao vây, cô 
lập sân bay và đánh lùi nhiều đợt tiễn công phá vây của địch. 
Đầu tháng 1-1947, được tăng viện, quân Pháp điều 2.000 quân 
lên giải vây sân bay, thành phó. 


Tại Nam Bộ, quân và dân ta đây mạnh chiến tranh du kích, 
đánh phá bình định, "không đê cho Pháp đem hết tài sản chiêm 
được ở Nam Bộ ra đánh Trung - Bắc”. 


Phong trào kháng chiến ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có 
bước phát triên mới. Quân và dân ta liên tiêp đánh bại các cuộc 
tiên công của địch, giữ vững vùng tự do. 


Cuộc chiến đấu vây đánh địch trong các thành phó, thị xã 
của quân và dân ta đã đánh bại âm mưu và kế hoạch của thực 
dân tháp định đánh úp cơ quan đầu não kháng chiến tại Hà Nội, 
tiêu diệt lực lượng vũ trang ta ở các thành phố lớn; đã tiêu diệt 
và vây hãm quân địch dài ngày trong các thành phố, tạo điều 
kiện cho cả nước chuyền vào kháng chiến, xây dựng thế trận 
đánh địch lâu dài. Âm mưu chiến lược đánh nhanh thắng nhanh 
của thực dân Pháp bước đầu bị phá sản. Cuộc chiến đấu của 
quân và dân thủ đô Hà Nội và các thành phố, thị xã khác còn có 
tác dụng cô vũ mạnh mẽ tinh thần quyết chiến quyết thắng của 
toàn dân tộc, gây thanh thế cho kháng chiến. Nó giáng một đòn 
mạnh vào ý chí xâm lược của kẻ thù, đặt tiền đề vững chắc cho 
thắng lợi trong những năm tiếp theo. 


70 


III- Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống 
thực dân Pháp xâm lược 


1. Công tác di chuyển, thực hiện "Tiêu thổ kháng chiến” 


Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, với tầm nhìn 
chiến lược về một cuộc chiến tranh sắp tới, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã phân công Phạm Văn Đồng cùng một số cán bộ ở lại 
Việt Bắc một thời gian để củng cô căn cứ địa. 


Cuối tháng 10-1946, sau chuyên đi thăm Pháp và kí Tạm ước 
14:9: 946, thấy trước guy cơ một cuộc chiến tranh với Pháp 
sắp nỗ ra, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cho Nguyễn 
Lương Bằng trở lại Việt Bắc chuẩn bị địa điểm xây dựng căn cứ 
địa kháng chiến. 


Tháng 11-1946, Trung ương Đảng quyết định thành lập Đội 
công tác đặc biệt do Trần Đăng Ninh phụ trách. Đội gồm đại 
biểu các ngành quân sự, an ninh, chính quyên, đoàn thể chăm lo 
việc nghiên cứu di chuyển và chọn địa điểm an toàn để đặt trụ 
sở các cơ quan Trung ương. Từ giữa tháng 12-1946, một số cán 
bộ của Đội công tác đặc biệt lần lượt lên Việt Bác làm nhiệm 
vụ. 


Sau vụ thực dân Pháp gây xung đột ở Hải Phòng và Lạng 
Sơn (20-11-1946), công việc chuẩn bị cho các cơ quan Trung 
ương Đảng, Chính phủ, Mặt trận rời khỏi thủ đô Hà Nội được 
đây mạnh, đợt tổng di chuyên được bắt đầu. 


Cuối tháng 12-1946, sau khi cuộc kháng chiến toàn. quốc 
bùng nỗ, các cơ quan Trung ương lần lượt rời Hà Nội về phía 
tây nam, chuyển đến địa phận các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây (thị 
xã Hà Đông, Thanh Oai, Chương Mĩ - Hà Đông; Quốc Oai, 
Thạch Thất - Sơn Tây...); sau đó (đầu năm 1947), chuyển đến 
địa phận các tỉnh thuộc căn cứ Việt Bắc. Các huyện Định Hoá, 
Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (Thái Nguyên); Chợ Đồn (Bắc 
Kạn); Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá (Tuyên Quang) được 


7 


chọn làm an toàn khu (A TK) của Trung ương Căn cứ địa cách 
mạng Việt Bắc trước đây trở thành căn cứ địa kháng chiến của 
cả nước. 

Từ Việt Bắc, đầu mối liên lạc dần dần được nối thông với các 
miền, các địa phương. Từ đây, căn cứ địa Việt Bắc trở thành 
Thủ đô kháng chiến của cả nước. Việc xây dựng ATK Trung 
ương ở Việt Bắc thê hiện tính chủ động, tầm nhìn chiến lược 
sáng suất của Đảng và Chính phủ. Việc di chuyên kịp thời và an 
toàn các cơ quan lãnh đạo kháng chiến, trước hết là các cơ quan 
Trung ương, là thắng lợi lớn có ý nghĩa chiến lược. 


Đề bảo đảm cơ sở vật chất cho cuộc kháng chiến lâu dài, việc 
chuyển máy móc, nguyên vật liệu... lên căn cứ địa được tiến 
hành khẩn trương. Trong điều kiện ta không có phương tiện vận 
tải, lại phải đi qua nhiều chặng đường đã bị phá hoại, việc vận 
chuyền thực sự là một công việc đầy khó khăn, nặng nhọc. Nhờ 
sự tận tình của cán bộ, công nhân các ngành, sự giúp đỡ không 
tiếc công sức của nhân dân dọc đường di chuyên, chỉ trong vòng 
3 tháng đầu kháng chiến, ta đã vận chuyền được hơn 3 vạn tấn 
máy móc và dụng cụ sản xuất, hàng vạn tấn nguyên vật liệu ra 
vùng căn cứ. Riêng ở Bắc Bộ, gần 2/3 máy móc được chuyển 
lên căn cứ Việt Bắc. Nhờ đó, khi cuộc kháng chiến toàn quốc 
bùng nổ, ta đã xây dựng được 57 cơ sở công nghiệp, chủ yêu là 
công nghiệp quôc phòng; sản xuất đáp ứng một phần quan trọng 
nhu câu vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng cho các lực 
lượng vũ trang và nhu cáu tối thiêu cho đời sống nhân dân. 


Trong các công tác chuẩn bị vật chất cho kháng chiến lâu dài, 
vấn đề tích trữ muối và gạo được đặc biệt chú ý. Ngay từ mùa 
hè năm 194ó, các cơ quan chức năng đã được chí thị thu mua và 
vận chuyên muối từ đồng bằng ven biển lên căn cứ. Nhờ có 
hàng vạn tấn muối được chuyên kịp thời lên Việt Bắc, Tây Bắc, 
nên khi miền duyên hải bị địch chiếm đóng, hậu phương kháng 
chiến vẫn có một lượng muối dự trữ cần thiết cho đời sống của 
cán bộ, bộ đội và nhân dân. 


72 


Cũng ngay từ đầu cuộc kháng chiến, Chính phủ đã có nhiều 
biện pháp tổ chức việc thu mua, bảo vệ, bảo quản thóc, gạo chu 
đáo. Bộ Tài chính đặt kho dự trữ thóc, gạo phân tán ở nhiều nơi. 
Cục Quân nhu có hệ thống kho tại các tỉnh Hà Đông, Ninh 
Bình, Sơn Tây, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... 


Đồng thời với hoạt động "di chuyên" ở thời kì đầu của cuộc 
kháng chiến là hoạt động "tiêu thô" để kháng chiến; vận động và 
tổ chức "tản cư” nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân 
dân, nhanh chóng chuyên đất nước sang thời chiến. 


Bài học kinh nghiệm của ông cha thực hành kế hanh dã, 
vườn không nhà trồng trong lịch sử chỗng ngoại xâm được vận 
dụng triệt để Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng chỉ rõ: "Phá hoại nhiều hơn bắn; triệt để làm 
cho địch đói, khát, què, mù, điếc, câm, tiêu hao, mệt mỏi, chán 

ản"!. Nghị quyết Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất (12 
đến 16-1-1947) nêu rõ mức độ phá hoại đối với từng vùng, từng 
nơi. Ngày 16-1-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi 
đông bào phá hoại để kháng chiến: "Đánh thì phải phá hoại... 
Bây giờ ta phải phá đi, để chặn bọn Pháp lại, không cho chúng 
tiến lên, không cho chúng lợi dụng. Ta vì nước hi sinh, chịu khổ 
một lúc. Đến ngày kháng chiến thắng lợi, ta sẽ cùng nhau kiến 
thiết sửa sang lại... " 


Hiểu rõ nội dung và ý nghĩa của công tác phá hoại để kháng 
chiến, từ đầu tháng 12-1946, các địa phương đã lập được kế 
hoạch phá hoại. Các Ban phá hoại được tổ chức và đi vào hoạt 
động. 

Công tác phá hoại để kháng chiến diễn ra trong khí thế cách 
mạng sục sôi của quần chúng. Với tỉnh thần yêu nước cao độ và 
với niềm tin tất thăng, nhân dân ta tự tay mình phá sắp nhà cửa, 
xí nghiệp, hầm mỏ; đảo hào, đắp ụ, dựng vật cản trên các đường 





1. Văn kiện quân sự của Đảng 1945 - 1950... Säd, tr. 76. 
2. Hồ Chí Minh: Toàn ứập. Tập 4. sđd, tr. 248-249. 
73 


giao thông thuỷ, bộ. Nhiều thành phó, thị xã bên thành bình địa, 
biểu thị sức mạnh phi thường của ý chí quyết tâm kháng chiến 
và niềm tin tất thắng của nhân dân ta. Chỉ trong mấy tháng cuối 
năm 1946 đầu năm 1947, quân và dân ta đã phá hoại 1.060 km 
đường sắt, 5.640 km đường ô tô 30.500 cầu cống 59.100 ngôi 
nhà, 84 đầu máy và 868 toa tàu hoả... Điều đó đã góp phần làm 
chậm bước tiến quân thù và hãm chúng vào một tình thế khó 
khăn. 


Tuy nhiên, trong công tác phá hoại để kháng chiến, một số 
địa phương còn phá tràn lan. Ngược lại, có nơi mắc bệnh chủ 
quan, chưa tích cực thực hiện; Ban phá hoại tuy thành lập nhưng 
chưa hoạt động. 


Đề chuyển đất THƯỚC VàO chiến tranh, một công việc khó 
khăn, phức tạp là tổ chức đưa, đón hàng chục vạn đồng bào tản 
cư ra khỏi các vùng có chiến sự. Lúc đầu, do chưa có kinh 
nghiệm, không dự kiến hết số lượng người tản cư và tình hình 
chiến sự chuyền biến sau khi địch đánh rộng ra ngoài các thành 
phố, nên Uỷ ban tản cư nhiều cấp không làm chủ được tình 
hình, dẫn đến tình trạng ở một số vùng nhân dân hoang mang, 
chạy vòng quanh và có tâm lí tạm bợ. 


Trước tình trạng trên, từ trung tuần tháng 2 và đầu tháng SẼ 
1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị cho Bộ Nội vụ cử người về 
các địa Phương (kế cả vùng địch mới chiếm đóng) để có biện 
pháp khắc phục. Người chỉ thị cho Uỷ ban hành chính các cấp: 
"Vô luận thế nào cũng không được bỏ dân bơ vơ". Nhờ đó, từ 
tháng 4-1947, công tác tản cư, di cư dần dần đi vào nền nếp; 
đồng bảo tản cư nhanh chóng hoà nhập với nhân dân các địa 
phương, ổn định đời sống, cùng tham gia các hoạt động kháng 
chiến, kiến quốc. 

Sau khi việc đi chuyển đã hoàn thành, chỗ ở và làm việc của 
các cơ quan và đồng bào tản cư ôn định, Nhà nước bắt tay xây 
dựng lực lượng về mọi mặt để bước vào cuộc kháng chiến lâu 
đải. 

74 


2- Xây dựng lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài 
a) về chính trị 


Từ khi chiến sự bắt đầu lan rộng, kháng chiến được xác định 
là nhiệm vụ hàng đầu. nên hình thức tổ chức chính quyền và tên 
gọi của Uỷ ban hành chính không còn phù hợp. Vì vậy, một 
ngày sau khi toàn quốc kháng chiến bùng nô, ngày 20-12-1946, 
Chính phủ ra Sắc lệnh số 1/⁄SL về việc thành lập Uỷ ban bảo vệ 
tại các khu quân sự, các đơn vị hành chính từ cấp tỉnh trở 
xuống: quy định thành phần, chức năng và quyền hạn của Uỷ 
ban bảo vệ các cấp. Từ tháng 3-1947, Chính phủ ra các sắc lệnh 
sửa đối, bổ sung một số điều khoản về Uỷ ban bảo vệ các cấp từ 
khu xuống đến cơ sở. Theo đó, mỗi Uỷ ban bảo vệ khu và tỉnh 
có I đại biểu quân sự, 1 đại biểu hành chính và 3 đại biểu nhân 
dân. Uỷ ban bảo vệ huyện gồm 3 đại biểu (quân sự, hành chính 
và nhân dân). Uỷ ban bảo vệ xã có 1 đại biểu nhân dân và 1 đại 
biểu quân sự. 


Uỷ ban bảo vệ là tổ chức gồm các thành phần quân, dân, 
chính. 


Chiến sự lan tới đâu, Uỷ ban bảo vệ ở đó đổi thành Uỷ ban 
kháng chiến. Như vậy, từ đầu năm 1947, từ cấp khu xuống đến 
xã, bên cạnh Uỷ ban hành chính còn có Uỷ ban kháng chiến. Sự 
tồn tại cơ chế hai chính quyên ở địa phương không tránh khỏi 
tình trạng cồng kênh, chồng chéo, dẫm đạp lên nhau. 


Nhằm khắc phục tình trạng đó, ngày 27-8-1947, Chính phủ ra 
Sắc lệnh số 91/SL về việc hợp nhất Uỷ ban kháng chiến và Uỷ 
ban hành chính các cấp từ tỉnh trở xuống thành Uỷ ban kháng 
chiến kiêm hành chính. 


Căn cứ vào sắc lệnh trên, cơ quan hành chính các cấp tỉnh, 
huyện, xã được kiện toàn. Uỷ ban cấp xã có 5 uỷ viên, trong đó 
có 3 uỷ viên hành chính, I uỷ viên quân sự và I uỷ viên nhân 
dân. Uỷ ban cấp huyện, tỉnh gồm 7 uỷ viên, trong đó có 3 uỷ 
viên hành chính, 1 uỷ viên quân sự và 3 uỷ viên nhân dân. 

Tổ 


Trong quá trình củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền địa 
phương các cấp, Trung ương Đảng và Chính phủ đặc biệt quan 
tâm đến việc giáo dục phẩm chất, tư cách đạo đức của cán bộ, 
nhân viên Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh khuyên cán bộ, 
nhân viên Nhà nước, trước hết là đảng viên phải thật thà, đoàn 
kết, thương yêu nhau, phải kiên quyết tây rửa đầu óc bè phái, 
quân phiệt, quan liêu, hẹp hòi, ham chuộng hình thức, vô kỉ luật, 
ích kỉ... Nhờ đó, Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp từ xã 
đến Liên khu đã gánh vác được vai trò thay mặt Chính phủ tổ 
chức và điều hành công cuộc kháng chiến, kiến quốc tại địa 
phương mình. 


Nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cuộc kháng chiến, công tác 
xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được các câp từ 
Trung ương xuống các tỉnh đặc biệt coi trọng. Công tác phát 
triển Đảng được đầy mạnh trong bộ đội, dân quân, trong các xí 
nghiệp, cơ quan Nhà nước và cả trong các vùng sau lưng địch. 
Hàng vạn công nhân, nông dân, trí thức cách mạng, chiến sĩ 
trong lực lượng vũ trang được kết nạp Đảng. Các tổ chức cơ sở 
của Đảng đã ăn sâu bám rễ trong nhân dân. Hầu hết các địa 
phương đã lập được huyện uỷ, nhiều nơi lập được chỉ bộ liên xã. 
Hệ thống tổ chức của Đảng trong quân đội cũng từng bước được 
kiện toàn. 

Song song với công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể quần 
chúng cũng không ngừng được củng cô về tổ chức. 

Tổ chức Công đoàn ngày càng thu hút được nhiều đoàn viên 
và phát huy được vai trò động viên, tổ chức công nhân thi đua 
sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiễn kĩ thuật. 

Các Hội Nông dân cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc có đông đảo 
hội viên tham gia, thường xuyên giáo dục, động viên các hội 
viên tích cực đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến. 

Công tác vận động thanh niên có bước tiến triển mới. Từ năm 
1947, các tổ chức Đoàn Thanh niên cứu quốc, Liên đoàn Thanh 


76 


niên Việt Nam, Tông hội Sinh viên Việt Nam được củng cô và 
lân lượt mở đại hội. 


Công tác vận động đoàn kết với giới trí thức, đoàn kết các 
dân tộc và tôn giáo cũng được đây mạnh, góp phần tăng cường 
khối đoàn kết toàn dân, làm thất bại chính sách "dùng người 
Việt đánh người Việt”của thực dân Pháp. 


b) về quân sự : 


Khi cả nước bước vào kháng chiến, vấn đề xây dựng và phát 
triển lực lượng vũ trang trở thành một nhiệm vụ câp bách, không 
chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn đảm bảo cho kháng 
chiến lâu dài. 


Nghị quyết Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất (I-1947) 
nêu rõ: "Trong các khu cân phải tổ chức ngay bộ đội bổ sung, 
việc tuyên lựa bộ đội này phải được Bộ Quốc phòng chuẩn y 
trước..."!. 


Ngày 12-2-1947, Chính phủ ra Sắc lệnh số 16/SL thành lập 
Phòng Dân quân, trực thuộc Cục Chính trị. Tiếp theo, ngày 19- 
2, Bộ Quốc phòng ra Thông tư quy định mọi công dân từ I8 đến 
45 tuổi vào dân quân, tự vệ, du kích. Hàng chục vạn quần 
chúng, thuộc đủ các lứa tuôi, hăng hái gia nhập dân quân, tự vệ 
và du kích. Đến cuối năm 1947, tại nhiều địa phương, ở các xã 
đã có từ 1 đến 2 trung đội dân quân tự vệ; ở huyện có từ 1 đến 2 
trung đội du kích thoát lI, ở tỉnh có từ I đến 2 đại đội du kích 
thoát li. Với phong trào "cướp vũ khí địch đánh địch", nhiều đơn 
vị dân quân, tự vệ và du kích dần dần tự trang bị được vũ khí tốt 
hơn. 

Tháng 3-1947, Chính phủ quyết định đổi tên Bộ Tổng chỉ 
huy Quân đội Quốc gia thành Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc 
gia và dân quân tự vệ Việt Nam; đồng thời quyết định thành lập 
các ban chỉ huy Tỉnh đội, Huyện đội, Xã đội thuộc Uỷ ban 





1. Văn kiện quân sự của Đảng 1945-1950... Säd, tr. 83. 
77 


kháng chiến các cấp. Việc huấn luyện được tổ chức thường 
xuyên và đi dần vào nền nếp. Tại Việt Bắc, Khu IV, Khu V và 
các căn cứ thuộc Nam Bộ có chế độ huấn luyện thường kì cho 
dân quân, tự vệ và du kích. 


Từ mùa hè năm 194/7, kháng chiến mở rộng, hàng chục vạn 
quần chúng thuộc mọi tầng lớp hăng hái gia nhập dân quân, tự 
vệ và du kích. Hàng nghìn làng kháng chiến bước đầu được xây 
dựng. 


Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được đặc biệt coi trọng. 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị quân sự lần thứ 3 (6-1947), Bộ 
Tổng chỉ huy điều động cán bộ Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, 
Trường Quân chính về thị xã Bắc Kạn mở các lớp bồi dưỡng 
cán bộ cơ sở. Hàng trăm cán bộ các cấp dược bồ túc về quân sự 
và chính trị. Tháng 8-1947, Bộ Tổng chỉ huy mở lớp bồ túc cán 
bộ Đảng cấp toàn quân tại xã La Bằng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên). Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự lễ khai mạc và huấn thị 
cho lớp học. Ngoài ra, nhiều khu tỉnh cũng mở các khoá đảo tạo 
bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ dân quân, tự vệ, du kích từ cấp 
tiêu đội đến đại đội. 

Cùng với việc phát triển lực lượng dân quân du kích, phong 
trào xung phong tòng quân cũng diễn ra sôi nổi trong thanh 
niên. Chỉ trong mùa hè năm 1947, đã có 35.000 thanh niên tình 
nguyện nhập ngũ, nâng tổng số bộ đội chủ lực từ 85.000 người 
(trước ngày toàn quốc kháng chiến) lên 125.000 người. 


©) về kinh tế 

Nhà nước chủ trương xây dựng một nên kinh tế kháng, chiến 
có khả năng tự câp tự túc, phục vụ những nhu câu thiệt yêu của 
nhân dân vùng tự do, đông thời đáp ứng được những nhu câu 
ngày càng lớn của chiên trường. Hội nghị cán bộ Trung ương 
(từ ngày 3 đên ngày 6-4-1947) đê ra một chương trình kinh tê 
kháng chiên gôm hai mặt: 

- Phá hoại kinh tế địch bằng cách tây chay và quân sự phá 
78 


hoại; làm cho địch không kinh doanh, bóc lột gì được, không 
thực hiện được chính sách "lây chiên tranh nuôi chiên tranh". 


- Xây dựng kinh tế của ta, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, 
lập nên kinh tê tự túc. 


Hội nghị cán bộ Trung ương còn đề ra phương châm xây 
dựng nền kinh tế phù hợp với điều kiện chiến tranh: Chỉ sản 
xuất những thứ cần dùng cho mặt trận và đời sống của nhân 
dân... VỀ các ngành kinh tế chú trọng nhất là nông nghiệp, 
thương mại rồi mới đến kĩ nghệ (chú ý kĩ nghệ chế tạo vũ khí và 
khai thác)... 


Quán triệt phương châm trên, Chính phủ đề ra nhiều chính 
sách quan trọng: Chính sách tăng gia sản xuất, thực hiện khẩu 
hiệu "Thực túc binh cường", "ăn no đánh thắng"; chính sách tiết 
kiệm và đồng cam cộng khổ; chính sách tôn trọng quyền tư hữu 
tài sản hợp pháp của mọi công dân, mọi thành phần kinh tế; 
chính sách điều hoà lợi ích... 

Mặc dù có sự chuẩn bị từ trước, nhưng cuộc kháng chiến nỗ 
ra vẫn làm cho nền kinh tế bị đảo lộn. Sản xuất công nghiệp và 
thương mại ở các thành phố lớn bị ngưng trệ. Nông nghiệp cũng 
gặp khó khăn, nhất là những vùng bị địch chiếm. Trước tình 
trạng đó, Trung ương Đảng và Chính phủ chỉ đạo: Phương 
hướng xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất trong kháng chiến là 
chú trọng nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và công 
nghiệp quốc phòng; khuyến khích hình thức kinh tế cá nhân, 
kinh tế hợp tác xã và kinh tế Nhà nước. 


Trong nông nghiệp, nhiều chính sách và biện pháp lớn được 
ban hành, bao gôm: Chính sách toàn dân tăng gia sản xuất, 
chính sách phát triển sản xuất gắn liền với chính sách ruộng đất, 
chính sách nhân công, chính sách cải tiến kĩ thuật, chính sách 
bảo vệ sản xuất. Phong trào tăng gia sản xuất rằm rộ khắp nơi, 
góp phần thiết thực nâng cao tiềm lực kinh tế kháng chiến. 
Riêng các vùng tự do, trong năm 1947, nhân dân ta đã cây được 
1.893.700 ha lúa, thu được 2.194.000 tấn thóc; trồng được 

79 


243.000 ha hoa màu, thu được 474.000 tấn, tăng 189% so với 
năm 1941. 


Cùng với sản xuất nông nghiệp, trong những tháng đầu của 
cuộc kháng chiến toàn quốc, những xí nghiệp quốc phòng và 
dân dụng có quy mô thích hợp đã lần lượt được xây dựng ở 
vùng tự do và vùng căn cứ kháng chiến. Công nghiệp quốc 
phòng là hệ thống công nghiệp quan trọng nhất trong thời kì 
kháng chiến. Ngay từ đầu kháng chiến, trong quá trình di 
chuyên cơ sở vật chất kĩ thuật đến căn cứ, Bộ Tổng chỉ huy đã 
xác định phương hướng tổ chức các xí nghiệp quôc phòng là: 
Xây dựng một hệ thống các xưởng với nhiều thiết bị máy móc, 
công nhân để chế tạo, sản xuất lớn; xây dựng một hệ thống 
chuyên môn hoá, như sửa chữa vũ khí, đúc lựu đạn, nhồi lắp lựu 
đạn; xây dựng một SỐ tỐ, kíp sửa chữa nhỏ đi lưu động để sửa 
chữa vũ khí. Tính đến cuối năm 1946, ngành Quân giới đã có 20 
cơ sở lớn và nhỏ với 

2.500 công nhân. Đầu tháng 2-1947, Chính phủ ra quyết định 
thành lập Cục Quân giới thay cho Cục Chế tạo. Có thê nói, 
ngành Quốc phòng đã giải quyết thành công nhiều vấn đề về 
nguyên vật liệu, kĩ thuật sản xuất, tô chức quản lí, đào tạo cán 
bộ, công nhân. Nhịp độ sản xuất vũ khí, đạn dược tăng rất 
nhanh. Tính theo trọng lượng tấn và lấy chỉ số năm 1946 là 
100, thì năm 1947, từ Liên khu IV trở ra là 707; năm 1948 là 
1.044. Đến giữa năm 1947, ở các khu, tỉnh từ Bắc đến Nam đã 
xây dựng được 168 binh công xưởng, mỗi xưởng có từ 200 đến 
500 công nhân. Ngoài các xưởng quân giới do Bộ Quốc phòng 
tổ chức, còn có các xưởng vũ khí dân quân do các địa phương tự 
xây dựng và chỉ đạo. Riêng Liên khu Việt Bắc đã có tới 8 xưởng 
sản xuất vũ khí. 

Song song với công nghiệp quốc phòng, Chính phủ Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà chủ trương phát triển công nghiệp dân dụng, 





1. Dẫn theo Viện Sử học. Lịch sử Việt Nam 9-1945 - 1950... Sđd, tr. 181. 
S0 


trong đó có một số cơ sở thuộc thành _phần quốc doanh. Nhiệm 
vụ của các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh là cung cấp giấy 
bạc, giấy in, giấy viết vải xà phòng, bóng đèn... phục vụ các cơ 
quan dân chính và các yêu cầu dân sinh. 


Ngành Thủ công nghiệp được xây dựng, phát triển với quy 
mô nhỏ phân tán, kết hợp công cụ sản xuất thô sơ với máy móc, 
dựa vào dân và nguyên liệu trong nước, địa phương tự lập, sản 
xuất tự cấp tự túc. Nhờ đó, ngay từ đầu ngành thủ công nghiệp 
đã tập trung giải quyết những mặt hàng tối cần thiết như dệt, 
giấy, ân loát, xà phòng, chén, bát, chiếu, đường, nước mắm... 


Thương nghiệp, tiền tệ, giá cả đã có sự chuyên hướng cho 
phù hợp với thời chiến. Đầu năm 1947, Chính phủ giao cho Nha 
Tiếp tế thuộc Bộ Kinh tế nhiệm vụ thu mua và dự trữ thóc gạo. 
Cơ quan Phân phối muối (thuộc Bộ Tài chính) tổ chức vận 
chuyền muối của Nhà nước và muối trên thị trường tự do đưa về 
các khu an toàn. 


Về tiền tệ, ngày 15-5-1947, Chính phủ ra Sắc lệnh số 48/SL 
cho lưu hành bạc Việt Nam (bạc tài chính) trong toàn quốc. 
Khối lượng giấy bạc Đông Dương cũ của Pháp được ta thu về 
làm vôn trang trải cho Ngành Ngoại thương. Tuy nhiên, do hoàn 
cảnh chiến tranh, nên đã hình thành các khu vực tiền tệ riêng 
biệt. 

Vùng tự do Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lưu hành giấy bạc tài 
chính do Trung ương phát hành. Các tỉnh Khu V, chủ yếu là 4 
tỉnh tự do (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) lúc 
đầu lưu hành tiền tài chính Trung ương, đầu tháng 7-1947, theo 
Sắc lệnh số 231/SL- M ngày 18-7-1947, Chính phủ cho phép Ủỷ 
ban kháng chiến miền Nam Trung Bộ được phát hành tín phiếu 
và lưu hành song song với tiền tài chính một thời gian (từ năm 
1952, Chính phủ cho thu hồi bạc tài chính chỉ còn lưu hành tín 
phiếu). Ở Nam Bộ, do địch đánh toả ra sớm, nên tại các căn cứ 
kháng chiến những năm 1947, 1948, một số nơi lưu hành bạc tài 
chính Trung ương do Khu V chuyên vào. Ngày 11/1947, Chính 


S1 


phủ ra Sắc lệnh sỐ 102/SL cho phép Nam Bộ được phát hành 
một sô loại tín phiêu có giá trị như giây bạc Việt Nam. 


d) về văn hoá, giáo dục, y tê 


Đảng và Nhà nước chủ trương không để các hoạt động thuộc 
những lĩnh vực trên bị đứt đoạn vì chiến tranh, mà phải được 
tiếp tục phát triển và phục vụ tốt cho sự nghiệp kháng chiến, 
kiên quốc của dân tộc. Đảng và Chính phủ đã dành sự quan tâm 
to lớn cho sự phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, tạo điều kiện 
từng bước phát triển khoa học và kĩ thuật phục vụ kháng chiến. 
Nghị quyết Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 2 (từ ngày 3 
đến 6-4-1947) chỉ rõ: Động viên tất cả giới trí thức, văn nghệ sĩ 
tham gia kháng chiến, dùng các nhà trí thức văn hoá, chuyên 
môn vào ngành công tác như quân giới, quân y, giáo dục, tuyên 
truyền kháng chiến, chú trọng mở mang giáo dục kháng chiến... 
Vừa kháng chiến, dân tộc ta vừa xây dựng một nền văn hoá mới, 
có tính chất hợp với tinh thần dân tộc độc lập, hợp với khoa học, 
tiến bộ, hợp với tình hình và trình độ của đông đảo quần chúng 
nhân dân. Đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ ở mọi miền đất nước 
đã khoác ba lô lên đường kháng chiến. Mọi hoạt động văn hoá, 
văn nghệ đều hướng vào phục vụ kháng chiến theo khẩu hiệu: 

“Tất cả để chiến thắng". Nhiều truyện ngắn, phóng sự, nhạc 
phẩm, thơ ca được sáng tác, đề cao lòng yêu nước, lòng tự hào 
dân tộc, niêm tin vào thắng lợi của kháng chiến. Các tác phẩm 
văn nghệ, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam và báo chí ở các 
vùng tự do đã góp phần đắc lực vào công tác tuyên truyền chủ 
trương của Chính phủ, cô vũ tỉnh thần kháng chiến của quân và 
dân ta, chống lại các luận điệu tuyên truyền phản động của địch. 


Ngành Giáo dục đã có một bước tiến mới về nội dung, 
phương hướng đào tạo trong điều kiện vừa kháng chiến vừa kiên 
quốc. Hội đồng Chính phủ xác định phải tổ chức lại nền giáo 
dục ngay trong thời kì chiến tranh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác 
định phương châm giáo đục là học đi đôi với hành, tỗ chức giáo 
dục chính là thực hiện kháng chiến bằng văn hoá; giáo dục là 


S2 


văn hoá của cuộc kháng chiến. Yêu cầu của sự nghiệp kháng 
chiến, kiến quốc đòi hỏi phải sửa đổi chương trình giáo dục, 
phải biên soạn sách và sửa đổi cách dạy cho phù hợp. Nội đung 
chương trình và phương pháp đảo tạo theo phương châm thiết 
thực là chính, nhưng phải đề cao chất lượng.. 


Dù chiến tranh ngày càng ác liệt và việc tổ chức lớp học ngày 
càng khó khăn, nhưng chính quyền các cấp và các cơ quan giáo 
dục đã có găng duy trì hệ thống giáo dục trong vùng giải phóng. 
Nền giáo dục kháng chiến được tổ chức khá đa dạng và toàn 
diện. Ngoài báo dục hệ chính quy gồm các trường phô thông và 
cao đăng, đại học còn có hệ bô túc văn hoá và hệ thống các 
trường chính trị, quân sự. 


Phong trào Bình dân học vụ tiếp tục được duy trì và mở rộng. 


Năm 1947, Khu X mở được 153 lớp, huấn luyện đào tạo 
3.745 giáo viên, động viên trên I 30.000 học viên theo học các 
lớp Bình dân, gấp 5 lần so với số lượng học viên năm trước. Tại 
các tỉnh Liên khu V và Bình - Trị - Thiên. mặc dù bị địch bao 
vây băn phá, nhưng các cấp chính quyền dân chủ nhân dân đã 
khắc phục khó khăn để bám đất, bám dân nhằm từng bước khôi 
phục các lớp Bình dân học vụ theo khẩu hiệu "7ay bú, fay 
súng”, “Diệt dốt xâm lăng”. Đến cuối năm 1947, cả nước đã 
thanh toán nạn mù chữ cho trên I,2 triệu người, trong đó có 
nhiều làng, xã ở Hải Dương và Thái Bình được công nhận xoá 
xong nạn mù chữ. 


Ngành Giáo dục phổ thông phát triển khá nhanh. Tính đến 
tháng 6-1947, số học sinh tiêu học ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ 
lên tới 147.000 em, tăng 47% so với tháng 12-1946. Nội dung 
giảng dạy và phương thức hoạt động trong các nhà trường phù 
hợp với yêu câu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Chế độ 
thi cử xác nhận bậc học của học sinh và tuyển chọn học sinh vào 
các lớp trên được duy trì. Tháng 4-1947, Chính phủ ra Nghị 
định mở kì thi Trung học và Tiểu học trong cả nước. Đến cuối 
năm 1947, đã có hàng nghìn trường tiểu học và trung học thu 


S3 


hút hàng vạn con em nhân dân đền lớp học. 
Việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được chú ý. 


Đảng và Chính phủ hết sức quan tâm đến công tác đào tạo 
đội ngũ cán bộ y tế phục vụ kháng chiến, phục vụ nhân dân. 
Một số cơ sở đại học và trung học y - dược chuyền từ Hà Nội 
lên Việt Bắc tiếp tục hoạt động. Mạng lưới y tế địa phương, 
gồm các trạm cứu thương, trạm xá, phòng phát thuốc, bệnh xá, 
bệnh viện từng bước hình thành: Cuộc vận động thực hiện nếp 
sống vệ sinh được phát động thường xuyên. 


Những thành tựu về các mặt nói trên tuy mới là bước đầu, 
nhưng đó là những nhân tố quan trọng đảm bảo cho quân và dân 
ta giành thắng lợi trên mặt trận quân sự, trước mắt là đập tan 
cuộc tấn công của giặc Pháp trong Thu - Đông 1947. 


IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. 


1. Thực dân Pháp tiễn công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. 


Cho đến giữa năm 1947, cuộc kháng chiến toàn quốc đã trải 
qua 5 tháng. Về cơ bản, chúng ta đã đạt được các mục tiêu chiến 
lược do Trung ương Đảng đề ra: "Địch thiệt hại khá nhiều ở Bắc 
Bộ... Chiến sự ở Nam Bộ và miễn Nam Trung Bộ khả hơn trước. 
Quân du kích của ta ở đó hoạt động dữ, đã thu được nhiều kết 


zmỈ 


quả khá”. 


về phía thực dân Pháp, ở Bắc Bộ, tuy đã được tăng viện lên 
11 tiểu đoàn Âu - Phi từ Pháp sang, nhưng chúng cũng chỉ đủ 
sức chiếm giữ một số thành phó, thị xã (Hà Nội, Nam Định, Hải 
Dương, Hải Phòng). Trên con đường giao thông chiến lược nối 
liền Hà Nội với Hải Phòng, tuy địch đã sử dụng một lực lượng 
bảo vệ khá lớn, nhưng vẫn không ngăn chặn được hoạt động của 
quân ta; không có cuộc hành quân nào của địch trên tuyến 





1. Văn kiện quân sự của Đảng 1945 - 1954... Säd, tr. 121. 
84 


đường này được an toản. 


Về phía ta, bộ đội chủ lực vẫn được bảo toàn và phát triển cả 
về số lượng và trình độ tác chiến. Cơ quan đầu não kháng chiến 
được bảo vệ an toàn. Thế trận chiến tranh nhân dân được củng 
cố và mở rộng. Như vậy là âm mưu chiến lược đánh nhanh 
thắng nhanh của thực dân Pháp bước đầu bị thất bại. Cuộc chiến 
tranh vẫn kéo dài và ngày càng mở rộng đã khiến cho thực dân 
Pháp lâm vào tình trạng khó khăn, quân số thiếu hụt. Số quân 
tăng viện nhỏ giọt từ Pháp sang không sao khắc phục được tình 
trạng phân tán, dàn mỏng lực lượng trên các chiến trường. Một 
bộ phận binh sĩ địch bắt đầu tỏ ra chán ghét chiến tranh. Những 
vụ phản chiến xuất hiện ở một số nơi. Trước tình hình trên, thực 
dân Pháp âm mưu kết hợp chặt chẽ giữa thủ đoạn chính trị và 
biện pháp quân sự. Về chính trị, chúng vừa cô tạo ra một chính 
quyền tay sai bản xứ, vừa tìm cách lôi kéo, lừa bịp quần chúng 
bằng một thứ lí tưởng đối lập với chủ nghĩa yêu nước chân 
chính. Về quân sự, chúng vừa bình định miền Nam, vừa tập 
trung lực lượng lớn đánh đòn quyết định ở miền Bắc, hòng đè 
bẹp tỉnh thần và lực lượng kháng chiến của đối phương. 


Trong phiên họp ngày 9-6-1947, Hội đồng phòng thủ Đông 
Dương thông qua trên nguyên tắc cuộc tiến công mùa thu 1947 
với mục đích: Đj/ kín biên giới, ngăn chặn không cho Việt Minh 
tiếp xúc với Trung Quốc. .. loại trừ mọi sự chỉ viện từ ngoài 
vào; truy lùng Việt Minh đến tận sảo huyệt, đánh cho tan tác 
mọi tiêm lực kháng chiến của họ”'. Sau một thời gian ráo riết 
chuẩn bị, đến đầu tháng 9-1947, kế hoạch tiễn công lớn trên 
chiến trường Bắc Bộ của Bộ chỉ huy Pháp càng lộ rõ. Ngày 10- 
9-1947, tại Hà Đông, trong một bài diễn văn bằng những lời lẽ 
lừa bịp, lắt léo Bôlaec (Bollaert) thay mặt Chính phủ. Pháp tuyên 
bố không có lí do gì để kéo dài chiến tranh, nhưng vẫn ngoan cố 





1. Xalăng: Một đế quốc cáo chung: Việt Minh - địch thủ của tôi. T 2. Bản 
dịch, tr.74. 


S5 


không công nhận độc lập của Việt Nam, không công nhận 
Chính phủ Hồ Chí Minh. Như vậy, thực dân Pháp có ý đồ kết 
thúc cuộc chiến tranh bằng một cuộc tiến công quân sự chớp 
nhoáng. 


Kế hoạch tiễn công Việt Bắc do Xalăng (Salan), Tư lệnh 
chiến trường Bắc Đông Dương vạch ra, đến tháng 7-1947, được 
Chính phủ Pháp phê chuẩn. Kế hoạch này trước hết nhằm bao 
vây, tiến tới tiêu điệt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt 
phần lớn bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc cuộc 
chiến tranh; dùng thắng lợi quân sự để xúc tiến thành lập chính 
phủ bù nhìn toàn quốc Đánh lên Việt Bắc, thực dân Pháp còn 
nhằm khoá chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn con đường 
liên lạc giữa cách mạng Việt Nam với quốc tế. 


Lực lượng Pháp tung ra trong cuộc tiến công gồm 5 trung 
đoàn bộ binh, 3 tiêu đoàn dù, 2 tiêu đoàn pháo binh và 2 tiêu 
đoàn công binh; tât cả là 12.000 quân. 


Kế hoạch tấn công của địch lên Việt Bắc được thê hiện trên 
hai bước: 


Bước 1 : Một cuộc hành quân mang mật danh LEA, tập trung 
càn quét ở vùng Chợ Đôn, Băc Kạn, Chợ Mới (nay thuộc tỉnh 
Bắc Kạn) : 


+ Ngày 7-10, nhảy dù xuống Bắc Kạn, Chợ Mới; ngày 8-10 
xuống Chợ Đồn và càn quét các vùng xung quanh; ngày 9-10, 
hai cánh quân ở Bắc Kạn và Chợ Đồn sẽ gặp nhau ở Bản Pè 
(cách Bắc Kạn 20 km trên hướng Bắc Kạn - Chợ Đồn). 

+ Ngày 10-10, chiếm Cao Bằng, rồi từ Cao Bằng tiễn xuống 
Bắc Kạn (dự kiến ngày 12), sau đó từ Chợ Đồn tiến ra Đài Thị 
(Chiêm Hoá, Tuyên Quang), liên lạc với cánh quân hướng tây 
(Đường số 2 - sông Lô) vào ngày 13. 

+ Sau khi hoàn thành tổ chức phòng thủ ở Chợ Mới (dự kiến 
ngày 1 1) sẽ tiến hành càn quét và tuần tiễu trên Quốc lộ số 3 . 


S6 


- Bước 2: Một cuộc hành quân mang mật danh Clo - Clo, dự 
kiến: 

+ Chiêm Chợ Chu (dự kiến ngày 14-10) từ nhiều hướng: Từ 
Bắc Kạn, Chợ Mới tiến về, nhảy dù trực tiếp xuống Chợ Chu (I 
đại đội) và nhảy dù xuống phía nam Chợ Chu, khoá đường Chợ 
Chu - Thái Nguyên. 


+ Sau đó sẽ càn quét trong vùng, tuỳ theo tin tình báo... ` 


Thực hiện kế hoạch trên, từ ngày 7-10, cuộc hành quân mang 
mật danh "LEA" băt đâu được triên khai: 


- Khoảng 8 giờ 1Š phút sáng 7-10-1947, binh đoàn quân dù 
do Trung tá Xôvanhắc (Sauvagnac) chỉ huy lần lượt đồ quân 
xuống thị xã Bắc Kạn, nơi chúng nghỉ có cơ quan đầu não 
kháng chiến. Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, chúng thả tiếp 
một bộ phận quân dù xuông thị trần Chợ Mới nhằm khống chế 
tuyến đường Thái Nguyên đi Bắc Kạn và lấy đó làm nơi tập kết 
những đạo quân lùng sục cơ quan đầu não kháng chiến của ta. 
Ngày hôm sau (8-10), chúng cho quân nhảy dù xuống Chợ Đồn 
(Bắc Kạn). 


Trên đường bộ, sáng 7-10-1947, binh đoàn bộ binh thuộc địa 
do Trung tá Bôphorê (Beauffé) chỉ huy, xuất phát từ Lạng Sơn 
theo Đường số 4 tiễn lên chiếm Cao Bằng, rồi một bộ phận tiễn 
xuống Bắc Kạn, vòng sang Chợ Đồn, lên Chiêm Hoá (Tuyên 
Quang), hình thành một gọng kìm lớn ở hướng đông bắc. 


Ngày 9-10, binh đoàn hỗn hợp bộ binh thuộc địa và lính thuỷ 
đánh bộ, do Trung tá Commuynan (Communal) chỉ huy, từ Hà 
Nội theo sông Hồng lên Việt Trì (ngày 11-10), rẽ sang sông Lô 
lên Tuyên Quang (ngày 13-10) và đến Khe Lau (nơi hợp lưu 
giữa sông Lô và sông Gâm), quân Pháp ngược dòng sông Gâm 





1. Dẫn theo: Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Pháp 
(1945-1954). Ban Tông kết - Biên soạn lịch sử Bộ Tông Tham mưu. 1991, tr. 
199. 


Š7 


lên Chiêm Hoá. Hai cánh quân thuỷ, bộ sẽ gặp nhau tại Đài Thị 
(cách Chiêm Hoá 12 km về phía đông bắc). 


Như vậy, khu vực càn quét, đánh phá của địch nằm trong 
vùng tứ giác Tuyên Quang - Đài Thị - Bắc Kạn - Thái Nguyên, 
rộng khoảng 3.600 km2; trong đó, khu vực trọng điểm là Bắc 
Kạn - Chợ Chu - Chợ Mới. Cơ quan lãnh đạo kháng chiến tập 
trung ở phía tây nam Chợ Chu sát trung tâm càn quét của địch, 
nằm trong tình thế bị uy hiếp. 


2- Quân và dân ta chiên đâu chông cuộc tiên công Việt Bắc 
của địch 


Ngày 15-9-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra bản 
Chỉ thị: Bólaee nói gì - Ta phải làm gì?. Sau khi vạch trần âm 
mưu của Bôlaec, Chỉ thị nêu những nhiệm vụ cần kíp của quân 
và dân ta. Ban Thường vụ Trung ương nhắc, nhở quân và dân cả 
nước tích cực chuẩn bị đối phó với cuộc tiến công Thu - Đông 
của giặc Pháp, ra sức làm vườn không nhà trống, xây dựng làng 
chiến đấu và mở rộng tuyên truyền, vận động binh lính địch. 


Từ ngày 27 đến ngày 29-9-1947, Bộ Tổng chỉ huy triệu tập 
Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ 4 để thống nhất nhận định 
về hướng tiễn công của địch. Hội nghị nhận định: "Bắc Bộ sẽ là 
chiến trường chính, nếu địch không mạo hiểm thì đánh đồng 
bằng, nếu mạo hiểm thì chúng sẽ đánh Việt Bắc... Tấn công lên 
Việt Bắc, chúng sẽ chiếm các tỉnh Phúc Yên, Thái Nguyên, Phú 
Thọ, Tuyên Quang, nối liền đường Hà Nội - Lạng Sơn..." ! Hội 
nghị chủ trương năm vững bộ đội, giữ gìn chủ lực, tiêu diệt từng 
bộ phận quân địch, bảo vệ căn cứ, thực hiện phối hợp giữa các 
khu và phối hợp chiến lược toàn quốc, phá âm mưu lập ngụy 
quyên của địch; kiên quyết thực hiện đánh du kích chiến và vận 
động chiến, dùng đơn vị đại đội để hoạt động trên chiến trường 





1. Dẫn theo: Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. 
Tập 1. Sđd, tr. 313. 


S8 


của mỗi địa phương, tập trung từng tiểu đoàn chủ lực cơ động 
đánh vận động chiến, tránh phòng ngự chính diện, bộ đội phải ở 
lại sau lưng địch, hoá chỉnh vi linh, hoá linh vi chỉnh, hoá trang 
lẫn vào dân khi cần. 


Ngày 4-10-1947, Bộ ging chỉ huy ra mệnh lệnh gửi các Khu, 
khẳng định "thế nào địch cũng có những cuộc hành bình lớn”: 
có thê “quét vùng đông bằng Bắc Bộ, đánh lên căn cứ địa Việt 
Bắc". Mệnh lệnh nêu rõ phương án tác chiến dối với từng tình 
huồng và dự kiến nêu đánh Việt Bắc, hướng tiến công của địch 
sẽ là Phúc Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vĩnh 
Yên; hướng kiềm chế hay phối hợp ở phía tây là vùng Hoà 
Bình, Sơn La; phía Đông là Bắc Giang, Lạng .Sơn. Bộ Tổng chỉ 
huy giao nhiệm vụ cho các Khu I, X, XI và các đơn vị chủ lực 
thuộc Bộ sẵn sàng đón đánh địch, đồng thời chỉ thị cho các 
chiến trường toàn quốc đánh mạnh để kiềm chế địch, phối hợp 
với Việt Bắc. 


Tối 7-10-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng điện cho 
các Khu uỷ và Quân khu uỷ: "Sáng ngày 7-10, Pháp nhảy dù 
chiếm Bắc Kạn, Chợ Mới, mưu tấn công Việt Bắc. Vậy Đoàn 
thê ra lệnh cho các Khu uỷ và Quân khu uỷ tích cực chỉ huy bộ 
đội định mạnh để chia sẻ lực lượng địch và phá kế hoạch mùa 
khô của chúng" '. 


Ngày 9-10-1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra C77 
thị cần kíp gửi các đông chí Tỉnh uỷ Bắc Kạn và các đông chí 
phụ trách quân, chính, dân Bắc Kạn. Bản Chỉ thị nêu lên nhiệm 
vụ trước mắt của tỉnh lúc này là dùng lực lượng bộ đội, dân 
quân du kích và toàn dân bao vây địch chung quanh tỉnh lỊ, 
"giam chân địch ở đó, không cho chúng chiếm toả ra, đặc biệt 
ngăn địch trên mây đường này: Đường Bắc Kạn - Chợ Đồn, Bắc 
Kạn - Chợ Rã, Bắc Kạn - Cao Bằng, Bắc Kạn - Chợ Mới, Bắc 





1. Dẫn theo: Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống Pháp. 
Sđd, tr. 192. 


S9 


Kạn - Na Rì, Bắc Kạn - Chợ Chu” '. Ngày 15-10-1947, Ban 
Thường vụ Trung ương Đảng ra bản Chỉ thị Phải phá tan cuộc 
cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp. Chỉ thị vạch rõ phương 
hướng hành động cụ thể của quân và dân ta là bao vây giam 
chân địch tại những căn cứ chúng vừa chiếm, triệt để làm vườn 
không nhà trống chung quanh chỗ địch chiếm đóng; chặt đứt 
giao thông liên lạc giữa các cứ điểm của địch, không cho chúng 
tiếp ứng và tiếp tế. 

Nghiên cứu thế và lực của ta và địch trên chiến trường, Bộ 
Tổng chỉ huy quyết định tập trung lực lượng đánh địch trên ba 
mặt trận: 


- Ở mặt trận Sông Lô - Chiêm Hoá, quân và dân ta liên tục 
chặn đánh địch; điên hình là các trận Đoàn Hùng, Khoan Bộ, 
Khe Lau. Nhiêu tàu chiên, ca nô địch bị băn cháy. 


- Trên mặt trận Đường số 4 điễn ra nhiều trận phục kích, tiêu 
biểu là trận đánh tại đèo Bông Lau (30-10-1947): Phá huỷ 27 xe 
cơ giới, diệt và bắt 240 địch, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân 
dụng. Đây là trận đánh giao thông điển hình trên chiến trường 
Bắc Bộ. Đường số 4 bị uy hiếp, trở thành con đường chết đối 
với giặc Pháp. 


- Ở mặt trận Đường số 3, tại Bắc Kạn, Chớ Mới, quân và dân 
ta nhanh chóng khắc phục tình trạng bị động, lúng túng ban đầu, 
hình thành thế trận bao vây, chia cắt địch. Sau khi Bộ Tổng chỉ 
huy và Bộ chỉ huy Khu I điều thêm lực lượng về Bắc Kạn, hoạt 
động của quân ta tại mặt trận này tăng dần lên. Các đại đội độc 
lập cùng dân quân, tự vệ liên tiếp tập kích, quấy rối các vị trí 
Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Rã, Bạch Thông; phục kích địch trên 
các trục đường Bắc Kạn đi Chợ Đồn, Phủ Thông, Chợ Mới. 


1. Văn kiện Đảng 1945 - 1954. T2. Q1: 1946 - 1948. Ban nghiên cứu lịch sử 
Đảng trung ương, Hà Nội, 1979, tr. 131. 


90 


Vừa đánh địch, ta vừa khẩn trương tổ chức đi chuyển các cơ 
quan, công xưởng, kho tàng đến những nơi an toản. Phối hợp 
với Việt Bắc, quân và dân cả nước đây mạnh các hoạt động 
kiềm chế địch. Ở Hà Nội, Sài Gòn, những tên Việt gian đầu sỏ 
Trương Đình Tri, Nguyễn Văn Sâm lăm le đứng ra lập chính 
phủ bù nhìn, đã bị trừng trị đích đáng. 

Quân và dân Nam Bộ liên tiếp diệt từng tốp lính địch. Tây 
Nguyên phát triển công tác vũ trang tuyên truyền, gây dựng CƠ 
sở đến tận buôn làng, thành lập căn cứ kháng chiến ở nhiều nƠI. 
Đồng bằng sắc Bộ thực hiện tổng phá tể khu vực dọc Đường số 
Đ; 


Trước tình thế bế tắc, Bộ chỉ huy Pháp quyết định vừa tổ 
chức rút lui vừa huy động thêm lực lượng cùng với các lực 
lượng đã tham gia Kế hoạch LEA mở cuộc càn quét khu tứ giác 
Tuyên Quang - Thái Nguyên - Việt Trì - Phú Lạng Thương, trên 
một phạm vi rộng hơn 8.000 km2. Kế hoạch này mang tên 
Xanhiuya (Ceinture), nhằm tiếp tục "lùng bắt kì được cơ quan 
đầu não kháng chiến, tiêu diệt chủ lực Việt Minh, phá nát căn cứ 
địa". Hướng càn quét chủ yếu của địch là Thái Nguyên, hai 
hướng khác là Sông Thương - Yên Thế và khu vực Chợ Mới - 
Tuyên Quang xuông đồng băng. Ngày 20-11, đợt tiến công mới 
của địch bắt đầu. 


Nhận thấy hiện tượng địch chuẩn bị rút quân, ngày I0 và 29- 
11, Bộ Tổng chỉ huy kịp thời chỉ thị cho các mặt trận bồ trí lại 
lực lượng, bám sát hoạt động của địch, không bỏ lỡ thời cơ diệt 
địch, chỗng khuynh hướng "ăn to", coi thường trận nhỏ; đồng 
thời phát động rộng rãi phong trào khắp nơi đánh giặc, khiến 


cho quân Pháp đi tới đâu cũng bị chặn đánh. 


Trên tất cả các hướng địch hành quân, chúng đều bị quân ta 
chặn đánh quyêt liệt Tại các địa điêm: Bình Ca, La Hoàng 
(Tuyên Quang), Đèo Giàng (Bắc Kạn), Quán ông Già, Phú 
Minh, Bản Ngoại, Yên Rã 

(Đại Từ, Thái Nguyên) đều vang lên tiếng súng diệt địch. 

9 


Các cánh quân Pháp đều bị thiệt hại nặng nề trên đường rút 
chạy. 


Do không đạt được mục tiêu của cuộc tấn công, lại bị thiết 
hại nặng nề , ngày 21-12-1947, đại bộ phận quân Pháp phải rút 
khỏi Việt Bắc, đánh đấu thất bại chiến lược đầu tiên trong cuộc 
chiến tranh xam lược của chúng. 


Trải qua 75 ngày đêm chiến đấu dũng cảm, vận dụng nghệ 
thuật tác chiến của chiến tranh nhân dân một cách sáng tạo, 
quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 6.000 địch, 
bắn rơi 16 máy bay; bắn cháy, băn chùn I1 ca nô, tàu chiến; phá 
huỷ hàng trăm xe quân sự; tịch thu của địch hơn 100 khẩu pháo, 
súng côi các loại, hàng ngàn súng bộ binh cùng với hàng chục 
tấn quân trang, quân dụng. Việt Bắc trở thành mồ chôn giặc 
Pháp. 


Mặc dù quân Pháp còn kiêm soát đoạn đường biên giới Lạng 
Sơn - Cao Bằng, tuyến Đường số 3 từ Cao Bằng về Bắc Kạn và 
phá hoại được một số kho tàng, thị trấn, làng bản của ta, nhưng 
chúng đã không thực hiện được những mục tiêu chiến lược của 
cuộc tiền công. 


Sau thất bại trong Chiến dịch Việt Bắc, tỉnh thần chiến đấu 
của binh lính Pháp sa sút, giảm lòng tin vào sự chỉ huy và 
phương tiện chiến tranh hiện đại. Giới cầm quyền thực dân lục 
đục, mâu thuẫn; nước Pháp đứng trước những khó khăn mới. 


Chiến thắng Việt Bắc chứng minh đường lối kháng chiến do 
Đảng và Chính phủ đề ra là đúng đắn; đồng thời cũng khẳng 
định quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đập tan một cuộc tấn 
công quân sự quy mô lớn của giặc Pháp. 


Từ sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947, so sánh lực 
lượng giữa hai bên trên chiến trường đã có sự thay đổi theo 
chiều hướng ngày càng có lợi cho ta. Chiến lược đánh nhanh 
thắng nhanh, với đòn quyết định đè bẹp đối phương, kết thúc 
chiến tranh, dựng lại nên thống trị của thực dân Pháp đã hoàn 


92 


toàn phá sản. Từ đó, thực dân Pháp buộc phải chấp nhận đánh 
lâu dài với ta. 

_ Cũng qua cuộc đọ sức này, quân và dân ta càng hiểu rõ hơn 
đôi tượng tác chiên, tích luy thêm kinh nghiệm chiên đâu. 


Chiến thăng Việt Bắc thu - đông 1947 là thắng lợi chung của 
quân và dân cả nước, cổ vũ mạnh mẽ toàn quân và toàn dân ta 
tiếp tục đây mạnh cuộc kháng chiến, giành thắng lợi ngày càng 
to lớn hơn. 


V- Đây mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực 
dân Pháp xâm lược 


1. Âm mưu của thực dân Pháp sau thất bại ở Việt Bắc 


Sau thất bại trong cuộc tấn công Việt Bắc, thực dân Pháp 
buộc phải chuyển sang đánh lâu đài với ta. Chúng thay đổi lại 
việc bố trí lực lượng, thay đổi cách đóng quân, thực hiện âm 
mưu "Dùng người Việt đánh người Việt", "Lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh". Trong vùng Pháp chiếm đóng, chúng ra sức xây 
dựng chính quyên bù nhìn và thành lập một đội quân người bản 
xứ đề làm công cụ phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược. 


Ngày 23-5-1948, Pháp chấp nhận đề nghị của Bảo Đại lập ra 
“chính phủ trung ương lâm thời của Việt Nam", do Nguyễn Văn 
Xuân làm Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc 
phòng. Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau khi thành lập, Chính 
phủ Nguyễn Văn Xuân đã phải làm lễ từ chức vì quá yếu kém 
và thối nát. Từ năm 1949, tình hình quốc tế có nhiều thay đổi, 
đặc biệt là sự ra đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1-10- 
1949) đã làm cho để quốc Mĩ lo sợ ảnh hưởng của chủ nghĩa 
cộng sản ở khu vực châu Á, nên tiến cách ép Pháp phải nới 
thêm quyền cho Bảo Đại; đồng thời tăng cường can thiệp sâu 
vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Ngày 8-3-1949, tại điện 
Êlydê (Élyséc) ở Phu, Tổng thống nước Cộng hoà Pháp kí với 
Bảo Đại một hiệp định dưới hình thức trao đổi thư. Theo hiệp 


93 


định này, Pháp khẳng định Việt Nam có toàn quyên cai trị 
nhưng phải có có vấn chính trị Pháp bên cạnh; Việt Nam có 
quân đội riêng nhưng do người Pháp huấn luyện; quân đội Pháp 
có quyền đóng trên 

đất việt Nam và được toàn quyên tự do hành động; chính phủ 
Bảo Đại chỉ được lập Đại sứ quán tại Thái Lan, Trung Hoa 
Quốc dân đảng và Toà thánh Vaticăng... 


Ở trong nước, chính phủ bù nhìn có một số hoạt động như 
củng cô lại Bộ Tư pháp, quy định sự hạn chế của Sở Kinh tế, đặt 
một số loại thuế mới, mở phòng thông tin; đồng thời mở chiến 
dịch tuyên truyền nhằm nâng cao uy tín cho Bảo Đại, cử phái 
đoàn sang Pháp để đón Bảo Đại vê nước. Trong tháng 5 và 6- 
Tưng chính phủ bù nhìn từ cấp trung ương xuống đến xã và các 

"xứ tự trị" đêu tập trung gây uy tín cho Bảo Đại. Ở một số nơi, 
chúng tổ chức phát gạo, vải, quần áo cho dân nghèo, phóng 
thích một số phạm nhân, tổ chức mít tinh, diễn thuyết ca ngợi 
Bảo Đại. 


Đứng trước tình hình nội bộ mâu thuẫn, các phe phái tranh 
giành quyền lực, ngày 1-7-1949, Bảo Đại đứng ra lập chính phủ, 
tự xưng là Quốc trưởng kiêm Thủ tướng "Quốc gia Việt Nam”; 
Nguyễn Văn Xuân làm Phó Thủ THỖNG kiêm Tổng trưởng Quốc 
phòng. “Cái Quốc gia Việt Nam " này không có cơ sở nhân dân, 
không có Quốc hội, ngay một Quốc hội tư vấn cũng không có, 
không có Hiến pháp và trong nhiễu năm, không có cả ngân 
sách. Một vài cái gọi là Đảng chính trị của nó chỉ là những 
đoàn thể, những bè phái lộng quyên, những môn khách của các 
nhân vật tai mắt. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào quân đội, cảnh 
sát và ngân khô của nước Pháp" 7. Sau khi thành lập chính phủ, 
Bảo Đại đã kí một số đạo dụ, trong đó có Đạo dụ sô Ï (1-7-1949) 
về tổ chức và điều hành các cơ quản công quyền ở Việt Nam và 
Đạo dụ số 2 (1-7-1949) về Quốc hội lập hiến, Quốc trưởng, 





1. Philippe Devillers: Paris - Sài Gòn - Hà Nội... Sảd, tr. 493. 
94 


Chính phủ và Hội đồng tư vấn. Đạo dụ số 2 còn quy định: và 
phương diện hành chính, lãnh thổ Việt Nam có 3 phần: Bắc Kì, 
Trung, Nam Việt Tại mỗi phần có Thủ hiến đại diện cho Chính 
phủ Trung ương, có các cấp hành chính tỉnh, quận, tổng, Xã... 

Ngày 21-1-1950, trước sức ép của Mĩ, Pháp để cho Bảo Đại 
thành lập chính phủ mới do Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng 
kiêm Tổng trưởng Bộ Ngoại giao và Nội vụ. Phan Huy Quát làm 
Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Bộ Quốc phòng. 


Cũng giống như chính phủ Nguyễn Văn Xuân trước đây, chỉ 
một thời gian ngắn sau khi thành lập, chính phủ Nguyễn Phan 
Long đã phải giải tán do quá ngả theo Mĩ và nội bộ mâu thuẫn 
tranh giành nhau về địa vị và quyền lợi. Ngày 6-5-1950, một 
chính phủ mới được thành lập, do Trần Văn Hữu làm Thủ tướng 
kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng. 


Cùng với việc thành lập chính phủ bù nhìn trung ương, thực 
dân tháp tăng cường bộ máy chính quyên tay saI câp cơ sở. 


Tại cấp tỉnh, đến đầu năm 1948, tất cả các tỉnh lị bị Pháp 
chiếm đóng đều đã lập Hội đồng an dân. Quyền hạn của Hội 
đồng an dân được nới rộng hơn so với trước. Theo quy định của 
cuộc họp Hội nghị hành chính ngày 8-11-1947 của Hội đồng an 
dân, các chức vụ Đại lí, Chủ tịch, Tổng đốc từ nay được gọi là 
Tỉnh trưởng cai quản một tỉnh, quận trưởng cai quản một huyện, 
đồng thời có một có ván người Pháp ở bên cạnh. 


Ở các tỉnh và thành phố lớn như Hải Phòng, Hải Dương, 
Nam Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hoà, Ninh Thuận, 
Bình thuận, Long An..., Pháp đặt Toà có vấn chính trị bên cạnh 
Toà tỉnh trưởng. Giúp việc cho Toà tỉnh trưởng có các phòng và 
các sở chuyên môn như: Sở Đoàn (Sở thuế), Sở Ngoại kiều, Sở 
Địa chính, Sở Kinh tế, Sở Kho bạc, Sở Cảnh sát... Ở các tỉnh 
nhỏ thường không có Toà cố vấn chính trị, mà những viên quan 
chỉ huy quân sự người Pháp của một khu vực (secteur) hay một 
vùng (zone) trực tiếp ra mệnh lệnh cho Tỉnh trưởng thi hành các 
quyết định, chỉ thị của Pháp. 

95 


Tại cấp huyện, ở những nơi Pháp chưa lập được các hội tẻ thì 
gọi là Huyện trưởng hay Trưởng khu (Chef secteur). Còn ở 
những nơi đã lập xong hội tễ thì gọi là Quận trưởng, có nơi gọi 
là Tri huyện hay Tri phủ. 


Ở cấp tổng, thời gian này Pháp cho đặt lại chức Chánh tổng, 
Phó tông; có nơi đặt thêm chức Tuân tông hay Chánh, Phó tông 
đoàn. 


Ở các xã, thực dân Pháp kết hợp các hoạt động quân sự với 
việc dụ dỗ, lừa phỉnh, mua chuộc nhân dân để thành lập hội tÈ. 
Hội tê lấy tên là Hội đồng hương chính, thành phần gồm có: 
Tiên chỉ, Thứ chỉ, Lí trưởng, Phó lí, Thư kí, Thủ quỹ, Trương 
tuần. Nhiệm vụ của Hội đồng hương chính chủ yếu về kinh tế và 
xã hội, trông nom trật tự trị an, canh phòng, kê khai số trâu bò, 
thóc gạo, nhân khẩu trong xã, thi hành những mệnh lệnh của 
Pháp, tiếp tế và do thám chỉ điểm cho Pháp. Thông qua hội tê, 
thực dân Pháp nhằm chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, gây cơ sở 
và thanh thế cho chính phủ bù nhìn. Hội tÈ còn là tai, mắt, đò 
xét cơ sở kháng chiến. Ngoài ra, hội tề còn giúp Pháp tuyên mộ 
binh lính và làm tắm bình phong bảo vệ đồn bốt. 


Bằng những hoạt động càn quét, khủng bố gắt gao kết hợp 
với những thủ đoạn mua chuộc, lừa bịp, thực dân Pháp đã lập 
được hội tề ở rất nhiều nơi. Tính đến tháng 2-1948, ở Hà Đông 
đã có 74 làng lập hội tề; trong tỉnh Hải Dương, huyện Cẩm 
Giàng có 81 xã, huyện Kim Thanh có 12 xã, huyện Bình Thanh 
có 5 xã, huyện Gia Lộc có 9 xã... lập hội tề. Có thể nói, hầu hết 
các địa phương bị thực dân Pháp chiêm đóng đã lập hội tê. 


Như vậy, cho đến đầu năm 1948, cùng với việc tăng cường 
bình định củng cố những vùng đã chiếm đóng, thực dân Pháp 
mở rộng đánh chiếm các vùng đồng bằng và một số tỉnh vùng 
trung du Bắc Bộ, vùng ven biển Trung Bộ, Nam Bộ và cao 
nguyên Trung Bộ. Đánh chiếm tới đâu, chúng tiến hành lập 
chính quyên bù nhìn tới đó. Nhằm chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, 
thực dân Pháp ráo riết thực hiện chính sách chia để trị. Từ tháng 
96 


4 đến tháng 7-1948, 

chúng thành lập các “xứ / fz‡ " ở các vùng dân tộc thiểu số: 
Xứ Nùng tự trị (4-1948) ở vùng Tiên Yên, Móng Cái; Liên bang 
Thái (4-1948) ở Sơn La, Lai Châu; Xứ Mường tự trị (S-1948) ở 
Hoà Bình; Xứ Tây Kì tự trị (6-1948) ở Tây Nguyên; jịm bang 
Tày (7- 1948) ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Đứng đầu các "xứ tự tr, 
là các thổ ty, lang đạo, nhưng quyền hành thực tế vẫn nằm trong 
tay những cô vân người Pháp. Cùng với việc thành lập các "xứ 
tự trị" › Pháp còn cho lập các “Đội nghĩa binh áo chàm ”, các "đội 
quân tự trị", phong cấp bậc cao cho những tên cằm đầu. Chúng 
tìm cách lôi kéo, mua chuộc các đạo Cao Đài, Hoà Hảo và một 
bộ phận của Bình Xuyên, sử dụng lực lượng vũ trang tôn giáo 
chống lại kháng chiến. Đầu năm 1950, theo lệnh của Pháp, 
chính phủ bù nhìn tiến hành cải cách hành chính từ cấp xã lên 
cấp quận. Tổ chức hành chính trong xã được quy định như sau: 
Mỗi xã gồm một Xã uỷ (trước gọi là Lí trưởng) một Phó xã uỷ 
(trước là Phó lí) đảm nhiệm công việc hành chính trong xã, quan 
hệ trực tiếp VỚI Các cấp Tổng, Bang, Quận tuỳ theo từng trường 
hợp công việc. Đối với những xã có nhiều thôn hay nhiều xóm 
thì bầu thêm Trưởng thôn và Trưởng xóm đề giúp Chánh và Phó 
xã uỷ. Ngoài ra còn có Thư kí giúp việc văn phòng cho Xã uỷ, 
Hộ lại trông coi việc hộ tịch, Chưởng bạ phụ trách việc điền thổ 
kiến diện. Bên cạnh Chưởng bạ thành lập một Hội đồng nồng 
biểu, có Chủ tịch, Phó Chủ tịch là Hội trưởng và Hội phó, một 
thư kí kiêm thủ quỹ. Ở mỗi xã còn thành lập một Hồi đồng quản 
frị hành chính. Bên cạnh Hội đồng quản írị hành chính có Ban 
ñr vấn xã với số nhân viên không quá 10 người. Ban ứ vấn có 
nhiệm vụ đề xuất sáng kiến cho Hội động quản trị hành chính. 


Mỗi tổng có một Tổng uỷ (trước gọi là Chánh tông) và Tổng 
tuần do các xã bầu lên. Giúp việc có 1 thư kí văn phòng và 1 thư 
kí kế toán lo việc số sách thu chi và phụ cấp hằng tháng cho 
tổng đũng. Ngoài ra còn có I Trưởng ban Bình dân giáo dục, I 
Phó Trưởng ban và 4 kiểm soát viên Bình dân giáo dục. Bên 
cạnh Tổng uỷ có một /ô¡ đồng 0 vấn đề giải quyết mọi việc 


97 


trong tông và làm cô vân cho Tông uỷ và Tông tuân. 


Bên cạnh việc cải cách hành chính, chính quyền bù nhìn còn 
tiến hành nhiều biện pháp củng cố bộ máy chính quyền các cấp. 
Chúng cho quân lính tăng cường lùng sục bắt bớ, cưỡng ép 
thanh niên đi lính cho Pháp; đồng thời đây mạnh tuyên truyền 
để nâng cao uy tín cho Bảo Đại. Mặt khác, thực dân Pháp và 
chính quyền bù nhìn đã thành lập nhiều tổ chức chính trị, tôn 
giáo, đảng phái phản động để phá hoại kháng chiến, gây chia rẽ, 
mắt đoàn kết trong nhân dân. Trong sô đó, đáng chú ý là Đại 
Việt Quốc dân đảng gồm những phân tử thân Mĩ do Lê Thăng, 
Nguyễn Tôn Hoàng, Phan Huy Quát... cầm đầu; Phục Quốc 
đồng minh do Nông Quốc Long cầm đầu; Việt Nam Quốc dân 
đảng do Vũ Hồng Khanh cầm đầu, Việt Nam quốc gia phục 
hưng đảng do Ngô Đình Diệm cầm đầu, v.v... 


Sau thất bại ở Việt Bắc thu - đông 1947, thấy rõ cuộc chiến 
tranh sẽ kéo dài, không thể sớm kết thúc, thực dân Pháp quyết 
định tập trung lực lượng để bình định, củng cố những vùng đã 
chiếm đóng. Thời kì này, quân Pháp tiếp tục đánh sâu vào vùng 
nông thôn của ta, mở rộng phạm vi chiếm đóng, khống chế phần 
lớn vùng đồng bằng Bắc Bộ, tuyến ven biển và Nam Trung Bộ. 
Cùng với các hoạt động ra sức đánh phá cơ sở cách mạng, lùng 
sục vây bắt cán bộ, du kích, đốt phá cướp bóc tài sản, cố sức 
giành dân, chúng cho xây đựng rất nhiều đôn bốt, tháp canh. 


Ở Nam Bộ, trong năm 1948 Pháp đã xây dựng được 2.000 
tháp canh. Trên các tuyên đường giao thông quan trọng, cứ từ l 
- 2 khi lại có I tháp canh. 


Ở Bắc Bộ, Pháp xây dựng các cứ điểm nhỏ, với số quân đông 
hơn trước. Mật độ các cứ điểm cũng tăng lên. Ở Cao - Bắc - 
Lạng, đầu năm 1948 có 68 vị trí, đến giữa năm đã tăng lên 79 vị 
trí với số quân chiếm đóng từ 2.500 lên 6.900 tên. Ở vùng Tây 
Bắc, Đông Bắc, Pháp cho xây dựng thêm 100 cứ điểm. Ở Liên 
khu II, Pháp cũng cho xây dựng thêm 53 cứ điểm, số quân 


98 


chiếm đóng từ 12.000 lên 25.000 tên '. Thực dân Pháp còn tăng 
cường tuyên tính người Việt Nam vào các đội hương dũng (có 
nơi gọi là lính dõng, thân binh, bảo an binh...) làm nhiệm vụ 
canh gác, tuần phòng tại các làng xã. Mỗi khi kiểm soát được 
vùng nào là quân Pháp tiền hành ngay việc bắt tính đề tổ chức 
việc canh gác, dò xét, tuần tra giữ làng xã. Trên thực tế thực dân 
Pháp và chính quyền bù nhìn tay sai không đạt được kết quả 
mong muốn trong việc xây dựng lực lượng hương dũng, do ta tổ 
chức tốt việc tuyên truyền, vận động thanh niên bỏ trốn. "VÌ vậy, 
số hương đũng mỗi tổng chỉ có từ 10 đến 15 người; đa số tỏ thái 
độ lừng chừng, chỉ trừ một số ít là hung hăng chống phá cách 
mạng. Song song với việc đây mạnh chính sách "Dùng người 
Việt đánh người Việt", thực dân Pháp tăng cường các hoạt động 
cướp bóc, vơ vét, thực hiện chính sách lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh". 


Ở miền Tây và các tỉnh miễn Đông Nam Bộ, quân Pháp cho 
lính đi gặt lúa của dân, tổ chức thu mua thóc gạo. Ở Trung Độ, 
địch làm rất quyết liệt việc tập trung lúa và cướp lúa về đồn. 
Bằng cách cướp bóc và tập trung lúa, chúng đã thu được một số 
lượng lúa khá lớn. Riêng tỉnh Khánh Hoà, năm 1949 chúng lấy 
6.000 tấn, năm 1950 chúng cướp 80% mùa màng. 


Thực dân Pháp đặc biệt chú trọng việc thu thuế. Chúng tiếp 
tục duy tự chế độ thuế trực thu và thuế gián thu; đồng thời đặt 
thêm nhiều thứ thuế mới hết sức nặng nề. Ngoài thuế điền thổ là 
các thứ thuế cư trú, thuế nước, thuế hằng tháng, thuế môn bài, 
thuế chứng thư, thuế thổ trạch, thuế bưu phí, thuế chợ, thuế sát 
sinh, thuế xe, thuế xa xỉ, thuế mạt chược, thuế nhà vệ sinh, thuế 
lấy rác và xử lí đỗ rác thải, thuế giữ các súc vật và đồ đạc lưu 
kho... 


Do bị khủng bố, bắt bớ, cướp bóc vơ vét, nhìn chung đời 
sông nhân dân trong các vùng địch tạm chiêm hêt sức khó khăn. 





1. Viện Sử học: Lịch sử Việt Nam (9-1945 — 1950) Sảd, tr. 285. 
99 


Nếu tính trung bình so với năm 1939, giá sinh hoạt của giới thợ 
thuyền người Việt Nam cuối năm 1948 đắt hơn 115 lần '.Đó là 
một trong những nguyên nhân dẫn đến các phong trào đấu tranh 
của nhân dân ta dưới nhiều hình thức phong phú, hoặc đấu tranh 
công khai, hoặc bí mật cất giấu thóc gạo, tài sản đưa ra vùng tự 
do ủng hộ kháng chiến, chống lại chính sách thuế khoá, từng 
bước làm thất bại âm mưu "Dùng người Việt đánh người Việt", 
"Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của thực dân Pháp. 


2- Chủ trương và hoạt động đấy mạnh kháng chiến của ta 
sau chiên thắng Việt Bắc 


Trước âm mưu và hành động mới của thực dân Pháp, ngày 
15-1-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị mở 
rộng nhằm đánh giá tình hình cuộc kháng chiến và đề ra nhiệm 
vụ cho giai đoạn mới. 


a) về chính trị 


Đảng và Nhà nước chủ trương tăng cường đoàn kết toàn dân, 
thực hiện quân, dân nhất trí; chống âm mưu chia rẽ của thực dân 
Pháp, phá tan chính quyền bù nhìn và tay sai; củng có bộ máy 
Nhà nước theo hướng tập trung, thống nhất để điều hành công 
cuộc kháng chiến, kiến quôc. Khẩu hiệu lúc này vẫn là Dân !ộc 
trên hết, Tổ quốc trên hết. 


Trong việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, 
điều quan trọng là phải chấn chỉnh mặt trận dân tộc thống nhất. 
Việt Minh và Liên Việt là hai hình thức mặt trận thu hút được 
đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhưng từ năm 1948 đã 
xảy ra tình trạng chồng chéo, không thống nhất hoạt động giữa 
hai mặt trận. Vì vậy Đảng chủ trương thống nhất Việt Minh và 
Liên Việt thành một mặt trận duy nhất, trong đó, Liên Việt là 
hình thức tổ chức Mặt trận và Việt Minh là bộ phận nòng cốt. 

Trong quá trình thực hiện chủ trương thống nhất Việt Minh 





1. Viện Sử học: Lịch sử Việt Nam (9-1945 — 1950)... Säd, tr. 276. 
100 


và Liên Việt, Trung ương Đảng đã chỉ ra và kịp thời uốn nắn 
một số khuyết điểm của các địa phương, như có nơi thiên về 
phát triển Liên Việt, gần như quên củng có Việt Minh; có nơi lại 
chú trọng củng cố Việt Minh, không quan tâm phát triển Liên 
Việt; có nơi không lấy nguyên tắc hành động chung giữa Việt 
Minh và Liên Việt làm điểm trọng yếu trong việc chuẩn bị 
thống nhất. 


Nhăm tăng cường sức mạnh của khôi đoàn kết toàn dân, các 
tô chức quân chúng cũng được kiện toàn và phát triên một bước. 
Tông Liên đoàn lao động Việt Nam đã mở rộng thêm đội ngũ. 


Những ngành có nghề chuyên môn và có đội ngũ công đoàn 
viên đông đảo (Ngành Giáo dục, Ngành Bưu điện...) được tổ 
chức theo hệ thống dọc từ cơ sở lên đến toàn quốc. Hoạt động 
công đoàn các cấp được đây mạnh, đóng vai trò quan trọng 
trong việc động viên và tổ chức công nhân thi đua phát huy sáng 
kiến, cải tiến kĩ thuật, đây mạnh sản xuất cải thiện đời sông. 
Nhờ đó, số lượng đoàn viên trong các tổ chức “Công đoàn ngày 
càng tăng. Tính đến năm 1948, ở vùng tự do, số đoàn viên Công 
đoàn đã chiếm 49ơ/o tổng số công nhân. Số công nhân trong 
vùng địch tạm chiếm gia nhập công đoàn cũng lên tới 37.436 
đoàn viên trong tổng số 352.069 công nhân (gần 11%). 


Hội Nông dân cứu quốc phát triển nhanh chóng. Đến năm 
1948, Hội có hơn 820.000 hội viên. Nhằm đây mạnh cuộc vận 
động và tổ chức nông dân tham gia kháng chiến, Hội nghị cán 
bộ Nông dân cứu quốc toàn quốc họp tại Việt Bắc (từ 28-11 đến 
7-12-1949) đã đề ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động trong 
thời gian trước mắt là tăng gia sản xuất tự túc, nuôi dưỡng bộ 
đội, xây dựng hợp tác xã, hoàn thành giảm tô, giảm tức, thanh 
toán nạn mù chữ. Hội nghị đánh dấu một bước tiến lớn trong 
lịch sử vận động nông dân ở nước ta. 

Công tác vận động và tổ chức phụ nữ được thực hiện theo 
hướng đơn giản tổ chức và thống nhất lực lượng phụ nữ. Hội 
Phụ nữ Cứu quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ được thống nhất 

101 


thành một tô chức để làm tốt vai trò giáo dục, bảo vệ quyền lợi 
của phụ nữ, thực hiện nam nữ bình đăng và giải phóng phụ nữ. 
Đến năm 1948, đoàn thể phụ nữ có 1.210.000 hội viên, chiếm tỉ 
lệ cao nhất trong các giới. Đáng chú ý là Hội Mẹ chiến sĩ cũng 
hăng hái tham gia thi đua yêu nước, nhất là trong các phong trào 
"góp quỹ nuôi quân”, chăm sóc thương binh, bệnh binh, may vá 
quần áo cho bộ đội. 


Công tác vận động thanh niên được đặc biệt coi trọng. Từ 
năm 1947 trở đi, các tổ chức Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Liên 
đoàn Thanh niên Việt Nam, Tổng hội Sinh viên Việt Nam được 
củng có và lần lượt mở đại hội. 


Ngày 7-2-1950, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đoàn Thanh 
niên Cứu quốc được tổ chức tại Đại Từ (Thái Nguyên). Đại hội 
đánh dấu bước trưởng thành của phong trào thanh niên cứu quốc 
Việt Nam. Tiếp theo Đại hội Đoàn Thanh niên cứu quốc, Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Liên đoàn Thanh niên 
Việt Nam cũng được triệu tập. Đại hội tượng trưng cho khối 
đoàn kết thống nhất của thanh niên Việt Nam, đồng thời đặt cơ 
sở cho sự thống nhất tư tưởng và hành động trong thanh niên, 
xác định rõ nhiệm vụ của thanh niên trong giai đoạn phát triển 
mới của kháng chiến. 

Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội cũng được xác định rõ về tổ 
chức và phạm vi hoạt động vào các tầng lớp tư sản, trí thức, tiểu 
tư sản lớp trên. Công tác vận động quân chúng trong vùng địch 
tạm chiếm, vùng công giáo và miền núi được đây mạnh, góp 
phần phá tan âm mưu chia rẽ khối đoàn kết dân tộc của kẻ thù. 


Việc củng có và kiện toàn bộ máy chính quyền dân chủ nhân 
dân được Đảng và Chính phủ quan tâm đặc biệt. Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương mở rộng (15 - 17-1-1948) nhấn mạnh: Cần phải 
đề cao danh nghĩa và uy tín của Chính phủ Trung ương cũng 
như Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp. Muốn vậy, Chính 
phủ và Uỷ ban kháng chiến hành chính phải chú ý cải thiện đời 
sống cho dân, phục vụ nhân dân. 


102 


Bộ máy hành chính Trung ương không ngừng được củng cố 
và kiện toàn. Ngay từ năm 1947, một bộ phận nhân sĩ, trí thức, 
những nhà văn hoá, văn nghệ nổi tiếng xuất sắc được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh mời tham gia giữ những cương vị chủ chốt trong 
Chính phủ. Bản quy chế công chức mới cũng được Hội đồng 
Chính phủ thông qua (27-5-1948) thay chế độ công chức thời 
thuộc Pháp. 

Cuộc kháng chiến ngày càng gay go, giao thông liên lạc giữa 
Trung ương với các địa phương và giữa các vùng ngày càng khó 
khăn, trở ngại. Trong hoàn cảnh Ấy, việc kiểm tra các cấp chính 
quyền thi hành đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng và 
Chính phủ phải được tiễn hành chặt chẽ và thống nhất trong 
toàn quốc. Vì vậy, ngày 18-12-1949, Chính phủ ra Sắc lệnh số 
138/B-SL quy định bãi bỏ Ban Thanh tra đặc biệt và thành lập 
Ban Thanh tra Chính phủ với nhiệm vụ xem xét việc thi hành 
chính sách, chủ trương của Chính phủ, thanh tra các uỷ viên Uỷ 
ban kháng chiến hành chính và viên chức về phương diện liêm 
khiết, thanh tra sự khiếu nại của dân. Từ đó trở đi, công tác 
thanh tra được tiễn hành thường xuyên, giúp các địa phương 
thực hiện đúng các đường lối, chủ trương của Đảng và Chính 
phủ, kịp thời sửa chữa, khắc phục sai lầm, khuyết điểm. Nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngành chuyên môn trong 
bộ máy Nhà nước, ngày 25-1-1949, Hội đồng Chính phủ quyết 
định thành lập 4 ban lớn, thực hiện liên thông hoạt động giữa 
các Bộ. Đó là Ban Quân sự (gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tư 
lệnh); Ban Nội chính (gồm Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại 
giao); Ban Kinh tế (gồm Bộ Kinh tế, Bộ Tài chính, Bộ Giao 
thông công chính, Bộ Canh nông, Bộ Lao động); Ban Văn hoá 
xã hội (gồm Bộ Giáo dục, BỘ Y tế, Bộ Thương binh, Cứu tế). 
Đây là một giải pháp sáng tạo và cực kì quan trọng, nhằm tạo ra 
cơ chế vận hành vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, có tác dụng phát 
huy cao độ hiệu suốt công tác của chính quyền kháng chiến. 


Cùng với việc củng cố, kiện toàn chính quyền Trung ương, 
Đảng, Chính phủ cũng đê ra và thực hiện nhiêu chủ trương biện 


103 


pháp nhằm nâng cao hiệu lực của bộ máy chính quyên các cấp ở 
địa phương. Trong điều kiện chiến tranh gây nên sự chia cắt đất 
nước và các địa phương, Chính phủ sớm quy định quyền hạn 
của chính quyền các cấp cho phù hợp với tình hình giao thông 
liên lạc bị cách trở. Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tật 
cả các Uỷ ban kháng chiến hành chính từ cấp xã đến cấp Liên 
khu đều phải đảm đương trách nhiệm nặng nề là thay mặt Chính 
phủ lãnh đạo nhân dân tiến hành kháng chiến, kiến quốc trong 
phạm vi địa phương mình phụ trách; đồng thời phối hợp với các 
địa phương khác để tiến hành cuộc chiến đấu có hiệu quả nhất. 
Ngoài những nhiệm vụ chung, Uỷ ban kháng chiến hành chính 
cấp Liên khu còn được trao thêm một số quyền hạn đặc biệt, 
như quyền thiết quân luật trưng thu, trưng dụng, trưng tập lực 
lượng vũ trang, thiết lập toà án quân sự, quyên ân xá, ân giảm, 
quyền quyết định các kế hoạch kháng chiến, huy động lương 
thực, thực phẩm cho chiến trường trong phạm vi địa phương 
mình. 


Những nghị quyết của Đảng và sắc lệnh, nghị định của Chính 
phủ , đặc biệt là Sắc lệnh số 254/SL (19-11-1948) quy định chế 
độ tô chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kì kháng 
chiến là những cơ SỞ quan trọng trong việc củng cố, kiện toàn 
bộ máy chính quyền các cấp. Các cuộc bầu cử Hội đồng nhân 
dân phải tạm hoãn trong năm đầu kháng chiến toàn quốc thì đến 
năm 1948 đã tiến hành trở lại. Cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 
khoá II (1948 - 1949) được tiễn hành trong khắp các vùng tự do 
và nhiều nơi trọng vùng tạm bị địch chiếm. Thành phần công 
nhân, nông dân tham gia chính quyền được tăng cường. Những 
đại biến những uỷ viên xứng đáng được thay thế những người 
yếu kém. Các Ngành Công an, Kinh tế, Tư pháp, Giáo dục... 
được tăng cường cán bộ có năng lực. 


Nam Bộ là nơi sớm bước vào cuộc chiến đấu chống chiến 
tranh xâm lược của thực dân Pháp, nên việc xây dựng chính 
quyền ở đây gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong những năm 1947 
- 1948, Chính phủ đã cử nhiều cán bộ vào bổ sung cho Nam Bộ. 
104 


1948, lần đầu tiên Nam Bộ tiến hành cuộc bầu cử Hội đồng 
nhận dân từ cấp xã đến cấp tỉnh. 

Từ năm 1950, bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân tiếp tục 
được củng cố và kiện toàn theo hướng thống nhất, tập trung, 
mạnh mẽ, quyết đoán có khả năng đảm đương được nhiệm vụ 
điều khiển chiến tranh và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. 


Để chỉnh đốn và kiện toàn bộ máy chính quyên, tháng 2- 
1950, Hội nghị kháng chiến hành chính được tô chức, gồm đại 
biểu ba miền Bắc, Trung, Nam. Bản Quy chế công chức nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được áp dụng theo Sắc lệnh số 
76/SL do Chủ tịch Hỗ Chí Minh kí ngày 20-5-1950. Đây là một 
bước tiến khá lớn về công tác hành chính. 


Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp cơ sở 
được quan tâm đặc biệt. Từ năm 1948, để củng cô và kiện toàn 
cấp xã, vấn đề đào tạo cán bộ địa phương đã được đặt ra. Nhiều 
lớp huấn luyện ngắn hạn (8 đến 20 ngày) đã được tổ chức đề bồi 
dưỡng cho cán bộ xã. Cán bộ từ cấp huyện trở lên thì được rèn 
luyện trong công tác hằng ngày hoặc được bổ túc trong các lớp 
dài hạn (3 tháng). Từ năm 1949 - 1950, khắp các khu đều mở 
lớp "bố túc cấp xã". Các cuộc thi đua "xây dựng xã" được đặc 
biệt khuyến khích. 


Một trong những biện pháp nâng cao hiệu lực của bộ máy 
chính quyền dân chủ nhân dân trong kháng chiến chống Pháp là 
tăng cường vai trò của Ngành Tư pháp và Toà án nhân dân. 
Ngày 28-5-1948, Chính phủ ra Sắc lệnh số I1/SL tiếp tục bổ 
sung các sắc lệnh trước đây, khăng định thẩm quyền của Toà án 
nhân dân. Hệ thống Toà án nhân dân gồm có Ban Tư pháp xã, 
Toà án sơ cấp Toà án đệ nhị cấp và Toà án thượng thâm. Ngoài 
hệ thống Toà án nhân dân, Toà án binh (thành lập ngày 23- 
81946) cũng được quy định bổ sung về chức năng và nhiệm vụ. 
Ngày 25-4-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 45/5L 
thành lập Toà án binh tối cao đề xét xử những quân nhân từ cấp 
trung đoàn hoặc những quân nhân làm việc ở cơ quan Trung 


105 


ương phạm pháp. 


Hoạt động của hệ thống tư pháp, toà án trong những năm 
1948 - 1950 đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững trật tự 
trị an, trấn áp lực lượng phản động, bảo vệ tài sản quốc gia, tính 
mạng và tài sản nhân dân. 


Trong quá trình củng cố, kiện toàn hệ thống chính quyền các 
cấp, Đảng, Chính phủ và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh rất 
quan tâm đến vấn đề giáo dục, bồi dưỡng nếp sống, đạo đức, 
nhân cách văn hoá của cán bộ công nhân viên. Coi "cán bộ là 
cái gốc của mọi công việc”, "có cán bộ tốt, việc gì cũng xong”, 
ngay trong lúc chiến tranh diễn ra ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã viết một loạt tác phẩm có ý nghĩa lí luận và thực tiễn sâu sắc 
về công tác cán bộ trong điêu kiện của một đảng cầm quyền, 
như Cán bộ tốt và cán bộ xoảng (6-1947), Thự gửi các nhân 
viên cơ quan Chính phủ (6- 1947), Cán bộ và đời sống mới (7- 
1947) và nhất là cuốn Sa đổi lối làm việc (10-1947). Cuốn sách 
nêu rõ nhiệm vụ, vai trò, tư cách đạo đức, trách nhiệm và hướng 
phấn đấu của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước trong điều 
kiện vừa kháng chiến, vừa xây dựng đất nước và xây dựng con 
người mới. Những điều Hồ Chí Minh nêu trong cuốn sách về lề 
lỗi làm việc nói riêng và nhân cách; đạo đức cán bộ công nhân 
viên nói chung để trở thành nguyên lí trong việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ của Nhà nước ta. Những tư tưởng cục bộ, địa 
phương chủ nghĩa, óc bè phái: quân phiệt, quan liêu, hẹp hòi, 
ham chuộng hình thức, làm việc lại bàn giấy, vô kỉ luật, ích kỉ... 
từng bước được khắc phục. 


Công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong 
việc xây dựng và củng cô hậu phương, đây mạnh kháng chiến 
toàn dân, toàn diện. Vì vậy, nhiều biện pháp nhằm nâng cao 
chất lượng đảng viên, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo của câp uý 
và kiện toàn tổ chức Đảng theo phương châm "phát triển đi đôi 


với củng cô" thường xuyên được thực hiện. 


Từ năm 1948 trở đi, công tác xây dựng Đảng có bước phát 
106 


triển mạnh mẽ cả về số lượng. Năm 1946 cả nước mới có 2 vạn 
đảng viên đến tháng 9-1948 đã tăng lên hơn 15 vạn và sang đầu 
năm 1950 là 43 vạn, trong đó thành phần công nhân chiếm 
8,7%. Trong quân đội, số đảng viên cũng chiếm 1/3 quân số. Số 
chi bộ Đảng tăng lên nhanh chóng, từ 3.800 chi bộ (năm 1947), 
đã tăng lên 7.800 chỉ bộ (năm 1948). Đến đầu năm 1950, hầu 
hết các vùng địch tạm chiếm cũng như vùng tự do đều có chỉ 
bộ, phần lớn các thôn đều có tổ Đảng. Đông đảo công nhân, 
nông dân, trí thức cách mạng và chiến sĩ lực lượng vũ trang ưu 
tú được gia nhập Đảng. 

Đi đôi với công tác phát triển Đảng, việc giáo dục, bồi dưỡng 
nâng cao chất lượng đảng viên nhìn chung được các cấp uỷ 
Đảng quan tâm. Trong 5 tháng đầu năm 1948, riêng Liên khu III 
mở được 674 lớp bồi dưỡng cho 19.653 đảng viên mới, 105 lớp 
bồi dưỡng cho 2.785 chi uỷ viên, 32 lớp bồi dưỡng cho 1.067 
huyện uỷ viên... '.Qua các lớp học, cán bộ, đảng viên được bồi 
dưỡng về đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực 
cánh sinh... 


Nhằm phát huy tính năng động của cơ sở và ứng phó kịp thời 
với tình thể, Đảng chủ trương xây dựng Chi bộ íự động công 
tác, coi đó là biện pháp chủ yêu để củng cố cơ sở Đảng. Đến 
cuối năm 1949, toàn miên Bắc có 1.000 chi bộ tự động công tác; 
trong đó có nhiều chỉ bộ kiểu mẫu, điển hình là các chỉ bộ 
Thượng Bằng La (Yên Bái), Đình Bảng (Bắc Ninh), Cự Nẵm và 
Cảnh Dương (Quảng Bình)... Tuy nhiên trên phạm vi toàn quốc, 
sỐ chi bộ có năng lực tự động công tác còn ít, mới chiếm 25% 
tổng số chỉ bộ (tính đến năm 1950) Ý. 


Nhìn chung, qua chiên đâu và xây dựng, Đảng ta ngày càng 
vững mạnh; sức chiên đâu, năng lực lãnh đạo và uy tín của 


1.2. Viện sử học: Lịch sứ Việt Nam... Sảd, tr. 318-319. 


107 


Đảng ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình xây 
dựng, 

Đảng cũng phạm một số sai lầm, khuyết điểm, nặng về phát 
triển số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng đảng viên. 
Nhằm khắc phục thiếu sót này, từ tháng 9-1950, Đảng tạm 
ngừng phát triển để củng có tổ chức. 


b) Về quân sự 


Với đường lối chiến tranh nhân dân, Đảng ta chủ trương xây 
dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân: Dân quân, du kích là lực 
lượng đông đảo nhất, tiếp đó là bộ đội địa phương và trên cùng 
là bộ đội chủ lực. 


Dân quân, du kích là lực lượng chủ yếu quyết định sự phát 
triển mạnh mẽ của phong trào chiến tranh du kích trong cả nước. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Du kích là một lực lượng cực kì 
to lớn trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Sức du kích thật 
mạnh thì chiến tranh giải phóng nhất định thắng lợi. Tổ chức 
chặt chẽ và rộng khắp, trong vùng địch và xung quanh vùng 
địch, làng nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có du kích thì nó thành 
một tắm lưới sắt, một thứ "thiên la địa võng" mà địch không tài 
gì thoát ra được. Địch đi đến đâu cũng bị chặn đánh. Địch làm 
gì cũng bị phá hoại. Du kích làm cho địch có mắt cũng như mù, 
có tai cũng như điếc, có chân cũng như quẻ. Một bộ phận địch 
thì bị du kích tỉa dần, tỉa mòn. Bộ phận địch còn sống sót, thì ăn 
không yên, ở không yên, nghe gió thối chim kêu cũng hoảng sợ, 
rồi cũng bị du kích tiêu diệt nốt" '. 

Tháng 2-1947, Bộ Quốc phòng ra thông tư quy định mọi 
công dân Việt Nam từ 1 8 tuổi đến 45 tuổi vào dấn quân và quy 
định: Dân quân, tự vệ có nhiệm vụ canh gác phòng gian trong 
địa phương, vận tải, tiếp tế, tải thương giúp đỡ du kích địa 
phương. Du kích địa phương có nhiệm vụ chiên đấu bảo vệ làng 


1. Hồ Chí Minh: 7oàn ứập. Tập VI. NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội 
1995, tr. 335 
108 


mạc, tài sản, tính mạng của nhân dân, độc lập tác chiến hoặc 
phối hợp với bộ đội. Thực hiện chủ trương của Đảng, từ mùa hè 
năm 1947 trở đi, hàng chục vạn người hăng hái gia nhập các 
đơn vị dân quân, du kích và tự vệ chiến đấu. Cuối năm 1947, 
trên nhiều địa phương, ở xã có từ I đến 2 trung đội dân quân tự 
vệ, huyện có từ I đến 2 trung đội du kích và tỉnh có từ I đến 2 
đại đội du kích thoát li sản xuất. Tại một số vùng bị địch tạm 
chiếm vẫn duy trì các đội công tác đặc biệt hoạt động bí mật. 
Đến cuối năm 1949, số dân quân, du kích trong cả nước đã có 
khoảng một triệu người, trong đó có hàng ngàn lão du kích được 
gọi là Bạch đẫu quân. Trang bị của dân quân tự vệ, du kích còn 
thiêu thốn và thô sơ Vũ khí, trang bị tự chế là chính, gồm mìn, 
lựu đạn, súng kíp, cung nỏ, giáo, mã tấu, kiếm; một số nơi có 
súng trường. Về sau, với phong trào "cướp vũ khí địch đánh 
địch", trang bị của dân quân, du kích có phần khá hơn. 


Việc huấn luyện dân quân, du kích ngày càng đi vào nền nếp. 
Tại Việt Bắc, Khu IV, Khu V và các căn cứ thuộc Nam Bộ, chế 
độ huấn luyện thường kì cho dân quân, du kích được duy trì. 
Chương trình học về chính trị là những bài sơ giản về cách 
mạng, kháng chiến, các quy định về kỉ luật phòng gian giữ bí 
mật; vê quân sự là những bài tập chiến thuật cá nhân, tập kích, 
phục kích, báo động sẵn sàng chiến đấu... 


Trước yêu cáu mới của kháng chiến, cùng với việc phát triển 
dân quân, du kích, Ban Thường vụ Trung ương Đảng chủ 
trương xây dựng lực lượng bộ đội địa phương. Đây là lực lượng 
vũ trang trực thuộc các khu tỉnh huyện, được chính quyền địa 
phương xây dựng làm công cụ chủ chết bảo vệ địa bàn của 
mình. Ngày 7-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành 
lập bộ đội địa phương. Sắc lệnh quy định: "Quân đội Quốc gia 
Việt Nam gồm có hai phần: Quân đội chính quy và quân đội địa 
phương. Bộ đội địa phương có ba đặc điểm chính là: có tính 
cách địa phương, có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, tự 


109 


trang bị và tự túc về cấp dưỡng" !'Thực hiện sắc lệnh của Chính 
phủ, ngày 7-7-1949, Bộ trưởng Quốc phòng - Tổng tư lệnh ra 
Nghị định sỐ 103fNQ quy định tổ chức bộ đội địa phương và 
Thông tư số 46/TT quy định nhiệm vụ của cơ quan các cấp, các 
ngành đối với việc xây dựng bộ đội địa phương. Theo tỉnh thần 
đó, các đơn vị du kích tập trung được nâng thành các trung đội, 
đại đội bộ đội địa phương ở huyện và các tiểu đoàn bộ đội địa 
phương ở tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ địa 
phương. Tính đến cuối năm 1949, từ Liên khu IV trở ra, lực 
lượng bộ đội địa phương đã lên tới 20.000 người; đến năm 
1950, tăng lên 45.000 người. Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đến 
đầu năm 1950, mỗi huyện có từ một đến hai đại đội bộ đội địa 
phương. 


Bộ đội địa phương ra đời và phát triển đã từng bước thay thế 
các đại đội độc lập, làm nòng cốt cho chiến tranh du kích ở địa 
phương. Bộ đội chủ lực được Đảng và Chính phủ chủ trương 
xây dựng từ khá sớm, vì đó là lực lượng quyết định số phận 
quân đội viễn chinh của thực dân Pháp. Ngày 26-8-1947, Chính 
phủ ra Sắc lệnh số 76/SL thành lập Đại đoàn Độc lập (thực tế 
tương đương cấp trung đoàn). Đầu năm 1948, thực hiện chủ 
trương đây mạnh chiến tranh du kích, cùng với việc phát triển 
mạnh lực lượng dân quân, du kích, từ Liên khu IV trở ra, hơn 
1/3 bộ đội chủ lực (103/299 đại đội) phân tán thành các đại đội 
độc lập, đội vũ trang tuyên truyền, đội xung phong công tác. 
Những đơn vị này có nhiệm vụ đi sâu vào vùng địch tạm chiếm, 
bí mật gây dựng cơ sở, hướng dẫn quần chúng đấu tranh, tiến 
hành vũ trang tuyên truyền, diệt tỀ trừ gian, gây crựng Và mở 
rộng phong trào du kích địa phương. 


Hoạt động trong những điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ 
và đầy nguy hiểm, cán bộ, đảng viên và chiến sĩ ta đã nêu cao ý 





1. Dẫn theo: Vệ Nam. Những sự kiện lịch sử... Sđd, tr. 63-64. 


110 


chí chiến đấu kiên cường, bất khuất, nêu cao chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng. Có những cán bộ hoạt động ở vùng Tây 
Nguyên đã tự động cởi trần, đóng khố, cà răng căng tai, phơi 
năng cho da đen, học hỏi phong tục tập quán, tìm hiểu nguyện 
vọng của dân để hoà nhập với dân. Đó là những chiến sĩ kiểu 
mâu của dân tộc, những người con xứng đáng của Đảng, rất 
dùng cảm, tận tuy, bất kì gian lao nguy hiểm thế nào, vẫn cứ ấi 
sát với dân, vẫn cứ bám lấy công việc, không nhút nhát, không 
than phiên, hi sinh cả tỉnh mạng cũng không tiếc. 


Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950, các đại đôi độc lập 
được rút về cùng với các tiểu đoàn tập trung để xây dựng các 
trung đoàn, đại đoàn chủ lực. Từ Liên khu IV trở ra, mỗi Liên 
khu đã xây dựng được từ 2 đến 3 trung đoàn chủ lực. Ở Nam 
Bộ, mỗi khu có một trung đoàn. Tính chung cả nước, đến năm 
1950 có 12 trung đoàn chủ lực. Ngày 28-8-1949, đại đoàn (sau 
gọi là sư đoàn) chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt 
Nam, mang tên Đại đoàn 308 (Đại đoàn Quân tiên phong), được 
thành lập, đánh dấu bước xây dựng hoàn chỉnh lực lượng vũ 
trang ba thứ quân. Tiếp đến, Đại đoàn 304 ra đời ngày 10-3- 
1950, Đại đoàn 312 thành lập ngày 27-12-1950... 


Bộ Tổng tư lệnh cũng quyết định thành lập Cục Pháo binh 
(S- 1949), Cục Thông tin trên lạc (3 1-7-1949). 


Cùng với sự lớn mạnh về tô chức, lực lượng vũ trang (nhất là 
bộ đội chủ lực) từng bước trưởng thành về chính trị, quân sự và 
hậu cần. Sức chiến đấu của lực lượng vũ trang ba thứ quân được 
nâng cao rõ rệt qua thực tiễn chiến đấu. 


Từ cuối năm 1948, thực hiện chủ trương tổng phá tê, xoá bỏ 
chính quyền địch ở cớ sở, lực lượng du kích cùng nhân dân 
vùng tạm bị địch chiếm nổi dậy phá tề trên phạm vi rộng lớn, 
lập lại chính quyền kháng chiến. Kết quả phá tề đã làm tan rã và 
tê liệt một phần lớn bộ máy chính quyên tay sai của Pháp ở thôn 
xã trong vùng địch tạm chiếm. Những hội tề còn lại rất hoang 
mang, dao động. Ở nhiều nơi, hội tê tỏ ra bất lực, không dám thi 


II 


hành các mệnh lệnh của thực dân Pháp. Tổng phá tẻ thực chất là 
những cuộc nồi dậy đồng loạt của nhân dân ở vùng tạm bị địch 
chiếm, có lực lượng vũ trang hỗ trợ, dưới sự chỉ đạo tập trung 
thống nhất của cấp uỷ Đảng, nhằm phá tan hệ thống kìm kẹp và 
chống lại có hiệu quả chính sách đừng người Việt đánh người 
Việt của địch. 

Phong trào chiến tranh du kích diễn ra rất phong phú. Du 
kích và nhân dân đánh giặc bằng mọi phương tiện, bằng mọi vũ 
khí và dưới nhiều hình thức, tiêu hao lực lượng địch, biến hậu 
phương địch thành tiền phương của ta. 


Trong hai năm 1949, 1950, chiến tranh du kích ngày càng 
phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Sự phát triển mạnh mẽ của 
chiến tranh du kích cùng với các cơ sở chính trị đã dẫn đến sự 
hình thành làng chiến đấu, khu chiến đấu. Phong trào xây đựng 
làng chiến đấu phát triển rất mạnh. Đến cuối năm 1948, trên địa 
bàn Liên khu III có 480 làng chiến đấu'. Có những làng chiến 
đấu, khu chiến đấu đã đương đầu có hiệu quả với nhiều cuộc càn 
phá ác liệt của địch, tiêu biểu là Cự Nẫm, Cảnh Dương, Hưng 
Đạo (Quảng Bình), Ái Quốc (Hải Dương), Vật Lại (Sơn Tây), 
Chi Lăng (Lạng Sơn), Xi Tơ (Tây Nguyên), Điện Tiến (Quảng 
Nam)... Một số nơi ở Nam Bộ xây dựng được địa đạo toàn thôn, 
toàn xã. Nhiều nơi xây dựng được căn cứ tỉnh, huyện, như căn 
cứ Lang Tài ở Bắc Ninh, Kinh Môn ở Quảng Ninh (sau thuộc 
Hải Dương), v.v.. 


Phong trào du kích chống chính sách bình định của địch, 
phục hồi và phát triển cơ sở kháng chiến của quân và dân ta là 
một cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, có nhiều tốn thất hi sinh. 
Song, qua cuộc đấu tranh gian khổ, quân và dân ta có nhiều kinh 
nghiệm và sáng tạo, đã vượt qua mọi trở ngại, đưa chiến tranh 
du kích ngày một lớn mạnh, mang tính chất quần chúng rộng 
rãi, trở thành một phương thức tiến công chiến lược của nghệ 





1. Viện Sử học: Lịch sử Việt Nam (9-1945 - 1950)... Sđđ, tr. 296. 
112 


thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Trong vùng tạm bị địch 
chiếm, nhân dân ta đứng lên đấu tranh chống địch dưới nhiều 
hình thức phong phú. Ở nông thôn, phong trào chống thu thóc, 
chống nộp thuế, chống đi phu, bắt lính, chống khủng bố... diễn 
ra sôi nổi. Những nơi có phong trào mạnh, nhân dân và lực 
lượng vũ trang: tiến hành phá tê, trừ gian, làm công tác địch vận, 
bao vây đồn bốt, không hợp tác với địch, phát triển chiến tranh 
du kích. Bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, dân quân, 
du kích và nhân dân đánh giặc ở mọi lúc, mọi nơi và với nhiều 
loại vũ khí; có khi chỉ bằng tay không, dùng mưu bắt sống địch, 
cướp súng. Hoạt động du kích thiên biến vạn hoá đã được nhân 
dân ta thực hiện một cách sinh động trên khắp các chiến trường. 
Ở các thành phố, thị xã, quần chúng cũng tổ chức các cuộc mít 
tinh, tuần hành, vạch mặt, phản đối các tổ chức "hội đồng an 
dân", "hội đồng chấp chính" làm tay sai cho Pháp; ở một số nơi, 
ta còn bắt sống hay trừng trị những tên tay sai đắc lực của Pháp. 


Song song với việc phát triển chiến tranh du kích, coi du kích 
chiến là chính, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương còn tranh 
thủ đánh vận động. Từ năm 1948 trở đi, vận động chiến được 
đây mạnh dần và trong những năm sau trở thành hình thức tác 
chiến tương đối phô biến của quân đội ta. 


Nhìn chung từ năm 1948 đến năm 1950, quân đội ta đã mở 
hàng chục chiến dịch đánh vận động quy mô nhỏ trên chiến 
trường toàn quốc. Điển hình là các chiến dịch: Nghĩa Lộ (3- 
1948), Yên Bình Xã (6-1948), Đường số 3 (7-1948), Đông Bắc 
(10-1948), Sông Đà (1-1949), Sông Thao (5-1949), Chiến dịch 
Hồ Chí Minh ở Tây Nguyên (6-1949), Lê Lợi, Lê Lai (II-1949) 
ở Quảng Trị và Quảng Bình, v.v... Từ các trận đánh lẻ với binh 
lực sử dụng phô biến là đại đội, quân đội ta tiến lên đánh tập 
trung ở quy mô tiểu đoàn; có những chiến dịch sử dụng từ 2 đến 
4-5 trung đoàn trên một địa bàn rộng. Đó là một bước tiễn của 
quân đội ta trên con đường từ du kích chiến lên vận động chiến, 
từ chiến tranh du kích tiên dần lên chiến tranh chính quy, kết 
hợp chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. 

113 


Phối hợp với đấu tranh vũ trang, ở các đô thị bị địch chiếm 
đóng, phong trào đấu tranh chính trị cũng diễn ra mạnh mẽ. 

Ngày 9-1-1950, khoảng 3.000 học sinh, sinh viên Sài Gòn 
biểu tình đòi trả tự do cho 12 học sinh bị bắt trong cuộc bãi khoá 
xảy ra hồi cuối năm 1949. Cuộc biểu tình được hàng vạn đồng 
bào các giới nhiệt liệt hưởng ứng. Giặc Pháp cho 500 lính và 
cảnh sát khủng bố đã man. Học sinh Trần Văn Ơn bị giết hại. 
Tin đó làm cho quần chúng căm phẫn và ngày 12-1-1950, toàn 
thành phó Sài Gòn tổng bãi công, bãi thị. Hơn nửa triệu người 
tham gia đưa tang Trần Văn Ơn. Tiếp đó, tại Chợ Lớn lại nỗ ra 
cuộc biểu tình phản đối định sát hại nữ sinh Trần Bội Cơ. 


Giữa những ngày sục sôi khí thế chiến đấu của đồng bào ta, 
để quốc Mĩ cho hai tàu ngư lôi loại lớn cập bến cảng Sài Gòn. 
Một tàu sân bay chở 70 máy bay chiến đấu Mĩ cũng vào thả neo 
ở ngoài khơi Đà Nẵng. Đề quốc Mĩ âm mưu mở cuộc thao diễn 
lớn của không quân và hải quân, phô trương lực lượng hòng trấn 
áp tinh thần đấu tranh của đồng bào ta, đồng thời cổ vũ tỉnh thần 
cho bè lũ tay sa1. 


Khu uỷ Sài Gòn - Chợ Lớn chủ trương phát động một cuộc 
đấu tranh lớn. Ngày 19-3-1950, hơn 300.000 đồng bào Sài Gòn - 
Chợ Lớn xuống đường biểu tình, đấu tranh trực diện với để quốc 
MI, buộc tàu Mĩ phải vội vã rút chạy. 

Tại Hà Nội, từ đầu năm 1950, địch ra sức củng có, tổ chức lại 
hệ thống phòng thủ, tăng cường công sự và binh lực, ráo riết 
lùng sục và khủng bố. Chúng chỉnh đơn lại hệ thống ngụy quyền 
ở cơ sở, lập thêm Sở công an Bắc Việt bên cạnh Sở mật thám 
Pháp. 


Đảng bộ Hà Nội chủ trương xây dựng và củng có lực lượng, 
chống khủng bố, bảo vệ phong trào. Sau sự kiện 9-1-1950 ở Sài 
Gòn - Chợ Lớn, theo chủ trương của Thành uỷ, học sinh Hà Nội 
tổ chức đợt đấu tranh kéo dài trong một tuần lễ (từ ngày 13 đến 
20- ]). Kết hợp với đấu tranh chính trị, các lực lượng vũ trang 
cũng đây mạnh hoạt động trừ gian diệt ác, đánh phá các cơ sở 
114 


kinh tế, quân sự của địch. Ò Sài Gòn, quân và dân ta trong trị 
tên thực dân cáo già 

Đờ la Sơvrôchie (De la Chevrotière), trùm mật thám Badanh 
(Bazin), Bộ trưởng ngụy quyền Vương Văn Nhường. Tại Hà 
Nội, bộ đội ta tập kích sân bay Bạch Mai (18-1-1950), phá huỷ 
22 máy bay, đất cháy 600.000 lít xăng. 


©) về kinh tế 


Nhiệm vụ của nhân dân ta là phải nỗ lực xây dựng nền kinh 
tế kháng chiến có tính chất dân chủ nhân dân, có khả năng tự 
cấp, tự túc, vừa đáp ứng được những nhu cầu của kháng chiến, 
vừa từng bước cải thiện đời sống của cán bộ, bộ đội và nhân 
dân; đồng thời phải đấu tranh chống lại sự phá hoại của địch. 
Kinh tế nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong thời kì này chú 
trọng phát triên nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp và 
công nghiệp. 


Ngày 14-5-1950, Chính phủ ra Sắc lệnh số 68/SL về việc 
thành lập Ban Kinh tế Chính phủ với nhiệm vụ nghiên cứu, khởi 
thảo, đệ trình Chính phủ những chính sách, chương trình hoặc 
kế hoạch quan trọng về kinh tế. Ban Kinh tế Chính phủ đã đóng 
vai trò tham mưu cho Chính phủ trong công cuộc xây dựng kinh 
tế kháng chiến và kiến quốc. 


Đề đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, 
chủ trương chung của Đảng và Chính phủ là xây dựng nền kinh 
tế toàn diện. Nhưng do thực trạng kinh tế của đất nước lúc đó và 
vùng giải phóng chủ yếu ở nông thôn, miền núi, nên nông 
nghiệp giữ vị trí hàng đầu trong nên kinh tế kháng chiến. Đảng 
và Nhà nước động viên nông dân, cán bộ, bộ đội thi đua canh 
tác, đắp đê, chống hạn hán, lũ lụt, cải tiến kĩ thuật, khai hoang, 
phục hoá; đồng. thời đầu tư vốn cho nông dân vay, phân phối 
giống, tổ chức tổ đôi công, hợp tác giúp nhau sản xuất. Nhờ vậy, 
sản xuất nông nghiệp đã thu được nhiều kết quả quan trọng. 


Đề tạo điều kiện cho nông dân phấn khởi đẩy mạnh sản xuất 


115 


nông nghiệp, Đảng và Chính phủ chủ trương tiếp tục thi hành 
chính sách giảm tô, giảm tức và tạm câp ruộng đất "vắng chủ”, 
chia lại ruộng đất công cho công bằng, hợp li. 

Chính phủ ban hành một loạt sắc lệnh về ruộng đất: Sắc lệnh 
số 78/SL (14-7-1949) quy định giảm tô 25% so với mức tô 
trước Cách mạng tháng Tám, xoá bỏ tô phụ và chế độ quá điền, 
lập Hội đồng giảm tô cấp tỉnh; Sắc lệnh số 25/SL (13-2-1950) 
về việc sử dụng ruộng đất vắng chủ; Sắc lệnh số 88/SL quy 
định thê lệ lĩnh canh ruộng đất và Sắc lệnh §9/SL (22-5-1950) 
quy định việc giảm lãi, xoá nợ, hoãn nợ đối với những việc vay 
mượn trước đây... Hội đồng giảm tô, giảm tức, Ban giảm tô, 
giảm lãi xã được thành lập. Phần lớn ruộng đất do nông dân 
lĩnh canh đã được giảm tô 25%. Từ năm 1945 đến năm 1949, 
nông dân đã được chia 177.000 ha ruộng đất, trong đó ruộng 
đất của thực dân Pháp là 18.400 ha, ruộng đất của địa chủ là 
39.600 ha, ruộng đất công và bán công là 19.000 ha. Từ năm 
1949, số ruộng đất chia cho nông dân ngày càng nhiều hơn. 


Thông qua những chính sách trên đây, chế độ chiếm hữu 
ruộng đất của địa chủ bị thu hẹp dần; đời sống nông dân có 
những chuyền biến đáng kể. Tình hình sở hữu ruộng đất ở nông 
thôn trong các vùng tự do có sự biến đổi khá lớn. 


Song song với việc đem lại quyền lợi ruộng đất cho nông 
dân, Đảng và Nhà nước còn hướng dẫn nông dân từng bước đi 
vào con đường làm ăn tập thể dưới những hình thức thích hợp. 
Cuối năm 1949, cả nước có 27.291 tổ đổi công và hợp công ', 
982 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Đến năm 1950, cả nước 
có 25.491 tổ đổi công và hợp công, 1.562 hợp tác xã. Một số 
biện pháp kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp được áp dụng. 


Công tác thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, địch hoạ được coi 
trọng. Nghị quyêt Hội nghị cán bộ Trung ương lân thứ 4 (20-5- 





1. Ba mươi năm phát triển kinh tế và văn hoá của nước Việt Nam 
Dán chủ Cộng hoà. NXB Sự thật, Hà Nội. 1978, tr. 97, 
116 


1948) đã chỉ rõ: "Không bỏ đất hoang, miền núi phát triển thêm 
nương rẫy. Miền biển đắp đê những bãi tân bồi, khai ngòi ở 
những vùng úng thuỷ. Sửa chữa những kênh đào hiện có, đào 
thêm kênh ở những nơi cần thiết". Thực hiện chủ trương trên, 
tính chung trong 3 năm (1948 - 1950), các cấp chính quyên địa 
phương đã huy động 4 triệu ngày công, đào được gần 3 triệu m” 
đất để sửa chữa đê điều. Các chương trình đào đắp kênh mương 
dẫn nước vào ruộng, đào ao, đào giếng, đắp đê ngăn nước mặn, 
sử dụng máy bơm để chủ động tưới, tiêu nước được áp dụng 
rộng rãi. Nhờ đó, một sỐ vùng đồi núi, trung du và nhiều diện 
tích đất hoang hoá được đưa vào canh tác. Nhiều diện tích cấy 
một vụ lúa đã tăng lên hai vụ trong năm, diện tích trồng hoa 
màu cũng được mở rộng. Trong năm 1949, Liên khu IV và 
Đồng Tháp Mười phục hoá được 70.313 ha, vùng hữu ngạn 
sông Hồng khai khẩn được 10.000 mẫu ruộng ở vùng bán sơn 
địa. So với năm 1949, trong năm 1950, Liên khu Việt Bắc sản 
xuất thêm được 45.000 tấn lúa và 192.000 tấn hoa màu. 


Công tác bảo vệ sản xuất được chú ý. Các tỉnh đều thành lập 
Ban bảo vệ mùa màng dân - quân - chính ở những nơi cần thiết. 
Một số địa phương thuộc Liên khu III, IV, V và Nam Bộ đã phổ 
biến cho nông dân kinh nghiệm "gặt hái xung phong", phân tán 
và cất giấu trâu bò, thóc lúa, có tác dụng giảm bớt sự thiệt hại do 
địch phá hoại. Cùng với việc đây mạnh sản xuất nông nghiỆp, 
Đảng và Nhà nước rất chú trọng xây dựng và phát triển các 
ngành sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương 
nghiệp, tài chính. 


Trong những tháng đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc, 
công nhân đã di chuyển máy móc, vật tư, nguyên liệu ra các 
vùng tự do, các khu căn cứ. Đó là vốn vật chât đầu tiên để xây 
dựng nền công nghiệp kháng chiến. Những xí nghiệp quốc 
phòng và dân dụng có quy mô thích hợp đã được xây dựng trong 
các vùng tự do và vùng căn cứ địa. Công nghiệp quốc phòng là 
bộ phận quan trọng nhất trong thời kì kháng chiến. Đến cuối 
năm 1947, công nghiệp quốc phòng nước ta đã có hàng loạt nhà 

117 


máy, xí nghiệp thuộc quyền quản lí của Cục Quân giới Bộ Quốc 
phòng và Ban vũ khí dân quân, Công an, Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam, Công đoàn các khu, tỉnh. Cục Quân giới quản lí 
§9 xưởng, 12 công trường. Đến năm 1950, ngành công nghiệp 
quốc phòng có 150 nhà máy, công xưởng và hàng trăm công 
trường hoặc tổ vũ khí, với 25.000 công nhân. Trong các xưởng 
quân giới, cán bộ và công nhân nêu cao tỉnh thần tự lực tự 
cường, tự sáng chế được nhiều loại vũ khí và đạn dược. Chỉ tính 
từ năm 1946 đến năm 1950, các xưởng quân giới từ Liên khu IV 
trở ra đã sản xuất được 1.323 tấn vũ khí, đạn dược các loại; 
trong đó có kiểu súng cối các cỡ 60 mm, 120 mm, súng SKZ... 

Nhịp độ sản xuất trong các xưởng quân giới rất nhanh. Nếu như 
năm 1946, các xưởng sản xuất được 100 tấn vũ khí, đạn dược, 
thì năm 1947 là 707; năm 1948 là 1.044 và năm 1949 là 3.544. 


Các ngành công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phục vụ dân 
sinh như đệt, giấy, điêm, xà phòng, đồ gốm, chè, đường... cũng 
được xây dựng và phát triển. Ở Bắc Bộ, nhiều tỉnh mở rộng diện 
tích trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ đệt vải, đáp ứng một phần nhu 
cầu về mặc cho bộ đội và nhân dân. Đặc biệt, Liên khu V đã tự 
túc gần như hoàn toàn nhu cầu về mặc cho bộ đội và nhân dân. 
Ở Nam Bộ, các xưởng đệt thủ công bước đầu được thành lập. 
Những xưởng dệt lớn có tới vài trăm công nhân, chủ yếu may 
quân áo cho bộ đội; xưởng nhỏ có từ 50 đến 100 công nhân, sản 
xuất các loại vải phục vụ cho quốc phòng và nhân dân. 


Trong kháng chiến, nghề giấy phát triên mạnh ở nhiều nơi do 
nhu cầu giấy rất lớn. Ở Trung ương CÓ các cơ sở sản xuất giấy 
quy mô lớn đáng chú ý có Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, Nhà 
máy giấy Việt Nam, Xưởng sản xuất bột giây Hoàn Kiếm... Đặc 
biệt, Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ đã sản xuất được các loại 
giấy đó rất dai, dùng để in tem và cung cấp cho Bộ Tài chính in 
tiền. Ở mỗi liên khu cũng có nhiều xưởng nhỏ, sản xuất giấy 
cung cấp cho học sinh, các cơ quan, báo chí và xuất bản. 


Nghề làm đường cũng phát triển khá nhanh. Năm 1948, ở 
118 


Liên khu Việt Bắc chưa có cơ sở sản xuất đường, nhưng đến 
năm 1949 đã xây dựng được rât nhiêu lò đường, môi năm sản 
xuât được 1.110 tạ. 

Ở Nam Bộ có 233 lò sản xuất đường, cung cấp đủ nhu cầu 
của nhân dân trong vùng tự do. 


Ngoài các ngành dệt, giấy, đường, các nghề làm xà phòng, 
muôi, nước mãm, đồ dùng thuỷ tỉnh, nông cụ.. . được khuyến 
khích phát triển. Chính phủ không chỉ cho vay vốn, mà còn cử 
cán bộ kĩ thuật xuống các địa phương tìm hiểu tình hình và hỗ 
trợ kĩ thuật cho các cơ sở sản xuất, tạo điều kiện về nguyên, vật 
liệu và tiêu thụ sản phẩm. 


Ngành công nghiệp khai khoáng được coi trọng. Ngay từ 
những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, một số mỏ ở vùng chiến 
khu do Pháp khai thác trước đây đã tiếp tục hoạt động trở lại. 
Các mỏ than Phấn Mễ (Thái Nguyên), Minh Khai (Tuyên 
Quang), Đầm Bùn, Khe Bồ (Nghệ An) là những mỏ đầu tiên 
được coi là doanh nghiệp Nhà nước. Một số mỏ kim loại cũng 
được khai thác (mỏ thiếc Tĩnh Túc - Cao Bằng, mỏ ăngtimoan 
Tân Trào - Tuyên Quang, mỏ crôm Thanh Hoá, vàng Bồng 
Miêu - Quảng Nam...), v.v... 


Những cố gắng và kết quả đạt được của quân và dân ta trong 
xây dựng và phát triển kinh tế kháng chiến tự cấp tự túc là hết 
sức to lớn. Sản xuất nông nghiệp trong những năm 1948 - 1950 
tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được Đảng và Chính phủ 
quan tâm giúp đỡ về giống, vốn, cải tiến kĩ thuật, đầy mạnh khai 
hoang phục hoá..., nên đã tạo được niềm tin của nhân dân đối 
với thăng lợi của kháng chiến. Các ngành công nghiệp và tiểu 
thủ công nghiệp đã sản xuất được nhiều mặt hàng phục vụ nhu 
cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhiều mặt hàng trước kia phải mua 
trong vùng Pháp chiếm đóng, đến nay đã tự sản xuất được, làm 
thất bại âm mưu phong toả kinh tế của thực dân Pháp. Tuy 
nhiên, tình hình nhiều lúc, nhiều nơi vẫn còn gặp khó khăn 
nghiêm trọng, nhất là ở những vùng núi xa xôi hẻo lánh, hoặc ở 


119 


những vùng có chiến sự ác liệt. Ở nhiều chiến trường (Việt Bắc, 
Tây Bắc, Bình - Trị - Thiên, Tây Nguyên...), đời sống nhân dân, 
bộ đội rất kham khổ, thiếu thốn. . Nguyên, vật liệu bảo đảm cho 
sản xuất quốc phòng và một số nhu cầu thiết yêu khác ngày 
càng khan hiếm. 


Đề phục vụ cho nhu cầu chiến đấu và sản xuất, ngày 29- 2- 
1948, Chính phủ ra Sắc lệnh số 410/SL thành lập Cục Tiếp tế 
vận tải thuộc Bộ Kinh tế trên cơ sở sáp nhập Nha Tiếp tế với các 
cơ quan phân tán muối. Sau khi thành lập, Cục Tiếp tế vận tải tổ 
chức 2 chi nhánh ở Liên khu I và Liên khu X; dưới chi nhánh là 
các chỉ cục. Các tỉnh cũng thành lập những chỉ cục do Cục Tiếp 
tế vận tải trực tiếp chỉ đạo. Ở Nam Bộ, do địa hình kênh rạch, 
việc giao thông vận tải khó khăn, lại bị quân Pháp phong toả gắt 
gao, nên ta chủ trương tất cả mọi lực lượng đều tham gia tiếp tế 
vận tải; các lực lượng vũ trang phải yêm trợ, bảo vệ việc vận 
chuyền hàng hoá. Đến giữa năm 1949, Uỷ ban kháng chiến Nam 
Bộ đã thành lập Ban tiếp tế hàng hải để vận chuyên thóc gạo 
cho các tính Nam Trung Bộ và chuyên vũ khí, đạn dược, tài liệu 
sách báo về Nam Bộ. 


Theo đà phát triển của kháng chiến, việc củng cô và mở rộng 
giao thông vận tải ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Do đó, từ 
giữa năm 1948, việc khôi phục, sửa chữa đường sá bắt đầu được 
thực hiện và đây mạnh trong những năm sau. Riêng trong năm 
1948, tính từ Quảng Bình trở ra, nhân dân ta đã sửa chữa được 
5.006 km đường bộ, làm được 8.304 mét cầu ' ở Liên khu IV, 
cùng với việc nạo vét các kênh đào, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc chuyên chở hàng hoá phục vụ các công binh xưởng miền 
núi và sự đi lại của nhân dân, ta xây dựng đoạn đường sắt La 
Khê - Đò Vàng dài 30 km, mở thêm gần 300 km đường xuyên 
sơn ”. Ở Liên khu V, ngay từ đầu năm 1948, ta bắt đầu khôi 





1. Viện Sử học: Lịch sử Việt Nam... Sảd, tr. 339. 


2. Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thắng lợi và bài học. 
120 


phục tuyến đường sắt từ An Tân (Tam Kì, Quảng Nam) đến La 
Hai (Đồng Xuân, Phú Yên) dài 300 km. Trên cả nước, một hệ 
thống giao thông thủy, bộ, đã dần dần hình thành, lúc chạy qua 
hậu phương, khi len lỏi qua vùng địch hậu. 

Từ năm 1950, việc mở đường, sửa đường càng trở nên cấp 
thiết. 

Đến cuối năm 1950, các lực lượng giao thông công chính, 
công binh, thanh niên xung phong và dân công đã sửa chữa 
xong I .046 km đường ô tô 173 km đường cho xe thô sơ... Liên 
khu Việt Bắc được Trung ương giao nhiệm vụ gấp rút sửa chữa 
những con đường lớn hướng ra biên giới. 


Từ phá đường để cản bước tiền quân giặc hồi đầu kháng 
chiến, đến nay lại mở đường để tiễn công giặc, điều đó đã phản 
ánh bước phát triển đi lên của cuộc kháng chiến. 


Cùng với nhiệm vụ sửa chữa và làm thêm đường phục vụ 
mục đích quân sự, nhân dân ta còn sửa chữa và mở thêm nhiều 
đoạn đường phục vụ phát triển kinh tế. Đến năm 1950, các Liên 
khu Việt Bắc, Liên khu III và Liên khu IV đã sửa chữa được 
4.327 km đường, đào đắp 105.533 m3 đất, sửa và làm lại 3.877 
m cầu. Các tuyến đường sắt cũ được khôi phục và đặt thêm 
những tuyến đường mới ở những nơi có điều kiện thuận lợi. 
Việc vận tải trên các tuyến đường thuỷ cũng được khai thác triệt 
đê. 


Trong chiến tranh, thông tin liên lạc giữ một vị trí đặc biệt 
quan trọng. Vì vậy, ngay từ đầu năm 1948, Trung ương Đảng 
quyết định sáp nhập Ban phân phối tài liệu của Tổng bộ Việt 
Minh vào Ban giao thông liên lạc Trung ương. Các Ban giao 
thông ở các khu, tỉnh được bổ sung cán bộ từ huyện uỷ viên trở 
lên. 


NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996, tr. 156. 


121 


Ngành Bưu điện cũng được củng cố. Theo chủ trương của 
Đảng và Chính phủ, các Nha Bưu điện Bắc Bộ, Bắc phần Trung 
Bộ và miền Nam được bãi bỏ để thành lập các Liên khu Bưu 
điện. Đến tháng 5-1948, Bộ Giao thông công chính ra quyết 
định hợp nhất Ban Giao thông liên lạc Trung ương với Bưu điện 
thành Nha Bưu điện Việt Nam. 


Đề đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc ngày càng lớn, theo 
quyết định của Hội nghị cán bộ giao thông Trung ương (27-5- 
1949), ngành Bưu điện được chia thành hai bộ phận: Ban thư tín 
và Ban hoả tốc. Các đường thư hoả tốc từ Trung ương đến các 
liên khu, tỉnh, huyện, xã trở thành đường thư chủ yếu chuyển 
công văn, tài liệu, chủ trương, chính sách của Đảng và Chính 
phủ đến khắp các vùng trong cả nước. Trên mặt trận văn hoá - 
giáo dục, cùng với việc xoá bỏ nên văn hoá, giáo dục nô dịch, 
ngu dân của chế độ thực dân - phong kiến, chúng ta tích cực xây 
dựng nền văn hoá - giáo dục mới theo ba tính chất: dân tộc, 
khoa học, đại chúng. Mọi hoạt động văn hoá trong kháng chiến 
đều hướng theo phương châm "kháng chiến hoá văn hoá, văn 
hoá hoá kháng chiến". 


Hội nghị Trung ương Đảng mở rộng ( 15- 17-1-1948) đã nêu 
rõ nhiệm vụ của ngành văn hoá, giáo dục là: "Động viên văn hoá 
thực sự tham gia kháng chiến, ủng hộ kháng chiến, đào tạo nhân 
tài và cán bộ cung cấp cho các ngành kháng chiến" ' 


Từ ngày 16 đến 20-7-1948, Hội nghị văn hoá toàn quốc lần 
thứ hai được triệu tập. Hội nghị đã thông qua bản báo cáo Chủ 
nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh 
trình bày. Báo cáo nêu rõ lập trường văn hoá Mác xít, tính chất 
và nhiệm vụ văn hoá dân tộc dân chủ; phê phán những khuynh 
hướng và quan điểm văn hoá thực dân, phong kiến, tư sản; xác 
định thái độ đúng đắn của những người làm văn hoá kháng 
chiến. Tiếp đó, Hội Văn hoá Việt Nam được thành lập, tập hợp 





1. Văn kiện quân sự của Đảng 1945 - 1950... Sảd, tr. 277. 
122 


đông đảo các nhà hoạt động văn hoá, văn nghệ, khoa học, giáo 
dục thành một mặt trận văn hoá kháng chiên. 


Cuối tháng 2-1949, Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ văn hoá 
nhằm đây mạnh hoạt động văn hoá kháng chiến và xây đựng 
văn hoá dân tộc, dân chủ nhân dân. Thông qua cuộc đấu tranh tư 
tưởng, các khuynh hướng văn học nghệ thuật thuần tuý, nghệ 
thuật vị nghệ thuật bị phê phán, loại trừ. Nhiều tác phẩm văn 
học gồm đủ các thể loại (tuỳ bút, kịch, thơ, truyện...) và nhiều 
bài hát, bản nhạc của các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ nổi tiếng 
được sáng tác phục vụ kịp thời công cuộc kháng chiến, kiến 
quốc. Một nếp. sông lành mạnh, có văn hoá được xây dựng và 
phát triển ở khắp các vùng tự do. Các tệ nạn xã hội về cơ bản bị 
xoá bỏ. Tình trạng lãng phí trong hội hè, cúng bái, ma chay, 
cưới xin giảm bớt khá nhiều. 

Về giáo dục, phong trào bình dân học vụ tiếp tục mở rộng. 
Đến tháng 6- 1950, cả nước có 10.000.000 người thoát nạn mù 
chữ; trong đó số đông được tiếp tục qua lớp dự bị để củng cố 
trình độ biết đọc, biết viết. Cùng thời gian này, cả nước có 10 
tỉnh, §0 huyện, 1.424 xã, 7.248 thôn, bản đã hoàn thành thanh 
toán nạn mù chữ. Ở Nam Bộ, dù trong hoàn cảnh có nhiều khó 
khăn, nhưng cũng thanh toán xong nạn mù chữ ở 102 xã. Trong 
các vùng tự do Liên khu V, hầu như không có thanh niên nào là 
không biết chữ. 

Ngành Giáo dục phổ thông phát triển khá nhanh chóng. Từ 
sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông 1947, việc dạy và học trong 
các nhà trường đi dần vào thế ôn định. Từ ngày 10 đến ngày 15- 
7-1948, Bộ Giáo dục triệu tập Hội nghị giáo dục toàn quốc tại 
Việt Bắc. Quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gửi thư cho Hội nghị và chỉ rõ: Muốn xây dựng một nên 
giáo dục kháng chiến và kiến quốc, phải sửa đổi chương trình 
giáo dục cho phù hợp với yêu cầu kháng chiến và kiến quốc; 
phải biên soạn sách, sửa đôi cách dạy học, đào tạo cán bộ... Từ 
sau Hội nghị này, ngành Giáo dục đã có những bước chuyển 


123 


biến về nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập. Tháng 2- 
1950, Bộ Giáo dục triệu tập Hội nghị trù bị về Đề án cải cách 
giáo dục. Tháng 7-1950, đề án này đã được Hội đồng Chính phủ 
thông qua, cho thi hành hệ thống trường phổ thông 9 năm và 
chương trình giảng dạy mới thay thế hệ thống trường phố thông 
cũ (12 năm). Đây là cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất, xác 
định rõ bản chất, mục đích, nguyên tặc giáo dục và mục tiêu đào 
tạo của nhà trường phô thông là giáo dục thế hệ trẻ thành những 
công dân lao động tương lai có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ 
kháng chiến, kiến quốc. Số giáo viên và học sinh phổ thông tăng 
lên rõ rệt. Năm 1945, cả nước có 290.161 học sinh và 3.629 giáo 
viên; đến năm 1950 đã tăng lên 439.130 học sinh và 11.162 giáo 
viên. 

Một số trường đại học và trung học chuyên nghiệp cũng được 
xây dựng như Đại học Y - Dược (1947), Cao đăng Giao thông - 
Công chính (1948), Trung học Giao thông (1948), Trung học Sư 
phạm (1950). 


Công tác y tế được Nhà nước hết sức coi trọng. Từ năm 
1948, mạng lưới y tế được củng có, có hệ thống từ xã đến tỉnh, 
gồm các trạm cứu thương, trạm xá, phòng phát thuốc, bệnh xá, 
bệnh viện. Cuộc vận động thực hiện nệp sông vệ sinh được đây 
mạnh. Phong trào "ba sạch" (ăn sạch, uông sạch, ở sạch), "bốn 
diệt" (diệt ruồi, diệt muỗi, diệt chuột, điệt chấy rận) ngày càng 
ăn sâu, lan rộng trong quần chúng. Ngoài những hình thức tuyên 
truyền vệ sinh, như biểu ngữ, nói chuyện, mít tính, triển lãm... 
sở y tế các liên khu còn mở nhiều lớp truyền bá vệ sinh thường 
thức để huấn luyện số học viên do các xã cử lên. Ở các địa 
phương, phong trào đào giếng, làm hồ xí, tổ chức "Ngày sạch 
sẽ", tuần "Tổng tây uế” được đông đảo nhân dân hưởng ứng góp 
phân cải thiện một phần bộ mặt nông thôn. 


Công tác y tế nông thôn được đây mạnh. Ngoài việc thành 
lập phòng phát thuôc, nhà hộ sinh ở các huyện và ban (hoặc 
trạm) cứu thương, tải thương ở các xã, từ năm 1949, Viện Bào 


124 


chế Trung ương còn có sáng kiến sản xuất những ứ thuốc thôn 
quê đê bán cho các xã với giá rẻ. Năm 1950, Bộ Y tế lại cho 
thành lập Ma y tế thôn quê với nhiệm vụ phổ biến tài liệu 
truyền bá vệ sinh và y tế hương thôn, đào tạo cán bộ y tế xã và 
nữ hộ sinh nông thôn, lập tủ thuốc, xây dựng và theo dõi thực 
hiện phong trào vệ sinh ở nông thôn. 


Nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyên, công tác y tế 
đã thu được nhiều kết quả. Tính đến năm 1950, ở các vùng tự do 
đã có 6.443 cơ sở y tế nông thôn, 1.670 cơ sở hộ sinh xã với 
4.092 cán bộ làm công tác y tế xã, cứu thương, hộ sinh xã. Tại 
Nam Bộ, mỗi huyện có ban quân - dân y, quân - dân y xá, tổ nha 
y, tô hộ sinh, tô bào chế. Các xã đều có ban y tế, trạm cứu 
thương, nhà bảo sinh... 


đ) về ngoại giao . 


Cùng với việc xây dựng thực lực trong nước, Đảng và Chính 
phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà chủ trương đây mạnh 
hoạt động ngoại g1ao, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế 
đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta. 


Chính sách ngoại giao của nước Việt Nam đã được Chủ tịch 
Hô Chí Minh nêu rõ là "làm bạn với tât cả mọi nước dân chủ và 
không gây thù oán với một ai” Ì. 


Theo phương hướng đó, ngoại giao Việt Nam thời kì này bắt 
đầu thiết lập được các mối liên hệ trực tiếp với một số nước 
Đông Nam Á, trước hết là Thái Lan và từ đó mở rộng địa bàn 
tiếp xúc, tuyên truyền quốc tế phát triển ngoại giao nhân dân đề 
tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các lực lượng tiễn bộ trên thế 
ĐIỚI. 

Đối với nước Pháp và nhân cnn Pháp, Chính phú và nhân 
dân Việt Nam vẫn thân thiện và "muốn cộng tác với nhân dân 





1.2.3. Hồ Chí Minh: 7oàn zập. Tập V. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội 
1995, tr. 220, 11 „27. 


125 


Pháp như anh em trên một căn bản tín nghĩa và bình đăng" Ì 


Từ tháng 12-1946 đến tháng 3-1947, thay mặt Chính phủ 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã § lần 
gửi thư cho Chính phủ, Quốc hội Pháp và cả Tổng thống Pháp 
Vanhxăng Ôriôn (Vincent Auriol), đê nghị "lập lại ngay nền 
hoà bình đê tránh cho hai nước chúng ta khỏi bị hao người thiệt 
của, và để gây lại sự cộng tác và tình thân thiện giữa hai dân 
tộc" ”, Những đề nghị của Chính phủ ta không được Chính phủ 
Pháp đáp ứng. Ngược lại, thực dân Pháp đã cử Pôn Muýt (Phút 
Mus) đến gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 5-1947), ngang 
ngược đòi ta phải nộp vũ khí cho họ, đòi để cho quân đội thực 
dân Pháp được đi lại tự do trên khắp đất nước ta. 

Đối với các nước châu Á, cùng với việc tăng cường khối liên 
minh chiến đấu Việt - Miên - Lào, Chính phủ ta tích cực xây 
dựng quan hệ thân thiện với các nước dựa trên lập trường chống 
đề quốc thực dân, bảo vệ độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã 
hội. Chính phủ ta đã tỏ tình đoàn kết ủng hộ cuộc đấu tranh 
giành độc lập dân tộc của nhân dân InđônêxIa, Ấn Độ; duy trì 
tình hữu nghị với Thái Lan, Mianma... và cử đoàn đại biểu đi dự 
Hội nghị Liên Á họp ở Niu Đêli (3-1947). Tháng 4-1947, Chính 
phủ ta đặt cơ quan đại diện tại Băng Cốc (Thái Lan) và được 
hưởng đặc quyền như một cơ quan ngoại giao. Tranh thủ chính 
sách của Chính phủ Thái Lan là chống thực dân và ủng hộ cuộc 
kháng chiến của ta, từ tháng 2-1948 Trung ương Đảng cử 10 
cán bộ sang Băng Cốc để tăng cường cho cơ quan đại diện và 
đặt quan hệ với các đoàn thê quốc tế tại Thái Lan, Trung Quốc 
và Miễn Điện. 

Đầu năm 1948, Chính phủ ta lại cử một đoàn cán bộ ngoại 
giao sang Thái Lan, Mianma, Trung Quốc, Tiệp Khắc để tuyên 
truyền về cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực 
dân Pháp xâm lược. 





126 


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng cử nhiều đoàn đại 
biểu tham dự các cuộc hội nghị quốc tế như Hội nghị Công đoàn 
ngành Giầy da ở Tiệp Khắc (6-1949), Hội nghị thuỷ thủ và công 
nhân bến tàu ở Mácxây (7-1949), Hội nghị thanh niên công 
nhân thế giới ở Praha, v.v... 


Từ cuối năm 1949, cùng với sự lớn mạnh của lực lượng 
kháng chiến, uy tín của Nhà nước ta được nâng lên. Tình hình 
quốc tế cũng có những chuyên biến theo chiều hướng thuận lợi 
cho ta. Trong bối cảnh ấy, Đảng và Chính phủ chủ trương đây 
mạnh hoạt động ngoại giao để tranh thủ rộng rãi sự đồng tình, 
ủng hộ của các lực lượng hoà bình, dân chủ thế giới đối với 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 


Đầu năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Trung quốc hội 
đàm với Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo nước Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa. Tiếp đó, Người sang Liên Xô hội đàm VỚI 
Xtalin cùng các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô về 
những vấn đề liên quan đến cuộc kháng chiến ở Việt Nam. 


Chuyên đi của Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã tranh thủ thêm sự 
đoàn kết và viện trợ quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc 
kháng chiến phát triển đi lên. 


Ngày 14-1-1950, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với các 
nước trên thê giới: "Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là 
chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn thể nhân dân Việt Nam. 
Căn cứ trên quyên lợi chung, Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ nước 
nào trọng quyên bình đăng, chủ quyên lãnh thổ và chủ quyên 
quốc gia của nước Việt AM để cùng nhau bảo vệ hoà bình và 
xây đắp dân chủ thể giới" 





1. Hồ Chí Minh: 7oàn đập. Tập VI. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995, tr. 
7-§. 


127 


Ngày 15-1-1950, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
tuyên bô công nhận nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. 


Ngày 18-1-1950, Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung 
Hoa và ngày 30-1-1950, Chính phú Liên Xô đã công nhận 
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Trong vòng một 
tháng sau đó nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và 
hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu (Tiệp Khắc, Cộng 
hoà Dân chủ Đức, Cộng hoà Nhân dân Hungøari, Rumani, Ba 
Lan, Bungari, Anbam) cũng lần lượt công nhận Chính phủ ta. 


Việc các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một thắng lợi to lớn về chính trị, 
ngoại giao. Thắng lợi đó góp phần nâng cao uy tín và địa vị của 
Nhà nước ta trên chính trường quốc tế, có ảnh hưởng lớn đến 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 


CÂU HỎI - BÀI TẬP 


1 - Tại sao Đảng, Chính phủ ta phát động cuộc kháng chiến 
chông thực dân Pháp trong toàn quôc ngày 19-12-1946 2 


2- Cuộc chiến đấu của quân dân ta ở thủ đô Hà Nội và các đô 
thị phía Bắc vĩ tuyến 16 trong những ngày đầu toàn quốc kháng 
chiến (từ ngày 19-12-1946) đã diễn ra như thế nào ? Kết quả và 
ý nghĩa. 

3- Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân 
Pháp của Đảng ta. 


4- Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của 
nhân dân ta đã được chuân bị như thê nào trong những ngày đâu 
bùng nô ? 

5- Quân và dân ta đã chiến đấu như thế nào để đập tan cuộc 
tân công của giặc Pháp lên căn cứ địa Việt Bắc thu - đông 19472 


128 


6- Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện được đây mạnh như 
thê nào sau chiên thăng Việt Băc thu - đông 1947? 


Chương LII 


BUỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHÔNG THỤC DÂN PHÁP (1950 - 1953) 


Chương II nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về sự 
phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp khi 
bước vào thu đông 1950: 


- Mở đầu là Chiến dịch tiến công Biên giới thu - đông 1950 
giành thắng lợi. Sau thắng lợi Biên giới, quân ta mở liên tiếp 
nhiều chiến dịch tiến công và phản công trên cả ba chiến trường 
(đồng bằng, trung du, miền núi), giành thắng lợi trong các chiến 
dịch mở ra ở rừng núi (Hoà Bình đông - xuân 1951 - 1952, Tây 
Bắc thu - đông 1952, Thượng Lào xuân - hè 1953). 


Đề quốc Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh 
xâm lược Đông Dương. Thực dân Pháp thực hiện Kế hoạch Đờ 
Lát đờ Tátxinhi (De Lattre dễ Tassigny) với âm mưu giành lại 
quyền chủ động chiến lược đã mất sau thất bái ở chiến dịch 
Biên giới. 

- Đảng Cộng sản Đông Dương tô chức Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II (2-1951). Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt 
động công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, chủ 
trương củng cô hậu phương kháng chiến về mọi mặt, đây mạnh 
cuộc kháng chiến đến thắng lợi. 


I- Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 
1- Bối cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng 


129 


Từ cuối năm 1949 - đầu năm 1950, tình hình quốc tế có 
nhiều thay đổi ảnh hưởng thuận lợi đối với cách mạng Việt 
Nam. Ở châu Âu, các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã hoàn 
thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân và chuyền sang cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm 
lần thứ 4 với những thành tựu to lớn về kinh tế và quân sự, trở 
thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới. Ở 
châu Á, cách mạng Trung Quốc thành công, nước Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa ra đời (1-10-1949) làm thay đổi so sánh 
lực lượng có lợi cho cách mạng, đồng thời tạo điều kiện khách 
quan thuận lợi cho nước ta tiếp xúc trực tiếp với phe xã hội chủ 
nghĩa. Với sự ra đời nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, hệ 
thống xã hội chủ nghĩa được mở rộng và nói liền từ Âu sang Á, 
tạo chỗ dựa vững chắc cho phong trào đấu tranh vì độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc ở các nước thuộc địa thuộc châu Á và châu Phi tiếp tục 
phát triên mạnh mẽ. 


Ở trong nước, từ năm 1948 đến mùa thu năm 1950, cuộc 
kháng chiến của nhân dân ta liên tiếp giành được thắng lợi lớn 
về mọi mặt. Phong trào chiến tranh du kích ngày càng lan rộng. 
Các đội vũ trang tuyên truyền, đại đội độc lập tiễn sâu vào vùng 
Pháp chiếm đóng, cùng cán bộ và nhân dân địa phương xây 
dựng cơ sở kháng chiến. Lực lượng vũ trang ba thứ quân đã 
được xây dựng hoàn chỉnh, gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích. Trong các vùng tạm bị địch chiếm, 
phong trào đấu tranh của nhân dân phát triển mạnh mẽ, nhất là ở 
các thành phó, thị xã. 


Việc các nước xã hội chủ nghĩa công nhận Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà đầu năm 1950 cùng với những bước 
phát triển mới của tình hình trong nước và quốc tế đã làm cho 
cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam vượt ra khỏi phạm vi 
một nước và trở thành vấn đề quốc tế Thực dân Pháp và phe đề 
quốc lo sợ ảnh hưởng của cách mạng Việt Nam lan tràn xuống 
khu vực phía nam châu Á. 


130 


Trong khi đó, thực dân Pháp ngày càng hao hụt về quân số 
do phải phân tán lực lượng để đối phó với cuộc chiến tranh du 
kích của ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. 

Trong tình thế khó khăn và bị động, Pháp đã cử Đại tướng 
Rơve (Revers), Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp cùng 6 
nghị sĩ Quốc hội Pháp sang Đông Dương để nghiên cứu tình 
hình. Sau một tháng (16-5 - 17-6-1949) nghiên cứu thực địa và 
trao đổi với các tướng tá ở Đông Dương, trở về nước, Rơve đã 
vạch ra một kế hoạch, gọi là Kế hoạch Rơve. Với chiến thuật 
"khoá then cửa”, Rơve chủ trương khoá chặt biên giới Việt - 
Trung bằng một tuyến phòng thủ vững chắc trên Đường số 4 để 
cô lập cách mạng Việt Nam. Đồng thời, chúng tung quân đánh 
rộng ra vùng trung du, thiết lập hành lang Đông - Tây hòng ngăn 
chặn con đường liên lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng Liên khu 
III và Liên khu IV. Tại Khu IH, Pháp mở rộng phạm vi chiếm 
đóng ra các tỉnh phía nam sông Hồng, kéo dài phòng tuyến đến 
tận Hoà Bình. Ở Khu IV, Pháp mở rộng phạm vi hành lang Bình 
- Trị - Thiên đề cắt đứt liên lạc giữa Khu IV và Khu V. 


Bên cạnh những thuận lợi mới, cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta cũng gặp không ít khó khăn. Trên chiến trường chính, 
quân đội ta vân chưa năm được quyên chủ động về chiến lược, 
chưa giành được ưu thế về quân sự. Căn cứ địa kháng chiến Việt 
Bắc vẫn còn nằm trong tình trạng bị địch bao vây, phong toả và 
có nguy cơ bị chúng tấn công lần thứ hai; vùng trung du và đồng 
bằng, nơi đông dân nhiều của, vẫn còn bị địch chiếm đóng. 


Chính trong tình hình đó, để tạo những chuyền biến mạnh mẽ 
cho kháng chiến, Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 của Đảng (từ 
ngày 21-1 đến 3-2-1950) ra nghị quyết nêu rõ: Cần phải nhân đà 
tiến bộ của bản thân ta, dựa vào sự giúp đỡ của các lực lượng 
bạn, lợi dụng sự lúng túng của thực dân Pháp, gấp rút hoàn 
thành nhiệm vụ chuẩn bị, giành thắng lợi lớn, làm thay đổi cục 
diện chiến trường có lợi cho ta. Cùng thời gian này, Trung ương 
Đảng chỉ thị cho Liên khu uỷ Việt Bắc: "Chuẩn bị chiến trường 


131 


Đông Bắc cho thật đầy đủ để khi có điều kiện sẽ mở một chiến 
dịch lớn, quét địch ra khỏi Đường số 4, đánh bại trong vùng 
Đông Bắc" '. Đến tháng 5-1950, Trung ương chỉ thị cho Liên 
khu uỷ Việt Bắc "Về việc vận tải". Chỉ thị nhắn mạnh: "Hiện 
nay việc giao thông liên lạc giữa nước ta với nước ngoài, đặc 
biệt với Trung Quốc là rất cần thiết. Trung ương quyết định sửa 
gấp những con đường lớn trong Liên khu Việt Bắc từ biên giới 
vào" 

Thực hiện chủ trương của Trung ương, chỉ trong hơn 3 tháng, 
bằng những nỗ lực to lớn của các đội thanh niên xung phong 
công tác chiến sĩ công binh và nhân dân địa phương, hàng trăm 
km đường đã được mở từ biên giới vào nội địa ốc chuẩn bị cho 
trận đánh lớn của quân đội ta. 

Tháng 6-1950, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định 
mở chiến dịch Biên giới ở hướng Cao Bằng - Lạng Sơn, nhằm 
thực hiện ba mục đích: 


- Tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng địch. 


- Giải phóng một phân biên giới, mở đường liên lạc với quôc 


tê. 
- Mở rộng và củng cô căn cứ địa Việt Bắc. 
2- Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 


Chiến trường Biên giới có tầm quan trọng về chiến lược. Do 
vậy thực dân Pháp bộ trí ở đây một lực lượng quân sự khá 
mạnh. Tổng số binh lực của địch ở Liên khu Biên giới Đông 
Bắc có I1 tiểu đoàn, 9 đại đội lẻ, phần lớn là lính Âu - Phi tinh 
nhuệ (gồm 10 tiểu đoàn). Ngoài ra, địch còn có lực lượng bình 
chủng gồm 27 khẩu pháo, 4 đại đội cơ giới, 4 đại đội công binh 
và 8 máy bay. Với binh lực lớn và tỉnh nhuệ, hề thống phong 





1. Dẫn theo: Lịch sử Việt Nam (9-1945 - 1950)... Sđd, tr. 405. 
2. Dẫn theo. Lịch sử Việt Nam (9-1945 — 1950)... Sđd, tr. 405. 
132 


thủ vững chắc, Bộ chỉ huy Pháp đặt nhiều hi vọng vào khả năng 
phòng thủ của Liên khu Biên giới. Tuy nhiên, Liên khu này có 
nhiều điểm bắt lợi: Thế bồ trí thành tuyến kéo đài trên một con 
đường độc đạo với những vị trí cô lập cách xa nhau hàng chục 
km; địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp làm cho quân cơ động 
ứng chiến bằng cơ giới khó phát huy được tác dụng... 


Bộ chỉ huy chiến dịch do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm 
Chỉ huy trưởng kiêm Chính uỷ và Bí thư Đảng uỷ mặt trận, 
quyết định tập trung một lực lượng mạnh tham gia chiến dịch. 
Lực lượng này gồm có Đại đoàn 308, Trung đoàn 209, Trung 
đoàn 174, bốn đại đội sơn pháo cùng với lực lượng vũ trang của 
Liên khu Việt Bắc và hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Phương án 
dự kiến ban đầu là đánh địch ở Cao Bằng đề thu hút lực lượng 
địch, nhưng sau khi cân nhắc kĩ, Bộ chỉ huy quyết định đánh 
xuống Đông Khê - nơi địch tương đối mỏng để đảm bảo chắc 
thắng. Phương châm chiến dịch là đánh điểm diệt viện. 


Phương án trên đã được Ban Thường vụ Trung ương Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn y. Các mặt chuẩn bị cho chiến dịch 
cũng được tiến hành khẩn trương. Chúng ta đã huy động hàng 
chục vạn dân công tập trung để sửa đường vận tải, vận chuyền 
một khối lượng lớn vật chất ra mặt trận. Với khẩu hiệu Tá/ cả 
cho chiến dịch toàn thắng, cán bộ và nhân dân các dân tộc Việt 
Bắc đem hết sức mình phục vụ tiền tuyến. Khoảng 121.700 dân 
công thuộc các dân tộc Việt Bắc tham gia phục vụ tiền tuyến, 
tổng cộng l. 716.000 ngày công. Khoảng 2/3 cán bộ các câp của 
các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kim, Lạng Sơn được huy động phục vụ 
chiến dịch. Đồng bào các dân tộc còn đóng góp cho chiến dịch 
hơn 100 tấn lương thực. Viện trợ của Chính phủ và nhân dân 
Trung Quốc cũng là nguồn rất quan trọng góp phần đảm bảo cho 
chiến dịch toàn thăng. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã "chống gậy lên non xem trận địa", 
trực tiếp kiểm tra kế hoạch tác chiến, công tác chuẩn bị và động 
viên cán bộ, chiến sĩ, dân công tham gia chiến dịch. 


133 


Sáng 16-9-1950, quân ta nỗ súng đánh Đông Khê, mở màn 
chiến dịch. Trong trận này đã xuất hiện nhiều tâm Đương. chiến 
đấu hi sinh dũng cảm tuyệt vời, đó là Đại đội trưởng Trần Cừ 
lấy thân mình lấp lỗ châu mai mở đường cho đơn vị xông lên 
diệt đồn địch; Lý Văn Mưu bị thương đã dùng bộc phá lao vào 
phá huỷ lô cốt giặc; La Văn Cầu bị thương vào cánh tay đã 
không chút do dự nhờ đồng đội chặt đứt khỏi vướng để tiếp tục 
lao lên đánh bộc phá, hoàn thành nhiệm vụ. Các nữ dân công 
Đinh Thị Dậu, Triệu Thị Soi nhiều lần băng mình qua lửa đạn 
cứu thương binh, tiếp đạn cho bộ đội... Sau hai ngày chiến đấu 
quyết. liệt bộ đội ta tiêu diệt được vị trí Đông Khê. Thất Khê bị 
uy hiếp trực tiếp. Cao Bằng hoàn toàn bị cô lập. Thế trận phòng 
thủ của địch trên Đường số 4 bị rung chuyên. 


Đúng như ta phán đoán, Đông Khê thất thủ đã gây nên phản 
ứng dây chuyên trong giới cầm quyên quân sự và chính trị Pháp. 
Tổng chỉ huy quân viên chính Pháp ở Đông Dương phải ra lệnh 
rứt quân khỏi Cao Bằng theo Đường số 4. 


Kế hoạch trên được thực hiện bằng cuộc hành quân "kép". 
Một mặt, địch cho binh đoàn từ Thất Khê, do Lơ Pagiơ (Le 
Page) chỉ huy, tiễn lên chiếm lại Đông Khê để đón binh đoàn từ 
Cao Bằng, do Sáctông (Charton) chỉ huy, kéo về. Mặt khác, 
chúng vét hầu hết lực lượng dự bị chiến lược ở Bắc Bộ (gồm 6 
tiêu đoàn) mở chiến dịch mang tên P¡ôcơ (Pho que: Chó biển) 
đánh chiếm thị xã Thái Nguyên, hi vọng thu hút chủ lực của ta ở 
mặt trận Biên giới để đỡ đòn cho đồng bọn và trấn an dư luận 
trước việc thất thủ Đông Khê. 

Nắm được ý đồ của địch, quán triệt phương châm "đánh 
điểm diệt viện", trên mặt trận Biên giới, bộ đội ta kiên nhẫn mai 
phục chờ đánh quân tiếp viện. 

Sau một thời gian chuẩn bị, vừa thăm dò ý định của ta, ngày 
30-9, địch cho binh đoàn Lơ Pagiơ tiến lên Đông Khê. Binh 
đoàn của Sáctông ở Cao Bằng cũng bắt đầu rút về. Bộ chỉ huy 
mặt trận chủ trương tập trung lực lượng, tiêu diệt từng cánh 
134 


quân địch. Trải qua 8 ngày chiến đấu ác liệt tại khu vực núi Cốc 
Xá và khu Đồi 477 ở phía tây Đông Khê, bằng chiến thuật vận 
động chiến, quân ta tiêu diệt và bắt gọn" hai binh đoàn địch gồm 
7 tiêu đoàn. Ngày 8-10, địch cho một tiểu đoàn, do Đờ la Bôm 
(De la Beaume) chỉ huy, từ Thất Khê kéo lên định ứng cứu cho 
Lơ Pagiơ và Sáctông cũng bị đánh tan. Kế hoạch rút quân của 
địch hoàn toàn sụp đồ. 

Liên tiếp từ ngày 10 đến ngày 23-10, địch lần lượt rút chạy 
khỏi các vị trí: Thất Khê, Na Sầm, Đồng Đăng, Lạng Sơn, Lộc 
Bình, Đình Lập, An Châu. Trong quá trình rút chạy, địch lại bị 
quân ta truy kích tiêu diệt thêm một phần lực lượng. 

Phối hợp với mặt trận Biên giới, trên các chiến trường khác, 
quân ta tích cực đây mạnh các hoạt động tiễn công địch. 

Tại mặt trận Tây Bắc, quân và dân ta vừa hoàn thành nhiệm 
vụ nghi binh, vừa tiêu diệt và buộc địch phải rút bỏ hàng loạt vị 
trí, trong đó có thị xã Lào Cai và thị trần Sa Pa. 


Tại Việt Bắc, cuộc tấn công lên Thái Nguyên của 6 tiểu đoàn 
địch đã bị quân và dân ta đập tan. Không thực hiện được ý đồ 
áeo chủ lực của ta ở mặt trận Biên giới về, lại bị thiệt hại gần 
1.000 tên. Ngày I1-10 quân Pháp buộc phải rút khỏi thị xã Thái 
Nguyên. 


Ở chiến trường Bắc Bộ, quân và dân ta đánh mạnh, tiêu diệt 
700 địch, buộc chúng phải rút 44 vị trí, trong đó có thị xã Hoà 
Bình. Ở Bình - Trị - Thiên, quân ta mở chiến dịch Phan Đình 
Phùng, đột nhập thị xã Quảng Trị, đánh mìn trên đoạn dường 
Huế - Đà Nẵng, thực hiện được nhiệm vụ tiêu hao và kiềm chế 
địch tại chỗ, không cho chúng điều quân ra Bắc Bộ. 


Sau khoảng một tháng chiến đấu dũng cảm và mưu trí của 
quân và dân ta, chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi. Quân ta 
đã tiêu diệt và bắt khoảng 8.300 địch, gồm 8 tiểu đoàn Âu - Phi 
và 2 tiêu đoàn ngụy, thu trên 3.000 tân vũ khí và phương tiện 
chiến tranh; giải phóng một dải biên giới với chiều dài 750 km, 


135 


gồm 350.000 dân. Nếu tính cả các chiến trường phối hợp với 
mặt trận Biên giới, tổng số địch bị tiêu diệt và bị bắt là 11.500 
tên; một vùng rất rộng lớn khoảng 4.000 kmˆ cùng với 400.000 
dân được hoàn toàn giải phóng; địch buộc phải rút khỏi 217 vị 
trí, trong đó có 5 thị xã quan trọng: Cao Băng, Lạng Sơn, Lào 
Cai, Thái Nguyên và Hoà Bình; hành lang Đông - Tây của địch 
bị phá vỡ. Con đường liên lạc giữa căn cứ địa Việt Bắc với đồng 
bằng Bắc Bộ và Liên khu IV được thông suốt. Sự thông thương 
giữa nước ta với quốc tế cũng được mở ra trên nhiều hướng. Từ 
đây, hậu phương của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã nói liền 
với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, với Liên Xô và với 
các lực lượng yêu chuộng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và 
tiễn bộ xã hội trên toàn thế giới. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà đã thoát khỏi thế bao vây phong toả của các thế lực đề quốc, 
có điều kiện tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. 


Đối với địch, đây là một thất bại nặng nề chưa từng có từ 
trước đến bấy giờ. Cả một loạt kế hoạch chính trị, quân sự mà 
Pháp ra sức thực hiện từ sau thu - đông 1947 đã bị phá sản. Kế 
hoạch Rơve cơ bản bị thất bại. Tất cả những tốn thất ấy đã khoét 
sâu thêm khó khăn về quân sự và giáng một đòn mạnh vào tỉnh 
thần tướng sĩ địch. Thất bại ở biên giới đã gây nên sự đảo lộn 
lớn về chiến lược, chiến thuật của thực dân Pháp. Chúng phải bố 
trí lại quân lực, thay đổi chỉ huy, thay đổi chiến thuật và ngày 
càng lún sâu vào thê phòng ngự về chiến lược. 


Đối với nhân dân ta; sau bốn năm kháng chiến toàn quốc, đây 
là lần đầu tiên quân đội ta chủ động mở một chiến dịch tiến 
công quy mô lớn và chiến thăng giòn giã. Chiến thắng này đánh 
dấu bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật quân sự, nghệ 
thuật chỉ đạo chiến dịch và trình độ tác chiến tập trung của quân 
đội ta. 

Với chiến thăng Biên giới, quyền chủ động về chiến lược trên 
chiến trường chính (Bắc Bộ) đã thuộc về quân đội ta. Cục diện 
chiến tranh đã thay đổi có lợi cho ta. Từ đó về sau, quân đội ta 


136 


liên tục chủ động tiễn công và phản công địch. Chiến thắng Biên 
giới mở ra bước ngoặt cơ bản, đưa cuộc kháng chiến của ta từ 
hình thái chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy. 

Chiến thắng Biên giới còn phản ánh kết quả của Đảng và 
Chính phủ về xây dựng hậu phương kháng chiên. Chính kẻ địch 
cũng phải thừa nhận: "Đây thực sự là một cuộc chiến tranh của 
một dân tộc có tinh thần đấu tranh cương quyết bảo vệ độc lập 

của nước mình" !. 


I- Đề quốc Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược 
Đông Dương — Kê hoạch Đờ Lát đờ Tătxinhi 


1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông 
Dương 


Từ năm 1950, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã giành 
được nhiều thắng lợi to lớn về chính trị, ngoại giao và quân sự. 
Uy tín và địa vị của Nhà nước ta được nâng cao trên trường 
chính quốc tế. Sau khi thiết lập được quan hệ ngoại giao với các 
nước xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của 
bạn bè không chỉ về tỉnh thần mà cả vật chất. Năm 1950, hàng 
viện trợ của Trung Quốc bắt đầu được chuyền đến Việt Nam. 


Cùng với sự lớn mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa, phong 
trào giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển; phong trào đấu tranh 
vì hoà bình và dân chủ cũng ngày càng lan rộng. Tại nước Pháp, 
phong trào phản đối cuộc chiến tranh bản thiu của thực dân 
Pháp ở Đông Dương ngày càng dâng lên mạnh mẽ. Nhiều nghị 
sĩ trong Quốc hội lên tiếng chất vấn, công kích Chính phủ theo 
đuổi cuộc chiến tranh phi nghĩa ở Đông Dương. Nhân dân các 
nước Angiêri, Marốc, Tuynidi... lên tiếng đòi rút quân đội viễn 
chinh Pháp ra khỏi Việt Nam. 





1. Cuộc kháng chiến th.ần thánh của nhân dân Việt Nam. T. 2, tr. 527 
137 


Trước tình thế đó, thực dân Pháp nhận thấy khó có thể tiếp 
tục cuộc chiến tranh nếu không có sự giúp sức của đề quốc Mĩ. 
Vì vậy, dù mâu thuẫn với Mĩ, thực dân Pháp vẫn buộc phải dựa 
vào MI, cầu xin viện trợ Mĩ để theo đuổi cuộc chiến tranh xâm 
lược Đông Dương. Về phía để quốc Mĩ, nhân lực Pháp thất bại 
ở mặt trận Biên giới, chúng tăng thêm viện trợ cho Pháp và can 
thiệp sâu hơn vào cuộc chiến tranh Đông Dương, nhằm ngăn 
chặn phong trào cách mạng lan xuống Đông Nam Á, từng bước 
thay chân Pháp, độc chiếm Đông Dương. 


Tháng 12-1950, MI, Pháp cùng với các Chính phủ bù nhìn 
Việt, Miên, Lào kí Hiệp định phòng thủ chung Đóng Dương. 
Với Hiệp định này, Mĩ cam kết sẽ viện trợ quân sự cho chính 
quyền bù nhìn ba nước để phòng thủ Đông Dương. Cuối tháng 
1-1951, Thủ tướng Pháp Plêven và Tổng Tham mưu trưởng 
quân đội viễn chính Pháp Ala hội đàm với Tổng thống Mĩ 
Truman về viện trợ cho Đông Dương. Pháp yêu câu Mĩ cung 
cấp tối đa vũ khí và các trang bị cần thiết cho quân đội bù nhìn. 


Tháng 9-1951, Mĩ và Chính phủ bù nhìn Bảo Đại kí hiệp ước 
tay đôi dưới tên gọi Hiệp ước hợp tác kinh tê Việt - Mĩ, nhăm 
chuyên thăng một phân viện trợ của Mĩ cho Chính phủ Bảo Đại. 
Thông qua đó, Mĩ từng bước năm chặt ngụy quyên Bảo Đại. 
Tháng 12-1951, Mĩ cùng Bảo Đại kí tiêp bản Hiệp nghị an nình 
chung. 

Dựa vào các bản hiệp định trên, viện trợ của Mĩ chiếm tỉ lệ 
ngày càng cao trong ngân sách chiên tranh Đông Dương: Năm 
1950: 52 tỉ phrăng (19% ngân sách) 

Năm 1951: 62 tỉ phrăng (16% - ) 
Năm 1952: 200 tỉ phrăng (35% - ) 
Năm 1953: 285 tỉ phrăng (43% - ) 


138 


Năm 1954: 555 tỉ phrăng (73% - ) '. 


Từ năm 1950 đến năm 1953, đế quốc Mĩ đưa vào Đông 
Dương khoảng 400.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh. 
Riêng trong hai năm (1952 - 1953), số tiền Mĩ cho Pháp vay là 
314 triệu đôla. 


Các phái đoàn viện trợ kinh tế, cố vấn quân sự Mĩ cũng lần 
lượt sang Việt Nam.Tháng 5-1950, phái đoàn viện trợ Mĩ đến 
Sài Gòn. Tháng 9-1950, phái đoàn cô vân quân sự Mĩ (MAAG) 
được thành lập ở Việt Nam. Năm 1952, các Phòng Thông tin Mĩ 
được đặt ở nhiều nơi trong vùng thực dân Pháp chiếm đóng. 
Các tướng, tá, chính khách Mĩ ở Đông Dương ngày càng tăng. 
Các trung tâm và trường huấn luyện của Mĩ bắt đầu tuyển chọn 
và đưa người Việt Nam sang học tại Mĩ.2 - Kế hoạch Đờ Lát 
đở Tátxinhi 

Được Mĩ viện trợ, thực dân Pháp tập trung lực lượng phòng 
ngự và bình định vùng tạm chiếm, nhất là khu vực đồng bằng 
Bắc Bộ; đồng thời chuẩn bị mở các cuộc phản công với hi vọng 
giành lại quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính 
Bắc Bộ. Ngày 6-12-1950, Chính phủ Pháp cử Đại tướng Đờ Lát 
đờ Tátxinhi (De Lattre de Tassigny) - Tư lệnh lục quân Khối 
Tây Âu - sang làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh, kiêm Cao 
uỷ Đông Dương. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm chiến tranh xâm 
lược Đông Dương, Chính phủ Pháp tập trung quyên hành cả 
quân sự và chính trị vào tay một viên tướng để thống nhất chỉ 
đạo chiến tranh. Đờ Lát vạch ra một kế hoạch quân sự gồm 4 
điểm chủ yếu: Gấp rút tập trung quân Âu - Phi để xây dựng 
thành một lực lượng cơ động chiến lược mạnh; đồng thời phát 
triển ngụy quân với quy mô lớn. 


1. Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. NXB Quân đội nhân dân. Hà Nội 
1974, tr.427. 


139 


- Xây dựng quân đội quốc gia của chính quyền bù nhìn Bảo 
Đại. 


- Xây dựng tuyến công sự phòng thủ bao quanh trung du và 
đông băng Băc Bộ nhăm đôi phó với chủ lực của ta và ngăn 
chặn ta đưa nhân lực, vật lực ra vùng tự do. 


- Tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm bị 
chiếm và vùng du kích; đồng thời phá hoại hậu phương kháng 
chiến và chuẩn bị tấn công ra vùng tự do. 


Tư tưởng chủ đạo của kế hoạch Đờ Lát là tập trung nỗ lực 
của đội quân viễn chỉnh Pháp vào chiến trường Bắc Bộ, làm cho 
Bắc Bộ trở thành "cái then cửa" của vùng Đông Nam Á chống 
lại phong trào cách mạng đang phát triển mạnh mẽ ở khư vực 
này. Tiếp theo kế hoạch Rơ ve, Kế hoạch Đờ Lát càng thê hiện 
rõ sự can thiệp của Mĩ vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông 
Dương và viện trợ Mĩ từ lúc này đã trở thành một điều kiện hết 
sức quan trọng đề thực hiện Kê hoạch Đờ Lát. vừa phải lo đối 
phó với các chiến dịch tiến công của quân đội ta và ra sức càn 
quét để ôn định vùng tạm chiếm, thực dân Pháp vừa đây mạnh 
tốc độ thực hiện kế hoạch Đờ Lát. 


Về chính trị, với việc Bảo Đại lên ngôi "Quốc trưởng” và 
chính phủ Trần Văn Hữu làm lễ tuyên thệ (3-1951), thực dân 
Pháp coi như đã hoàn thành việc lập chính quyền tay sai. Chúng 
ra sức tuyên truyền cho nền độc lập giả hiệu và tô son trát phấn 
cho chính quyền bù nhìn. Để tập trung quyền hành trong tay, 
Trần Văn Hữu lần lượt thanh trừng lực lượng Đại Việt của 
Nguyễn Hữu Trí ở Bắc Bộ, cách chức Phan Văn Giáo, thủ hiến 
Trung phẩn, bao vây phong toả vùng kiểm soát của lực lượng 
Cao Đài, thay thế khu tự trị công giáo" ở Bùi Chu, Phát Diễm 
bằng tổ chức hành chính quân sự của ngụy quyền. Chính phủ 
Trần Văn Hữu tiếp tục công nhận các công sở do Pháp bàn giao, 
tổ chức bộ máy hành chính từ tỉnh, huyện xuống tới xã, thôn 
trong vùng tạm chiếm. 


140 


Cùng với việc củng có bộ máy ngụy quyên, thực dân Pháp và 
tay sai còn tập hợp và tranh thủ các đảng phái phản động; đồng 
thời tổ chức thêm nhiều đoàn thê tổ chức chính trị lừa bịp như 
"Thanh niên kháng chiến hải ngoại", "Thanh niên lao động", 
"Thanh niên diệt cộng", "Đoàn thanh niên kiến quốc"... để lôi 
kéo quần chúng, phá hoại kháng chiến. Chúng dùng bọn cha cố 
phản động năm giáo dân, bắt phu, bắt lính, phá hoại việc thực 
hiện các chính sách của ta, nhất là ở những vùng tập trung đồng 
bào công giáo. 

Ở vùng Tây Nguyên, thực dân Pháp nham hiểm và xảo quyệt 
đây mạnh việc thực hiện "ba chính sách lớn" (chính sách có 
mặt; chính sách muối, kí ninh, dụng cụ và chính sách không can 
thiệp) để khống chế nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên. 
Thông qua bộ máy cai trị từ tỉnh xuống buôn làng, qua các cuộc 
hành quân và nhất là bằng chính sách độc quyên năm và phân 
phát muôi, thuốc chữa bệnh, công cụ sản xuất, thực dân Pháp ra 
sức kìm kẹp nhân dân, buộc họ phải theo chúng chống lại kháng 
chiến. 

Trong các vùng tạm chiếm, với việc đây mạnh thực hiện 
chính sách "Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” của thực dân 
Pháp, nhân dân ta phải đóng góp rất nặng nề. Ở Bắc Bộ, ngoài 
việc tăng các loại thuế, thực dân Pháp đặt ra nhiều thứ thuế MỚI: 
thuế đò, thuế bến, thuế nhà ngói dọc đường, thuế binh bị quốc 
phòng... Chúng còn triệt để thi hành chính sách "tam quang” 
(cướp sạch, đất sạch, phá sạch), hòng triệt phá nguồn cung cấp 
cho kháng chiến. Tháng 3-1951, ở Bắc Bộ, thực dân Pháp mở 
chiến địch cướp phá thóc lúa. Chúng ra lệnh binh lính phải theo 
dõi từng bước việc gặt hái của nông dân, kiểm soát chặt chẽ các 
chợ và đường giao thông, bắt nông dân phải tập trung thóc gạo 
bán cho nhà chức trách. Mỗi khi càn quét, chúng ra sức cướp 
phá; không lấy được hết, chúng đồ thóc gạo xuống sông, ao, hồ. 
Ở một số nơi, chúng bắt dân tập HN thóc gạo lên đồn rồi phát 
ăn từng ngày, cho quân "gặt cướp” ở các vùng giáp ranh. 


141 


Ở vùng Bình - Trị - Thiên, thực dân Pháp liên tiếp tiến hành 
các "trận phá lúa", các "chiến dịch vét thóc gạo". Tại Liên khu 
V, địch tiễn hành cuộc "chiến tranh gạo" rất gay gắt hòng bao 
vây lương thực vùng tự do. Tại Nam Trung Bộ, địch càn quét dữ 
đội vùng đồng bằng tạm chiếm ven biển, nhất là ở Ninh Thuận, 
Khánh Hoà đề vơ vét thóc gạo. Hàng ngàn dân bị dồn vào các 
"khu chiêu an", "khu tập trung". Nhiều cơ sở kháng chiến bị VỠ. 
Hệ thống đồn lốt tháp canh của địch trước đây bố trí theo tuyến, 
nay chuyên sang bồ từ theo diện. Phong trào kháng chiến ở Liên 
khu V, nhất là ở vùng tạm chiếm đứng trước nhiều khó khăn 
gay gắt. Lúc này ta chỉ nắm được 9.000 trên tổng số 180.000 
dân ở Khánh Hoà, 10.000 trên 12.000 dân ở Ninh Thuận và 
40.000 trên 950.000 dân ở Bình Thuận '. Hầu hết thóc gạo, 
lương thực trong vùng tạm chiếm đều bị giặc Pháp chiếm đoạt, 
làm cho nạn đói trở nên trầm trọng. Ở Nam Bộ, thực dân Pháp 
kiểm soát được phần lớn mạng lưới giao thông, nên càng đây 
mạnh “chiến tranh kinh tế”. Chúũng thường xuyên cho tàu chiến 
tiến sâu vào các sông và kênh rạch, bắn phá bừa bãi các làng 
xóm ven sông, gây cho nhân dân ta nhiều tốn thất về người và 
cửa. 


Dựa vào viện trợ của Mĩ, thực dân Pháp đây nhanh việc xây 
dựng quân đội ngụy, hoàn chính hệ thống vành đai phòng thủ 
bao quanh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. 


Tháng 5-1951, Bộ Quốc phòng ngụy được tổ chức lại, đặt 
bên cạnh cơ quan có vấn Pháp do tướng Đờ Latua (De Latour) 
phụ trách. Từ sau khi Bảo Đại kí đạo dụ "tổng động viên” (15-7- 
1951), giặc Pháp và ngụy quyền tay sai ráo riết thực hiện dồn 
dân, bắt lính. Kết hợp với biện pháp vây bắt, cưỡng bức, chúng 
dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo thanh niên vào 
lính. Bằng những thủ đoạn này, trong đợt tổng động viên, địch 
đã bắt được 6 vạn người vào lính và tốp sĩ quan người Việt đầu 





1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp... Tập 2, Sđd, tr.L12 
142 


tiên được tập trung huấn luyện, làm nòng cốt xây dựng "quân 
đội quốc gia". Sau sáu tháng kế từ khi ban hành lệnh "tổng động 
viên”, "quân dội quốc gia" đã có 45 tiêu đoàn, tăng 24 tiểu đoàn 
so với đầu năm 1951, trong đó có 28 tiểu đoàn được tô chức 
thành 4 sư đoàn bộ binh. Các sư đoàn này đều do sĩ quan Pháp 
chỉ huy và chịu sự chỉ huy hành quân của các bộ chỉ huy quân 
sự các miền của Pháp. 


Một số cơ quan và đơn vị binh chủng được tổ chức, như công 
binh, pháo binh, nha quân cụ, toà án quân sự, hiến binh quốc 
gia... Các trường huấn luyện sĩ quan cũng được chắn chỉnh lại. 
Trường võ bị liên quân ở Huế chuyển vào Đà Lạt. Một trường 
võ bị đào tạo sĩ quan trù bị được mở tại Nam Định. Các sĩ quan 
trù bị sau khi huấn luyện được đưa về các đơn vị tiêu đoàn Việt 
Nam (BVN), thay thế các sĩ quan người Pháp. Một số trường 
đào tạo hạ sĩ quan và chỉ huy chuyên môn cũng được mở. 


Song song với việc xây dựng và phát triển lực lượng chính 
quy, Pháp và tay sai cũng chú ý chân chỉnh và tăng cường tổ 
chức quân sự. Ở các địa phương. Ở tỉnh, thường có một đại đội 
bảo chính đoàn, đặt bên cạnh tiểu đội quân Liên hiệp Pháp. Ở 
quận, có từ một đến hai trung đội do quận trưởng chỉ huy. Ở 
tổng, tông dũng nắm các đội hương dũng, các đội vũ trang ở 
thôn ấp. Tất cả các lực lượng này vẫn phải đặt dưới sự điều 
khiển của cơ quan chỉ huy quân sự của Pháp ở địa phương. 


Lực lượng ngụy quân mới xây dựng chủ yếu làm nhiệm vụ 
chiếm đóng, thay thê cho lực lượng quân viễn chỉnh rút ra làm 
nhiệm vụ tác chiến. Nhờ đó, thực dân Pháp đã rút được một bộ 
phận quân tinh nhuệ tổ chức thành các binh đoàn cơ động làm 
nhiệm vụ tác chiến trên các chiến trường. Đến tháng 10-1951, 
trên toàn Đông Dương, Pháp đã tổ chức được 7 binh đoàn cơ 
động (GM) và 9 tiêu đoàn dù dự bị chiến lược, nâng lực lượng 
cơ động chiến lược lên gấp ba lần so với năm 1950. Mặc dù vậy, 
để đối phó với chiến tranh du kích phát triển ngày càng mạnh 
mẽ ở vùng sau lưng địch và giữ đất ở vùng đồng bằng đông dân, 


143 


nhiều của, thực dân Pháp vẫn phải dành phần lớn binh lực để 
làm nhiệm vụ chiếm đóng. Năm 1951, lực lượng chiếm đóng 
tăng từ 77 tiêu đoàn lên 109 tiểu đoàn chính quy, chiếm 67% 
tổng số quân toàn Đông Dương. 


Coi chiến trường Bắc Bộ là "cái then cửa của vùng Đông 
Nam Á", thực dân Pháp bồ trí ở chiến trường này một binh lực 
khá lớn: 54% lực lượng pháo binh và lính dù, 50% lực lượng 
pháo binh, 42% cơ giới thiết giáp, 71 % lực lượng công binh '. 


Tại Bắc Bộ, Pháp tiếp tục xây dựng tuyến phòng thủ mạnh 
gồm hệ thống công sự bằng bê tông cốt thép (boongke) gồm 800 
lô cột lập thành hàng chục cứ điểm lớn, nhỏ do 25 tiêu đoàn lính 
Âu - Phi tinh nhuệ chiếm đóng, kéo dài từ Hòn Gai, Đông Triều, 
Lục Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, qua Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Hà 
Đông, đến Ninh Bình. Ở vòng ngoài, song song với phòng tuyến 
boongke là một "vành đai trắng" có chiều rộng từ 5 - 10 km. 


Trên khắp chiến trường từ Nam đến Bắc, quân địch đây 
mạnh bình định ở những vùng chúng kiểm soát. Chúng liên tiếp 
mở các chiến dịch càn quét với quy mô lớn. Ở Hà Nam, Nam 
Định, Ninh Bình, dựa vào tổ chức ngụy quyên và lực lượng 
phản động trong các giáo phái, địch mở các cuộc hành quân 
"diệt du, quét cán, càn thanh" (diệt du kích, quét cán bộ, càn 
thanh niên), đồng thời đánh phá vùng du kích của ta. 


Ở vùng biển Hải Phòng, Kiến An, địch khẩn trương xây dựng 
thêm nhiều công sự boongke kiêu mới, mở rộng sân bay Cát Bi 
nhằm biến khu vực Hải Phòng - Kiến An - Đồ Sơn - Quảng Yên 
thành "pháo đài mạnh ven biên". Chúng thay đổi chỉ huy và càn 
quét dữ dội, đánh phá các cơ sở của ta. 


Tại Nam Sách (Hải Dương), ngụy quyền tô chức thí điểm đội 
"quân thứ hành chính lưu động" (GAMO), một tô chức hành 





1. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam: Lịch sử cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp 1945 - 1954. Tập 2... Sảd, tr. 92. 
144 


chính - chính trị - quân sự chuyên làm nhiệm vụ bình định, 
thành phần gồm sĩ quan, binh lính, gián điệp, chỉ điểm, nhân 
viên hành chính, y tế giáo đục, văn hoá... Thông qua đội quân 
này, chúng truy quét cơ sở kháng chiến, lập lại ngụy quyên, 
dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo quần chúng. 


Ở Thái Bình, Hà Nam, Hà Đông... địch ráo riết thực hiện thủ 
đoạn "chiêu an". Chúng thành lập các tổ chức cứu tế xã hội", 
"trại hồi cư”, "hội giúp đỡ đồng bào hồi cư” nhằm mua chuộc, 
lôi kéo cán bộ và nhân dân ở vùng tự do về vùng tạm chiếm. 
Chúng dồn dân vào các khu tập trung gọi là "đại xã" để dễ dàng 
kìm kẹp, khống chế nhân dân và cô lập lực lượng kháng chiến. 


Tại vùng đồng bằng Nam Trung Bộ, Pháp phát triển đồn bốt, 
tháp canh, kết hợp quân ứng chiên với quân chiếm đóng; rào 
làng, dồn dân, tập trung lúa của dân vào đồn, phát triển tề điệp 
đề khống chế và kiểm soát dân. Ở vùng chiếm đóng Bắc Quảng 
Nam, đầu năm 1950 có 125 tháp canh, đến cuối năm tăng lên 
174; ở Khánh Hoà, năm 1951 địch đóng 109 đồn và 213 tháp 
canh, lùa dân vùng này đi gặt lúa vùng khác đưa về đồn, tối bắt 
dân ngủ ở đồn. Ở Ninh Thuận, địch bắt dân rào hết các làng _ 


Đối với Tây Nguyên, để năm được địa bàn chiến lược quan 
trọng này, từ tháng 2-1951, thực dân Pháp đã tách Tây Nguyên 
khỏi Trung phần, thành lập khu độc lập trực thuộc Bộ Tổng chỉ 
TUY quân viễn chinh. “Tại đây, chúng thành lập các trung đội 

"xung kích xuyên sơn”, các tiểu đoàn sơn chiến gồm người dân 
tộc ít người đề tác chiến ở vùng núi. Ngoài ra, chúng còn thực 
hiện một thủ đoạn mới rất thâm độc là phát triển các ô vũ trang 
phản động ở các địa phương, gọi là Gum để biến dần người dân 
bình thường thành người lính chống lại kháng chiến. 


Tại Nam Bộ, cùng với chính sách kìm kẹp và cướp đoạt, thực 





1. Nam Trung Bộ kháng chiến 1945 - 1975. NXB Chính trị quốc gia. 
Hà Nội 1995, tr. 146. 


145 


dân Pháp và tay sai ra sức lợi dụng các tôn giáo để mê hoặc và 
lôi kéo quần chúng chống lại kháng chiến. Chúng thành lập các 
đội quân giáo phái và chuyên giao cho Bộ tham mưu ngụy chỉ 
huy để sử dụng vào kế hoạch bình định, càn quét. Bằng nhiều 
thủ đoạn nham hiểm và tàn bạo, đến cuối năm 1951, thực dân 
Pháp đã bắt hàng vạn thanh niên, có cả thiếu niên 14 - 15 tuổi, 
vào lính. Trong các thành phố lớn, địch cũng ráo riết bình định. 
Ở Hà Nội, từ tháng 7-1951, tiếp theo những cuộc vây càn lớn, 
địch chuyên sang đánh phá sâu vào các tổ chức của ta. Chúng 
cài căm tay chân vào các đoàn thể, các cơ sở kháng chiến của ta 
để hoạt động phá hoại. Một số đơn vị bảo chính đoàn được 
chúng điều động trở lại đóng bốt để làm chỗ dựa cho bọn tay sai 
lập hội tề, bảo an: ở thành phố Hải Phòng, ngoài hàng ngàn lính 
cơ động, còn có cả một hệ thống cảnh sát, mật vụ, chỉ điểm cài 
căm khắp các ngõ phố, nhà máy , bến cảng . 


Thực dân Pháp còn huy động lực lượng cơ ¡ỐNG mở các cuộc 
càn lớn để tiêu diệt lực lượng vũ trang của ta, phá nát các làng 
chiến đấu và căn cứ du kích đập tắt phong trào chiến tranh du 
kích đang ngày một lan rộng ở khắp các tỉnh thuộc đồng bằng 
Bắc Bộ. Kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi đã gây cho ta nhiêu khó 
khăn mới, nhất là ở vùng sau lưng địch. Tại một số vùng, nhiều 
làng xóm bị tàn phá, cơ sở kháng chiến bị tổn thất, phong trào 
đấu tranh của nhân dân bị giảm sút. Chỉ riêng cuộc càn quét của 
địch vào đầu tháng 10-1951, chúng đã chiếm lại khu vực ba 
huyện Tiên Hưng - Duyên Hà - Hưng Nhân, với 363 làng, gồm 
280.000 dân. Căn cứ du kích liên hoàn ba huyện ở phía bắc tỉnh 
Thái Bình trở thành vùng tạm chiếm. 

Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đảng đối với mọi mặt hoạt động của kháng chiến. 


HI- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử II của Đảng Cộng sản 
Đông Dương (2-1951) 


Bước vào những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình thế giới và 
146 


trong nước có nhiều chuyên biến lớn. Hệ thống các nước xã hội 
chủ nghĩa đã được củng cố và tăng cường về mọi mặt. Hội đồng 
tương trợ kinh tế (SEV) - thành lập từ tháng 1-1949, với mục 
tiêu phối hợp hoạt động kinh tế để củng có và phát triển sự hợp 
tác giữa các nước, phát triền một cách có kế hoạch nền kinh tế 
quốc dân và nâng cao đời sống nhân dân - ngày càng có nhiều 
nước tham gia. 


Ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, cơn bão tấp cách 
mạng tiếp tục phát triển, từ Đông Nam Á sang Trung Đông và 
châu Phi. Phong trào bảo vệ hoà bình thế giới trở thành phong 
trào quần chúng rộng rãi. Từ ngày 16 đến ngày 22-11-1950, Đại 
hội hoà bình thế giới lần thứ hai được tổ chức tại Vácsava, với 
sự tham gia của hơn 2.000 đại biểu thuộc §1I nước. Đại hội đã 
thông qua Lời hiệu triệu gửi nhân dân toàn thế giới, đòi chấm 
dứt chiến tranh ở Triều Tiên, 


Việt Nam..., đòi cắm chế tạo và sử dụng bom nguyên tử, đòi 
giải trừ quân bị... Đại hội cũng quyêt định thành lập Hội đồng 
hoà bình thê giới, gôm đại biêu của tât cả các dân tộc. 


Ở trong nước, sau gần 16 năm kể từ Đại hội lần thứ I của 
Đảng (3-1935), tình hình đã có nhiều chuyên biến rất căn bản. 
Qua hơn 5 năm chiến đấu, lực lượng kháng chiến đã lớn lên 
nhiều về mọi mặt, nhất là về quân sự. Từ sau chiến thắng Biên 
giới thu - đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân 
dân ta phát triển sang thời kì mới. Hậu phương kháng chiến 
được nỗi liền với phe xã hội chủ nghĩa. Cuộc kháng chiến của 
nhân dân hai nước bạn Lào và Campuchia cũng giành được 
những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. 


Tuy nhiên, cuộc kháng chiên của ta lúc này gặp nhiêu khó 
khăn mới do âm mưu của đê quôc Pháp, Mĩ. 


Tình hình trên đòi hỏi cuộc kháng chiến phải tăng cường hơn 
nữa tính chât toàn diện và sự lãnh đạo của Đảng. 


Mặt khác, từ sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Đảng 
147 


ta trở thành Đảng cầm quyền. Nhưng do hoàn cảnh vô cùng 
phức tạp và đề giữ vững khối đoàn kết, Đảng ta tuyên bố tự giải 
tán, thực chất là rút vào hoạt động bí mật. Điều này ảnh hưởng 
đến vai trò lãnh đạo của Đảng Yêu cầu phát triển của cuộc 
kháng chiến đòi hỏi phải có sự lãnh đạo công khai của Đảng. 


Xuất phát từ những lí do trên, Đảng Cộng sản Đông Dương 
triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (tại xã Vinh 
Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang), từ ngày 11 đến 
ngày 19-2-1951. Tham dự Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 
53 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 76 vạn đảng viên trong 
cả nước. 

Sau bài Diễn văn khai mạc của Tôn Đức Thắng, Đại hội đã 
thảo luận Báo cáo chính trị của Hồ Chí Minh, Báo cáo Bàn về 
cách mạng Việt Nam của Trường Chinh, báo cáo về Tổ chức và 
Điểu lệ Đảng, các báo cáo bổ sung về mặt trận dân tộc thống 
nhất, chính quyền dân chủ nhân dân, quân đội nhân dân, kinh tế 
tài chính... 

Báo cáo chính trị đã khẳng định những thắng lợi to lớn của 
cách mạng, bài học kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng qua 
các thời kì vận động cách mạng; khẳng định đường lối, chính 
sách đúng đắn của Đảng; cán bộ, đảng viên của Đảng là những 
chiến sĩ đũng cảm, tận tụy hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc. Báo cáo cũng nghiêm khắc vạch rõ những khuyết điểm 
trong cán bộ, đảng viên, đó là việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê 
nin còn yếu, tư tưởng chưa vững vàng, lề lối làm việc còn quan 
liêu, mệnh lệnh, hẹp hòi, công thần... Trên cơ sở đó Báo cáo 
chính trị nêu nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt 
Nam là "Tiêu diệt thực dân Pháp và đánh bại bọn can thiệp MI, 
giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ hoà bình thế IớI”. 
Đề thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu đó, phải động viên tỉnh 
thần yêu nước, ra sức thi đua ái quốc, đây mạnh xây dựng lực 
lượng vũ trang và các đoàn thê quần chúng, tăng cường mặt trận 
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, thực hiện chính sách ruộng 


148 


đất. 


Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam trình bày toàn bộ đường 
lỗi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam; phân tích tính chất xã hội Việt Nam từ sau 
Cách mạng tháng Tám là "phức tạp và phát triển không đều, có 
tính chất dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong 
kiến..." '. Trong xã hội nội lên mâu thuẫn giữa toàn thê dân tộc 
Việt Nam với bọn đế quốc xâm lược, mâu thuẫn giữa số đông 
nhân dân với giai cấp địa chủ phong kiến, mâu thuẫn giữa lao 
động với tư bản trong nước. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam 
với đế quốc xâm lược là mâu thuẫn chính. Kẻ thù chủ yếu trước 
mắt của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa để quốc xâm lược 
(thực dân Pháp và can thiệp Mi và bọn bù nhìn Việt gian bán 
nước, đại biểu quyền lợi cho đại địa chủ phong kiến và tư sản 
mại bản. Do đó, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam "là 
tiêu diệt bọn để quốc xâm lược, đánh đồ bọn bù nhìn Việt gian 
phản nước, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập và thống nhất, 
xóa bỏ những tàn tích phong. kiến và nửa phong kiến, làm cho 
người cày có ruộng; phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây 
mầm mống cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" ”. Bản báo cáo 
phân tích mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ phản để và phản 
phong, khẳng định lực lượng cách mạng ở Việt Nam "là giai cấp 
công nhân, giai cấp nông dân, giai cấp tiêu tư sản, rồi đến giai 
cấp tư sản dân tộc; ngoài ra là những phân tử cá biệt xuất thân từ 
giai cấp địa chủ (phân nhiều là tiểu địa chủ) đang đi với nhân 
dân, được gọi là nhân sĩ dân chủ và thân sĩ yêu nước..." 


Đại hội đê ra những chính sách cơ bản vê công tác xây dựng 


1. Bàn về cách mạng Việt Nam: Xem: Trường Chỉnh tuyển tập 1937 - 
1954. NXB Sự thật, Hà Nội, 1987, tr. 456, 459, 469. 


2.2. Bàn về cách mạng Việt Nam. Xem: 7rường Chinh Tuyển tập 
1937 - 1954. NXB Sự thật, Hà Nội, 1987, tr. 456, 459, 469. 


149 


và củng có chính quyền, tăng. Cường quân đội, mở rộng mặt trận 
đoàn kết dân tộc và đoàn kết quôc tế, phát triển kinh tế - tài 
chính, văn hoá - giáo dục... nhằm đây mạnh kháng chiến toàn 
diện. 

Xuất phát từ tình hình cụ thê và yêu cầu cách mạng của ba 
nước Đông Dương, Đại hội quyết định thành lập ở mỗi nước 
một Đảng Mác - Lê nin riêng biệt, có cương lĩnh thích hợp với 
đặc điểm phát triển của từng dân tộc. 


Đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên 
mới là Đảng Lao động Việt Nam. Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo 
cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, giúp đỡ và phối hợp 
với các Đảng cách mạng vào và Campuchia, đưa sự nghiệp 
kháng chiến của ba dân tộc anh em trên bán đảo Đông Dương 
giành thắng lợi hoàn toàn. 


Đại hội thông qua Tuyền ngôn, Chính cương, Điêu lệ mới 
của Đảng: quyêt định xuât bản báo Nhân đán làm cơ quan ngôn 
luận của Đảng. 


Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 19 uỷ 
viên chính thức và 10 uỷ viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm 7 uỷ 
viên chính thức và I uỷ viên dự khuyết '. Hồ Chí Minh được 
bầu giữ chức Chủ tịch Đảng và Trường Chinh được bầu lại làm 
Tổng Bí thư của Đảng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai được 
tiến hành trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược của nhân dân ta có nhiều chuyền biến mới. Đại hội đã tổng 
kết những kinh nghiệm vận động cách mạng của Đảng, đồng 
thời nêu rõ những nhiệm vụ trước mắt của toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân, góp phần thúc đầy cuộc kháng chiến đi tới thắng 
lợi. Đại hội được gọi là Đại hội kháng chiến thắng lợi. 


1. Bộ Chính trị gồm Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẫn, Hoàng Quốc 
Việt, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chí Thanh và 1 uỷ viên dự 
khuyết là Lê Văn Lương. 

150 


IV- Xây dựng và củng cố hậu phương kháng chiến về mọi 
mặt 


Hậu phương có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong 
những nhân tố thường xuyên có tính chất quyết định thắng lợi 
của chiến tranh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hậu phương, 
Đảng ta sớm đề ra đường lối, chủ trương, chính sách về xây 
dựng hậu phương vững mạnh toàn diện. 


Hậu phương chiến tranh nhân dân là một hệ thống căn cứ, 
bao gồm các cơ sở chính trị ở thành thị và nông thôn, các khu du 
kích và căn cứ du kích trong vùng tạm bị địch chiếm; các vùng 
tự do rộng lớn nằm trên khắp lãnh thổ đất nước. 


Trải qua 5 năm kháng chiến, hậu phương căn cứ địa được mở 
rộng. Ngoài vùng tự do liên hoàn nôi thông từ Liên khu Việt 
Bắc xuống Liên khu III vào Liên khu IV, còn có vùng tự do gồm 
nửa tỉnh Quảng Nam và các tỉnh Quảng Ngài, Bình Định, Phú 
Yên cùng với các khu căn cứ Ba Tơ, Trà Bông, Di Lăng, Minh 
Long, Bắc Ái, Sơn Hà tạo thành hậu phương trực tiếp của chiến 
trường Liên khu V và một phần Nam Bộ. Các chiến khu Ð, 
Đồng Tháp, Dương Minh Châu, U Minh của Nam Bộ vẫn được 
g1ữ vững. 

Ở vùng tự do, nơi có những điều kiện thuận lợi, nhân dân ta 
đã xây dựng chế độ mới, phù hợp với bước đi của cách mạng 
nước ta. Chế độ mới được xây dựng trên tất cả các mặt: kinh tế, 
chính trị, văn hoá, xã hội; cả về cơ sở vật chất và ý thức tư 
tưởng. Đây chính là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh của hậu 
phương kháng chiến. 

Về kinh tế: 


Kháng chiến càng kéo dài, càng trở nên quyết liệt, nhu cầu 
cung câp cho mặt trận quân sự ngày càng lớn. Những thắng lợi 
giành được trên lĩnh vực kinh tế trong những năm 1948 - 1950 
tuy to lớn, nhưng cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu ngày 
càng cao của cuộc kháng chiến. 


151 


Từ năm 1950, các chiến dịch đánh vận động ngày càng 
nhiều; đo đó nhu cầu cung cấp cho kháng chiến tăng lên gâp bội. 
Riêng trong chiến dịch Biên giới, để bảo đảm chiến đấu cho gần 
30.000 người tham gia, ta đã phải chuẩn bị 2.250 tấn lương thực, 
190 tấn súng đạn, 660 tấn các loại thực phẩm, quân trang, quân 
dụng và huy động hơn 120.000 dân công (tương đương với 
1.700.000 ngày công). Trừ 100 tấn lương thực, thực phẩm huy 
động tại chỗ, còn toàn bộ phải huy động dân công kết hợp với 
bộ đội vận tải bằng ô tô và một số xe thô sơ vận chuyền từ hậu 
phương tới. 


Trong khi đó, kinh tế, tài chính của chúng ta còn gặp nhiều 
khó khăn (năm 1950 tổng số thu chỉ bằng 23% tổng số chỉ). 
Nước ta bị chia cắt thành nhiều vùng; nên kinh tế trong căn cứ 
địa Việt Bắc rất thấp kém, rừng núi chiếm nhiều, đất canh tác ít, 
lại bị địch bao vây, phong toả, phá hoại. 


Việc tổ chức và chính sách kinh tế, tài chính của ta còn mang 
nặng tính du kích, chưa có sự quản lí thống nhất. Do _vậy, nhân 
dân tuy hăng hái đóng góp cho kháng chiến, nhưng tiền của còn 
rải rác ở các địa phương. Phần thu của Nhà nước không đảm bảo 
cho số chỉ ngày càng tăng của cuộc kháng chiến. 


Năm 1951, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn nghiêm trọng. 
Thiên tai lũ lụt xảy ra làm cho mùa màng ở nhiều nơi bị thiệt hại 
nặng. Riêng tỉnh Nghệ An bị thiệt hại từ 20 đến 40% hoa màu; 
Hà Tĩnh hư hỏng 80% diện tích khoai lang, 40% diện tích lúa, 
1.000 tấn muối bị ngập nước. Bình - Trị - Thiên gần như bị mắt 
toàn bộ diện tích lúa và hoa màu, giặc Pháp lại ra sức tàn phá; 
riêng trong một trận càn ở huyện Phong Điền, chúng bắn chết 
một lúc 300 con trâu, bò... Ở Liên khu V, do hạn hán kéo dài và 
một số công trình thuỷ lợi bị địch phá hoại, nên sản lượng lương 
thực giảm sút. Nạn đói đe doạ cả bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, Phú Yên... 


Vấn đề thiếu lương thực trước đây hầu như chỉ đặt ra đối với 
Việt Băc, lúc này trở thành khó khăn chung của cả nước. 
152 


Tình hình trên đòi hỏi phải có sự chuyển hướng mạnh mẽ về 
kinh tế tài chính. Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, 
chính sách và biện pháp mới toàn diện và có hiệu quả. Với tư 
tưởng chỉ đạo 7đ át cả để chiến thăng, Đảng đề ra nhiệm vụ phát 
triển kinh tế nhằm đảm bảo cung cấp cho nhu cầu của cuộc 
kháng chiến và phá tan âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến 
tranh của địch. 


Đề phát triển tiềm lực kháng chiến, Hội nghị Trung ương 
Đảng lân thứ I (3-1951) xác định phương hướng cụ thể: muốn 
kháng chiến trường kì phải luôn luôn tăng cường tiềm lực kinh 
tế, tài chính; phải cơi kinh tế, tài chính là nhiệm vụ rất quan 
trọng; các cấp phải tăng cường lãnh đạo kinh tế, chính sách kinh 
tế là tăng gia sản xuất, chính sách tài chính là tăng thu giảm chị, 
giúp đỡ tư sản dân tộc kinh doanh và gọi vốn tư nhân để phát 
triển công thương nghiệp, phát triển công thương, mở mang 
mậu dịch với nước bạn... 


Tháng 4-1951, Hội đồng Chính phủ mở cuộc vận động 7ử¡ 
đua sản xuất, lập công nhằm phục vụ nhu cầu kháng chiến. 
Chính phủ quyết định thành lập và kiện toàn các cơ quan chỉ 
đạo kinh tế như Khuyến nông, Khai hoang, Tín dụng, Lâm 
chính, Địa chính, Thuỷ nông... 


Hưởng ứng cuộc vận động T7 đua sản xuất, lập công, cả 
nước dây lên phong trào thi đua lao động sản xuất rất sôi nồi. 
Diện tích trồng cây lương thực và hoa màu tăng lên nhiều so với 
các năm trước. 


Riêng toàn Liên khu Việt Bắc đã cày cấy thêm 25.913 mẫu 
lúa và 12.698 mẫu hoa màu. Uỷ ban kháng chiến - hành chính 
Liên khu Việt Bắc lập quỹ luân chuyên có vốn 26 triệu đồng 
giúp các tỉnh mua sắm nông cụ. Cơ quan nông chính cấp 37 tấn 
thóc giống cho các địa phương làm vụ mùa. 


Với khẩu hiệu Tự làm lấy ăn để đánh giặc, quân và dân Nam 
Bộ đây mạnh tăng gia sản xuât tự câp tự túc. Bộ đội miên Đông 


153 


trung bình mỗi năm sản xuất tự túc 4 tháng, có đơn vị dành 6 
tháng cho sản xuất Bộ đội miền Tây mùa mưa sản xuất, mùa 
khô đi chiến đấu. Tại chiến khu Ð, nhân dân tổ chức khai hoang 
làm rẫy trên những vùng đất dọc sông Bé, xây dựng được 7 
nông trường trồng lúa, ngô, khoai, sẵn..... 


Từ năm 1952, cuộc Đại vận động sản xuất và tiết kiệm được 
phát động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Cuộc vận 
động được toàn dân hưởng ứng sôi nổi. Cán bộ các cơ quan, xí 
nghiệp, học sinh và các đơn vị bộ đội cũng tích cực tham gia sản 
xuất lương thực và thực phẩm. 


Nhờ có những biện pháp tích cực trên, sản xuất lương thực 
không ngừng tăng lên. Tính riêng trong vùng tự do, năm 1951 
sản xuất được 2.727.600 tấn lương thực, năm 1952 tăng lên 
2.852.900 tấn và năm 1953 là 2.916.000 tắn. 


Để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất nông 
nghiệp, Đảng và Chính phủ tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng 
ruộng đất từng bước theo đường lối riêng biệt, phù hợp với tình 
hình xã hội Việt Nam. 


Từ năm 1949, Đảng và Chính phủ đề ra sắc lệnh giảm tô, 
giảm tức xoá nợ, hoãn nợ; chia lại ruộng đất công cho công 
bằng, hợp lí; tạm chia, tạm giao ruộng đất vắng chủ, ruộng đất 
tịch thu của thực dân Pháp và Việt gian... cho nông dân không 
có ruộng và thiếu ruộng. Việc thực hiện chính sách giảm tô đã 
đạt kết quả lớn. Tính từ Liên khu IV trở ra, đến năm 1953, đã có 
397.000 ha ruộng đất được giảm tô 25%. 


Cùng với việc thực hiện giảm tô, tháng 6-1951, Hội đồng 
Chính phủ quyết định về thê lệ tạm thời sử dụng công điển, 
công thổ; xác định nguyên tắc sử dụng công điền công thổ là 
phải làm lợi cho tăng gia sản xuất, củng cô đoàn kết nông thôn, 





1. Viện lịch sử quân sự: Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp... 
Tập. 2, sđd, tr. 101. 


154 


sát với tình hình địa phương, dân chủ và công bằng. Theo quy 
định của Chính phủ, công điền được chia cho tất cả nông dân 
nam, nữ từ 16 tuôi trở lên, trừ các phần tử Việt gian đã thành án. 
Những người ngụ cư mà tự nguyện trực tiếp canh tác và nếu 
nhân dân đều băng lòng thì cũng được chia; thương binh, bệnh 
binh, gia đình tử sĩ được ưu đãi. Gia đình có con em đi lính cho 
Pháp cũng được chia ruộng để sản xuất. 


Ngày 5-3-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh ban hành 
Bản điều lệ tạm thời sử dụng công điển công thổ gồm 7 chương, 
quy định nguyên tắc chia, đối tượng được chia, cách chia, nghĩa 
vụ và quyền hạn của người được lĩnh công điền công thổ... 


Chính phủ chủ trương tiếp tục khuyến khích địa chủ không 
phải là Việt gian, nhất là địa chủ lớn ở Nam Bộ hiến ruộng cho 
Nhà nước. Theo quyết định của Hội nghị Hội đồng Chính phủ 
(từ ngày l8 đến ngày 20~8§-1952), Chính phủ chỉ nhận ruộng 
hiến của những người có thừa ruộng. Còn đối với những người 
chỉ đủ hoặc thiếu ruộng nhưng đã hiến ruộng thì Chính phủ sẽ 
trả lại. Chính phú cũng quyết định không nhận ruộng hoang, chỉ 
nhận ruộng cày cây được và giao cho Uỷ ban kháng chiến hành 
chính các địa phương được quyên nhận ruộng hiến. Số ruộng 
hiến sẽ được chia cho dân cày thiếu ruộng trong thời hạn 10 
năm. 


Trong kháng chiến, nhiều địa phương đã triển khai thực hiện 
chính sách tịch thu ruộng đất của thực dân Pháp và Việt gian để 
tạm cấp cho nông dân. Tuy nhiên, trong khi xác định và thực 
hiện chính sách tịch thu loại ruộng đất này lại chưa có sự thống 
nhất giữa các địa phương về quan niệm. Đề khắc phục tình trạng 
đó, ngày 9-10-1952, Bộ Canh nông ra Thông tư sô 22 - CN - 
RĐ, giải thích rõ thế nào là ruộng đất của thực dân Pháp và Việt 
gian. Thông tư còn nhấn mạnh các địa phương phải tạm cấp hết 
sô ruộng đất này cho dân cày, không được giữ lại cho chính 
quyền, đoàn thê. Thời hạn tạm cấp là 10 năm và chính quyền địa 
phương phải có trách nhiệm giúp đỡ dân nghèo về giống, vốn, 


155 


dụng cụ đê họ sản xuât có kêt quả trên ruộng đât được tạm câp. 


Ngày 14-12-1952, Liên bộ Canh nông - Nội vụ - Tư pháp ra 
thông tư giải thích thêm về thể lệ sử dụng ruộng đất "vắng chủ” 
để Uỷ ban kháng chiến hành chính các liên khu và Hà Nội áp 
dụng cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương mình. 


Từ nhiều nguồn khác nhau, số ruộng đất được tạm cấp, tạm 
giao cho nông dân lao động chiếm một diện tích khá lớn. Theo 
số liệu thông kê ở 3.035 xã ở miền Bắc, việc chia ruộng đất cho 
nông dân đạt được kết quả như sau: 


- Số ruộng đất của thực dân Pháp đã được tịch thu chia cho 
nông dân là 26.800 ha. 


- Số ruộng đất của địa chủ được đem chia cho nông dân là 
156.600 ha. 


- Số ruộng đất tịch thu của nhà chung đem chia cho nông dân 
là 3.200 ha. 


- Số ruộng đất công và nửa công được chia là 289.300 ha. 


Đến năm 1953, địa chủ chiếm 2,3% dân số và chỉ còn chiếm 
18⁄4 tông sô ruộng đât. Nông dân lao động chiêm 92,5% dân sô 
và năm trong tay 70,7% tông sô ruộng đât. 


Như vậy, từ sau Cách mạng tháng Tám đến trước cải cách 
ruộng đất, do việc thực hiện một cách có hệ thống những cải 
cách dân chủ, trong nông thôn đã có những chuyên biến khá lớn 
về chế độ sở hữu ruộng đất cũng như về quan hệ các giai cấp. Sự 
chiếm hữu ruộng đất của thực dân, địa chủ đã bị thu hẹp rất 
nhiều. Trong khi đó quyên sở hữu ruộng đất của nông dân được 
mở rộng, đời sống của nông dân được cải thiện từng bước, xu 
hướng trung nông hoá xuất hiện ở nông thôn. 


Sự chuyền biến đó khăng định đường lối tiến hành cải cách, 
dần dần thu hẹp phạm vi bóc lột của địa chủ phong kiến, đồng 
thời sửa đôi chế độ ruộng đất trong phạm vi không có hại cho sự 
đoàn kết dân tộc của Đảng và Chính phủ ta là đúng đắn, sáng 
156 


tạo, phù hợp với đặc điểm xã hội Việt Nam. 


Từ năm 1953, cuộc kháng chiến bước vào giai đoạn cuối 
cùng với những tháng lợi to lớn trên.các mặt trận. Đảng và 
Chính phủ chủ trương phát động quần chúng triệt để giảm tô, 
giảm tức và cải cách ruộng đất. 

Tháng 1-1953, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội 
nghị lần thứ 4 để kiểm điểm việc thi hành chính sách ruộng đất 
trong quá trình kháng chiến và đề ra 5 công tác chính trong năm 
1953 là: Phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm 
tức, đây mạnh công tác chỉnh quân, tăng cường công tác kinh tế 
tài chính, công tác vùng sau lưng địch; trong đó công tác chính 
số một là phát động quân chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm 
ức. Hội nghị thông qua bản Dự (hảo cương lĩnh của Đảng Lao 
động Việt Nam về chính sách ruộng đất. 


Tháng 11-1953, Hội nghị lần thứ 5 Ban tháp hành Trung 
ương Đảng và Hội nghị đại biểu toàn quốc của đảng thông qua 
Cương lĩnh ruộng đất; đồng thời quyết định tô chức thực hiện 
cải cách ruộng đất ở vùng tự do. Tháng 12-1953, tạt kì họp lần 
thứ 3, Quốc hội thông qua Luật cải cách ruộng đất. 


Từ tháng 4 đến tháng 8-1953, đợt I cuộc phát động quần 
chúng giảm tô được thực hiện trong 22 xã thuộc Liên khu Việt 
Bắc và Liên khu IV Đến tháng 9-1954, chúng ta đã tiến hành 5 
đợt giảm tô trong 830 xã ở miền Bắc. 

Cùng với giảm tô, từ 25-I1-1953, cải cách ruộng đất được 
thực hiện thi điểm trong 6 xã thuộc huyện Đại Từ (Thái 
Nguyên). Đến tháng 5-1954, đợt 1 cải cách ruộng đất được tiến 
hành trong 47 xã thuộc tỉnh Thái Nguyên và 6 xã thuộc tỉnh 
Thanh Hoá. 

Cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất được tiếp tục 
thực hiện trên quy mô rộng lớn ở miền Bắc sau khi hoà bình lập 
lại. Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất, chúng ta đã 
phạm phải một số sai lầm như đấu tố cả những địa chủ kháng 


157 


chiên, những người thuộc tâng lớp trên có công với cách mạng; 
quy nhâm một sô nông dân, cán bộ, bộ đội, đảng viên thành địa 
chủ. 


Sai lầm trong cải cách ruộng đất được Đảng và Chính phủ 
phát hiện và có chủ trương, biện pháp sửa sai ngay khi kết thúc 
cải cách. Nhờ đó mà hậu quả được hạn chế và ý nghĩa của cải 
cách ruộng đất vẫn hết sức to lớn. 


Việc thực hiện chính sách ruộng đất trong kháng chiến đã 
từng bước xoá bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất phong kiến, giải 
phóng lực lượng sản xuất khỏi sự trói buộc của quan hệ sản xuất 
đã quá lạc hậu, đem lại niềm phấn khởi trong nông dân. Thông 
qua đó, nông dân càng tích cực đây mạnh sản xuất, hăng hái 
tham gia đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp kháng 
chiến. 

Cùng với nông nghiệp, các ngành sản xuất công nghiệp vượt 
qua mọi khó khăn đề bảo đảm nhu cầu của kháng chiến. 


Công nghiệp quốc phòng đã sản xuất được các loại vũ khí 
mới (súng SKZ, súng phóng bom, súng Badôka, súng cối...). 
Trong những năm 1951-1953, từ Liên khư IV trở ra, chúng ta 
sản xuất được 1.310 tấn vũ khí đạn được. 


Ngành công nghiệp cơ khí sản xuất máy công cụ và tư liệu 
sản xuất được chú trọng và phát triển, phục vụ cho nhu cầu sản 
xuất cũng như đời sống của nhân dân, phá tan âm mưu phong 
toả của địch. Bên cạnh hàng chục nhà máy cơ khí quốc doanh, 
còn có hàng nghìn cơ sở cơ khí nhỏ của tiêu thủ công nghiỆp, 
sản xuất hàng vạn sản phẩm công cụ cầm tay phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, các địa 
phương trong cả nước đều tích cực đây mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng, bảo đảm nhu cầu tối thiểu cho cán bộ, bộ đội và nhân dân. 
Các tỉnh Liên khu IV mở thêm nhiều xưởng sản xuất giấy, xà 
phòng, xưởng dệt, phát triển các khung đệt gia đình, khuyến 
khích nghề ươm tơ, đệt lụa. Liên khu V mở rộng diện tích trông 


158 


bông, phát triển mạnh nghề dệt lụa, dệt vải. Các tỉnh ở Nam Bộ 
tiếp tục phát triển nghề dệt vải, chiếu, làm nước mắm, làm 
đường, xà phòng, sản xuất giấy gòn, giấy sáp và nhiều thứ thuốc 
chữa bệnh... 


Đi đôi với đây mạnh sản xuất, Chính phủ thực hiện chủ 
trương tăng thu giảm chị, thống nhất quản lí tài chính để tránh 
lạm phát, giữ giá hàng, đấu tranh kinh tế với địch, mở mang 
mậu dịch đối ngoại; chấn chỉnh công tác tài chính, ngân hàng và 
phát hành giấy bạc mới, thành lập mậu dịch quốc doanh. 


Ngày 1-5-1951, Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 13/SL về 
cải cách chế độ đảm phụ, bãi bỏ các thứ đóng góp cũ như thuế 
công lương, thuế điền thổ, bãi bỏ việc mua thóc định giá và đặt 
ra thuê nông nghiệp thu bằng thóc. Thuế nông nghiệp được đề ra 
theo nguyên tắc đảm bảo cung cấp cho nhu câu kháng chiến, 
phù hợp với khả năng đóng góp của mỗi tầng lớp ở nông thôn, 
khuyên khích phát triển sản xuất nông nghiệp, thống nhất và 
đơn giản chế độ đảm phụ cho dân, thực hiện đóng góp công 
bằng. Từ năm 1951 đến năm 1954, từ Liên khu IV trở ra, Nhà 
nước thu được 1.322.620 tấn thóc thuế nông nghiệp. Với biểu 
thuế luỹ tiễn, chúng ta đã giảm nhẹ phần đóng góp của nông dân 
lao động. 


Thắng lợi của việc thực hiện thuế nông nghiệp là thắng lợi rất 
căn bản của ta về kinh tế. Nhờ đó, phong trào tăng gia sản xuất 
được thúc đầy mạnh mẽ. Nhà nước đã tập hợp những số liệu dầu 
tiên về dân số, diện tích, sản lượng của từng địa phương làm cơ 
sở để chủ động xây dựng kế hoạch kinh tế kháng chiến. Qua chỉ 
đạo tô chức thực hiện thuế nông nghiệp, bộ máy kinh tế của Nhà 
nước hoạt động có hiệu quả hơn. 


Cùng với việc thống nhất các đảm phụ ở nông thôn và thuế 
nông nghiệp, ngày 22-7-1951, Chính phủ ra sắc lệnh bãi bỏ thúc 
môn bài, thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng hợp và các thứ 
thuế gián thu hiện hành, đặt thuế công - thương nghiệp và thuế 
hàng hoá. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành hai bản 

159 


điều lệ tạm thời về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá. 
Các bản điều lệ quy định thể thức tính và thu thuế theo các 
nguyên tắc: 1) Động viên đóng góp theo khả năng của các 
ngành công thương nghiệp: 2) Khuyến khích những hoạt động 
công thương có lợi cho sản xuất, cho nhân dân và cho công cuộc 
kháng chiến kiến quốc; 3) Thực hiện đóng góp hợp lí và giản 
tiện. 

Chính sách thuế nhập khẩu, thuế sát sinh... cũng được ban 
hành. 


Ngành thuế được xây dựng để phụ trách các thứ thuế thu 
bằng tiền. 


Các chi sở thuế được thành lập. Nhờ đó, số thuế công thương 
nghiệp và thuê hàng hoá thu băng tiên trong 5Š tháng cuôi năm 
1951 tăng gấp 6 lân so với 6 tháng đầu năm '. 


Ngày 6-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 15/SL 
thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam nhằm phát hành giấy 
bạc ngân hàng, điều hoà sự lưu thông tiền tệ; quản lí ngân quỹ 
quốc gia, quản lí ngoại tệ, quản lí kim dụng bằng các thể lệ hành 
chính, đấu tranh tiên tệ với địch. Đến ngày 10-6-1951, Chính 
phủ phát hành giấy bạc Ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng ra đời 
cùng với giấy bạc Ngân hàng Việt Nam đã khẳng định nên tài 
chính của một quốc gia độc lập. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam 
ra dời đã góp phần giải quyết những khó khăn về kinh tế, tài 
chính, đây mạnh kháng chiến. 

Mậu dịch Quốc doanh cũng được thành lập theo Sắc lệnh 
22/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 14-5-1951, nhằm thực 
hiện nhiệm vụ cung cấp hàng hoá cần thiết cho kháng chiến và 
đời sống nhân dân, phục vụ sản xuất, quản lí thị trường, tổ chức 
trao đồi hàng hoá với các nước bạn; đồng thời đấu tranh kinh tế 
với địch. 


1l. Lịch sử Chính phú Việt Nam... Sảd. tr. 210. 
160 


Ngày l-7-1951, những chỉ điểm mậu dịch đầu tiên được tổ 
chức ở thị xã Thái Nguyên, Tuyên Quang. Mậu dịch bán hàng 
nội hoá với giá rẻ hơn cho nhân dân, gây được ảnh hưởng tốt 
trong quần chúng. Mậu dịch đã cung cấp 35% nhu yêu phẩm 
cho bộ đội. 


Từ sau chiến thăng Biên giới, con đường thông thương giữa 
nước ta VỚI quốc tế được mở rộng, nên hoạt động ngoại thương 
có bước phát triển mới. Giá trị hàng xuất khẩu năm 1951 tăng 7 
lần so với năm 1950. 


Nhờ chính sách kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp phát 
triển, chính sách thuế mới công bằng, hợp lí, quản lí tài chính 
chặt chẽ, cho nên giá cả thị trường từng bước được ồn định, thu 
chỉ trong ngân sách dần dần cân bằng (đến năm 1953, số thu đã 
vượt chi 16%), nạn lạm phát được khắc phục. 


Những kết quả trên mặt trận kinh tế, tài chính đã góp phần 
quyết định cho sự thăng lợi của cuộc kháng chiên thân thánh của 
dân tộc. 


Về chỉnh trị: 


Đề có hậu phương vững mạnh về mọi mặt, phải lấy xây dựng 
chính trị làm nhiệm vụ hàng đầu. Sự vững chắc của hậu phương 
phụ thuộc trước hết vào sự giác ngộ cách mạng, sự nhất trí về 
chính trị, tỉnh thần của nhân dân; ở chế độ ưu việt, uy tín và 
năng lực hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyên, đoàn thể 
quân chúng. Sự vững mạnh về chính trị vừa là nền tảng, vừa là 
đòn bầy đê nay dựng hậu phương vững mạnh. 


Với quan điểm đó, trong kháng chiến, Đảng và Chính phủ rất 
coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng, làm cho 
quần chúng giác ngộ về mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng, nâng 
cao lòng yêu nước, yêu chế độ và quyết tâm kháng chiến. 


Chính phủ có nhiều biện pháp để kiện toàn bộ máy chính 
quyên dân chủ nhân dân các câp theo nguyên tắc thực sự dân 


ló1 


chủ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn các cơ quan 
Nhà nước, trước hết là Hội đồng nhân dân, Uỷ ban kháng chiến 
hành chính các cấp các cơ quan kinh tế, công an. Các cơ quan 
chính quyền được tổ chức, sắp xếp lại biên chế cho phù hợp 
theo phương hướng tính giản, gọn và có hiệu quả. Hội đồng 
nhân dân câp tỉnh và cấp xã được bầu lại. Trong năm 1952, một 
số nơi đã tiễn hành bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh và xã khoá 
III, đồng thời kiện toàn Uỷ ban kháng chiến hành chính theo 
tỉnh thần các thông tư, sắc lệnh của Chính phủ. 


Trên cơ sở kiện toàn Hội đồng nhân dân, Uỷ ban kháng chiến 
hành chính các cấp được củng cố, đặc biệt là cấp Liên khu. 
Chính quyền cấp cơ sở cũng được xây dựng gọn nhẹ, thu hút 
thêm những thành phần cơ bản trong nhân dân lao động tham 
gia. 

Củng cố và tăng cường chính quyền cấp xã là công việc được 
Chính phủ quan tâm đặc biệt, coi đó là một nhiệm vụ quan 
trọng, cấp bách trong quá trình xây dựng bộ máy chính quyền 
nhà nước nói chung. Chính phủ đã có nhiều sắc lệnh, nghị định, 
thông tư về kiện toàn, củng cô chính quyền cấp xã. 


Ngày 23-3-1951, Bộ Nội vụ ra Thông tư số 62 về "Kế hoạch 
củng cô chính quyền cấp xã", làm cho chính quyền cấp xã thực 
sự trong sạch và vững mạnh. Thông tư chỉ rõ: Mọi công dân 
Việt Nam đều có quyền tham dự chính quyên, tham gia ý kiến 
vào công việc chính quyền, song về thực tế, không thể cùng 
tham gia trong các cơ quan chính quyền, do đó công dân có 
quyền bầu một số người thay mặt mình ở những cơ quan ấy. Hội 
đồng nhân dân xã là cơ quan chính quyền tối cao quyết. định mọi 
công việc của xã. Hội đồng nhân dân tự chọn một số uỷ viên 
vào Uỷ ban kháng chiến hành chính để thi hành những nghị 
quyết của mình. Do vậy, Uỷ ban kháng chiến hành chính là ban 
chấp hành của Hội đồng nhân dân, quyền chấp hành đều tập 
trung vào Uỷ ban kháng chiến hành chính xã và theo nguyên tắc 
tập trung dân chủ. Giúp việc cho Uỷ ban kháng chiến hành 


162 


chính xã có văn phòng và các bộ phận chuyên môn. 


Đầu. tháng 11-1951, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 
củng cố xã xây dựng Đề án củng có xã và trình Hội đồng Chính 
phủ thông qua tháng 12-1951. Từ sau đó, công tác củng cố 
chính quyền cấp xã tiếp tục được đây mạnh. Ngày 14-6-1952, 
Chính phủ ra Sắc lệnh số 95/SL quy định số lượng, thể lệ bầu cử 
và chỉ định Uỷ ban kháng chiến hành chính xã. 


Nhờ tập trung củng có cấp xã, nhiều nơi đã có thể bỏ được 
cấp thôn, tạo điều kiện củng cố các đoàn thể quần chúng, cải 
tiến lề lỗi làm việc, nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ 
đạo điều hành mọi mặt công tác kháng chiến, kiến quốc ở cơ sở. 


Việc chấn chỉnh tổ chức chính quyền các cấp đã tạo nên 
những chuyên biến mới cả về tổ chức và lề lối làm việc, phát 
huy được tinh thần làm chủ và khí thế hăng hái tham gia kháng 
chiến của mọi tầng lớp nhân dân. 


Các cơ quan chuyên môn cũng được củng cố. Ngày 10-10- 
1950, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 438 về việc tổ chức trong 
phạm vi cả nước Ban công an xã. Ban công an xã trực thuộc hệ 
thống Việt Nam công an vụ dưới quyền điều khiển của Uỷ ban 
kháng chiến hành chính xã và chấp hành mệnh lệnh của cấp trên 
theo ngành dọc, có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của nhân dân, giữ 
gìn an ninh và vệ sinh công cộng trong xã, ngăn ngừa và bài trừ 
các tệ nạn xã hội. 


Ngày 3-1-1952, Bộ Nội vụ ra Nghị định số 9 về việc thành 
lập Công an huyện trên phạm vị cả nước. Công an huyện có 
nhiệm vụ bảo vệ trị an, đề phòng phản gián, bảo vệ các cơ quan 
ở huyện, điều tra tội phạm theo yêu cầu của Uỷ ban kháng chiến 
hành chính tỉnh, huyện và toà án nhân dân; tổ chức và hướng 
dẫn công an xã phát triển công an nhân dân. 

Ngày 15-10-1952, Hội đồng Chính phủ đã họp bàn về việc 
thành lập Bộ Công an. Ngày 16-2-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
kí Sắc lệnh số 141/SL về việc đôi Nha Công an thuộc Bộ Nội vụ 


163 


thành Thứ Bộ Công an, đặt dưới quyền lãnh đạo của một Thứ 
trưởng. Thứ Bộ Công an có nhiệm vụ chống gián điệp, phản 
động ở trong nước đề bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo vệ quân 
đội nhân dân và các đoàn thể nhân dân, bảo vệ nền kinh tế, biên 
gIỚI, chống đặc vụ và gián điệp... Đến tháng 8-1953, Hội đồng 
Chính phủ quyết định đổi Thứ Bộ Công an thành Bộ Công an. 
Từ đây, Bộ Công an tách khỏi Bộ Nội vụ, trở thành một Bộ của 
Chính phủ. 


Trên lĩnh vực tư pháp, chúng ta đấu tranh chống những 
khuynh hướng sai lầm; sửa đổi lại thành phần các cấp toà án. Do 
vậy, ngành Tư pháp được chấn chỉnh và củng có, trở thành một 
công cụ chuyên chính sắc bén của chính quyền dân chủ nhân 
dân. 


_ Khối đoàn kết toàn dân được củng cô và mở rộng. Từ ngày 3 
đên ngày 7-3-1951, Đại hội thông nhât hai Mặt trận Việt Minh 
và Liên Việt được triệu tập. 


Thành công của Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt là 
một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới 
của khối đoàn kết toàn dân: ”.. rừng cây đại đoàn kết ấy đã nở 
hoa kết quả và gốc rễ của nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn 
dân và nó có một cái tương lai "Trường xuân bắt lão " 


Tiếp theo Đại hội Đảng và Đại hội thống nhất Việt Minh - 
Liên Việt theo sáng kiến của Đảng ta, Hội nghị đoàn kết nhân 
dân ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia được tổ chức vào 
ngày 11-3-1951, gồm đại biểu Mặt trận Liên - Việt, Mặt trận 
Khơ me Itxarắc, Mặt trận Lào Itxala. Hội nghị nhất trí khẳng 
định: Ba dân tộc có chung một kẻ thù là thực dân Pháp và can 
thiệp Mĩ. Trên cơ sở đó, Hội nghị quyết định thành lập khối 
Liên minh Việt - Miền - Lào dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 





1. Hồ Chí Minh: Toàn rập. Tập VI. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội 
1995. tr.1§1. 
164 


bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau. Sự ra đời 
Liên minh Việt - Miền - Lào là một thắng lợi mới của chiến 
lược đại đoàn kết ba dân tộc anh em trên bán đảo Đông Dương, 
đoàn kết các lực lượng hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ thế 
giới của Đảng và Chính phủ ta, tạo nên sức mạnh của khối đoàn 
kết quốc tế nhằm đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi 
đến thắng lợi. 
Về văn hoá - giáo dục - y tế. 


Đảng và Chính phủ rất chú trọng xây dựng phong trào văn 
nghệ quần chúng, khai thác vốn văn hoá, văn nghệ dân tộc; tổ 
chức và hướng dẫn văn nghệ sĩ đi vào thực tế sản xuất và chiến 
đấu, phục vụ kháng chiến. Ngày 6-6-1951, Hội đồng Chính phủ 
quyết định thành lập Nha Thông tin trực thuộc Thủ tướng Chính 
phủ. Cuối năm này, Hội đồng Chính phủ chủ trương kiện toàn 
Ban Văn hoá xã hội, thành lập Nha Văn nghệ, đặt Quốc gia ấn 
Cục vào Ban Văn xã. 


Ngày 24-2-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh số 83/SL 
hợp nhất Nha Thông tin và Vụ Văn học nghệ thuật thành Nha 
Tuyên truyền và Văn nghệ trực thuộc Thủ tướng Chính phủ. 
Ngày 15-3-1953, Chính phủ ra Sắc lệnh số 14/SL thành lập 
Quốc doanh Điện ảnh và Chiếu bóng Việt Nam. Cùng với sự ra 
đời của ngành Điện ảnh, các đội chiêu bóng được thành lập. Các 
bộ phim Việt Nam kháng chiến, Việt Nam trên đường thắng lợi .. 

. được xây dựng. 


Phong trào bình dân học vụ tiếp tục được Chính phủ quan 
tâm chỉ đạo. Ngày 24-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư 
nhắc nhở Nha Bình dân học vụ phải làm cho tất cả đồng bào 
Việt Nam từ 8 tuổi trở lên đều biết đọc, biết viết và lúc đó mới 
là thắng lợi hoàn toàn trên mặt trận diệt dốt. Đến năm 1952, 
khoảng 14 triệu người đã thoát nạn mù chữ. 

Phong trào bổ túc văn hoá được đây mạnh. Khắp các cơ 
quan, các khu vực dân cư, các đơn vị bộ đội và dân công đều tổ 
chức các lớp học bổ túc văn hoá. Đến tháng 9-1953, trong các 

165 


vùng tự do đã có 10450 lớp bổ túc văn hoá, với 335.946 học 
viên. Một sô trường phô thông lao động ở Trung ương và địa 
phương được thành lập. 


Giáo dục phố thông phát triên mạnh theo hướng cải cách giáo 
dục năm 1950. Tháng 7-1951, Đại hội Giáo dục toàn quốc được 
tổ chức. Đại hội xác định phương châm giáo dục là phục vụ 
kháng chiến, chủ yếu là tiền tuyến; phục vụ nhân dân, chủ yếu 
là công - nông - binh. 


Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, ngày 30-10-1951, Bộ 
Quốc gia Giáo dục ra Thông tư số 49/TT-TKV quy định tổ chức 
trường phổ thông 9 năm. Các cấp quản lí giáo dục phổ thông 
trung học được quy định rõ: ở Trung ương có Nha Giáo dục phô 
thông (được thành lập trên cơ sở hợp nhất Nha Tiểu học và Nha 
Trung học); ở Liên khu là Khu Giáo dục phổ thông; ở tỉnh là Ty 
Giáo dục phổ thông. 


Ngày 3-11-1951, Bộ Quốc gia Giáo dục ra nghị định bãi bỏ 
các Hội giúp việc giáo dục tỉnh và xã; tổ chức tại mỗi tỉnh một 
Tiểu ban giáo dục có nhiệm vụ nghiên cứu chủ trương, chính 
sách giáo dục của Chính phủ và tình hình giáo dục địa phương 
để định ra chương trình, kế hoạch giáo dục cho phù hợp với 
hoàn cảnh thực tế của địa phương. Thành phần Tiểu ban giáo 
dục gồm đại biểu Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh, Trưởng 
ty giáo dục phổ thông, Trưởng ty bổ túc văn hoá. 


Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đáp ứng yêu 
cầu cải cách giáo dục, Nhà nước coi trọng việc chấn chỉnh hệ 
thống các trường sư phạm. Theo hướng ây, Bộ Quốc gia Giáo 
dục ra một loạt nghị định về củng có, sắp xếp lại hệ thống các 
trường chuyên nghiệp nói chung và trường sư phạm nói riêng. 
Nghị định sô 233/NĐ (1-10-1951) sáp nhập Trường Sư phạm sơ 
cập Việt Bắc vào Trường Sư phạm trung cấp Trung ương; Nghị 
định số 234/NĐ (I- 10-1951) thành lập Khu học xá trung ương 
gồm 3 trường: Trường Khoa học cơ bản, Trường Sư phạm cao 
cấp, Trường Sư phạm trung cấp Trung ương; Nghị định số 


1ó6 


276/NĐÐ (11-10-1951) bãi bỏ Ban Sư phạm Đại học Khoa học và 
thành lập Trường Sư phạm cao cấp để đào tạo giáo viên cấp III 
Cho Các trường phổ thông; Nghị định số 277/NĐ (11-10-1951) 
mở lớp Dự bị đại học một năm vào đầu năm học 1952 tại Liên 
khu IV, gồm hai ban: Ban Khoa học xã hội (các môn học: Triết 
học và chính trị, Văn chương Việt Nam, Sinh ngữ, Lịch sử văn 
học thế giới, Sử, Địa, Kinh tế) và Ban Khoa học tự nhiên (các 
môn học: Toán, Lí, Hoá, Vạn vật). 


Tính đến năm 1953, trong các vùng tự do có 769.640 học 
sinh phổ thông từ cấp I đến cấp III. Năm 1954, số học sinh tăng 
lên 1132.196 người. Trong khoảng ba năm (1951 - 1953), Nhà 
nước đã đào tạo được 7.000 cán bộ kĩ thuật. Đó là không kể 
hàng ngàn cán bộ, sinh viên tốt nghiệp đại học và học sinh tốt 
nghiệp phố thông được đưa ổi đào tạo dài hạn ở nước ngoài, 
nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng đất nước sau khi chiến tranh 
kết thúc. Trong cả nước đã hình thành 3 trung tâm đại học và 
cao đẳng: Việt Bắc, Khu IV và Khu học xá Trung ương (l). 
Công tác chăm lo, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân được chú ý. 
Hệ thống bệnh viện, bệnh xá, phòng y tế, trạm cứu thương được 
xây dựng rộng khắp. Phong trào vệ sinh phòng bệnh được phát 
động rộng rãi trong toàn dân. Nạn đói và bệnh dịch được đây lùi 
về cơ bản. Nếp sống mới nảy nở, ngày càng lan rộng khắp các 
vùng tự do. 


Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, 
văn hoá, giáo dục đã làm tăng thêm sức mạnh của hậu phương 
kháng chiến. Đây chính là một nhân tố rất căn bản, có tính quyết 
định hắng lợi của quân đội ta trên mặt trận quân sự. 


Lịch sử Chính phủ Việt Nam... Sđd, tr. 223. 


V- Những Chiến dịch giữ vững và phát triển quyền chủ động 
đánh địch trên chiên trường 


Sau chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, quân ta tiếp tục giữ 


167 


vững quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính, 
liên tục mở các chiến dịch tiến công và phản công lớn. Phưng 
hướng của ta mở chiến dịch là nhằm vào trung du và đồng bằng, 
trước mắt là đánh trung du. 


Trung du và đồng bằng lúc này bao gồm I5 tỉnh, thành, rộng 
khoảng 21.000 km2 và 8.000.000 dân (không. kế Hoà Bình, Phú 
Thọ), hình thành một khu tam giác với nhiều điểm tập trung 
đông dân cư. 


Trung du là tuyến chính diện của địch đối mặt với căn cứ địa 
kháng chiến Việt Bắc; là đải đất tiếp giáp giữa vùng tạm bị địch 
chiếm với vùng tự do Việt Bắc. Miễn này bao gồm phần đất của 
các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Nam Thái Nguyên, Bắc 
Ninh, Bắc Giang, Quảng Yên, Hòn Gai, kéo dài từ tây sang 
đông khoảng gần 300 km. 

Sau khi ta giải phóng biên giới, mở rộng vùng tự do ở phía 
bắc Bắc Bộ, vùng trung du trở thành tuyến phòng thủ chủ yêu 
của địch, cùng với tuyên sông Đáy ở phía tây - nam tạo thành 
một vành đai bao quanh đồng bằng, ngăn chặn mọi sự xâm nhập 
của ta vào đồng bằng Bắc Bộ. 


Đối với địch, trung du là bàn đạp thuận tiện đề chúng tập 
trung lực lượng, tổ chức tiễn công, uy hiếp Việt Bắc. Sau đồng 
bằng, trung du cũng là nơi đông dân nhiều của, có khả năng 
cung cấp cho nhu câu chiến tranh. Mặt khác, trung du là nơi có 
phong trào kháng chiến mạnh, lực lượng vũ trang địa phương 
phát triển và đã từng lập nhiều thành tích trong chiến đầu. Nếu 
đánh vào trung du, ta sẽ thu hẹp được phạm vi chiếm đóng của 
địch, phá kế hoạch củng cố và bình định đồng bằng của chúng, 
làm thất bại âm mưu "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng 
người Việt đánh người Việt". 

Xuất phát từ tầm quan trọng có ý nghĩa chiến lược về nhiều 
mặt trên đây, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở 
chiến dịch Trung du (mang mật danh là chiến dịch Trần Hưng 


168 


Đạo), nhằm mục đích: Tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng khu 
lương thực, phát triển chiến tranh du kích, tranh thủ thời gian 
phá kế hoạch củng cố của địch, tạo điều kiện mới để tiêu diệt 
địch nhiều hơn nữa. Hướng chính của chiến dịch là vùng trung 
du, từ Việt Trì đến Bắc Giang, trong đó hướng tiến công chủ 
yếu nhằm vào khu vực Vĩnh Yên, Phúc Yên. Vùng duyên hải 
Đông Bắc và Liên khu III là những hướng phụ có nhiệm vụ phối 
hợp trực tiếp trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch. 


Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 2 đại đoàn (Đại đoàn 308 
và Đại đoàn 312), 5Š trung đoàn bộ đội chủ lực, 4 đại đội pháo 
binh, 2 đại đội công bình, 4 tiểu đoàn bộ đội địa phương. Cùng 
với đồng bào một số tỉnh Việt Bắc, hàng vạn dân công chuyên 
chở hàng trăm tấn gạo ở vùng địch hậu trung du vượt qua mạng 
lưới đồn bốt địch đày đặc ra phục vụ tiền tuyến. Tổng cộng toàn 
chiến dịch, ta đã huy động 27.658 dân công thường trực, 
272.259 dân công từng đợt và chuẩn bị được 4.960 tấn lương 
thực, 416 tấn đạn dược, vũ khí. Trải qua 23 ngày đêm chiến đấu 
(từ 25-12-1950 đến 17-1-1951), quân ta đã loại khỏi vòng chiến 
đấu 5.000 địch, diệt 30 vị trí và 40 tháp canh, thu nhiều vũ khí 
các loại. 


Qua chiến đấu ở trung du, bộ đội ta có bước trưởng thành 
mỚI. 

Lần đầu tiên tác chiến ở một vùng đổi núi thấp nơi địch có 
điều kiện phát huy thế mạnh, chiến dịch Trung du là một mốc 
quan trọng, đánh dấu một bước tiến vững chắc của bộ đội ta về 
kĩ thuật. Bên cạnh những thắng lợi và ưu điểm, ta cũng có một 
số khuyết điểm và hạn chế. Nhiệm vụ mở rộng khu lương thực 
mới đạt được ở mức thấp. Việc phát động chiến tranh du kích 
làm chậm, chưa tận dụng được tất cả khả năng mới do thắng lợi 

của chủ lực tạo nên. Địch bị tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan 
trọng, nhưng ta cũng có nhiều thương vong sau chiến dịch 
Trung du, thực hiện nghị quyết của Trung ương Đảng (26-2- 
1951), Bộ Tổng Tư lệnh ra mệnh lệnh mở chiến dịch Đường 18 


169 


(mang mật danh là chiến dịch Hoàng Hoa Thám), nhằm mục 
đích: Tiêu diệt sinh lực địch, phát triển chiến tranh du kích. 
Hướng chính của chiến dịch là Đường I8, hai hướng phụ là 
Vĩnh Yên và Liên khu II. 


Trên hướng Đường 18, chúng ta sử dụng 2 đại đoàn (Đại 
đoàn 308 và Đại đoàn 312), 2 trung đoàn bộ đội chủ lực, 4 đại 
đội pháo binh, 2 tiểu đoàn công binh phối hợp với lực lượng vũ 
trang địa phương tiến công địch. Phục vụ chiến dịch có hơn 
57.000 dân công, 2.280 tấn lương thực, thực phẩm; 226 tấn đạn 
dược. Phương châm lác chiến là đánh điểm diệt viện. 


Trải qua I4 ngày đêm chiến đấu (từ ngày 23-3 đến 7-4- 
1951), tính chung cả mặt trận chính và mặt trận phối hợp, quân 
và dân ta đã tiêu diệt, làm bị thương và bắt trên 3.900 địch; diệt 
và bức địch rút 133 vị trí, tháp canh; bắn rơi l máy bay; phá huỷ 
I xe tăng, 45 xe cơ giới !. Bộ đội ta hi sinh 600 người, bị thương 
trên 1700 người. 


Đánh giá kết quả chiến dịch, Bộ Chính trị Trung ương Đảng 
nhận định: Trong chiến dịch này, ta đã tiêu diệt một bộ phận 
sinh lực địch, đây mạnh chiến tranh du kích, gây được ảnh 
hưởng chính trị và học tập được nhiều kinh nghiệm quý báu về 
tác chiến với binh lực lớn ở một chiến trường xa và đánh vào 
một trung tâm của địch. Tuy nhiên, ta đã không hoàn thành 
nhiệm vụ thật đầy đủ, địch thiệt hại nhưng ta cũng bị tiêu hao. 


Sau chiến dịch Đường 18, tiếp tục kế hoạch tiễn công địch ở 
Trung du và đồng bằng, ngày 20-4-1951, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng quyết định mở cuộc tiễn công ở khu vực Hà - Nam - 
Ninh, lẫy tên là chiến dịch Quang Tì Tung, nhằm tiêu diệt thêm 
một bộ phận sinh lực địch, phá tan khối ngụy quân, thúc đẩy 
chiến tranh du kích phát triển, giành lại kho người, kho của ở 





1. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. Tập 2. 
Sách đã dẫn, tr. 62. 


170 


đồng bằng. Trung ương Đảng nhấn mạnh: Chiến dịch Quang 
Trung là một chiến dịch đầu tiên được mở ở đồng bằng, cách xa 
căn cứ địa chính; địa thế có nhiều khó khăn cho ta, thuận lợi cho 
địch. Trong chiến dịch này, ta không những phải thắng về quân 
sự, mà còn phải thắng cả về chính trị; cần phải hết sức tranh thủ 
dân; chú trọng việc vận động ngụy binh, vận động đồng bào 
công giáo, thi hành chính sách của Đảng trong các vùng có thê 
giải phóng. 

Lực lượng sử dụng trong chiến dịch gồm 3 đại đoàn bộ binh 
(Đại đoàn 308, Đại đoàn 304 và Đại đoàn 320), 5 đại đội pháo 
binh, một số đơn vị công binh, trinh sát và lực lượng vũ trang 
địa phương. Nếu so với địch, về lực lượng bộ binh, ta nhiều hơn 
hai lần, nhưng địch có ưu thế tuyệt đối về cơ giới, máy bay, tàu 
chiến và do điều kiện cơ động thuận lợi, chỉ trong thời gian 
ngắn, chúng có thê điều thêm một số binh đoàn cơ động đến, 
nhanh chóng làm thay đổi lực lượng. 


Với tinh thần 7át cả cho tiển tuyến, tắt cả để chiến thắng, 
nhân dân các địa phương, từ Việt Bắc đến Liên khu II, Liên 
khu IV, đều hăng hái đóng góp sức người, sức của cho chiến 
dịch. Chỉ trong thời gian ngắn, riêng tỉnh Hà Nam đã huy động 
được 160 tấn gạo và 130 con trâu, bò, lợn. Nhân dân ba tỉnh huy 
động trên 100.000 dân công làm nhiệm vụ vận tải, dẫn đường, 
chuyền thương, phục vụ thương binh, bắc cầu, đào đắp công SỰ; 
huy động 4. 400 thuyền, mảng chở bộ đội qua sông trong suốt 
chiến dịch !. 


Sau 24 ngày đêm chiến đấu (từ ngày 28-5 đến 20-6-1951), ta 
đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 4.000 địch, diệt và bức địch 
rút hơn 30 vị trí, phá huỷ hơn 30 xe lội nước, thu hơn 1.000 vũ 
khí và phương tiện chiến tranh. Tuy nhiên, lực lượng của ta 
cũng bị tồn thất nặng. 





1. Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. Tập 2. 
Sđd, tr. 71. 


171 


Tính chung trên các chiến trường toàn quốc trong 6 tháng 
đầu năm 1951, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm bị thương gần 
40.000 địch. Riêng ở Bắc Bộ, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 
32.000 tên địch (trong ba Chiến dịch Trung du, Đường l8 và Hà 
- Nam - Ninh, sô địch bị diệt là 17.000 tên). Ta thu gân 10.000 
súng các loại. 


Tuy nhiên, vì địa bàn ba chiến dịch trên không lợi cho ta, mà 
có lợi cho địch trong việc phát huy ưu thế về binh khí kĩ thuật 
và cơ động, nên kết quả chiến đấu bị hạn chế. Địch bị thiệt hại 
nặng, nhưng ta cũng bị tiêu hao lớn; có chiến dịch không đạt 
được mục tiêu đề ra. Cả ba chiến dịch đã gây trở ngại cho địch 
trong việc thực hiện kế hoạch Đờ Lát đờ Tátxinhi, nhưng sức 
chiến đấu của bộ đội ta cũng bị giảm sút. Ta không phát huy 
được thế chủ động chiến lược giành được từ chiến dịch Biên 
giới; chưa phá được phòng tuyên của địch, chưa làm thay đổi 
được cục điện chiến trường đồng bằng Bắc Bộ. 


Về phía thực dân Pháp, sau một thời gian đối phó với các 
cuộc tiễn công của ta ở Trung du, Đường sô l8 và Hà - Nam - 
Ninh, chúng tăng cường chiến tranh tổng lực, đánh phá dữ dội 
cơ sở kháng chiến trong vùng tạm chiếm, cướp đoạt tài sản, 
giành giật nhân lực, vật lực, chống lại chiến tranh du kích, gây 
cho ta nhiều khó khăn mới. Các căn cứ du kích và khu du kích 
của ta ở đồng bằng bị đánh phá nặng nề; nhiều vùng bị chúng 
chiếm đóng trở lại. Hàng ngàn vị trí, tháp canh của địch được 
dựng khắp nơi. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta trong vùng tạm 
bị địch chiếm gặp rất nhiều khó khăn. 


Trước tình hình trên, nhằm phá tan âm mưu thâm độc của 
địch, đưa những hoạt động kháng chiến ở vùng sau lưng địch, 
nhất là chiến tranh du kích vượt qua khó khăn để phát triển đi 
lên, Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(từ ngày 27-9 đến 5-10-1951) tập trung bàn về "nhiệm vụ và 
phương châm công tác trong vùng tạm bị chiếm và vùng du 
kích". Hội nghị nêu rõ: Công tác vùng tạm bị chiếm và vùng du 


172 


kích là một công tác rất quan trọng; đề ra mục đích, phương 
châm và nhiệm vụ của toàn bộ công tác ở vùng sau lưng địch là 
nhằm vào vận động quần chúng đâu tranh, vận động binh lính 
địch, thực hành chiến tranh du kích, phá chính sách bình định 
của Pháp và chính quyền tay sai. 


Hội nghị chia vùng sau lưng địch thành vùng tạm chiếm và 
vùng du kích, hoạt động theo hai phương châm khác nhau: 
Vùng tạm bị địch chiếm lấy xây dựng cơ sở, đấu tranh chính trị 
và kinh tế làm chính; vùng du kích lấy đấu tranh vũ trang làm 
chính, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị và kinh 
tế. 

Vùng sau lưng địch lúc này có ba công tác chính: Dân vận, 
vận động ngụy binh và đây mạnh chiến tranh du kích, trong đó 
dân vận là gốc của mọi công tác. 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ hai đánh dấu bước 
phát triển của Đảng về công tác chỉ đạo mặt trận vùng sau lưng 
địch. Nghị quyết Hội nghị có tác dụng hướng dẫn kịp thời cuộc 
đấu tranh gay go, ác liệt của nhân dân vùng sau lưng địch chống 
lại chính sách "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến 
tranh nuôi chiến tranh" của kẻ thù. 


Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ hai, 
quân và dân trong cả nước đây mạnh mọi mặt hoạt động, chuyền 
hướng mạnh mẽ công tác trong vùng sau lưng địch, phối hợp 
chặt chẽ chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy, giành 
thắng lợi mới. 


Trong khi đó, từ cuối năm 1951, sức ép từ nhau phía một lần 
nữa lại đè nặng lên Chính phủ Pháp. Cùng với gánh nặng chiến 
tranh ở thuộc địa, Chính phủ Pháp phải góp 10 sư đoàn cho khối 
Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều này càng làm cho tình hình 
kinh tế - xã hội của nước Pháp trở nên căng thắng. Sức ép về 
chính trị của nhân dân Pháp cũng như của các phe phái trong 
Quốc hội đã lên đến tột đỉnh. 


173 


Trong hoàn cảnh ấy, những người cầm đầu Chính phủ Pháp 
muốn có một thắng lợi quân sự vang đội để vừa xoa dịu dư luận, 
trần an tinh thần binh sĩ, vừa để tranh thủ viện trợ của Mĩ. Việc 
vạch ra kế hoạch đánh chiếm Hoà Bình của Bộ chỉ huy quân đội 
Pháp ở Đông Dương chính là nhằm mục đích ấy. 


Tỉnh Hoà Bình có 15 vạn dân, nằm ở phía tây nam đồng bằng 
Bắc Bộ. Thị xã Hoà Bình là trung tâm chính trị của đồng bào 
dân tộc Mường, cách Hà Nội 75 km. Sau thất bại trên mặt trận 
Biên giới thu - đông 1950, quân Pháp đã phải rút khỏi Hoà 
Bình. Một vùng tự do rộng lớn ở phía tây, cửa ngõ nói liền vùng 
tự do với đồng bằng Bắc Bộ qua Chợ Bến, qua sông Đà, đã 
được giải phóng. Trong gần một năm sau đó, nhân lực, vật lực 
từ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh vượt qua Đường 6 
được chuyên ra phía bắc chỉ viện cho các chiến dịch lớn. 


Đánh chiếm Hoà Bình, Đờ Lát hi vọng lập lại hành lang đông 
- tây ngăn chặn con đường giao thông của kháng chiến từ Bắc 
vào Nam, buộc chủ lực của đối phương phải tham chiến; qua đó 
giành thắng lợi quân sự để ổn định quân ngụy và dựng lại Xứ 
Mường tự trị. 


Sau khi củng có thế phòng ngự, tăng cường lực lượng và đây 
mạnh bình định, ngày 9-11-1951, Đờ Lát sử dụng một lực lượng 
cơ động chiến lược mạnh (gồm 20 tiêu đoàn bộ binh, 7 tiêu đoàn 
pháo binh, I tiểu đoàn thiết giáp, 2 đại đội xe tăng và nhiều tàu 
thuyền) mở cuộc hành quân Tuylíp (Tulipe), tiến công Chợ Bến, 
cắt đường di chuyên của bộ đội ta từ Việt Bắc xuống đồng bằng. 
Ngày I4-I1, chúng mở cuộc hành quân Lôtuýt (Lotus) đánh 
chiếm Hoà Bình. Trong ngày 15-11, chúng đã hoàn thành việc 
chiếm đóng các vị trí then chốt trong khu vực Hoà Bình - 
Đường 6 - Sông Đà - Ba Vì. Ngay sau khi đặt chân lên Hoà 
Bình, địch đã xây dựng hệ ` thống phòng ngự dã chiến với 28 cứ 
điểm lớn nhỏ bằng đất, gỗ, có hàng rào dây thép gai bao bọc. 
Mỗi cứ điểm có từ 1 - 2 đại đội bộ binh chốt g1. Lần đầu tiên 
trên chiến trường Đông Dương, một hình thức tổ chức chiếm 


174 


đóng quy mô tương đối lớn xuất hiện ở khu vực Hoà Bình - 
Sông Đà - Đường 6. 

Ngày 24-11-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ 
thị số 22 về "Nhiệm vụ phá cuộc tấn công Hoà Bình của địch". 
Sau khi vạch rõ âm mưu của địch, Chỉ thị khẳng định: Địch 
đánh ra Hoà Bình là một cơ hội tốt để ta diệt địch, bởi vì lực 
lượng chúng bị phân tán trên một tuyến dài đi sâu vào vùng tự 
do của ta, vốn không lợi cho chúng về địa hình. Hơn nữa, đây 
cũng là một dịp rất thuận lợi cho ta đây mạnh chiến tranh nhân 
dân ở vùng sau lưng địch, khoét sâu mâu thuẫn cơ bản giữa tập 
trung và phân tán lực lượng của địch. 


Trên cơ sở đó, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch 
đánh địch trên cả hai mặt trận: chính diện (Hoà Bình) và sau 
lưng địch (trung du và đông băng Bắc Bộ). 


Lực lượng tham gia đánh địch ở mặt trận Hoà Bình có 3 đại 
đoàn (308, 312 và 304); ở mặt trận sau lưng địch có 2 đại đoàn 
(316 và 320). Ngoài ra, lực lượng bộ đội địa phương và dân 
quân, du kích cũng được điều động phối hợp. 


Chỉ sau mấy ngày địch chiếm đóng, thị xã Hoà Bình bị vây 
chặt trong một vòng đai lửa của quân ta, khiến địch phải núp kín 
dưới hầm. Trên phòng tuyến sông Đà, nhiều đoàn tàu chiến của 
địch bị đánh đắm. Các vị trí kiên cố nhất, như Ba Vì, Đá Chông, 
Tu Vũ lần lượt bị quân ta tiêu diệt. 


Trải qua hơn hai tháng chiến đấu (từ ngày 10-12-1951 đến 
25-2- 1952), trên cả hai mặt trận, quân và dân ta đã tiêu diệt và 
bắt khoảng 22.000 địch. Riêng mặt trận vùng sau lưng địch, tá 
đã tiêu diệt 15.000 tên; san phẳng, bức hàng và bức rút hơn 
1.000 đồn bốt, tháp canh của địch (chiếm 2/3 tổng số đồn bốt, 
tháp canh). Ta đã giải phóng hoàn toàn khu vực Hoà Bình - 
Sông Đà rộng 2.000 km2, với 1Š vạn dân; làm chủ hoàn toàn 
phía tây đồng bằng Bắc Bộ; bảo vệ toàn vẹn con đường giao 
thông chiến lược của kháng chiến từ Việt Bắc đến Nam Bộ; phá 
tan âm mưu thâm độc chia rẽ đồng bào các dân tộc và chính 

175 


sách dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi 
chiến tranh của địch ở Hoà Bình. Các căn cứ du kích được mở 
rộng và nối liền thành một thế liên hoàn từ Bắc Giang xuống 
Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh 
Bình, Hà Nam, Hàm Đông. Phần lớn kết quả bình định đồng 
bằng Bắc Bộ trong cả năm 1951 của địch bị phá vỡ. Âm mưu 
phản công tiêu diệt bộ đội chủ lực ta, giành lại quyền chủ động 
chiến lược của địch bị đập tan. 


Chiến thắng Hoà Bình là chiến thắng quân sự tình nhất của ta 
từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950. Nó đã làm tan vỡ 
toàn bộ kế hoạch quân sự của Tướng Đờ Lát đờ Tátxinhi, cắt 
đứt mọi hi vọng giành quyền chủ động của quân Pháp từ đó về 
sau. 


Chiến thắng Hoà Bình có ý nghĩa chiến lược lớn cả về chính 
trị và quân sự. Với chiến thắng này, ta đã đánh bại kế hoạch 
quân sự được chuẩn bị khá công phu của địch, đây địch vào thế 
lúng túng, bị động về chiến dịch, dẫn đến phòng ngự bị động về 
chiến lược; chấm dứt thời kì địch có thể dễ dàng thực hiện các 
cuộc hành quân đánh chiếm sâu vào các vùng giải phóng. Vùng 
căn cứ du kích, khu du kích liên hoàn, rộng lớn được hình 
thành, gồm các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Chính sách 
dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến 
tranh của địch bị giáng một đòn mạnh. 


Chiến thắng Hoà Bình phản ánh kết quả của Đảng và Chính 
phủ trong chính sách xây dựng hậu phương kháng chiến, chính 
sách xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Đây cũng là thành công 
nỗi bật của Đảng ta trong việc chí dạo tiến công địch trên cả hai 
hướng chiến lược chủ yêu, kết hợp chặt chẽ mặt trận chính diện 
và mặt trận sau lưng địch. 


Chiến thắng Hoà Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho các 
chiến trường Bình - Trị - Thiên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ đây 
mạnh chiến tranh du kích, liên tục tiễn công, phát triển lực 
lượng kháng chiến, mở rộng thêm nhiều vùng căn cứ, làm thay 
176 


đổi cục diện chiến trường theo chiều hướng ngày càng có lợi 
cho ta. 


Sau khi thất bại trong chiến dịch Hoà Bình, thực dân Pháp 
huy động lực lượng chủ lực mở các cuộc càn quét ở vùng chúng 
tạm chiếm trong suốt 5 tháng liền, với hi vọng cứu vãn nguy cơ 
ở đồng bằng. 


Quy mô các cuộc càn quét lần này rất lớn. Riêng trong chiến 
dịch Mécquya (Mercure - Thuỷ ngân) (từ 25-3 đến 26-4-1952) 
đánh vào vùng tây nam Thái Bình, thực dân Pháp sử dụng tới Š 
binh đoàn (tương đương 20 tiểu đoàn bộ binh), 2 tiểu đoàn cơ 
giới, 40 khâu pháo, 6 tàu chiến, 40 ca nô và một số quân dù bao 
vây cản quét khu vực bốn huyện: Thái Ninh, Kiến Xương, Tiền 
Hải và một phần huyện Vũ Tiên, rộng khoảng 700 km2, nơi đặt 
cơ quan của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320 và Tỉnh uỷ Thái Bình. 


Trước âm mưu và hành động của địch, chúng ta tổ chức lực 
lượng chiến đấu, đây mạnh chiến tranh du kích, chống bắt thanh 
niên vào lính, mở rộng cơ sở kháng chiến. Tính chung, trên 
chiến trường cả nước, từ sau chiến dịch Hoà Bình đến hết mùa 
hè năm 1952, quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 
20.000 tên địch; san bằng, bức rút, bức hàng trên 900 vị trí; thu 
nhiều vũ khí, quân trang '. 


Cùng với việc tổ chức chống địch càn quét, bảo vệ vùng tự 
do, chúng ta tiên hành chỉnh Đảng, chỉnh quân, tăng cường lực 
lượng kháng chiên về mọi mặt. 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 3, 
ngày 11-5-1952, Trung ương mở lớp chỉnh Đảng đầu tiên. Khai 
mạc lớp học, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trung ương rất 
mong rằng, trong cuộc chỉnh huấn này, các đồng chí cố găng thi 
đua học tập rèn, luyện để trở thành những cán bộ gương mẫu, 





' Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954. Tập 
2...Sđd, tr. 197. 


177 


xứng đáng với lòng trông mong tin cậy của Đảng, của Chính 
phủ, của quân đội và của nhân dân, trở nên những chiến sĩ đắc 
lực nhất trong sự nghiệp xây dựng Đảng và giúp leo, đưa 
kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công" 


(Ù) (2) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Tập 5. NXB Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1995, tr. 480. sau chỉnh huấn chính trị mùa hè năm 
1952, quân đội ta tiến hành chấn chỉnh tổ chức, biên chế và 
trang bị. Đến đây, đội quân chủ lực trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh 
đã có 6 đại đoàn bộ binh (308, 304, 312, 316, 320 và 325), 2 
trung đoàn bộ binh (148 và 246), 1 đại đoàn công binh, pháo 
binh (351). Liên khu III có Trung đoàn 46. Việt Bắc có Trung 
đoàn 238. Liên khu V có trung đoàn 803. Nam Bộ có Tiểu đoàn 
302, Tiểu đoàn 307. 


Tại các đơn ví, chỉnh huân quân sự được đây mạnh. Thông 
qua chính huân, trình độ chiên thuật, kĩ thuật của bộ đội được 
nâng cao theo yêu câu nhiệm vụ chiên đâu sắp tới. 


Công tác xây dựng hậu phương kháng chiến được đây lên 
một bước. Phong trào sản xuất và tiết kiệm nhanh chóng được 
toàn dân hưởng ứng mạnh mẽ. 


Đề động viên các tầng lớp nhân dân phát huy chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, đây mạnh cuộc kháng chiến sang giai đoạn 
mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở Hội nghị thi đua 
toàn quốc, toàn quân. 


Ngày 1-5-1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương 
mẫu toàn quốc lần thứ nhất khai mạc, gồm có 154 đại biểu ưu tú 
của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang. 
Đại hội long trọng tuyên dương 7 anh hùng: Cù Chính Lan (liệt 
sĩ, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, La Văn Cầu, Ngô Gia 
Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh. 


Phong trào thi đua yêu nước như một luồng sinh khí mới cổ 





178 


vũ quân và dân ta nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt 
khó khăn gian khô, tiêp tục lập công trên các mặt trận. 


Trong khi cuộc vận động chính Đảng, chỉnh quân đang diễn 
ra SôI nôi, thì Tổng Quân uỷ, Bộ Tổng tư lệnh đã hoàn chỉnh kế 
hoạch tác chiến Thu - Đông 1952 với hướng tiến công chính là 
Tây Bắc Bậc Bộ. Đây là nơi địch sơ hở, nhưng lại rất hiểm yếu, 
khi bị tiến công, nhất định chúng sẽ đưa lực lượng từ nơi khác 
đến đối phó. 

Tây Bắc là chiến trường rừng núi rộng lớn nằm ở phía tây 
bắc Bắc Bộ nước ta. Phía tây là biên giới Việt - Lào, giáp hai 
tỉnh Phong Xa Lì và Sầm Nưa. Phía đông giáp căn cứ địa Việt 
Bắc. Phía bắc là biên giới Việt - Trung, đối diện với tỉnh Lào 
Cai là tỉnh Vân Nam. Phía nam là tỉnh Hoà Bình, nối liền với 
các tỉnh thuộc Liên khu II, Liên khu IV. 


Miền Tây Bắc gồm 4 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai 
Châu với dân số khoảng 440.000 người. Đường vào Tây Bắc chỉ 
có hai trục lớn: Đường 4I từ Hoà Bình đi Mộc Châu; Đường 13 
từ Yên Bái vào Nghĩa Lộ. 

Ở vùng Tây Bắc, sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), 
tàn quân Pháp vẫn lén lút hoạt động. Sau Cách mạng tháng 
Tám, lợi dụng chính quyền nhân dân còn rất non yêu, cơ sở 
Đảng, cơ sở quần chúng hầu như chưa có, thực dân Pháp dựa 
vào bọn phản động trong thổ ti, lang, đạo và quân Tưởng, đưa 
tàn quân từ Trung Quốc về thiết lập các vị trí chiếm đóng. Vì 
vậy, Tây Bắc sớm trở thành vùng địch tạm chiếm. 


Thực hiện chủ trương chuyển hướng tiền công chiến lược, từ 
tháng 4-1952, Bộ Chính trị và Chủ tịch Hô Chí Minh đã chỉ thị 
tiên hành công tác chuân bị chiên dịch, với quyêt tâm tiêu diệt 
địch, giải phóng Tây Băc. 

Lực lượng địch ở Tây Bắc có 8 tiêu đoàn và 43 đại đội, 1 I 
khâu pháo được bô trí phân tán trên 14 cứ điêm. 

Lực lượng chủ lực của ta tham gia chiến dịch có 3 đại đoàn 

179 


(308, 312 và 316), 6 đại đội sơn pháo 75 mm (24 khẩu), 3 đại 
đội cối 120 mm (12 khẩu)... 


Lực lượng vật chất đảm bảo cho chiến dịch có khoảng 9.000 
tấn lương thực, thực phẩm; 120 tấn vũ khí, đạn dược và dụng cụ 
thuốc men. Số dân công được huy động khoảng 194.400 người, 
chủ yếu làm nhiệm vụ vận tải từ hậu phương ra tiền tuyến. về 
nhân lực, vật lực, Trung ương giao cho các tỉnh Yên Bái, Tuyên 
Quang, Phú Thọ, Vĩnh Yên, Phúc Yên trực tiếp phục vụ hướng 
Nghĩa Lộ; các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà 
Nam... trực tiếp phục vụ hướng Đường 41 đi Sơn La. 


Chiến dịch Tây Bắc nhằm thực hiện 3 mục tiêu: tiêu diệt 
địch, giải phóng đât, tranh thủ dân; trong đó, mục tiêu quan 
trọng hơn cả là tiêu diệt địch. 


- Trong khi bộ đội ở Tây Bắc tiến vào vị trí tập kết thì ở đồng 
băng Liên khu III, quân ta tô chức hoạt động nghi binh, làm lạc 
hướng phán đoán của địch. 


Ngày 14-10-1952, quân ta nổ súng tiền công Nghĩa Lộ, mở 
màn chiên dịch. Trải qua hai tháng chiên đâu, đên ngày 10-12- 
1952, chiên dịch kêt thúc thăng lợi. 


Trên cả hai mặt trận Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, quân ta 
đã tiêu diệt và làm bị thương 13.000 dịch (riêng Tây Bắc là 
6.029 tên); phá vỡ toàn bộ hệ thống ngụy quân, ngụy quyền; đập 
tan âm mưu lập "Xứ Thái tự trị" của địch; giải phóng 8/10 đất 
đai vùng Tây Bắc, gồm toàn bộ tỉnh Nghĩa Lộ, gần hết tỉnh Sơn 
La (trừ Nà Sản), 4 huyện phía nam tỉnh Lai Châu và 2 huyện 
thuộc tỉnh Yên Bái, rộng 28.500 km2, với 250.000 dân. Thế uy 
hiếp của địch đối với Việt Bắc từ phía tây và đối với Thượng 
Lào từ phía đông bị phá vỡ. Chiến thắng Tây Bắc làm cho binh 
lính địch thêm hoang mang, lo sợ. Các nhà chỉ huy quân sự 
Pháp ở Đông Dương cảm thấy bế tắc, bi quan trước sự tiến triển 
của cuộc chiến tranh ngày càng bất lợi cho chúng. 


Chiến thắng Tây Bắc có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự, 
180 


chính trị và kinh tế. Với chiến thắng Tây Bắc, hình thái chiến 
trường thay đổi theo hướng có lợi cho ta. Ta đã giữ vững và 
từng bước mở rộng quyền chủ động về chiến lược; các lực 
lượng vũ trang nhân dân của ta tích luỳ thêm kinh nghiệm tác 
chiến trên quy mô lớn, sự hiệp đồng tác chiến cao giữa các binh 
chủng trên chiến trường rừng núi; đặc biệt, thông qua chiến đấu 
và chiến thắng, bộ đội chủ lực của ta quen dần cách đánh hệ 
thống cứ điểm mạnh. Sau chiến thắng Tây Bắc, nhân dân các 
dân tộc Tây Bắc ra sức xây dựng. củng cô vùng mới giải phóng; 
truy lùng thổ phi, biệt kích, khắc phục sản xuẤt. Các đại đoàn 
chủ lực bước vào đợt huấn luyện, tập đánh cứ điểm mạnh, chuẩn 
bị cho đợt tác chiến mới. 


Trong không khí chiến thắng trên chiến trường cả nước, 
những ngày cuôi tháng 1-1953, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng họp Hội nghị lần thứ 4. Hội nghị nhận định: Bộ đội ta tiến 
bộ nhiều về tinh thần, về chiến thuật cũng như kĩ thuật, trình độ 
tác chiến ngày một nâng cao ở cả địa hình đồng bằng, trung du 
và miễn núi. 

Hội nghị đề ra phương châm tác chiến: Tạm thời tránh chỗ 
mạnh, đánh chỗ yếu, đánh địch ở những nơi địch sơ hở, đồng 
thời phải hoạt động ở sau lưng địch. 


Hội nghị xác định nhiệm vụ chính trong năm 1953 là: tiêu 
diệt sinh lực địch, phá âm mưu dùng người Việt đánh người 
Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh; bồi dưỡng lực lượng nhân 
dân, lực lượng kháng chiến. Sau chiến thắng Tây Bắc, cách 
mạng Việt Nam có điều kiện phối hợp với cách mạng Lào hơn 
trước. Trên cơ sở phân tích tình hình mọi mặt, Tổng Quân uỷ đề 
nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng cho phối hợp với quân và 
dân Lào mở chiến dịch Thượng Lào, tiến công Sâm Nưa nhằm 
tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng một bộ phận đất 
đai; phối hợp với nhân dân và quân giải phóng Pathét Lào chống 
kẻ thù chung, giúp Chính phủ kháng chiến Lào xây dựng những 
căn cứ du kích, mở rộng ảnh hưởng trong nhân dân để đưa cuộc 


181 


kháng chiến Lào phát triển đi lên. Đồng thời, phá thế bố trí 
chiến lược của địch ở miền Bắc Đông Dương, buộc chúng phải 
phân tán lực lượng đối phó, ngăn chặn âm mưu củng cô Tây 
Bắc và bình định đồng bằng của địch. 

Lực lượng của ta tham gia chiến dịch Thượng Lào gồm có 4 
đại đoàn (308, 316, 312 và 304) và Trung đoàn 148. Ngoài ra, 
con có 7 đại đội pháo binh, 2 tiêu đoàn súng phòng không 12,7 
mm, 1 tiểu đoàn thông tin. Ngày 3-4-1953, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gởi thư động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch: 
"Lần này là lần đầu tiên, các chú nhận một nhiệm vụ quan trọng 
và vẻ vang như nhiệm vụ này, tức là giúp nhân dân nước bạn. 
Mà giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình..." ”. 


Theo kế hoạch tác chiến, hướng chính của Chiến dịch là Sằm 
Nưa; hướng phôi hợp là lưu vực sông Nậm Hu và Xiêng 
Khoảng. 


Ngày 92-1953, các đơn vị tham gia chiến dịch được lệnh 
vượt biên giới đên vị trí tập kết. 


Ngày 12-4-1953, phát hiện các đơn vị đi đầu của quân ta 
đang tiến về hướng Sầm Nưa, Tướng Xalăng đã vội ra lệnh cho 
toàn bộ quân Pháp bỏ thị xã rút chạy. Trước tình hình đó, bộ đội 
ta kịp thời chuyển phương án vận động từ xa đến bao vây, đánh 
địch trong công sự vững chắc, sang phương án vận động truy 
kích tiêu diệt địch, bắt đầu từ ngày 13-4-1953. 


Trải qua hơn một tháng vận động truy kích tiêu diệt địch, 
ngày 18-5-1953, chiến dịch Thượng Lào kết thúc. Trong chiến 
địch này, ta và bạn đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 2.800 
địch (băng L5 tổng số lực lượng địch ở Lào), giải phóng trên 
4.000 km2, gồm toàn bộ tỉnh Sầm Nưa, một phần tỉnh Xiêng 
Khoảng và Phong Xa Lì (chiếm 1/5 diện tích Bắc Lào) với hàng 





1. Hồ Chí Minh: 7oàn ráp. Tập 7 - NXB Chính tả quốc gia, Hà Nội, 
1996, tr. 64. 
182 


chục vạn dân. 


Với chiến thắng Thượng Lào, lực lượng kháng chiến của bạn 
mở rộng được địa bàn đứng chân. Từ nay, hậu phương kháng 
chiến của cách mạng Lào được nối thông với vùng tự do của 
Việt Nam. Lực lượng vũ trang Pathét Lào được tôi luyện và 
trưởng thành. 

Thắng lợi của Chiến dịch Thượng Lào là thắng lợi của tinh 
thần quốc tế vô sản, của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt giữa 
nhân dân hai nước Việt - Lào. 


Về phía ta, thế chiến lược mới do chiến thắng Thượng Lào 
tạo ra, một lần nữa củng cố thêm quyền chủ động chiến lược của 
quân đội ta không chỉ ở chiến trường chính (Bắc Bộ), mà cả trên 
toàn miền Bắc Đông Dương. 


Đối với thực dân Pháp, sau những thất bại liên tiếp ở Tây 
Bắc, Thượng Lào, hệ thống bố trí chiến lược của chúng co lại 
một cách nguy hiểm. Trên chiến trường Bắc Đông Dương, lực 
lượng cơ động của Pháp bị căng mỏng và phân tán, buộc chúng 
phải làm nhiệm vụ đóng giữ những vị trí chiến lược. Kế hoạch 
nhằm giành lại quyền chủ động chiến lược của Đờ Lát, được 
Xalăng dốc sức thực hiện, đến đây hoàn toàn phá sản. 


Trong tình thế khủng hoảng, bị động về quân sự, Tướng 
Xalăng bị triệu hồi. Chính phủ Pháp cử Tướng Nava sang thay 
làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chỉnh Pháp ở Đông Dương, 
đem theo một kế hoạch mới hòng giành một thắng lợi quyết 
định về quân sự, kết thúc cuộc chiến tranh. Thực dân Pháp lại 
bước vào một kế hoạch phiêu lưu mới ở Đông Dương trong tình 
hình có nhiều khó khăn. 

Tóm lại, trong hơn hai năm, kể từ sau chiến thắng Biên giới 
thu - đông 1950, quân và dân ta đã trải qua một thời kì chiến đấu 
rất sôi động, hoàn thành xuất sắc ba nhiệm vụ chiến lược: tiêu 
diệt sinh lực địch, bồi dưỡng lực lượng kháng chiến, phá kế 
hoạch bình định của địch; tạo ra những tiền đề cho bước phát 


183 


triên nhảy vọt của cuộc kháng chiên. 


Quán triệt tư tưởng chiến lược tiễn công, nêu cao ý chí quyết 
chiến quyết thắng, quân và dân ta từng bước phát triên thê tiến 
công với quy mô ngày càng lớn bằng cả chiến tranh du kích và 
chiến tranh chính quy đề giành ưu thế quân sự, giữ vững và phát 
huy quyền chủ động chiến lược. 

Trên đà thắng lợi của chiến dịch Biên giới, quân đội ta liên 
tiếp mở các chiến dịch tiến công và phản công, cùng với hàng 
chục đợt hoạt động trên khắp các chiến trường toàn quôc, ở 
trung du, đồng.bằng, miền núi. Các chiến dịch tiến công, phản 
công của ta trong thời kì này đều phát triển với quy mô ngày 
càng lớn, trên những địa bàn khá rộng và trong thời gian dài. Bộ 
đội ta tiễn bộ rõ rệt về trình độ đánh công kiên và đánh vận 
động. 


Với thắng lợi của các chiến dịch Hoà Bình, Tây Bắc, Thượng 
Lào, căn cứ địa Việt Bắc, Tây Bắc, Thượng Lào được đánh 
thông, tạo thành một thế trận liên hoàn; hậu phương kháng chiến 
không ngừng được mở rộng. Cuộc kháng chiến của nhân dân ba 
nước Đông Dương ngày càng phát triển mạnh mẽ. 


CÂU HỎI - BÀI TẬP 

1- Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 được mở ra trong 
hoàn cảnh thê giới và Đông Dương như thê nào? Diên biên, kêt 
quả, ý nghĩa. 

._ 2- Chứng minh: Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 đã mở 
đầu giai đoạn phát triên mới của cuộc kháng chiên toàn quôc 
chông thực dân Pháp. 

3- Sự can thiệp của Mĩ, âm mưu của Pháp - Mĩ ở Đông 
Dương sau thât bại trong chiên dịch Biên giới thu - đông 1950 là 
gì? 

4- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp trong 
hoàn cảnh như thê nào? Nội dung và ý nghĩa của dại hội. 


184 


5- Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt như thế nào 
trong giai đoạn 1950 - 19532 


6- Vẽ lược đồ chiến dịch Biên giới thu - đông 1950. 


Chương IƯ 


CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÔNG THỤC DẪN PHÁP KÉT 
THÚC (1953 - 1954) 


Chương IV nhăm cung câp những kiên thức cơ bản vê cuộc 
kháng chiên toàn quôc trong năm cuôi đi đên kêt thúc: 


- Pháp - Mĩ đây mạnh chiến tranh xâm lược Đông dương, 
thực hiện Kê hoạch Nava với âm mưu giành thăng lợi quân sự 
quyết định, “kết thúc chiên tranh trong danh dự ”. 


- Chủ trương kế hoạch Đông - Xuân 1953 - 1954 của Đảng, 
Chủ tịch Hô Chí Minh vê một cuộc tiên công chiên lược và trận 
"quyết chiên chiên lược" Điện Biên Phủ. 


- Trận thắng Điện Biên Phủ đã quyết định đi đến họp Hội 
nghị Giơnevơ và kí Hiệp định vê châm dứt chiên tranh, lập lại 
hoà bình ở Đông Dương. 


I- Âm mưu mới của đề tluốe Pháp - Mĩ ở Đông Dương. Kế 
hoạch Nava 


Sau gần tám năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam (1945 -1953), thực dân Pháp đã phải chịu những tổn thất 
rất nặng nề: Khoảng 390.000 quân bị loại khỏi vòng chiến đấu, 
không kế hàng chục vạn quân viễn chinh đang bị giam chân 
trên chiến trường Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam; tiêu tốn 
khoảng 2.130 tỉ phrăng. Vùng kiểm soát của chúng ngày càng 
bị thu hẹp. Trên chiến trường Việt Nam, quân Pháp ngày càng 


185 


bị lún sâu vào thế bị động phòng ngự và thiếu hắn một lực 
lượng cơ động chiến lược mạnh đề có thê đối phó với các cuộc 
tấn công mới của bộ đội ta. 

Tình hình chính trị, xã hội ở nước Pháp ngày càng thêm rối 
ren, phức tạp. Tình trạng kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược 

Đông Dương đã làm cho các tầng lớp nhân dân Pháp thêm 
khốn khổ vì phải nai lưng gánh chịu nạn tăng thuế và binh dịch. 
Cũng do đó phong trào đòi chấm dứt chiến tranh Đông Dương 
ngày càng lan rộng. Mâu thuẫn nội bộ giới cầm quyền Pháp 
ngày càng gay gắt. Chỉ trong vòng tám năm tiến hành chiến 
tranh Đông Dương, Chính phủ Pháp đã phải thay đổi tới 18 lần. 
Chính phủ do Rơnê Maye đứng đầu, mới được dựng lên chưa 
đây 4 tháng đã phải cùng chung số phận của 17 chính phủ trước. 
Nước Pháp lại rơi vào cuộc khủng hoảng nội các kéo dài hơn 
một tháng. 


Trước tình hình trên, giới cầm quyên hiếu chiến Pháp chủ 
trương dựa vào sự viện trợ của Mĩ nhiều hơn để tiếp tục đây 
mạnh chiến tranh xâm lược, cố giành một thắng lợi quyết định 
về quân sự trên chiến trường hi vọng tìm ra "lối thoát trong danh 
dự”. 


Về phía đế quốc Mĩ, từ lâu chúng đã có dã tâm thay chân 
Pháp để độc chiếm Đông Dương, biến các nước Đông Dương 
thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự. Tuy nhiên, trước 
mắt tình hình thế giới và quan hệ quốc tế chưa cho phép Mĩ thực 
hiện ý đồ này. Vì vậy, nhân lúc thực dân Pháp đang bị sa lầy và 
có nguy cơ thất bại hoàn toàn, đế quốc Mĩ đây mạnh can thiệp 
ngày càng sâu hơn vào cuộc chiến tranh Đông Dương bằng cách 
tăng cường viện trợ quân sự đề buộc Pháp phải kéo dài, mở rộng 
và quôc, tế hoá cuộc chiến tranh. Chính Aixenhao đã nhiều lần 
tuyên bố, quyết không để cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế tiễn 
thêm một bước nào ở Đông Nam Á, đặc biệt ở Đông Dương, nơi 
được coi là có vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Đế quôc Mĩ 
thường xuyên gây áp lực đối với thực dân Pháp, yêu cầu thực 


186 


dân Pháp phải có những cô gắng chiến tranh mới, đồng thời tích 
cực chuẩn bị để thay thế Pháp. Đi đôi với việc tăng cường viện 
trợ về mọi mặt cho Pháp, đế quốc Mĩ đã buộc Pháp phải trao trả 
quyên "độc lập”, cho các chính phủ bù nhìn, tạo điều kiện cho 
Mĩ có thê năm trực tiếp các chính phủ này. Viện trợ quân sự của 
Mĩ vào năm 1953 hằng tháng lên tới trên 2 vạn tấn, có tháng lên 
đến 4 vạn tấn. Chúng còn đưa hàng trăm nhân viên quân sự. cử 
một phái đoàn quân sự để kiểm soát thực dân Pháp và các chính 
quyên bù nhìn, ngày càng trực tiếp tham gia vào việc điều khiển 
chiến tranh ở Đông Dương `. 


Được sự thoả thuận của MI, ngày 7-5-1953, Chính phủ Pháp 
cử Đại tướng Hăngri Nava (Henri Navarre), đang giữ chức 
Tham mưu trưởng lục quân khối Bắc Đại Tây Dương, sang 
Đông Dương làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chỉnh. 


Nava nhận định rằng, một thiếu sót cơ bản trong sự lãnh đạo 
chiến tranh của Chính phủ Pháp là không xác định được rõ ràng 
mục đích của cuộc chiến tranh và đó là nguyên nhân chính làm 
cho tinh thần của quân đội viễn chỉnh ngày càng sút kém, quân 
ngụy ngày càng không có tinh thần chiến đấu. Do đó, theo Nava 
thì một mặt Chính phủ Pháp cần xác định chủ trương của mình 
là tiễn hành chiến tranh để bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi của 
Pháp ở Đông Dương, mặt khác phải mạnh dạn thừa nhận quyền 
"độc lập” của các quốc gia liên kết trong khối liên hiệp Pháp. 
Đồng thời, cần chỉ rõ cho các quốc gia này nhận thấy răng họ 
chỉ giành được "độc lập" thực sự khi nào đánh bại được quân 
đội nhân dân Việt Nam, nên cần phải động viên toàn lực chiến 
đầu đề giành chiến thắng. 

Về tổ chức chỉ đạo chiến tranh, Nava nhận định rằng, do liên 
tiếp xảy ra khủng hoảng nội các và thường xuyên thay đổi tướng 
tá chỉ huy ở Đông Dương, nên Chính phủ Pháp thiếu hắn một sự 





: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phú. NXB Quân đội nhân 
dân, Hà Nội; 2004, tr. 42. 
187 


lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất; trong khi về phía Việt Nam có "vị 
lãnh tụ chính trị duy nhất là Hồ Chí Minh và vị lãnh tụ quân sự 
duy nhất là Võ Nguyên Giáp, là những người suốt 7 năm nay đã 
lãnh đạo nhân dân tiễn hành cuộc đấu tranh..." 


Về quân sự, Nava cho răng, tình hình chiến sự ngày càng bất 
lợi cho quân đội viễn chinh. Trong khi quân đội nhân dân Việt 
Nam ngày một trưởng thành, có tính cơ động cao thì quân đội 
viễn chỉnh ngày càng lâm vào tình trạng phân tán và bị động. 
Phần lớn lực lượng đều bị bó chân làm nhiệm vụ phòng ngự 
trong hàng nghìn đồn bốt rải khắp các chiến trường, thiếu hắn 
một khối cơ động chiến lược mạnh đề đối phó với các cuộc tiến 
công của đối phương. Theo Nava, cần phải cải biến tình thế đó 
bằng cách xây dựng một quân đội ngụy lớn mạnh để giải quyết 
vấn đề quân số, thành lập gấp rút một lực lượng cơ động chiến 
lược mạnh. 


Từ những nhận định nói trên, Nava vạch ra một kế hoạch 
quân sự với hi vọng trong I8 tháng sẽ giành một thắng lợi quyết 
định về quân sự, xoay chuyên tình thế cuộc chiến tranh Đông 
Dương, chuyên bại thành thắng. Về tác chiến, Kế hoạch Nava 
thực hiện theo hai bước: 


- Bước thứ nhất: Từ thu - đông 1953 đến mùa xuân 1954, 
Nava chủ trương tránh giao chiến với chủ lực của ta, giữ thế 
phòng ngự chiến lược trên chiến trường phía bắc vĩ tuyến 18; 
thực hiện tiền công chiến lược ở phía nam vĩ tuyến 18 nhằm 
bình định miền Trung và miền Nam Đông Dương, đặc biệt là 
tiễn công chiếm đóng vùng tự do Liên khu V. 

- Bước thứ hai: Từ thu - đông 1954, sau khi nắm trong tay ưu 
thế về lực lượng cơ động, Nava chủ trương chuyền lực lượng ra 
chiến trường miền Bắc, thực hiện tiễn công chiến lược, cố giành 
thắng lợi quyết định về quân sự, buộc ta phải chấp nhận những 


H. Nava: Đông Dương hấp hồi. Bản dịch tiếng Việt. 
188 


điều kiện chính trị do chúng đưa ra. 


Để có đủ điều kiện cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch đã 
vạch ra, Nava chủ trương giải quyết theo ba biện pháp: mở rộng 
ngụy quân, mở rộng các "quân đội quốc gia" trên quy mô lớn; 
rút bớt một bộ phận lực lượng chiếm đóng để tập trung lại; xin 
tăng viện từ Pháp sang. 


Chính sách "Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người 
Việt đánh người Việt" là một chính sách thâm độc mà ngay từ 
đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, các tướng tá Pháp 
đã thực hiện. Nava tiếp tục thực hiện chính sách này với một 
quy mô rộng lớn hơn và với một tính thần kiên quyết hơn. Dựa 
vào viện trợ MI, Nava dự định tổ chức ngay trong năm 1953 
một lực lượng quân ngụy mới gồm 54 tiểu đoàn và sang năm 
1954 sẽ tăng lên 108 tiểu đoàn. Như vậy, số quân ngụy từ 
khoảng 20 vạn tăng lên 29 vạn, không kế số quân ngụy trong 
quân đội viễn chinh '. 

Cùng với việc thở rộng ngụy quân, Nava chủ trương nhanh 
chóng tổ chức một lực lượng cơ động mạnh để có đủ sức đánh 
bại những đòn tiến công trước mắt của quân đội ta và sau đó 
chuyển sang tiến công tiêu diệt chủ lực của ta. Nava dự kiến 
trong năm 1953 và năm 1954 xây dựng 7 sư đoàn cơ động, trong 
đó có 6 sư đoàn lục quân, 1 sư đoàn quân nhảy dù, gồm tất cả 27 
binh đoàn cơ động “. Kế hoạch quân sự Nava được Hội đồng 
quốc phòng Pháp tán thành và thông qua tháng 7-1953. Đó là 
một kế hoạch chiến lược có quy mô rộng lớn, thể hiện sự nỗ lực 
lớn nhất và cuối cùng của tập đoàn để quốc Pháp - Mĩ trong 
cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương. Dư luận chính giới 
Pháp và Mĩ đều đánh giá cao kế hoạch Nava. Thủ tướng Lanien 


1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phủ... Sảd, tr.50. 


2.3. Tiếng sấm Điện Biên Phú. NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 
1984, tr. 61. 
189 


tuyên bố trên diễn đàn Quốc hội Pháp (22-10-1953): “Kể hoạch 
Nava chẳng những được Chính phú Pháp mà cả những người 
bạn Mĩ cũng tán thành. Nó cho phép hi vọng đủ mọi điễu ”2. 
Ngoại trưởng Mĩ Đalét cũng khẳng định: "Kế hoạch Nava trong 
hai năm tới nếu không phải là một thắng lợi hoàn toàn thì ít 
nhất cũng thu được kết quả nhất định về quân sự” ` 


Ngay sau khi Kế hoạch Nava được thông qua, Chính phủ 
Pháp quyết định gấp rút điều quân đề tăng viện cho chiến trường 
Đông Dương. Chính phủ Mĩ cũng sứ dụng 400 triệu đảm đề tô 
chức quân ngụy ở Việt Nam, quyết định tăng thêm viện trợ quân 
sự cho Pháp (năm 1953 là 650 triệu đôla và năm 1954 là 1.264 
triệu đôla, chiếm 73% chỉ phí chiến tranh Đông Dương); đồng 
thời cung cấp thêm trang bị cho nhiều tiểu đoàn và trung đoàn 
pháo binh, cơ giới, vận tải, tăng thêm 123 máy bay và 2l2 tàu 
chiến các loại ˆ. Các phái đoàn quân sự Mĩ liên tiếp sang Đông 
Dương làm nhiệm vụ đốc thúc, giám sát việc thực hiện kế 
hoạch. 


Đề thực hiện kế hoạch, Nava đã quyết định rút các lực lượng 
Âu - Phi tỉnh nhuệ ở một số vị trí vê tập trung lại, mặt khác đề 
nghị Chính phủ Pháp tăng viện 2 sư đoàn, nhưng chỉ được chấp 
nhận 12 tiêu đoàn bộ binh rút từ Pháp, Bắc Phi, Nam Triều Tiên 
sang; đồng thời tăng cường bắt lính để phát triển ngụy quân. 


Ngay từ cuối tháng 5-1953, khi Nava sang Đông Dương làm 
Tổng chỉ huy, trên chiến trường Đông Dương liên tục diễn ra 
các cuộc hành quân "có tính chất tiến công" của địch nhằm càn 
quét vùng địch hậu hoặc quấy rối hậu phương của ta. 

Trong thời gian từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 7-1953, 
những cuộc càn quét của địch diễn ra liên miên ở các tỉnh Nám 
Bộ, Bình - Trị - Thiên, đồng bằng Bắc Bộ... Trong những cuộc 
càn quét này, địch huy động lực lượng rất mạnh, có khi tới hàng 


2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phú... Sđd, tr.5L. 
190 


chục tiểu đoàn bộ binh, có pháo binh và không quân yêm trợ; 
điển hình là các trận càn quét lớn ở Bình - Trị - Thiên, vùng Hải 
Hậu tỉnh Nam Định, vùng sông Luộc tỉnh Thái Bình. Chúng tàn 
sát nhân dân, vây bắt thanh niên, đồn dân vào các khu tập trung 
đề tiện bề kiểm soát. Chúng ra sức đánh phá các căn cứ du kích, 
phá hoại kinh tẾ, phá hoại lực lượng dự trữ của ta. Một số nơi 
(Nam Bộ) do mắc sai lầm hữu khuynh, nên hoạt động vũ trang 
của ta ở các vùng tạm bị chiếm và vùng du kích bị giảm sút rõ 
rệt. Những sai lâm này được kịp thời uốn nắn, nên tình hình 
được cải thiện dần. Ở các nơi khác, tuy giặc Pháp đặt thêm được 
một số vị trí nhỏ nhằm kiểm soát chặt hơn các trục đường giao 
thông thủy, bộ và bắt thanh niên vào lính, nhưng vẫn không cải 
thiện được thế chiếm đóng của chúng: các khu du kích vẫn đứng 
vững và ngày càng mở rộng. 


Tại Việt Bắc, từ giữa tháng 7-1953, địch tiễn hành cuộc hành 
quân đồ bộ đường không chớp nhoáng theo kiểu biệt kích, mang 
tên chiến dịch Cjửm én. Ngày 17-7, địch thả 3 tiêu đoàn dù 
xuống một địa điểm nhỏ hẹp ở phía bắc thị xã Lạng Sơn, nhăm 
phá hủy các hang động chứa vũ khí của ta. Vừa đặt chân tới mặt 
đất, chưa kịp triển khai đội hình, quân địch đã bị ta chặn đánh 
quyết liệt, nên chỉ kịp đặt các gói thuốc nổ phía ngoài cửa hang 
rồi rút chạy về hướng Tiên Yên. Tại Tây Bắc, trong tháng 6 và 
tháng 7, địch tăng cường hoạt động gián điệp, thả biệt kích, mở 
rộng những vùng thổ phỉ ở các khu vực gần Lào Cai, Lai Châu 
và nhất là Sơn La. Tháng 8-1953, địch rút toàn bộ bình lực ở Nà 
Sản về tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ. 


Tháng 10-1953, địch huy động 6 bình đoàn cơ động mở cuộc 
tấn công lớn vào vùng Nam Ninh Bình, uy hiếp vùng tự do 
Thanh Hoá, nhằm phá kế hoạch tiến công của ta. 

Với những hoạt động tích cực, trên thực tế thực dân Pháp đã 
thực hiện được một phân trong Kế hoạch Nava. Đến cuối năm 
1953, chúng đã lập được 54 tiêu đoàn ngụy quân; đồng thời xây 
dựng được 84 tiểu đoàn quân cơ động: trong đó có 44 tiểu đoàn 


19] 


được tập trung tại đồng bằng Bắc Bộ. Như vậy, nếu tính cả lực 
lượng chiếm đóng, tại đồng bằng Bắc Bộ, địch có tất cả là 112 
tiểu đoàn. Bằng việc tập trung khối quân cơ động lớn tại đồng 
bằng Bắc Bộ - nơi đông dân, nhiều của, được coi là then cửa 
Đông Dương, Nava hi vọng thu hút chủ lực của ta về đó đề tiêu 
diệt. 


I- Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 — 1954 và 
chiên dịch Điện Biên Phú 


1. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 


Đứng trước âm mưu và hành động mới của Pháp - Mĩ, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị tháng 9-1953, đề 
ra chủ trương chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954. Với quyết 
tâm giữ vững thế chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận chính 
điện và sau lưng địch, phối hợp hoạt động trên phạm vi cả nước 
và toàn Đông Dương, Hội nghị xác định phương hướng chiến 
lược của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954 là: 


- Tập trung phần lớn bộ đội chủ lực mở những cuộc tiến công 
vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối 
yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải 
phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực 
lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng 
không thể bỏ. 


Đây mạnh chiến tranh du kích ở khắp các chiến trường sau 
lưng địch; đồng thời tích cực tiễn hành mọi sự chuẩn bị cần thiết 
trong nhân dân và bộ đội địa phương, dân quân du kích ở các 
vùng tự do để cho bộ đội chủ lực chủ động đánh địch theo kế 
hoạch đã định. Do hành động của địch chưa rõ rệt, Hội nghị Bộ 
Chính trị nêu lên phương châm tác chiến chung là "Tích cực, 
chủ động, cơ động, linh hoạt", "Đánh ăn chắc" (chắc thắng thì 
đánh cho kì thắng, không chắc thắng thì kiên quyết không 
đánh). 


192 


Thực hiện chủ trương chiến lược của Bộ Chính trị, trong 
Đông - Xuân 1953 - 1954, quân đội ta chủ động mở một loạt 
chiến dịch tiến công địch trên khắp các chiến trường Đông 
Dương. 


Vào trung tuần tháng 11-1953, một đơn vị chủ lực của ta bắt 
đầu tiến lên Tây Bắc, hướng chính là Lai Châu; một đơn vị khác 
vượt qua rừng núi Trường Sơn, tiễn sang Trung Lào phối hợp 
cùng với bạn chuẩn bị đánh địch. 


Phát hiện sự di chuyên của quân ta lên Tây Bắc, ngày 20-11- 
1953, Nava cho 6 tiểu đoàn lính Âu - Phi tỉnh nhuệ nhảy dù 
xuống chiếm đóng Điện Biên Phủ (chiến dịch Casto). Bằng 
hành động này, thực dân Pháp nhằm bảo vệ chiến trường Tây 
Bắc, Thượng Lào và phá kế hoạch tiến công của ta. 


Ngày 10-12-1953, quân ta mở cuộc tiến công vào thị xã Lai 
Châu; một bộ phận khác tiễn xuống bao vây Điện Biên Phủ. 
Qua 10 ngày chiến đấu, quân ta đã tiêu diệt và làm tan rã 24 đại 
đội địch, giải phóng toàn bộ khu vực Lai Châu, uy hiếp Điện 
Biên Phủ từ phía bắc. Thực dân Pháp buộc phải rút bớt 6 tiểu 
đoàn quân cơ động từ đồng bằng Bắc Bộ lên xây dựng Điện 
Biên Phủ thành nơi tập trung binh lực thứ hai. Kế hoạch Nava 
bước đầu bị phá sản. Đầu tháng 12-1953, phối hợp với bộ đội 
Pathét Lào, quân ta mở chiến dịch ở Trung Lào, loại khỏi vòng 
chiến đấu 3 tiểu đoàn Âu - Phi, giải phóng tỉnh Thà Khẹt, uy 
hiếp căn cứ Xênô (Xavanakhet). Địch buộc phải điều quân cơ 
động từ đồng bằng Bắc Bộ và các chiến trường khác tăng cường 
cho Xênô. Từ đó, Xênô trở thành nơi tập trung binh lực thứ ba 
của quân Pháp. 


Thừa thắng, một đơn vị nhờ của bộ đội tình nguyện Việt 
Nam phối hợp với quân đội Pathét Lào men theo dãy Trường 
Sơn, tiến công xuống Hạ Lào; giải phóng thị xã Atôpơ và toàn 
bộ cao nguyên Bôlôven; sau đó phối hợp với quân giải phóng 
Campuchia, giải phóng Vươnsai và Xiêmpang, uy hiếp 
Tungstreng, nối liền khu du kích Đông Bắc Campuchia với căn 


193 


cứ Hạ Lào. 


Mặc dù bị quân ta đánh ở nhiều nơi, nhưng Nava vẫn chủ 
quan cho rằng "sức Việt Minh đã tàn". Vì vậy, ngày 20-1-1954, 
Nava tập trung 20 tiêu đoàn bộ binh mở chiến dịch quảng tấn 
công vào Tuy Hoà (Phú Yên) nhằm đánh chiếm toàn bộ vùng tự 
do của ta ở Liên khu V theo kế hoạch dã định. 


Thực hiện phương hướng chiến lược của Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng, nêu cao tỉnh thần chiến đấu dũng cảm, tích cực, chủ 
động, cơ động và linh hoạt, bộ đội ta mở cuộc tiến công địch lên 
Tây Nguyên. Đêm 26-1-1954, trên hướng thứ yếu của chiến 
dịch, bộ đội ta nỗ súng tiêu diệt các vị trí trên Đường 19 - An 
Khê mở màn chiến dịch. Ngày 5-2-1954, thị xã Kon Tum và 
toàn bộ vùng Bắc Tây Nguyên được giải phóng. Plâycu và các 
cứ điểm của địch ở miễn Nam Tây Nguyên bị uy hiếp. Địch 
buộc phải bỏ đở cuộc tiến công vào Tuy Hoà; đồng thời phải 
điều động II tiêu đoàn từ Nam Bộ và Bình - Trị - Thiên lên 
tăng cường cho Plâycu và một số cứ điểm ở Nam Tây Nguyên. 
Sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ và Trung Lào, Plâycu 
cùng một số cụm cứ điêm ở Nam Tây Nguyên trở thành nơi tập 
trung binh lực thứ tư của quân Pháp. 


Đề đánh lạc hướng phán đoán của địch, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc tiếp tục đây mạnh mọi công tác chuẩn bị tiến công 
tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, từ cuối tháng 1-1954, bộ đội 
chủ lực ta phối hợp với bộ đội Pathét Lào mở cuộc tiến công 
địch ở Thượng Lào. Trải qua hơn 10 ngày chiến đấu, quân ta 
tiêu diệt 17 đại đội địch, thu hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, 
giải phóng lưu vực sông Nậm Hu. Nhân lúc địch hoang mang, 
một bộ phận liên quân Việt - Lào tiễn công lên phía bắc, giải 
phóng hoàn toàn tỉnh Phong Xa Lì rộng khoảng 10.000 km2. Từ 
sau chiến thắng này, cả một vùng rộng lớn Đông Bắc, Việt Bắc, 
Tây Bắc của Việt Nam và khu giải phóng Sầm Nưa của Lào 
được núi liền thành một dải liên hoàn vững chắc. 


Nhằm đối phó với tình hình trên, Bộ chỉ huy quân đội Pháp ở 
194 


Đông Dương buộc phải lập một cầu hàng không đưa quân từ 
đồng bằng Bắc Bộ lên tăng cường cho Luông Phabăng - Mường 
Sài. Luông Phabăng - Mường Sài trở thành nơi tập trung binh 
lực thứ năm của địch trên chiến trường Đông Dương. 


Phối hợp với các cuộc tiễn công của bộ đội chủ lực trên các 
mặt trận chính diện, tại các mặt trận sau lưng địch, từ Nam Bộ, 
Nam Trung Bộ, Bình - Trị - Thiên đến đồng bằng Bắc Bộ, quân 
và dân ta đây mạnh chiến tranh du kích. 


Ở Nam Bộ, bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương đây mạnh 
tiễn công vào vùng tạm bị chiếm, tiêu diệt nhiều địch, kết hợp 
với công tác binh vận, tạo điều kiện cho quần chúng đấu tranh 
chính trị. 


Ở Nam Trung Bộ, chiến tranh du kích phát triển mạnh, tiêu 
diệt và bức rút nhiều vị trí địch giải phóng nhiều vùng rộng lớn. 

Ở Bình - Trị - Thiên, bộ đội ta hoạt động mạnh trên Đường 
số 9, phá huỷ nhiều cầu cống, tiêu diệt nhiều địch, diệt và bức 
địch rút 6 vị trí, giải phóng hoàn toàn huyện Hướng Hoá và một 
phần huyện Cam Lộ (Quảng Trị). Trên Đường số 1 và Đường số 
9, quân ta tiêu diệt nhiều xe và đoàn tàu của địch. 


Đồng bằng Bắc Bộ là nơi quân địch tập trung đông nhất và 
cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc đọ trí, đọ sức gay go 
quyết liệt giữa ta và địch. Dưới sự lãnh đạo của Liên khu uỷ 
Liên khu III, Khu uỷ khu Tả Ngạn và Thành uỷ Hà Nội, các 
hoạt động tiễn công quân sự của bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân, du kích không ngừng phát triển và đạt 
nhiều kết quả. Phòng tuyến sông Đáy của địch bị phá vỡ; căn cứ 
của ta ở tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng được mở rộng. Con 
Đường số 5 - tuyến giao thông huyết mạch, được coi là yết hầu 
của địch, liên tiếp bị quân ta phục kích; nhiều lúc bị tê liệt; 
nhiều đoàn ô tô vận tải và tàu quân sự của địch bị phá huỷ. Quân 
ta liên tục tập kích các thành phô, thị xã, kế cả thủ đô Hà Nội và 
một số sân bay (GIa Lâm, Cát BỊ), tiêu diệt sinh lực địch, phá 


195 


huỷ máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. 


Như vậy, bước vào Đông - Xuân 1953 - 1954, thực hiện chủ 
trương chiến lược của Bộ Chính trị Trung ương Đảng, quân ta 
liên tiếp chủ động mở các cuộc tiến công chiến lược trên toàn 
chiến trường Đông Đương; đồng thời đây mạnh chiến tranh du 
kích trong các vùng sau lưng địch, tiêu diệt sinh lực địch, phá 
huỷ phương tiện chiến tranh, giải phóng nhiều vùng đất rộng 
lớn. Các hoạt động bền bi, liên tục, rộng khắp với hiệu quả cao 
của quân và dân ta buộc địch phải bị động phân tán lực lượng cơ 
đông đang tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ đến các chiến trường 
rừng núi; trong đó, bộ phận quân tính nhuệ bậc nhất bị giam 
chân tại Điện Biên Phủ. Số quân cơ động của địch ở đồng bằng 
Bắc Bộ từ chỗ có 44 tiểu đoàn, chỉ còn lại 20 tiểu đoàn. Kế 
hoạch Nava bị phá sản một bước rất nghiêm trọng. Thắng lợi 
của ta trong các cuộc tiễn công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 
1954 là sự chuẩn bị những điều kiện vật chất và tinh thần cho 
quân và dân .ta mở trận quyết chiến chiến lược vào tập đoàn cứ 
điểm Điện Biên Phủ. 
1.Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) 


Sau khi không đạt được âm mưu bảo vệ chiến trường Tây 
Bắc, Thượng Lào và cũng không ngăn chặn được kế hoạch tiễn 
công của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954, Bộ chỉ huy quân 
đội Pháp ở Đông Dương quyết định chấp nhận cuộc chiến đấu 
với chủ lực ta tại chiến trường rừng núi Tây Bắc Việt Nam. Do 
đó, từ đầu tháng 12-1953, Nava chủ trương xây dựng Điện Biên 
Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh. 


Điện Biên Phủ là một thung lũng rộng lớn thuộc phía nam 
tỉnh Lai Châu, có chiều đài từ 1§ đến 20 km; chiều rộng từ 6 đến 
8 km; cách Hà Nội khoảng 300 km và cách Luông Phabăng 
khoảng 200 km theo đường chim bay. Thung lũng Điện Biên 
năm gân biên giới Việt - Lào, trên một ngã ba có nhiều tuyến 
đường quan trọng. Dưới con mắt của các nhà quân sự Pháp, 
Điện Biên Phủ "là một vị trí chiến lược quan trọng chắng những 
196 


đối với chiến trường Đông Dương, mà còn đối với Đông Nam Á 
- một trục giao thông nôi liền các miền biên giới Lào, Thái Lan, 
Miến Điện và Trung Quốc" !. “. là "một cái chìa khoá để bảo 
vệ Thượng Lào", một "bàn xoay” có thê đi bốn phía Việt Nam, 
Lào, Miễn Điện, Trung Quốc '. 


Điện Biên Phủ được xây dựng thành một hệ thống phòng ngự 
dầy đặc gồm 49 cứ điểm, mỗi cứ điểm đều có khả năng phòng 
ngự. Nhiều cứ điểm nằm kề nhau được tổ chức lại thành cụm cứ 
điểm; mỗi một cụm cứ điểm chính là một rung tâm đề kháng 
theo kiểu phức tạp, có lực lượng cơ động và hoả lực riêng, có hệ 
thống công sự vững chắc, xung quanh có hàng rào dây thép gai 
dày đặc và có cả năng độc lập phòng ngự khá mạnh. Mỗi trung 
tâm đề kháng cũng như toàn bộ tập đoàn cứ điểm đều được che 
chở bằng một hệ thống công sự nằm chìm dưới mặt đất, bằng 
một hệ thống vật cản hàng rào hoặc bãi dây thép gai, bãi mim 
cùng một hệ thống hoả lực mạnh. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ có § cụm cứ điểm và được xây dựng thành 3 phân khu có 
khả năng yếm trợ cho nhau: Phân khu Bắc có hai trung tâm đề 
kháng là Độc Lập và Bản Kéo; trong đó cứ điểm Độc Lập có 
nhiệm vụ án ngữ phía bắc, ngăn chặn cuộc tiễn công của quân ta 
từ hướng Lai Châu vào Điện Biên Phủ. 

Phân khu Nam đặt tại bản Hồng Cúm, có một sân bay dự bị, 
làm nhiệm vụ ngăn chặn quân ta tiến công từ phía nam lên, 
đồng thời giữ con đường liên lạc với Thượng Lào. 

Phân khu lớn nhất và quan trọng nhất là phân khu Trung tâm, 
đặt tại giữa thung lũng Mường Thanh (huyện lỊ Điện Biên, nay 
là thành phố Điện Biên). Tại phân khu này, có năm sở chỉ huy 
của Tướng Đờ CátxtorI, một sân bay chính Mường Thanh - nơi 


1.2. Theo: Lịch sử cuộc kháng chiến chóng thực dân Pháp 1945 - 
1954. T. 2. Sảd. tr.301 


197 


được coi là "trái tim" và là cái "dạ dày" của tập đoàn cứ điểm. 
Địch tập trung ở phân khu Trung tâm tới 2/3 lực lượng. Ở phía 
đông phân khu Trung tâm có một hệ thống cao điểm rất lợi hại 
(AI, CI, DI, EI), hợp thành một bức bình phong thiên nhiên 
vững chắc mà địch cho là khó lòng vượt qua. Cụm cứ điểm Him 
Lam tuy thuộc phân khu Trung tâm, nhưng cùng với các cụm cứ 
điểm Độc Lập, Bản Kéo là những vị trí ngoại vi đột xuất của 
địch, có nhiệm vụ án ngữ phía bắc và đông bắc, ngăn chặn cuộc 
tiến công của ta từ hướng Tuần Giáo vào Điện Biên Phủ. 


Lực lượng địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ tăng dần 
từ 6 tiêu đoàn lên 9 tiểu đoàn, rồi 12 tiểu đoàn. Cho đến thượng 
tuần tháng 3-1954, tổng số binh lực của địch là 17 tiểu đoàn 
(16.200 tên), phần lớn là các đơn vị lính Âu - Phi tinh nhuệ. 


Với hệ thống công sự vững chắc, lực lượng cơ động mạnh, 
binh khí kĩ thuật nhiều và hiện đại, tập đoàn để quốc Pháp - Mĩ 
đều coi Điện TT Phủ là "Pháo đài bất khả xâm phạm", là "cái 
bẫy hiểm ác", "cái máy nghiền không lồ" để nghiền nát quân 
chủ lực của Đà, 


Trung tâm điểm của Kế hoạch Nava từ cho tập trung quân cơ 
động tại đồng bằng Bắc Bộ, đã chuyền sang xây dựng tập đoàn 
cứ điểm Điện Biên Phủ. Vì vậy, muôn phá tan Kế hoạch Nava 
để ngăn chặn âm mưu của để quốc Pháp - Mĩ, nhất thiết phải 
tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Có tiêu diệt được 
Điện Biên Phủ thì mới đập tan được âm mưu kéo dài và mở 
rộng chiến tranh của đề quốc Pháp - Mĩ. Tuy nhiên, sự cần thiết 
phải tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và tầm quan 
trọng của Điện Biên Phủ không thể coi là cơ sở chủ yếu và duy 
nhất để hạ quyết tâm đánh Điện Biên Phủ. Vấn đề chủ yếu là 
căn cứ vào so sánh lực lượng cụ thê giữa ta và địch lúc bấy giờ, 
căn cứ vào những khả năng mới của quân ta và của địch đê có 
thể đi đến quyết định đánh hay không đánh . 


Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã triệu tập 
Hội nghị và nhận định: Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm 


196 


mạnh nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, nhưng nó có 
những chỗ yếu rất cơ bản. Tập đoàn này nằm sâu trong vùng 
rừng núi Tây Bắc Việt Nam, cách xa hậu phương của địch; mọi 
sự tiếp tế, tiếp viện đều dựa vào đường không, nên dễ bị cô lập. 
Đối với ta, Điện Biên Phủ cũng là nơi xa hậu phương lớn (cách 
Việt Bắc và vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh từ 300 đến 500 
km). Vì vậy, nếu đánh Điện Biên Phủ, ta sẽ gặp khó khăn lớn 
nhất là vấn đề tiếp tế, hậu cần; nhưng nhân dân ta hoàn toàn có 
khả năng khắc phục được. Đó là, hậu phương của ta được xây 
dựng vững chắc về mọi mặt và đang chuyển mạnh trong cuộc 
cách mạng ruộng. đất; chính quyền dân chủ nhăn dân và mặt trận 
dân tộc thống nhất dựa trên nền tảng liên minh công nông được 
củng cô và mở rộng. Hơn nữa, quân đội ta đã trưởng thành 
không chỉ về số lượng, mà cả về chất lượng, có khả năng đánh 
được một tập đoàn cứ điểm. 


Từ nhận định trên, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch 
Điện Biên Phủ, mang mật danh chiến dịch Trần Đình. Mục tiêu 
của chiến dịch là tiêu diệt toàn bộ lực lượng địch tạt đây, giải 
phóng toàn bộ lãnh thổ Tây Bắc và tạo điều kiện thuận lợi cho 
bạn giải phóng miền Bắc Thượng Lào; đồng thời tiêu hao một 
phần sinh lực địch trên chiến trường Đông Dương. 


Điện Biên Phủ trở thành điểm quyết chiến chiến lược giữa ta 
và địch. 


Trong Chỉ thị ngày 22-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 
rõ chiến dịch Điện Biên Phủ là một chiến dịch rất quan trọng 
không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối 
với trong nước mà cả đối với quốc tế. Vì vậy, toàn Đảng, toàn 
quân phải tập trung hoàn thành cho kì được. 


Từ sau quyết định của Bộ Chính trị, mọi công tác chuẩn bị 
cho chiến dịch được xúc tiến rất khẩn trương. Bộ chỉ huy và 
Đảng uỷ Mặt trận được thành lập do Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
- Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Tư lệnh quân đội nhân dân Việt 
Nam trực tiếp làm Chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Đảng uỷ Mặt 


199 


trận. Chính phủ ra quyết định thành lập Hội đồng cung cấp mặt 
trận do Phạm Văn Đông - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 
Chính phủ, làm Chủ tịch. 


Quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị Trung ương Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biến thành ý chí và hành động của 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Với khẩu hiệu "7đ: cả cho 
tiễn tuyến, tất cả để chiến thắng", nhân dân ở các vùng tự do 
Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, vùng mới giải phóng Tây 
Bắc, cũng như trong các vùng du kích và căn cứ du kích đồng 
bằng Bắc Bộ đều hăng hái, tự nguyện đóng góp sức lực, tiền 
của, sẵn sàng hi sinh hết thảy, kịp thời bảo đảm cung cấp cho 
chiến dịch. Trong chín năm kháng chiến chống Pháp và can 
thiệp MI, chưa bao giờ sức mạnh hậu phương lại được phát huy 
cao độ và sử dụng một cách có hiệu quả như thời kì này. 


Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng bào các dân tộc Việt 
Bắc, Tây Bắc, Liên khu III, Liên khu IV đã đóng góp 261.453 
dân công (tương đương l4 triệu ngày công), 25.056 tấn lương 
thực, 907 tấn thịt và hàng ngàn tấn thực phẩm khác. Đặc biệt, 
đồng bào Tây Bắc đã có những có gắng rất lớn. Tuy mới được 
giải phóng, đất rộng người thưa, đời sống còn rất khó khăn, 
nhưng trong chiến dịch này, đồng bào Tây Bắc đã dồn hết sức 
mình tiếp tế cho bộ đội 7.310 tấn gạo, 389 tấn thịt, §00 tấn rau 
xanh; đồng thời huy động 31.818 dân công làm công tác vận 
chuyền, sửa chữa cầu đường, xây dựng kho lán. 


Hàng vạn thanh niên xung phong phối hợp với các đơn vị 
công binh anh đũng phá bom nỗ chậm, mở đường đến các trận 
địa. Hàng ngàn km đường được xây dựng và sửa chữa để phục 
vụ chiến dịch. 


Các phương tiện vận chuyên từ thô sơ đến cơ giới được huy 
động. Hầu hết ô tô vận tải (628 chiếc) được đưa ra mặt trận. Bộ 
đội vận tải nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, xe chạy ban 
đêm không cần đèn, vượt qua bom nổ chậm, luôn tăng năng suất 
và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Khoảng 11.800 thuyền các 


200 


loại ngược dòng sông Mã từ Thanh Hoá, vượt thác sông Đà từ 
Liên khu III, Hoà Bình... lên; hoặc xuôi dòng Nậm Na từ Phong 
Thổ, Lai Châu tiếp tế cho mặt trận. Khoảng 21.000 xe đạp thô, 
500 ngựa thồ và hàng ngàn xe trâu bò, xe cút kít... cũng được 
huy động phục vụ chiến dịch. Quân và dân ta đã tạo nên những 
kì tích trên mặt trận hậu cần phục vụ tiền tuyến, vượt ra khỏi 
mọi tính toán và dự kiến của kẻ thù khi chúng chấp nhận giao 
chiến với chủ lực của ta tại mặt trận Điện Biên Phủ. 


Lực lượng cho lực ta tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ có 
các Đại đoàn 308, 312, 316 (thiếu 1 trung đoàn), Trung đoàn 57 
(thuộc Đại đoàn 304); tất cả gồm 9 trung đoàn bộ binh và Đại 
đoàn 35] với một trung đoàn lựu pháo 105, một trung đoàn sơn 
pháo và súng. cối, một trung đoàn pháo cao xạ và bốn tiểu đoàn 
công binh. Tổng số quân chủ lực cửa ta ở hoả tuyến có khoảng 
hơn 40.000; nếu tính cả tuyến hai là 55.000 người. Như vậy so 
với địch, ta có ưu thế hơn, nhưng không lớn. 


Sau khi hạ quyết tâm tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ, cùng với công việc chuẩn bị, một vấn đề hết sức quan 
trọng được đặt ra là đánh như thế nào. Đó là vấn đề thuộc về 
phương châm chỉ đạo chiến dịch. 

Thời gian đầu, căn cứ vào thực tế quân địch mới nhảy dù 
xuống, lực lượng của địch chưa được tăng cường, bố trí của 
chúng còn sơ hở, trận địa phòng ngự chưa được củng cố, còn 
mang tính đã lien: ta chủ trương đánh nhanh giải quyết nhanh. 


Đánh nhanh giải quyết nhanh có nhiều cái lợi: Quân ta đang 
sung sức, cuộc chiến đấu không kéo dài nên ít tiêu hao, mỏi 
mệt; vấn đề tiếp tế lương thực, đạn dược có thể đảm bảo chắc 
chắn, không gặp trở ngại lớn. 

Tuy nhiên, "đánh nhanh giải quyết nhanh có một điều bất lợi 
rất lớn là quân ta, mặc dầu đã được chuẩn bị về tư tưởng và 
chiến thuật để đánh tập đoàn cứ điểm, nhưng chưa có kinh 
nghiệm thực tế, lần này là lần đầu đánh tập đoàn cứ điểm, lại 


201 


gặp một tập đoàn cứ điểm mạnh"!. Điều đó có nghĩa là không 
bảo đảm chắc thắng. Bởi vậy, trong khi tiến hành công tác 
chuẩn bị, Bộ chỉ huy Mặt trận tiếp tục theo dõi tình hình địch và 
kiểm tra lại khả năng của ta. 


Sau khi phát hiện lực lượng địch đã được tăng cường (16.200 
tên), công sự của chúng đã được củng cố vững chắc, ta kiên 
quyết chuyên sang phương châm đánh chắc tiến chắc. Chiều 25- 
12-1953, toàn bộ lực lượng của ta được lệnh rút ra khỏi trận địa, 
trở về nơi tập kết; các đơn vị pháo binh trước đây đã được lệnh 
kéo vào, lúc này được lệnh kéo ra. Để yêm trợ cho cuộc thu 
quân tạm thời, Đại đoàn 308 được lệnh phối hợp cùng Quân giải 
phóng Pa thét Lào mở cuộc tiến công về hướng Luông Phabăng, 
vừa tiêu điệt sinh lực địch, vừa thu hút hầu hết không quân của 
địch về hướng đó. Một công cuộc chuẩn bị mới với một khối 
lượng công tác tham mưu, chính trị và hậu cần rất lớn lại được 
triển khai. 

Theo phương châm đánh chắc iiến chắc, chiến dịch Điện 
Biên Phủ sẽ diễn ra trong thời gian dài, bao gồm nhiều trận 
đánh, mỗi trận tiêu diệt một hoặc nhiều cứ điểm: đánh từ ngoài 
vào trong. bao vây, chia cắt, triệt nguồn tiếp tế, tiếp viện của 
địch, tiễn tới tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm. 


Tiến hành chiến dịch theo phương châm đánh chắc tiễn chắc 
đương nhiên chúng ta sẽ gặp nhiều có khăn, trở ngại mới. Chiến 
dịch càng kéo dài, địch càng tăng cường công sự, lại có thể đưa 
thêm viện binh; bộ đội ta có thể bị tiêu hao, mỏi mệt và khó 
khăn lớn nhất là về cung cấp, tiếp tế. Nhưng đánh chắc tiến 
chắc, quân ta sẽ tạo ra được ưu thế về binh lực và hoả lực trong 
từng trận đánh, lại hợp với trình độ của bộ đội ta lúc đó. Theo 
phương châm này, chúng ta giữ được chủ động hoàn toàn, đồng 
thời có thể khoét sâu nhược điềm lớn nhất của địch là vấn đề 


1. Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phú. In lần thứ 7, có sửa chữa. NXB 
Quân đội nhân dân, Hà Nội 2004, tr. 116. 
202 


tiếp tế vận tải. Như vậy, đánh chắc tiến chắc là bảo đảm chắc 
thăng, một nguyên tắc hàng đâu của chiên dịch. 


Ngày 11-3-1954, trong lúc toàn mặt trận đang khân trương 
hoàn tất công việc chuẩn bị để kịp giờ nỗ súng theo quy định, 
thì nhận được thư động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các 
chủ sắp ra mặt trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to tớn, khó 
khăn, nhưng rất vinh quang. Các chú vừa được chỉnh quân 
chính trị, chỉnh huấn quân sự và đã thu được nhiều thắng lợi về 
f tưởng và chiến thuật, kĩ thuật. Nhiều đơn vị đã đánh thắng 
trên các mặt trận. Bác tin rằng các chủ sẽ phát lệ thắng lợi vừa 
qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm 
vụ vẻ vang sắp tới. 


Bác chờ các chủ báo cáo thành tích đề thưởng những đơn vị 
và cả nhân xuất sắc nhát. 


Chúc các chú thắng to. 


r ^ r r Ị 
Bác hôn các chu ” `. 


Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phổ biến tới cán bộ, 
chiến sĩ và anh chị em thanh niên xung phong, dân công hoả 
tuyến, tạo nên không khí phấn khởi, thi đua lập công trên khắp 
các trận địa.Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra theo ba đợt: 


- Đợt 1 từ 13 đến 17-3-1954, quân ta tiễn công tiêu diệt các 
cứ điểm Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo. Chỉ trong gần 5 ngày, 
với hai trận đánh lớn then chốt, quân ta đã đập tan hệ "thông 
phòng ngự của địch trên hướng Bắc và Đông Bắc, xoá số phân 
khu Bắc và một bộ phận của phân khu Trung tâm, tiêu diệt gọn 
hai tiểu đoàn tinh nhuệ vào bậc nhất của địch, làm tan rã một 
tiêu đoàn khác, mở cửa vào phân khu Trung tâm, tạo điều kiện 


1. Hồ Chí Minh. 7oàn tập. Tập 7 (1953 — 1955). NXB Chính trị quốc 
gia, Hà Nội 1996: #. 165. 


203 


cho chiến dịch tiếp tục phát triển. 


Sau chiến thắng đợt 1, theo chủ trương của Đảng uỷ và Bộ 
chỉ huy mặt trận, bộ đội ta nhanh chóng tiếp cận bao vây, chia 
cắt quân địch bằng hệ thống giao thông hào; đồng thời tiếp tục 
khống chế sân bay, tích cực tiêu diệt và tiêu hao sinh lực địch. 
Mặc dù bị địch tìm mọi cách ngăn chặn, nhưng các đường hào 
của quân ta vẫn ngày càng được nối dài, toả ra bao vây trận địa 
địch. Pie Lănggle, một sĩ quan nhà nghề của thực dân Pháp và là 
một trong những sĩ quan đầu tiên nhảy dù xuống Điện Biên Phủ, 
đã phải thừa nhận: "Không ai có thể ngờ rằng trong 50 ngày bộ 
binh Việt Minh lại đào được tới 400 khi hào giao thông ở lớp 
ruộng của Điện Biên Phủ. Và Bộ chỉ huy quân ta đã khám phá 
được rằng lưỡi xẻng và lưỡi cuốc của họ cũng là những vũ khí 
mạnh mẽ như xe tăng và máy bay"! 


Sau 10 ngày phấn đấu đây hi sinh gian khổ, công cuộc xây 
dựng trận địa tiễn công và bao vây mới của quân ta đã cơ bản 
hoàn thành, với hàng vạn hầm hồ và trên 100 km đường hào bao 
kín trận địa trung tâm của đối phương. Nhờ có hệ thống hầm, 
hào đó mà "ta có điều kiện hạn chế viện binh của địch, làm khó 
khăn sự tiếp tế của chúng, nhất là phát huy được tất cả các cỡ 
hoả lực từ súng cối trở lên để uy hiếp tung thâm của địch... làm 
cho các cuộc oanh tạc dữ đội của địch gần như vô hiệu quả..."”; 
“đồng thời thực hiện được việc thắt chặt vòng vây và tạo điều 
kiện để tiếp cận và tiến công quân địch". 


1. Sấm sét Điện Biên. Xem báo Quân đội nhân dân. Sô 4662, ngày 2§-4- 
1974. 


2.2. Kết luận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hội nghị chuẩn bị đợt 2 chiến 
dịch Điện Biên Phủ ngày 27-3-1954. Dân theo: “Lịch sử cuộc kháng chiên 
chóng thực dân Pháp 1945-1954". Tập 2, säd, tr. 409. 


204 


- Đợt 2, từ 30-3 đến 26-4- 1954, quân ta đồng loạt nỗ súng 
tiến công các cao điểm phía đông phân khu Trung tâm. Chiều 
ngày 30-3, pháo binh ta dồn dập nhả đạn vào sở chỉ huy của Đờ 
Cátxtori cùng các điểm cao C1, DI, EI, các trận địa pháo và khu 
vực quân cơ động Mường Thanh, Hồng Cúm. Địch hoang mang, 
không kịp trở tay đối phó do bị bất ngờ. 


Tại khu đồi C1, cuộc tiến công của quân ta diễn ra khá nhanh 
gọn. Chỉ trong vòng 45 phút, quân ta chiếm lĩnh toàn bộ Cl và 
tiếp tục phát triển sang cứ điểm C2. Từ ngày 9-4, sau khi tăng 
cường lực lượng, địch tổ chức phản công chiếm lại đồi CI để cải 
thiện thế đứng chân tại khu đông trận địa trung tâm. Hai bên ta 
và địch giành nhau từng tắc đất, từng đoạn hào; đến cuối tháng 
4, mỗi bên chiếm một nửa quả đồi. 

Tại khu vực đôi E, sau hơn một giờ chiến đấu, quân ta hoàn 
toàn làm chủ mục tiêu. Tại khu vực đôi DỊ, trận tiến công của ta 
diễn ra cũng khá thuận lợi, nhanh chóng tiêu diệt cứ điểm của 
địch. Thừa thắng, quân ta phát triển tiến công sang cứ điểm D2 
và các ngọn đôi phía trong. 


Tại khu vực đổi AI, địch có một hầm ngầm cố thủ. Cuộc 
chiến đấu diễn ra ác liệt ngay từ đầu. Hai bên giành nhau từng 
ngách hào, từng lô cất. Thế trận giằng co ở khu vực này kéo đài 
cho đến ngày 4- 4, mỗi bên chỉ giữ được một nửa cứ điểm: Ta 
nửa phần phía đông, địch nửa phần phía tây. Sau đó, quân ta tiếp 
tục củng cô, giữ vững trận địa và cuộc đọ sức giữa hai bên diễn 
ra quyết liệt suốt tháng 4-1954. Để chuẩn bị cho cuộc tiễn công 
mới, quân ta đã hoàn thành một 

đường ngầm dài gần 50 mét tiến sát tới hằm ngầm của địch ở 
đổi A1 và đặt vào đó một khối bộc phá gần một tấn thuốc nỗ 
TNT. 


Trong thời gian mở đợt tấn công thứ hai, quân ta vừa dùng 
lực lượng nhỏ vây ép đánh lấn dưới mặt đất, vừa bắn máy bay, 
triệt nguôn tiếp tế, tiếp viện của địch. Bộ đội cao xạ cùng với 
các đơn vị súng máy phòng không của các đại đoàn bộ binh tạo 

205 


thành một lưới lửa khống chế bầu trời Điện Biên Phủ trong tầm 
cao từ 3 km trở xuống. Máy bay địch phải thả dù từ độ cao trên 
3 km, nên một phần ba số dù rơi vào khu vực trận địa của ta; 
trong đó có khá nhiều đạn được các loại cùng nhiều lương thực, 
thực phẩm, thuốc men. Quân và dân ta ngày càng thêm phấn 
chấn, tích cực khắc phục khó khăn về tiếp tế, nâng cao quyết 
tâm giành thắng lợi. 


Cho đến cuối tháng 4-1954, vòng vây của quân ta xung 
quanh Mường Thanh, Hồng Cúm đã siết chặt. Mọi việc chuẩn bị 
cho đợt tiễn công thứ ba cơ bản hoàn thành. Binh lính địch thực 
sự lâm vào tình trạng hết sức nguy khốn. Phạm vi chiếm đóng 
của chúng chỉ còn rất hẹp; lương thực, thực phẩm, đạn dược cạn 
dần. Những cơn mưa đầu mùa trút xuống khiến các chiến hảo 
của địch bị ngập trong nước. Binh lính Pháp sống chui rúc, ngoi 
ngóp trong bùn lầy, dưới bom đạn, mưa gió dầm dề suốt ngày 
đêm đã nhanh chóng tiêu hao thể lực và suy sụp tỉnh thần chiến 
đâu. 


Đứng trước nguy cơ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ có thể 
bị tiêu diệt, Chính phủ Pháp ngày thêm bối rối và Mĩ cũng lo 
ngại. Ngoài những khoản viện trợ lớn, Bộ Quốc phòng Mĩ còn 
đề ra một kế hoạch hành binh mang tên Ƒ2 /a (Vautour - Diều 
hâu), dự kiến sẽ sử dụng 80 - 90 máy bay B.29 (loại máy bay 
chiến lược lớn nhất của Mĩ lúc bấy giờ) từ căn cứ Clác Phin 
được 150 máy bay chiến đấu của Hạm đội 7 hộ tống, đến ném 
bom ' "nghiền nát” các đơn vị Việt Minh đang bao vây Điện Biên 
Phủ. Đề chuẩn bị cho kế hoạch này, từ thượng tuần tháng 4- 
1954, hai tuần dương hạm của Hạm đội 7 đã tiễn vào vịnh Bắc 
Bộ. Trung tuần tháng 4, một viên tướng chỉ huy không quân Mĩ 
tại 

Đông Nam Á đến Sài Gòn nghiên cứu tình hình. Một số sĩ 
quan Mĩ cũng đáp máy bay lên trinh sát thực địa ở Điện Biên 
Phủ để nghiên cứu các mặt kĩ thuật cho cuộc hành quân. 


Đợt 3, từ 1-5-1954 đến 7-5-1954, quân ta đồng loạt tiến công 
206 


khu trung tâm Mường Thanh và phân khu Nam, lần lượt tiêu 
diệt các căn cứ đề kháng còn lại của địch. Trong đêm đầu tiên 
của đợi tiễn công, quân ta đã tiêu diệt các cứ điểm CI, 505, 505 
A ở phía đông và 31 A ở phía tây. Ngày 2-5, Nava vội vã đáp 
máy bay ra Hà Nội triệu tập một cuộc họp để bàn cách cứu vãn 
tình thế. Sau khi cân nhắc mọi giải pháp, Nava quyết định cho 
quân lính ở Điện Biên Phủ rút chạy sang Lào để tránh nguy cơ 
bị tiêu điệt hoàn toàn. Nhưng kế hoạch này chưa kịp triển khai 
thực hiện thì đã bị tai hoạ do quân ta giáng xuống. 


Chiều ngày 6-5, các loại pháo cối của ta cùng 12 dàn hoả tiễn 
bắn dữ đội vào các cứ điểm, làm cho địch hết sức khiếp Sợ. Sau 
đợi pháo kích kéo dài 45 phút, bộ binh ta bắt đầu tiến công. Vào 
lúc 20 giờ 30 phút ngày 6-5, ta cho nổ quả bộc phá đặt trong 
lòng đồi A1. Đó là hiệu lệnh tổng công kích của quân ta. Từ các 
hướng, quân ta tràn vào đánh chiếm các vị trí còn lại ở phân khu 
Trung tâm. Thế của ta như nước vỡ bờ; bộ đội ta đánh tới đâu, 
cờ trăng của địch xuất hiện tới đó. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 
7-5, quân ta bắt sống Tướng Đờ Cátxtori cùng toàn thê Bộ tham 
mưu tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. ở các cứ điểm còn lại 
xung quanh hầm Đờ Cátxtori, binh lính địch lũ lượt kéo cờ trắng 
ra hâng. 


Tại phân khu Nam, bộ đội ta dùng loa kêu gọi địch đầu hàng, 
nhưng lợi dụng lúc đêm tối, chúng rút chạy. Bộ đội ta truy kích, 
đến 24 giờ ngày 7-5, toàn bộ quân địch ở phân khu Nam bị tiêu 
diệt và bắt gọn. 

Cùng với chiến dịch Điện Biên Phủ, trên chiến trường toàn 
quốc, quân và dân ta cũng đây mạnh các hoạt động phối hợp. 


Tại đồng bằng Bắc Bộ, từ đầu tháng 3-1954, bộ đội ta tập 
kích sân bay Gia Lâm, đốt cháy một kho xăng, phá huỷ 18 máy 
bay. Ba ngày sau đó, dân quân, du kích Kiến An tập kích sân 
bay Cát Bi, phá huỷ 59 máy bay cùng một khối lượng lớn vũ 
khí, phương tiện chiến tranh. Trong những ngày tiếp theo, quân 
và dân khu Tả ngạn sông Hồng mở nhiều đợt tổng công kích, 


207 


làm tê liệt Đường số 5 - được coi là yết hầu của địch - cùng các 
tuyến đường chiến lược khác, san phăng và bức địch rút nhiều vị 
trí. Ở phía Hữu ngạn, các đại đoàn chủ lực cùng với bộ đội địa 
phương và dân quân, du kích vừa tiến công địch, vừa đầy mạnh 
công tác binh vận làm cho hàng vạn lính ngụy bỏ ngũ, hàng loạt 
tổ chức tề ngụy tan rã. Trong các vùng tạm bị địch chiếm, phong 
trào đấu tranh chính trị cũng phát triển với khí thế mạnh mẽ. 
Nhân dân ta nổi dậy phá trại tập trung, trở về quê cũ làm ăn. 


Tại Trung Bộ, hưởng ứng Tuần lễ đánh mạnh do Liên khu uỷ 
và Bộ Tư lệnh Liên khu IV phát động, trong những ngày cuỗi 
tháng 3-1954, quân và dân Bình - Trị - Thiên liên tiếp tập kích 
hàng loạt vị trí địch, tổ chức nhiều trận phục kích trên đoạn 
đường xe lửa và Đường số 1 từ đèo Hải Vân ra Quảng Trị, lật 
nhào nhiều đoàn tàu quân sự, phá huỷ hàng chục xe vận tải... 


Ở miền Nam Trung Bộ, thực hiện đợi hai chiến địch giải 
phóng Tây Nguyên và đánh trả cuộc hành quân những lần thứ 
hai, quân ta tập trung lực lượng phát triển vào Nam Tây 
Nguyên, đánh mạnh trên các tuyến đường 19, 14 và 7; đồng thời 
đây mạnh chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch. Cuộc tiến 
công đầy tham vọng của thực dân Pháp trên chiến trường miền 
Nam mà trung tâm điểm là cuộc hành quân Átlăng hoàn toàn 
thất bại. 

Tại Nam Bộ, cùng với các cuộc tiễn công quân sự rộng khắp, 
tiêu diệt hàng trăm đồn bốt, tháp canh, công tác địch vận cũng 
đạt kết quả lớn. Hàng vạn binh lính ngụy bỏ đồn bốt trở về với 
gia đình. Ngụy quân, ngụy quyền tan Tã Ở nhiều nơi. Khu du 
kích và căn cứ du kích được mở rộng, nối liền từ đông sang tây, 
tạo nên thế mới cho cuộc đấu tranh. 





1. Ngày 12-3-1954, địch huy động 40 tiểu đoàn mở tiếp cuộc hành quân 
những 2 đánh chiếm Quy Nhơn và tỉnh Bình Định. 


208 


Những hoạt động tiễn công quân sự, chính trị của quân và 
dân ta trên khắp các chiến trường không những tiêu diệt sinh lực 
địch, làm thất bại âm mưu bình định của địch, mà còn có tác 
dụng kiềm chế một bộ phận quan trọng quân cơ động của 
chúng, không cho chúng điều quân tiếp viện cho chiến trường 
Điện Biên Phủ. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 
1953 - 1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và 
dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 128.200 tên địch, thu 19.000 
súng các loại, bắn rơi và phá huỷ 162 máy bay, giải phóng nhiều 
vùng rộng lớn có tầm quan trọng về chiến lược. Riêng trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ, sau 55 ngày đêm chiến đấu ngoan 
cường, các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn 
tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của địch trên chiến trường Đông 
Dương; tiêu diệt và bắt 16.200 tên, gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và 
lính dù, 3 tiểu đoàn pháo binh, súng cối, 10 đại đội ngụy vừa bổ 
sung và các đơn vị công binh, vận tải, xe tăng... Tổng số sĩ 
quan, hạ sĩ quan địch bị diệt và bị bắt là 1.766 tên; trong đó có I 
thiếu tướng, 16 đại tá, trung tá. Tổng số máy bay bị bắn rơi và 
phá huỷ là 62 chiếc. Toàn bộ vũ khí, kho tàng, cơ sở vật chất kĩ 
thuật của địch ở Điện Biên Phủ đều lọt vào tay ta. Chiến thắng 
Đông - Xuân 1953 - 1954, đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ là chiến thăng lớn nhất của quân và dân ta trong kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Đó cũng là một trong những chiến 
công rực rỡ nhất của dân tộc ta trong lịch sử đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm. 


Chiến thắng Điện Biên Phủ "đã được ghi vào lịch sử dân tộc 
như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa ở thế kỉ 
XX, 

và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá 
thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa để 
quốc". Với quốc tế chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là 
"tiếng chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân", là "tiếng nói vút 





1.Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng... Sđd, tr.50. 
209 


ngang tai bọn đế quốc quốc tế”, một "niềm hi vọng to lớn và 
tươi sáng của loài người”, "là lời kêu gọi các dân tộc bị trị tiễn 
lên xung phong chiếm lĩnh các pháo đài cuối cùng của chủ nghĩa 
thực dân và chủ nghĩa đề quốc trên thế giới..."”. 


Chiến thăng Điện Biên Phủ là một đòn giáng quyết định, đập 
tan hoàn toàn Kế hoạch quân sự Nava, đè bẹp ý chí xâm lược 
của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục điện chiến tranh ở 
Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại 
giao của ta ở Hội nghị Giơnevơ (Genève) giành thắng lợi. 


HI- Hội nghị wà Hiệp định Giơnevơ 1951 về chăm dứt chiến 
tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương 


1- Hội nghị Giơnevơ 


Lập trường trước sau như một của Đảng, Chính phủ và nhân 
dân ta là luôn giương cao ngọn cờ hoà bình. Bởi vậy, trước và 
trong quá trình tiến hành cuộc kháng chiến, Chính phủ Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà đã nhiều lần đề nghị Chính phủ Pháp 
cùng thương lượng đề giải quyết một cách hoà bình vấn đề Việt 
Nam, nhưng đều bị khước từ. 


Bước vào Đông Xuân 1953 - 1954, cùng với cuộc tiến công 
trên mặt trận quân sự, Đảng và Chính phủ ta chủ trướng mở 
cuộc tiên công trên mặt trận ngoại giao đê kêt thúc cuộc kháng 
chiến. 


sau gân 9 năm tiên hành cuộc chiên tranh xâm lược Đông 
Dương, thực dân Pháp càng bị sa lây và lệ thuộc vào Mĩ; nội bộ 





1. Lời phát biểu của Trưởng phái đoàn quân sự nước Cộng hoà Angiêri sang 
thăm Việt Nam. Xem "Âm mưu của để quốc Pháp - Mĩ trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ”, tr.L71. 


210 


giới cầm quyền Pháp bị phân hoá, hình thành phái chủ chiến và 
phái chủ hoà. Nhân dân Pháp đâu tranh mạnh mẽ đòi Chính phủ 
Pháp phải châm dứt cuộc chiên tranh xâm lược Đông Dương. 


Ngày 27-7-1953, tại Bàn Môn Điếm đã diễn ra lễ kí kết Hiệp 
định đình chiến ở Triều Tiên, chấm dứt cuộc chiến tranh tàn 
khốc kéo dài trên 3 năm, dập tắt một lò lửa chiến tranh nguy 
hiểm và làm dịu bớt tình hình căng thắng trên thế giới. Sự kiện 
này đã thúc đây xu thế giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới 
bằng con đường thương lượng hoà bình. 

Trung Quốc, Liên Xô cũng sớm đi tới một giải pháp hoà bình 
ở Đông Dương theo giải pháp ở Triều Tiên. Hội đồng hoà bình 
thế giới thông qua nghị quyết (9-1953) kêu gọi nhân dân các 
nước đấu tranh đòi chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Tháng 
10-1953, Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ ba họp ở Viên (Áo) 
ra quyết định lấy ngày 19-12-1953 làm ngày lạo động thế giới 
đoàn kết với Việt Nam, đòi Pháp chấm dứt cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt Nam. Tất cả tình hình trên cùng với những chiến 
thắng của quân và dân ta trong năm 1953 đã tạo cơ sở cho mặt 
trận ngoại g1ao của Chính phủ ta thực hiện những bước đi mới. 


Ngày 26-Il-1953, trả lời phỏng vấn nhà báo Thụy Điển, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: ”.. nếu thực dân Pháp tiếp tục cuộc 
chiến tranh xâm lược thì nhân dân Việt Nam quyết tâm tiếp tục 
cuộc chiến tranh ái quốc đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng nếu 
Chính phú Pháp đã rút được bài học trong cuộc chiến tranh 
mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng. cách 
thương lượng và giải quyết vấn đề Việt Nam theo đường lỗi hoà 
bình, thì nhân dân và Chính phú Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 
sẵn sảng tiếp 

ỷ muốn đó... Cơ sở của việc đình chiến ở Việt Nam là Chính 
phú Pháp thật thà tôn trọng nên độc lập thật sự của nước Việt 
Nam "`. Lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ rõ thiện chí 





1. Hồ Chí Minh. 7oàn đập. Tập 6. NXB Sự Thật, Hà Nội. 1986. tr.194. 195. 
211 


hoà bình của Việt Nam, đồng thời gây chấn động lớn trong dư 
luận nước Pháp, có tác dụng thúc đầy phong trào đấu tranh cho 
hoà bình của nhân dân Pháp và nhân dân thế giới, mở ra khả 
năng giải quyết bằng con đường hoà bình cuộc chiến tranh ở 
Đông Dương. Dư luận nước Pháp đòi hỏi phải đàm phán ngay 
với Chính phủ Hồ Chí Minh. 

Trước sức ép từ nhiều phía, ngày 19-11-1953, Thủ tướng 
Pháp Lanien phải tuyên bố: "Nếu một giải pháp danh dự xuất 
hiện trong khung cảnh địa phương hoặc trong khung cảnh quốc 
tế, nước Pháp sẽ vui lòng chấp nhận một giải pháp ngoại giao 
cho cuộc xung đột"!. Ngày 25-1-1954, Hội nghị Ngoại trưởng 
bốn nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp) tại Béclin thoả thuận về 
việc triệu tập một cuộc hội nghị quôc tế có đại diện Cộng hoà 
Nhân dân Trung Hoa tham dự tại Giơnevơ để bàn giải pháp hoà 
bình cho vấn đề Triều Tiên và lập lại hoà bình ở Đông Dương. 


Quyết định về việc triệu tập Hội nghị Giơnevơ đã được dư 
luận quốc tế hoan nghênh. Ngày 20-2, Thủ tướng ấn Độ Nâu ra 
lời kêu gọi ngừng băn ở Đông Dương để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc thảo luận vấn đề Đông Dương tại Hội nghị Giơnevơ 
sắp tới. Tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc (22-2-1954) đăng xã 
luận nêu rõ: "Không nghi ngờ chút nào là sự thoả thuận tại Hội 
nghị Béclin sẽ góp phần làm dịu tình hình trên thế giới. Nhân 
dân Trung Quốc ủng hộ nghị quyết đó"? 

Ngày 5-3-1954, Quốc hội Pháp mở phiên họp đặc biệt bàn về 
vấn đề Đông Dương. Dù có sự ngăn cản của phái chủ chiến, 
nhưng ngày 10-3-1954, Quốc hội Pháp vẫn thông qua nghị 
quyết hoan nghênh việc triệu tập Hội nghị Giơnevơ để tìm giải 
pháp chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. 


Ngày 26-4-1954, Hội nghị Giơnevơ chính thức khai mạc, có 


1. Dẫn theo: Lịch sử Chính phủ Việt Nam... Sảd, tr. 239. 

2. Dẫn theo Lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954. T. 2. Sđd. tr. 
449 

212 


sự tham gia của Ngoại trưởng các nước Liên Xô, Trung Quốc, 
Mĩ, Anh, Pháp, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và 
Cộng hoà Triều Tiên, tập trung thảo luận vấn đề Triều Tiên. Cho 
đến lúc này, giữa năm nước lớn vẫn chưa thống nhất việc xác 
định thành phần các nước có liên quan tham gia Hội nghị 
Giơnevơ về Đông Dương. Phía Pháp đề nghị chỉ có đại diện ba 
chính phủ bù nhìn Việt Nam, Lào, Campuchia tham dự Hội nghị 
cùng với năm cường quốc. Phía Liên Xô đề nghị phải có đại 
diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Anh, Pháp, Mĩ 
không chấp nhận đề nghị này. Nhưng khi quân đội nhân dân 
Việt Nam mở đọt tấn công cuối cùng vào Điện Biên Phủ (I-5- 
1954), biết rõ thất bại không thể cứu vãn, ngày 2-5, ba nước 
phương Tây vội thông báo cho Liên Xô biết họ chấp nhận sự có 
mặt của đại diện Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Hội nghị 
Giơnevơ về Đông Dương. 


Ngày 4-5-1954, theo lời mời của Chính phủ Liên Xô và 
Chính phủ Trung Quốc, phái đoàn Chính phủ Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trường Bộ Ngoại giao 
Phạm Văn Đồng làm Trưởng đoàn, tới Giơnevơ. 


Tham dự Hội nghị có đại diện của 9 bên: Đoàn đại diện Liên 
Xô đứng đầu là Bộ trưởng Ngoại giao Môïlôtốp, đoàn đại diện 
Trung Quốc đứng đầu là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao 
Chu ân Lai, đoàn đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà đứng đầu là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao 
Phạm Văn Đồng, đoàn đại diện Pháp đứng đầu là Bộ trưởng 
Ngoại giao Biđôn, đoàn đại diện Mĩ đứng đầu là Thứ trưởng 
Ngoại giao Smít, đoàn đại diện 

Anh đứng đầu là Bộ trưởng Ngoại giao Iđơn, cùng ba đoàn 
đại điện của chính quyền bù nhìn Việt Nam, Lào và Campuchia. 

- Ngày 8-5-1954, Hội nghị Giơnevơ bắt đầu chuyên sang bàn 
về vấn đề chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương. 


Trong bốn phiên họp toàn thê ở tuân lễ đầu tiên (8-5, 10-5, 12-5 
và 14-5), các đoàn đại diện Pháp, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, 


213 


Trung Quốc và Liên Xô... lần lượt đưa ra đề nghị giải pháp kết 
thúc chiên tranh ở Đông Dương. 


Trong phiên họp toàn thể thứ nhất (8-5), đoàn Pháp nêu lên 
lập trường 9 điểm, bao gồm 5 điểm về Việt Nam : 1 - Tập kết 
quân đội hai bên vào vùng quy định; 2- Giải giáp lực lượng dân 
quân du kích; 3- Trao trả tù quân sự và dân sự; 4- Kiểm soát 
quốc tế, 5- Đình chí chiến sự; và bốn điểm về Lào và 
Campuchia: 1- Rút tất cả lực lượng Việt Nam; 2- Giải giáp lực 
lượng dân quân du kích; 3- Trao trả tù quân sự và dân sự; 4- 
Kiểm soát quốc tế. 


Trong phiên họp toàn thê thứ hai (10-5), đoàn Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà trình bày lập trường § điểm: I- Pháp phải công 
nhận chủ quyên, độc lập của Việt Nam trên khắp lãnh thổ Việt 
Nam và chủ quyên, độc lập của hai nước Lào, Campuchia; 2- Kí 
một hiệp định vê việc rút quân đội ngoại quốc ra khỏi ba nước 
Việt Nam, Lào và Campuchia; 3- Tổ chức tổng tuyên cử tự do ờ 
ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia; 4- Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà, Lào và Campuchia xét vấn đề gia nhập Liên hiệp 
Pháp; 5- Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Pathét Lào và 
Campuchia công nhận quyên lợi kinh tế và văn hoá của Pháp, 
quan hệ kinh tế giữa ba nước với Pháp sẽ được quy định theo 
nguyên tắc bình đắng, hai bên cùng có lợi; 6- Hai bên cam kết 
không truy tố những người hợp tác với bên kia trong chiến 
tranh; 7- Hai bên trao đổi tù binh; §- Ngừng bắn toàn Đông 
Dương. 


Trong phiên họp toàn thể thứ ba (12-5), đoàn Trung Quốc 
trình bày lập trường tổng quát về vấn đề Đông Dương, ủng hộ 
đề nghị 8 điểm của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và phê phán 
tính chất 

thực dân, không thực tế trong đề nghị của đoàn Pháp. Đoàn 
Trung Quốc chỉ ra hai điều kiện cơ bản để lập lại hoà bình ở 
Đông Dương là nước Pháp phải chấm dứt chiến tranh, Mĩ phải 
chấm dứt can thiệp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương. 


214 


Qua bồn phiên họp toàn thê trong tuần lễ đầu tiên và tiếp đến 
ba phiên họp từ ngày 17 đến ngày 19-5, hai bên đều trình bày 
quan điểm của mình nhưng vẫn chưa đi tới thoả thuận trên hai 
vấn đề cơ bản về chương trình nghị sự. Quan điểm do phái đoàn 
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đưa ra và được Liên Xô, Trung 
Quốc đồng tình là giải quyết toàn điện cả hai vấn đề quân sự và 
chính trị đồng thời cho cả ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào 
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh 
thổ của mỗi nước ở Đông Dương. Quan điểm phía bên kia do 
Pháp đề nghị là chỉ giải quyết vấn đề quân sự và tách vấn đề 
Lào, Campuchia ra khỏi vân đè Việt Nam. Do lập trường ngoan 
có của Pháp và Mĩ , Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương diễn ra 
gay go, phức tạp. 

Nhằm động viên toàn quân và toàn dân cả nước tận dụng thời 
cơ thuận lợi tiếp tục tiến lên giành nhiều thắng lợi to lớn hơn, 
ngày I-5- 1954, Ban Bí thư Trung ương ra bản Chỉ thị “Về việc 
tô chức một cuộc tuyên truyền động viên mở rộng thắng lợi của 
chiến dịch Điện Biên Phú”. Chỉ thị nêu rõ: Bộ đội đánh thắng 
địch ở Điện Biên Phủ ra sức rút kinh nghiệm, chỉnh đốn lực 
lượng, chuẩn bị thi hành nhiệm vụ mới; động viên quân và dân 
trên chiến trường toàn quốc, nhất là ở vùng sau lưng địch, tích 
cực đánh giặc và làm tròn nhiệm vụ khác, tích cực vận động 
binh lính địch, nhất là ngụy binh; động viên quần chúng trong 
vùng tạm chiếm tích cực chống địch bắt lính, vơ vét, chống Mĩ 
can thiệp, vạch mặt bọn bù nhìn... 


Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, từ trung tuần 
tháng 5, các lực lượng vũ trang nhân dân ta trên các chiến 
trường, nhất là ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ liên tục tiến công 
các vị trí địch, thu nhiều thắng lợi. Từ đầu tháng 6, nhất là 
những ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7, chiến trường Bắc Bộ trở 
nên sôi động trong cảnh tượng quân địch vội vã rút bỏ hàng loạt 
vị trí ở trung du và nam đồng bằng. 


Trong khi đó, cuộc đàm phán trên bàn Hội nghị Giơnevơ về 


215 


Đông Dương vẫn giậm chân tại chỗ. Thời gian này, các Phó 
đoàn đại diện thay thế Trưởng đoàn đã tiến hành 5 phiên họp 
hẹp, từ phiên thứ 17 đến phiên thứ 21; quan điểm của hai phía 
VỀ giải pháp cho vấn đề Đông Dương vần khác xa nhau. Hoạt 
động ngoại giao của hai phía chủ yêu diễn ra bên ngoài Hội nghị 
bằng những cuộc gặp gỡ riêng giữa các Trưởng đoàn. 


Từ trung tuần tháng 7, Hội nghị Giơnevơ bước vào giai đoạn 
kết thúc. Từ ngày I1 đến ngày 17, ngoài phiên họp hẹp thứ 22 
còn có hàng loạt các cuộc tiếp xúc riêng giữa các Trưởng đoàn 
để từng bước tháo gỡ những bất đồng trong các vấn đề như 
đường ranh giới tập kết ở Việt Nam; tổng tuyên cử ở Việt Nam; 
kiểm soát quốc tế; thời hạn rút quân Pháp khỏi Bắc Việt Nam, 
Lào và Campuchia. Song, các bên vân chưa đi tới giải pháp 
thống nhất. 


Cùng thời gian trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp 
Hội nghị mở rộng dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Trên cơ sở phân tích tình hình và những thắng lợi của ta, Hội 
nghị chỉ rõ "Đế quốc Mĩ là kẻ thù chính của nhân dân yêu 
chuộng hoà bình trên thế giới, và hiện đang trở thành kẻ thù 
chính trực tiếp của nhân dân Đông Dương"'. Hội nghị cũng 
quyết định phương châm, sách lược đấu tranh của ta trong giai 
đoạn mới là: "Chĩa mũi nhọn đấu tranh vào đế quốc Mĩ và hiếu 
chiến Pháp, dựa trên cơ sở những thắng lợi đã đạt được mà phấn 
đấu đề thực hiện hoà bình ở Đông Dương, phá tan âm mưu của 
để quốc Mĩ kéo dài và mở rộng chiến tranh Đông Dương, củng 
cô hoà bình và thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và thực 
hiện dân chủ trong toàn quốc" 


1.2. Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp. T.2, NXB Sự 
Thật, Hà Nội, 1988, tr.361, 363. 


216 


Ngày 18-7, Hội nghị Giơnevơ bước sang phiên họp hẹp thứ 
23. Xuất phát từ điều kiện cụ thể cuộc kháng chiến của ta, cũng 
như so sánh lực lượng giữa ta và Pháp trong cuộc chiến tranh và 
xu thế chung của thế giới sau Chiến tranh thê giới thứ hai là giải 
quyết các vấn đề tranh chấp bằng thương lượng; đồng thời căn 
cứ vào thực trạng mối quan hệ giữa các nước lớn tham dự Hội 
nghị, quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô và Trung Quốc lúc 
đó, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà phải chấp nhận kí Hiệp định 
Giơnevơ. 


2- Hiệp định Giơnevơ 


Sau 8 phiên họp toàn thê và 23 phiên họp hẹp rất gay go và 
phức tạp, Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương đã kết thúc. Ngày 
21-7-1954, Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại 
hoà bình ở Đông Dương được kí kết, gồm các văn kiện sau đây: 


1- Bản Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 
2- Bản Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Lào 
3- Bản Hiệp định đình chỉ chiến sự ở Campuchia 
4- Bản Tuyên bố cuối cùng 
5- Các phụ bản khác... 


Bản Tuyên bố cuối cùng về việc lập lại hoà bình ở Đông 
Dương gôm 13 điêu: 

I1- Xác nhận những văn bản Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở 
Việt Nam, ở Lào, ở Campuchia và tô chức kiêm soát quôc tê. 

2- Khăng định sự hài lòng của các bên tham gia Hội nghị về 
việc châm dứt chiên sự ở các nước Đông Dương. 

3- Xác nhận những lời tuyên bố của Chính phủ Vương quốc 
Campuchia và của Chính phủ Vương quốc Lào VỀ cuộc tổng 


tuyển cử sắp tới. "Cuộc tổng tuyển cử này sẽ tiễn hành trong 
năm 1955 


217 


căn cứ vào niên pháp của mỗi nước, theo phương Tự bỏ 
phiếu kín và trong sự tôn trọng những quyền tự do căn bản"! 


4- Xác nhận những điều khoản trong Hiệp định đình chỉ 
chiến sự ở ba nước về việc cấm đem quân đội và nhân viên quân 
Sự nước ngoài vào các nước Đông Dương. 


5- Xác nhận những điều khoản trong Hiệp định đình chỉ 
chiến sự cắm việc đặt căn cứ quân sự nước ngoài ở Đông Dương 
và việc các nước Đông Dương tham gia các liên minh quân sự 
VỚI nước ngoài. 

6- Quy định lấy vĩ tuyến 17 là giới tuyến quân sự tạm thời ở 
Việt Nam. "Giới tuyến quân sự chỉ có tính chất tạm thời, hoàn 
toàn không thể coi là một ranh giới về chính trị hay về lãnh 
thô..." 


T- Khẳng định các bên tham gia Hội nghị thừa nhận về 
nguyên tắc sự độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt 
ĐH, việc hiệp thương giữa hai miền bắt đầu từ ngày 20-7-1955 
và "cuộc tổng tuyển cử sẽ tô chức vào tháng 7-1956, dưới sự 
kiểm soát của một ban quốc tế gồm đại biểu những nước có 
chân trong Ban giám sát và kiểm soát quốc tế”. 

8- Cam kết tôn trọng quyền tự do lựa chọn nơi sinh sống của 
nhân dân trong mỗi nước. 

9- Quy định "Những nhà đương cục có thâm quyền ở vùng 
Bắc và vùng Nam Việt Nam, cũng như ở Lào và Cao Miên 
không được dung thứ những hành động báo thù cá nhân hoặc 





1.2.3.4.5. Tuyên bố cuối cùng. Dẫn theo Công báo nước VNDCCH - Số đặc 
biệt về Hội nghị Giơnevơ, ngày 19-8-1954, tr. 53, 54. 


218 


tập thể đối với những người đã hợp tác... với một trong hai bên 
trong thời gian chiên tranh, hoặc đôi với gia đình những người 
đó"". 


10- Chứng nhận lời tuyên bố của Chính phủ Pháp "sẵn sàng 
rút quân đội Pháp khỏi lãnh thổ Cao Miên, Lào và Việt Nam 
theo lời yêu cầu của những Chính phủ có liên quan và trong một 
thời hạn do các bên thoả thuận..." Ý 

11- Chứng nhận lời tuyên bố của Chính phủ Pháp cam kết 
tôn trọng độc lập, chủ quyên, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ 
của Việt Nam, Lào và Campuchia. 


12- Quy định những nguyên tắc trong quan hệ với ba nước 
Việt Nam, Lào, Campuchia: “.. mỗi nước tham gia Hội nghị 
Giơnevơ cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của những nước trên và tuyệt đối không can 
thiệp vào nội trị của những nước đó"”. 


13- Quy định những biện pháp cần thiết để đảm bảo việc tôn 
trọng Hiệp nghị: "Các nước tham gia Hội nghị Giơnevơ thoả 
thuận sẽ hỏi ý kiến nhau về mọi vấn đề do Ban giám sát và kiểm 
soát quốc tế chuyền tới, nhằm nghiên cứu những biện pháp tỏ ra 
cần thiết để đảm bảo sự tôn trọng những Hiệp định đình chỉ 
chiến sự ở Cao Miên, Lào và Việt Nam" * 

Bản Tuyên bó cuối cùng được tám đoàn trong số chín đoàn 
tham gia Hội nghị kí kết; riêng đoàn Mĩ không kí, mà chỉ ra 
tuyên bố riêng công nhận. Hành động này của Mĩ một mặt biêu 





3.2. Tuyển bố cuối cùng. Dẫn theo Công báo trước VNDCCH - Số đặc 
biệt về Hội nghị Giơnevơ, ngày 19-8-1954, tr. 53, 54. 


219 


hiện sự phản ứng đối với kết quả Hội nghị, một mặt có ý đồ dọn 
đường sẵn cho việc phá hoại Hiệp định, hất căng Pháp, biến 
miền Nam thành thuộc địa kiêu mới và căn cứ quân sự của đế 
quốc MI. 


Hiệp định Giơnevơ không phản ánh đầy đủ những thắng lợi 
của nhân dân ta trên chiến trường và cũng không phản ánh đúng 
khả năng cách mạng ba nước Đông Dương sau chiến thăng lịch 
sử Điện Biên Phủ. Với giải pháp Giơnevơ, Việt Nam mới giải 
phóng được một nửa đất nước; vùng giải phóng Lào chỉ còn lại 
hai tỉnh (Sầm Nưa và Phong Xa Lì); Campuchia không còn 
vùng giải phóng, nên lực lượng vũ trang phải giải ngũ tại chỗ. 

Mặc dù còn có những hạn chế, nhưng với việc kí kết Hiệp 
định Giơnevơ, “chứng ta đã thu được một thắng lợi ngoại giao 
lớn ". Cùng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định 
Giơnevơ đã kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân 
Pháp có Mĩ giúp sức ở Đông Dương kéo dài trong gần 9 năm. 
Âm mưu của để quốc Mĩ định kéo dài, mở rộng và quốc tế hoá 
cuộc chiến tranh Đông Dương hoàn toàn bị đập tan. 


Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương là một văn bản pháp lí 
quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ba 
nước Đông Dương là độc lập, chủ quyên, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thỏ. 


Với Hiệp định Giơnevơ, miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn 
giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội, trở thành chỗ dựa vững 
chắc cho cuộc cách mạng giải phóng miền Nam và đấu tranh 
thống nhất nước nhà. "Việc lập lại hoà bình ở Đông Dương, 
hoàn toàn giải phóng miền Bắc Việt Nam đặt cơ sở pháp lí cho 
VIỆC thống nhất nước ta là một thắng lợi to lớn của nhân dân ta, 
đồng thời cũng là thắng lợi của phe xã hội chủ nghĩa, hoà bình 
và dân chủ trên thế giới. Nó phản ánh tình hình lực lượng so 
sánh ở Đông Dương và trên thế giới lúc bấy giỜ. Thắng lợi to 
lớn đó không những tạo ra khả năng thực tế để thực hiện hoà 
bình thống nhất đất nước ta trên cơ sở độc lập và dân chủ, mà 


220 


còn tạo ra những điêu kiện thuận lợi cho cách mạng ở miên Bắc 
tiên lên một giai đoạn mới” (2). 


Thắng lợi và hạn chế của giải pháp Giơnevơ đối với Việt 
Nam cũng phản ánh tương quan lực lượng giữa các nước lớn 
trên trường quốc tế, phản ánh tính phức tạp về ý đồ chiến lược 
của các bạn đồng minh của chúng ta trong qua trình đàm phán. 


(Ù Lời kêu gọi của Ban Thường trực Quốc hội, ngày 28-7- 
1954. Xem Công báo nước ƒNDCCH - Sô đặc biệt về Hội nghị 
Giơnevơ. Tldđ, tr.51 . 


(2) Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 21. NXB Chính trị quốc gia, 
Hà Nội, 2002, tr. 


IV- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng 
chiên chồng Pháp từ (1945 - 1954) 


1- Ý nghĩa lịch sử 


Kê từ ngày 23-9-1945, khi nhân dân Nam Bộ với các loại vũ 
khí thô sơ đứng lên chiến đấu chống quân xâm lược Pháp, đến 
ngày Hiệp định Giơnevơ được kí kết 21-7-1954, cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta kéo dài gần 9 năm. Dù phải đương đầu 
với một lực lượng rất lớn về người và của, với một trình độ hiện 
đại về khoa học kĩ thuật của thực dân Pháp và can thiệp Mĩ, 
quân và dân ta đã giành thắng lợi vẻ vang: Loại khỏi vòng chiến 
đấu trên 57.900 lính Pháp và tay sai; băn rơi và phá huỷ 435 
máy bay; đánh chìm và bắn cháy 603 tàu chiến, ca nô; phá huỷ 
344 khâu pháo, 337 đầu máy xe lửa và 9.292 xe quân sự... 


Về phía thực dân Pháp, trong 9 năm tiến hành cuộc chiến 
tranh xâm lược, vào thời điểm cao nhất (3-1954), chúng đã sử 
dụng 191 tiêu đoàn 550 máy bay, 26 tiêu đoàn pháo binh, 10 
trung đoàn xe tăng và xe bọc thép, 390 tàu chiến và ca nô, tiêu 
tốn gần 3.000 tỉ phrăng. Chính phủ Pháp dựng lên đồ xuống 20 
lần, 7 lần thay đổi Cao uỷ và 8 lần thay đổi Tổng chỉ huy quân 


221 


đội viễn chính ở Đông Dương. Kết thúc cuộc chiến, thực dân 
Pháp phải cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyên, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ba nước Đông Dương, phải rút 
hết quân đội ra khỏi miền Bắc nước ta. Lần đầu tiên trong gần 
một thê kỉ, trên phần nửa đất nước ta sạch bóng quân xâm lược. 


Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 
nhân dân ta đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng 
tháng Tám. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, hoàn thành về 
cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chuyển sang 
thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa, trở thành hậu phương vững 
chắc cho cách mạng giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất 
đất nước. 

Thắng lợi của cuộc kháng chiến đã đập tan ý chí xâm lược 
của thực dân Pháp; đồng thời ngăn chặn âm mưu của đề quốc 
MĩI định kéo dài, mở rộng và quôc tế hoá cuộc chiến tranh Đông 
Dương. Thắng lợi của cuộc kháng chiến là thắng lợi của ý chí và 
quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta vì độc lập, tự do và hoà 
bình; đồng thời chứng minh đường lối kháng chiến đúng đắn và 
nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài giỏi của Đảng ta. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 
lược và can thiệp Mĩ còn có ý nghĩa quốc tế rất to lớn. Nó đã 
giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, vào mưu đồ 
đặt ách nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai, góp phần làm tan rã chủ nghĩa thực dân kiêu cũ 
trên thế giới. Thắng lợi của dân tộc ta có sức cổ vũ mạnh mẽ 
phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và nửa thuộc 
địa thuộc châu Á, châu Phi và Mĩ La tỉnh, góp phần làm suy 
yêu lực lượng đề quốc chủ nghĩa. "Đây là lần đầu tiên trong lịch 
sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực 
dân hùng mạnh; là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, 
đồng thời cũng là một thắng lợi thắng lợi của các lực lượng hoà 


53/62 


bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới" !. 


2- Nguyên nhân thắng lợi 


Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can 
thiệp Mĩ của nhân dân ta giành được thắng lợi là do nhiều 
nguyên nhân tạo nên. Trước hết, thắng lợi của kháng chiến là do 
đường lối chính trị - quân sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng 
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Nắm vững nội dung và xu thế phát triển của thời đại, ngay từ 
đầu, trong chỉ đạo chiến tranh, Đảng ta gắn mục tiêu giải phóng 
dân tộc với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội, 


kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Thực hiện phương châm /hêm bạn, bới thù, Đảng ta đã dùng 
mọi biện pháp để tập hợp lực lượng, củng cố mối quan hệ với 
bạn đồng minh, tranh thủ lực lượng trung gian, cô lập kẻ thù chủ 
yếu. Nhờ có đường lỗi ấy, không những khối liên minh chiến 
đấu ba nước Đông Dương ngày càng được tăng cường, mà mặt 
trận nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam, phản đối thực dân Pháp 
xâm lược và can thiệp Mĩ ngày càng được mở rộng. 


Quán triệt quan điểm chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa 
Mác - Lê nin, ngay từ đầu, Đảng ta đã vạch ra đường lối kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh; trong đó, 
nội dung cơ bản có tính xuyên suốt là toàn dân kháng chiến. 

Tư tưởng chỉ đạo của Đảng ta trong suốt quá trình cách 
mạng và chiến tranh cách mạng là quan điểm về con người, về 
vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử. 





1. Hồ Chí Minh: 7oản iập. xuất bản lấn thứ hai. Tập 10. NXB Chính trị quốc 
gia, Hà Nội, 1996, tr.12. 


222 


Đánh giá cao vai trò quần chúng nhân dân, trong quá trình 
lãnh đạo cuộc kháng ‹ chiến, Đảng ta xác định đúng đắn Vai trÒ, 
vị trí của các giai cấp, các giới, các lực lượng, các tầng lớp 
nhân dân, đặc biệt là vai trò của công nhân và nông dân. Đảng 
ta coi liên minh công nông là đội quân chủ lực, là lực lượng 
chủ yếu quyết định thắng lợi của kháng chiến, là nền tảng của 
khối đoàn kết toàn dân. 


Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, Đảng ta đã 
tổ chức cả nước thành một mặt trận; mỗi người dân là một 
chiến sĩ, mỗi làng xã là một pháo đài. Sức mạnh toàn dân đã 
đưa cuộc kháng chiến từ không đến có, từ yếu: đến mạnh và 
cuối cùng giành được thắng lợi to lớn, đánh dấu bằng chiến 
thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Hiệp định Giơnevơ. 


Thắng lợi của kháng chiến bắt nguồn từ sức mạnh của khối 
đoàn kết toàn dân được Đảng và Nhà nước ta luôn luôn quan 
tâm xây dựng và vun đắp. Ngay từ đầu cuộc kháng chiến, cùng 
với Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), Mặt 
trận Liên hiệp 

quốc dân Việt Nam (Liên Việt) được hình thành và phát triển 
không chỉ ở vùng tự do, mà cả ở vùng sau lưng địch. Sức mạnh 
đoàn kết toàn dân càng được tăng cường khi hai Mặt trận Việt 
Minh và Liên Việt thống nhất thành một mặt trận duy nhất, lấy 
tên là Mặt trận Liên - Việt (3-1951). Nhờ đó, chúng ta phá tan 
âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ lương - giáo... của thực dân 
Pháp, làm thất bại chính sách "dùng người Việt đánh người 
Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh" của chúng. 


Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi là do ta có lực lượng 
vũ trang nhân dân ba thứ quân sớm được xây dựng và ngày càng 
lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đó là đội quân cách 
mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn luôn 
găn bó với nhân dân, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, nuôi 
dưỡng. Chính Na va, trong cuốn hồi kí Đông Dương hấp hồi, 
cũng phải thừa nhận: "Quân đội Việt Minh rất hoạt động vì nó 


224 


trẻ. Nó là đội quân vững chắc bởi vì nó tuyên mộ trong quảng 

đại nông dân... họ sông với nhân dân, được nhân dân che 
v  mỈ 

chở..." 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến cũng chính là thắng lợi của 
Đảng ta trong chính sách xây dựng hậu phương. 


Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin coi hậu 
phương là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của 
chiến tranh, Đảng ta sớm đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng 
hậu phương kháng chiến vững mạnh về mọi mặt. 


Hậu phương kháng chiến là một hệ thống căn cứ bao gồm 
các cơ sở chính trị ở thành thị và nông thôn, các khu du kích và 
căn cứ du kích trong vùng tạm bị chiếm, các vùng tự do rộng 
lớn nằm trên khắp lãnh thô đất nước. Trong thời kì kháng chiến 
chống Pháp, trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam, ta đã xây dựng 
và giữ vững được những vùng tự do rộng lớn, tương đối ồn 
định, làm hậu phương vững chắc 


cho cuộc kháng chiến. ở Bắc Bộ có vùng rừng núi Việt Bắc, 
ở Trung Bộ có vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Nam - Ngãi - 
Bình - Phú; ở Nam Bộ có Thủ - Biên, Tây Ninh, Đồng Tháp 
Mười và Khu 9. 


Trong các vùng tự do, nơi có điều kiện thuận lợi, nhân dân ta 
ra sức xây dựng chế độ mới dân chủ nhân dân trên tất cả các 
mặt: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Đó chính là những nhân 
tố cơ bản tạo nên sức mạnh to lớn của hậu phương, cho phép 
huy động đến mức cao nhất và nhiều nhất sự tham gia đóng góp 
nhân, tài, vật lực của toàn dân vào sự nghiệp kháng chiến, kiến 
quốc. 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn do 





1. Henri Navarre: Đồng Dương hấp hồi - Bản dịch tiếng Việt. 


225 


ta có sức mạnh của khối đoàn kết chiến đấu ngày càng bền chặt 
giữa nhân dân ba nước Đông Dương; sức mạnh của sự đồng 
tình, ủng hộ và giúp đỡ ngày càng to lớn từ các nước thuộc hệ 
thống xã hội chủ nghĩa, trước hết là Trung Quốc, Liên Xô, cũng 
như nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân 
Pháp. 


CÂU HỎI - BÀI TẬP 

I- Âm mưu của Pháp - Mĩ ở Đông Dương khi bước vào 
Đông - Xuân 1953 - 1954 và những hoạt động của Pháp trong 
việc thực hiện Kê hoạch Nava. 

2- Cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954: Chủ 
trương, kê hoạch, diễn biên, kêt quả và ý nghĩa. 

3- Dựa trên những CƠ sở nào Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng quyêt định mở chiên dịch Điện Biên Phủ? 
Phương châm của chiên dịch là gì? 

4- Chứng minh: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5- 
1954) là chiến thắng lớn nhất trong 9 năm kháng chiến chống 
Pháp (1945-1954), là đòn quyết định chấm dứt cuộc chiến tranh 
xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương. 

5- Hội nghị và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương đã họp và 
kí kêt trong hoàn cảnh như thê nào? Nội dung, đánh giá kêt quả. 

6- Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt 
trận quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tê - tài chính, văn hoá - 
giáo dục trong kháng chiên chông Pháp (1945 - 1954). 

- Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng 
chiên chông Pháp của nhân dân ta (1945 - 1954). 

8- Trong thời kì 1945 - 1954, hai nhiệm vụ chiến lược Kháng 
chiên và Kiên quốc đã được nhân dân ta thực hiện như thê nào? 
Môi quan hệ giữa hai nhiệm vụ đó. 


9- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp 


226 


xâm lược (1945 - 1954) đã trải qua những giai đoạn phát triển 
như thê nào? Trong từng giai đoạn, nhân dân ta đã thực hiện 
những nhiệm vụ gì của cuộc kháng chiên? 


PHẢN II 


VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHÔNG Mĩ CỨU 
NƯỚC (1954 - 1975) 


Chương V 


XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIÈN BÁC VÀ ĐẤU 
TRANH CHÔNG Mĩ - NGỤY Ở MIÊN NAM (1954-1965) 


Chương V nhăm cung câp cho sinh viên những kiên thức cơ 
bản của cuộc kháng chiên chông Mĩ cứu nước trong 10 năm 
đâu sau ngày kí Hiệp định Giơnevơ: 


- Tình hình, đặc điêm của đât nước sau Hiệp định Giơnevơ 
và nhiệm vụ cách mạng trong thời kì mới. 


- Miền Bắc tiếp tục hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục 
kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây dựng cơ sở vật 
chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. 

- Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, thực hiện 
"đồng khởi, tiễn tới đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" 
của Mĩ và tay saI. 


I- Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ và nhiệm vụ 
cách mạng trong thời kì mới 
2/90) 


Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 
can thiệp Mĩ, nhân dân ta giành được thắng lợi to lớn, đánh dấu 
bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954) và Hiệp định 
Giơnevơ (21-7-1954). Cách mạng Việt Nam từ đó bước sang 
ø1a1 đoạn mới với 

nhiệm vụ to lớn là củng cố hoà bình, thực hiện thống nhất đất 
nước, hoàn thành độc lập và dân chủ. 


Đề thực hiện hoà bình, bước dầu tiên là quân đội hai bên phải 
ngừng băn; đồng thời tách quân đội hai bên ra hai vùng khác 
nhau, tức là điều chỉnh khu vực. Điều chỉnh khu vực chỉ là một 
giải pháp tạm thời, không phải là phân chia biên giới. 

Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ, việc ngừng bắn, tập 
kết, chuyền quân và chuyên giao khu vực sẽ được thi hành trong 
thời gian 300 ngày, kê từ ngày kí Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954 
- 19-5-1955). 


Về việc thực hiện ngừng bắn: Theo Điều 70 trong bản Hiệp 
định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, việc thực hiện ngừng bắn 
phải đồng thời thực hiện trên toàn cõi Việt Nam, tại tất cả các 
chiến trường và cho tất cả mọi lực lượng của hai bên. Nhưng do 
đặc điểm của chiến trường Việt Nam, tính theo thời gian thực sự 
cần thiết để chuyên lệnh ngừng bắn tới những cấp thấp nhất của 
lực lượng chiến đấu, hai bên đồng ý sẽ thực hiện ngừng bắn 
hoàn toàn và đồng thời, theo từng khu vực lãnh thổ và theo thời 
gian quy định cho từng khu vực: 


- Ở Bắc Bộ: Đúng 8 giờ (giờ địa phương) ngày 27-7-1954. 
- Ở Trung Bộ: Đúng 8 giờ (giờ địa phương) ngày 1-8-1954. 
- Ở Nam Bộ: Đúng 8 giờ (giờ địa phương) ngày 11-8-1954. 


Do thái độ nghiêm chỉnh và đấu tranh kiên quyết của ta, phía 
Pháp cũng phải thi hành đúng lệnh ngừng bắn trên các chiến 
trường, trừ một số nơi các phần tử thân Mĩ ở miền Nam có hành 
động khiêu khích, phá hoại. 


228 


Về việc tập kết, chuyên quân và chuyền giao khu vực: Trong 
thời kì chiến tranh, các khu vực đóng quân của lực lượng vũ 
trang hai bên không có giới tuyến rõ ràng; các vùng kiểm soát 
của ta và địch xen kẽ nhau, tạo nên hình thái cải răng lược. Vì 
vậy, để thực hiện ngừng bắn, tập kết, chuyên quân và chuyên 
giao khu vực, vấn đề 

tách rời các đơn vị chiến đấu của hai bên để tránh xung đột 
dẫn đến tình trạng chiến tranh trở lại, là một việc cần thiết. 


Sau khi tách rời các đơn vị chiên đâu, việc tập kêt lực lượng 
của hai bên ở hai miên và chuyên giao khu vực được tiên hành. 


Trước khi rút quân và chuyên giao khu vực cho đối phương, 
chúng ta đã giải thích cho đông bào địa phương giải quyêt khó 
khăn trong đời sông cho đông bào. 


Ngược lại, về phía Pháp, trước khi rút quân khỏi miền Bắc, 
chúng cấu kết với đế quốc Mĩ và tay sai, ra sức hoạt động phá 
hoại. Chúng cài gián điệp, đốt phá kho tàng, phá hoại những 
công trình công cộng, những di tích lịch sử và văn hoá, vơ vét 
tài sản, vật tư, tháo dỡ máy móc, thiết bị, hòng làm tê liệt hoặc 
gây khó khăn cho nhân dân ta trong công tác tiếp quản. Chúng 
còn dụ dỗ, cưỡng bức đồng bào Công giáo di cư vào Nam; tổ 
chức nhiều nhóm phi gây rỗi ở một số nơi thuộc vùng Tây Bắc, 
Đông Bắc. 


Nhân dân ta, nhất là ở những vùng sắp giải phóng, đã tiến 
hành các cuộc đấu tranh rất quyết liệt chống lại những âm mưu 
và hành động phá hoại của địch. Trên cơ sở đó, việc tiếp quản 
các vùng mới giải phóng diễn ra tốt đẹp. 

Ngày 10-10-1954, quân ta tiếp quản thủ đô Hà Nội. Ngày I- 
1-1955, nhân dân ta tổ chức cuộc mít tỉnh lớn ở Quảng trường 
Ba Đình để chào đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh trở về thủ đô sau § năm xa cách. Ngày 13-5-1955, 
đơn vị cuối cùng của quân đội viễn chỉnh Pháp rút khỏi Hải 
Phòng. Nửa nước Việt Nam hoàn toàn được giải phóng, đánh 


229 


dâu thăng lợi to lớn của cuộc kháng chiên và đặt cơ sở vững 
chắc cho cuộc đâu tranh tiên tới xây dựng một nước Việt Nam 
độc lập, thông nhât, dân chủ và hoà bình. 


Sau thời gian 300 ngày đấu tranh thực hiện các điều khoản 
ngừng bắn, tập kết, chuyển quân và chuyên giao khu vực, miền 
Bắc nước ta đã hoàn toàn giải phóng. Như vậy, "Sau hơn 80 
năm nô lệ, ngày nay 

cả miền Bắc là của nhân dân ta, dưới chế độ Dân chủ Cộng 
hoà do nhân dân ta làm chủ. Thắng lợi to lớn ấy là do từ Nam 
đến Bắc, đồng bào ta đoàn kết, bộ đội ta anh dũng, Đảng và 
Chính phủ ta lãnh đạo đúng đắn. Ta lại có nhân dân các nước 
bạn, An, dân Pháp và nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới 
ủng hộ" 


Miền Bắc hoàn toàn giải phóng cũng có nghĩa là cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân về cơ bản đã hoàn thành. Miền 
Nam còn nằm dưới ách thống trị của đế quốc xâm lược và 
phong kiến tay sai. Trước sự thay đổi của tình hình đất nước, 
Đảng ta kịp thời xác định nhiệm vụ cách mạng cho phù hợp. 


Tháng 9-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ 
chung của Đảng là đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh thực 
hiện đình chiến, đề phòng và khắc phục mọi âm mưu phá hoại 
Hiệp định để củng có hoà bình; ra sức hoàn thành cải cách 

ruộng đất, phục hồi và nâng cao sản xuất, tăng cường xây dựng 
quân đội nhân dân để củng cô miền Bắc; g1ữ vững và đây mạnh 
cuộc đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam, nhằm củng cố 
hoà bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập dân chủ 
trong toàn quốc. 


Như vậy, tuy chưa nêu cụ thể, nhưng Nghị quyết Bộ Chính 


1. Hồ Chí Minh: 7oàn tập. Tập 7. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 
565. 


230 


trị đã xác định mỗi miền có một nhiệm vụ khác nhau. Miền Bắc 
phải được củng, có vững chắc để làm chỗ dựa cho cách mạng 
miên Nam. Muốn vậy, không thể để miền Bắc trong tình trạng 
sản xuất nhỏ, phân tán, lạc hậu và càng không thể đi theo con 
đường phát triên tư bản chủ nghĩa. 


Yêu cầu của cách mạng miền Bắc cũng như của cách mạng 
cả nước và nguyện vọng của toàn dân đòi hỏi miền Bắc phải đi 
lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua con đường phát triển tư bản chủ 
nghĩa. Chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới có thể đi tới một xã 
hội công bằng và văn minh, không có người bóc lột người; đồng 
thời cũng xoá bỏ nguồn gốc sinh ra phương thức bóc lột. 

Yêu cầu của cách mạng nước ta cũng như nguyện vọng toàn 
dân hoàn toàn phù hợp với đặc điểm và nội dung của thời đại 
mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
trên phạm vi toàn thê giới. 


Mặt khác, ở nước ta, trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ 
nhân dân, giai cấp công nhân và nông dân đóng vai trò quyết 
định; đội tiên phong của giai cấp công nhân nắm độc quyền lãnh 
đạo cách mạng. Trong điều kiện đó, thắng lợi của cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dân không những là thắng lợi của nhân 
dân lao động đối với chủ nghĩa đề quôc và chế độ phong kiến, 
mà còn là thăng lợi về chính trị của giai cấp vô sản đối với giai 
cấp tư sản trong nước. Chính vì thế, "sự kết thúc thắng lợi của 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng có nghĩa là sự 
mở đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa" '. 

Xuất phát tử những cơ sở trên, Đảng ta quyết định đưa miền 
Bắc tiến thăng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa. Quyết định này cũng chính là sự vận dụng 


1. Lê Duẫn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã 
hội, tiến lên giành những thắng lợi mới. NXB Sự thật, Hà Nội 1970, tr. 68- 
69. 


231 


sáng tạo học thuyết cách mạng không ngừng của chủ nghĩa Mác 
- Lê nin vào hoàn cảnh cụ thê nước ta. 


Ở miền Nam, theo quy định của Hiệp định Giưnevơ, lực 
lượng Liên hiệp Pháp tạm thời nắm quyên kiểm soát trong hai 
năm. Nhưng trong quá trình đó, để quốc Mĩ đã gạt Pháp, độc 
chiếm miền Nam, biến miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới. 
Sự nghiệp giải phóng dân tộc do vậy chưa hoàn thành. Trong 
điều kiện Ấy, nhân dân ta ở miền Nam có nhiệm vụ đây mạnh 
đấu tranh chống đế quốc Mĩ và tay sai, thực hiện giải phóng 
miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân trong cả nước, tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà. 

Như vậy, từ cuối năm 1954, sau ngày hoà bình lập lại, trong 
một giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo của một Đảng, nhân dân 
ta đồng thời tiến hành hai chiến lược cách mạng khác nhau: 
Chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chiến 
lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Đây 
chính là một đặc điểm lớn nhất và cũng là nét độc đáo của cách 
mạng nước ta từ tháng 7-1954 đến tháng 5-1975. 


Mỗi cuộc cách mạng nhằm giải quyết những yêu cầu cụ thể, 
cấp bách của mỗi miền, nhưng có mỗi quan hệ khăng khít với 
nhau và tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc không chỉ có mục tiêu xây dựng cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mà còn phải làm chỗ dựa 
vững chắc cho cuộc cách mạng giải phóng miên Nam và cho cả 
sự nghiệp xây dựng đất nước sau khi thống nhất. Cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam không chỉ đánh đồ ách thống 
trị của đế quốc xâm lược, giải phóng miền Nam, mà còn phải ra 
sức bảo vệ miền Bắc có điêu kiện hoà bình xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Phải dùng sức mạnh của cả nước để giải 
phóng miền Nam, đồng thời cũng phải dùng sức mạnh của cả 
nước đề bảo vệ và xây dựng miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội. 
Đó là mối quan hệ biện chứng, hữu cơ giữa cách mạng hai miền 
Nam - Bắc từ sau năm 1954. 


232 


Trong mối quan hệ trên, mỗi chiến lược cách mạng có một vị 
trí, vai trò khác nhau. Miền Bắc là hậu phương, cho nên cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định 
nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. Miền Nam là 
tiền tuyến, cho nên cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải 
phóng miền Nam, thực hiện hoà bình thống nhất đất nước. 


Cả hai chiến lược cách mạng ở hai miền đều nhằm thực hiện 
một mục tiêu chung của cách mạng cả nước là đấu tranh chống 
đề quốc MI và tay sai, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, 
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, tích cực góp phần 
vào sự nghiệp 

cách mạng của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và tiễn bộ xã hội. 


I- Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh 
tê, cải tạo xã hội chủ nghĩa (1954-1960) 


Sau ngày giải phóng, miền Bắc nước ta đứng nước nhiều khó 
khăn về kinh tế - xã hội. 

Nền kinh tế nước ta vốn là nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến 
tranh tàn phá rất nặng nề. Trong các vùng nông thôn mới giải 
phóng, hậu quả do các cuộc càn quét của địch để lại hết sức 
nghiêm trọng: Khoảng 14 vạn héc ta ruộng đất bị bỏ hoang: hệ 
thống thủy lợi hư hỏng nặng, khiến 200.000 héc ta ruộng đồng 
không nước tưới tiêu, cằn cỗi và úng ngập; thôn xóm tiêu điều, 
xơ xác; nhân công, nông cụ và trâu bò bị thiếu nghiêm trọng. Từ 
cuối năm 1954 đến nửa đầu năm 1955, nạn đói lan rộng tới trên 
200 xã. Các thành thị vừa mới tiếp quản mang nặng tính chất 
buôn bán, tiêu thụ là chủ yếu. Phần lớn các nhà máy, xí nghiệp 
không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Nguyên liệu, nhiên 
liệu, máy móc thiếu thốn. Gần 50% kho tàng, công sở bị phá 
hoại. Thương nghiệp bị đình đón, các hoạt động đầu cơ tích trữ, 
nâng giá lũng đoạn thị trường diễn ra phổ biến. Tiền tệ chưa 

2) 


thống nhất, nền kinh tế quốc dân mất cân đối gay gắt. Hơn 
50.000 lao động thất nghiệp. Hàng trăm ngàn người lâm vào 
cảnh thiếu đói. 

Ở các vùng tự do cũ trong kháng chiến, tuy công nghiệp và 
nông nghiệp có phát triển, nhưng quy mô nhỏ bé, kĩ thuật lạc 
hậu nên năng suất rất thấp, không thể đáp ứng được yêu cầu sản 
xuất và đời sống ngày càng cao của nhân dân. 


Trong khi đó, các phần tử tŠ ngụy rã đám chưa qua cải tạo, 
lực lượng thổ phí và bọn gián điệp, đặc vụ nước ngoài được cài 
lại vẫn ngẫm ngầm hoạt động... càng làm cho tình hình chính trị 
xã hội thêm phức tạp. 

Tình hình trên đặt ra cho Đảng và nhân dân miễn Bắc một 
nhiệm vụ hết sức nặng nẻ là khẩn trương khôi phục kinh tế, hàn 
gắn vết thương chiến tranh. Muốn vậy, nhiệm vụ trước mắt là 
phải tiếp tục hoàn thành cải cách ruộng đất. 


Trong hoàn cảnh đấu tranh để thống nhất nước nhà, việc thực 
hiện cải cách ruộng đất vừa phải thoả mãn quyền lợi về kinh tế 
và chính trị của nông dân, củng cố khối liên minh công nông, 
vừa phải mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. 


Tại kì họp lần thứ 4 (3- 1955), Quốc hội thông qua Nghị 
quyết tán thành điều chỉnh và bố sung của Chính phủ về cải 
cách ruộng đất: Dùng hình thức toà án thay cho những cuộc đấu 
tố của nông dân, thu hẹp diện tịch thu và trưng thu, mở rộng 
diện trưng mua, chiếu cố những địa chủ kháng chiến và gia đình 
địa chủ có con em là bộ đội, cán bộ, viên chức cách mạng. 


Trên cơ sở đó, đợt 6 giảm tô và đợt 2 cải cách ruộng đất là 
những đợt đầu tiên được tiến hành trong hoà bình. Từ lúc này 
trở đi, cuộc phát động quần chúng nông dân bắt đầu lan rộng 
vào vùng trung du và đồng bằng mới giải phóng. Ngày 20-7- 
1956, đợt 5 cải cách ruộng đất kết thúc. Đây là đợt cuôi cùng và 
là đợt lớn nhất trong cải cách ruộng đất được tiến hành trên 
phạm vi 1.732 xã với 6 triệu dân ở 20 tỉnh và 2 thành phó. 


234 


Trong quá trình cải cách ruộng đất, chúng ta đã phạm phải 
những sai lâm nghiêm trọng và kéo dài. Sau khi phát hiện sai 
lâm (4-1956), Đảng ta đã có chỉ thị sửa saI. 


Sau một năm sửa sai (1957), công cuộc cải cách ruộng đất đã 
hoàn thành thắng lợi. Chúng ta đã tịch thu, trưng thu và trưng 
mua 810.000 ha ruộng đất, trên 100.000 trâu bò, 1.800.000 nông 
cụ từ trong tay giai cấp địa chủ chia cho 2.200.000 hộ nông dân 
lao động (chiếm 72,8% số hộ ở nông thôn được chia ruộng đất). 
Chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến 
vĩnh viễn bị thủ tiêu. Chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân 
được xác lập. Nông dân thực sự 

trở thành người chủ ở nông thôn không chỉ về chính trị, mà 
cả về kinh tế0. Khối liên minh công nông - nên tảng của chuyên 
chính vô sản - được củng cố một bước. 


Thắng lợi của cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn và căn 
bản, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc. Nó đem lại niềm 
phấn khởi trong nông dân, có tác dụng rất lớn trong việc đây 
mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến 
tranh. 


Nhiệm vụ khôi phục kinh tế được tiến hành trong điều kiện 
hết sức gay gắt của một xã hội vốn là thuộc địa vừa trải qua 
chiến tranh tàn phá nặng nề. Vì vậy, ngay từ tháng 9-1954, Bộ 
Chính trị ra Nghị quyết vạch rõ nhiệm vụ trước mắt của miền 
Bắc là ôn định trật tự xã hội, ồn định vật giá, ôn định thị trường. 


Yêu cầu của nhiệm vụ khôi phục kinh tế là sau hai năm về cơ 
bản phải đưa mức sản xuất lên ngang bằng mức trước chiến 
tranh (1939), nhằm giảm bớt khó khăn, nâng cao một bước đời 
sống của nhân dân; phát triển kinh tế một cách có kế hoạch; mở 
rộng giao lưu kinh tế giữa các vùng trong nước. 


Sản xuất nông nghiệp được đặc biệt coi trọng. Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ § Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá ID 
nhấn mạnh: Phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc về tính chất rất 


235 


trọng yếu của sản xuất nông nghiệp đối với cả nền kinh tế nước 
ta hiện nay và sau này. Phải khôi phục sản xuất nông nghiệp để 
giải quyết vấn đề lương thực (trước mắt là cứu đói và phòng đói) 
làm cơ sở cho việc khôi phục và phát triển công - thương 
nghiệp. Phải khôi phục sản xuất nông nghiệp và làm nghề phụ ở 
nông thôn để nâng cao sức sống của nông dân; thông qua đó, 
củng có công nông liên minh. 


Nhân dân ta có những cố gắng phi thường, vượt qua mọi khó 
khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất. Nhà nước 
cho nhân dân vay vốn đề đầu tư vào sản xuất, ôn định đời sống. 
Nhờ đó, đến cuối năm 1957, những vết thương chiến tranh trên 
đồng ruộng đã được hàn gắn: 125.000 mẫu ruộng hoang được 
đưa vào sản xuất, 12 hệ thống nông giang được sửa chữa cùng 
với việc xây dựng thêm những công trình thuỷ nông mới. Một 
hệ thống đê điều với chiều dài 3.500 km được tu sửa và bồi đắp. 


Những kết quả trên đã góp phấn tăng nhanh sản lượng lương 
thực và hoa màu. Tính đến năm 1956, miền Bắc sản xuất được 
khoảng 4 triệu tấn lương thực (vượt xa so với năm 1939: 2,4 
triệu tấn). Tổng sản lượng hoa màu quy ra thóc đạt bình quân 
hằng năm là 680.000 tấn (gấp 3 lần mức năm 1939: 220.000 
tấn). Nạn đói có tính chất kinh niên ở miền Bắc bước đầu được 
giải quyết; đời sống nhân dân được cải thiện một bước. 

Về công nghiệp, Đảng ta chủ trương trước tiên phải chú trọng 
khôi phục và phát triển công nghiệp nhẹ; đồng thời củng cô và 
phát triên các cơ sở công nghiệp nặng trong phạm vi cần thiết và 
có khả năng. Trong ba năm (1955-1957), chúng ta đã khôi phục 
hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ 
không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị 
hiện đại (mỏ than Hòn Gai, dệt Nam Định, xi măng Hải 
Phòng...). Chúng ta còn xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp 
mới. Đến cuối năm 1957, miền Bắc có 97 xí nghiệp công nghiệp 
do Trung ương quản lí. 


236 


Cùng với công nghiệp, thủ công nghiệp gần như bị phá sản 
trong thời gian chiến tranh đã được phục hồi rất nhanh chóng. 
Đến năm 1957, miền Bắc đã có gân. 460.000 người tham gia sản 
xuất thủ công nghiệp (gấp hai lần. số thợ thủ công năm 1941, là 
năm phát triên cao nhất); cung cấp 58,8% sản phẩm tiêu dùng 
trong nước. 


Về thương nghiệp, Nhà nước ta chủ trương chuyền hoạt động 
sang hướng phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân; tăng 
cường mậu dịch quốc doanh, làm cho mậu dịch quốc doanh phát 
huy tác dụng tốt đối với đời sống nhân dân và sản xuất. 


Theo phương hướng đó, chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta đã 
đạt được nhiều kết quả: Giá cả thống nhất và ôn định, đời sống 
nhân dân được cải thiện. Hệ thống mậu dịch quốc doanh và hợp 
tác xã mua bán không ngừng mở rộng và cung cấp nhiều mặt 
hàng cho nhân dân. 


Việc giao lưu kinh tế giữa các địa phương trong nước được 
tăng cường. Hoạt động ngoại thương dân dần tập trung trong tay 
Nhà nước. Quan hệ buôn bán với nước ngoài ngày càng được 
mở rộng. Tính đến năm 1957, miền Bắc đã đặt quan hệ thương 
mại với 27 nước. 


Về giao thông vận tải, đến cuối năm 1957, chúng ta đã khôi 
phục được 6§1 km đường sắt, khôi phục và xây dựng thêm 
10.607 km đường ô tô. Các bến cảng (Hải Phòng, Hòn Gai, Cắm 
Phả, Bến Thủy) được tu sửa và mở rộng, góp phần rất quan 
trọng trong giao lưu hàng hoá, phục hồi kinh tế. 


Cùng với thắng lợi trong nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến 
tranh, cơ cấu kinh tế cũng như quan hệ sản xuất miền Bắc cũng 
bước đầu có sự thay đổi. Đến cuối năm 1957, đã có 1/4 số hộ 
nông dân vào tô đổi công, hơn 50% số thợ thủ công vào các tổ 
sản xuất và các hợp tác xã!. Thành phần kinh tế quốc doanh 





1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 (11-1958) - Ban Chấp 
237 


chiếm 58% giá trị sản lượng công nghiệp, 100% trong các lĩnh 
vực ngân hàng, xây dựng cơ bản, bưu diện, đường sắt, 97% 
trong ngoại thương'. Như vậy, kinh tế quốc doanh đã năm được 
toàn bộ hoặc phần lớn những ngành then chốt và giữ vai trò chủ 
đạo đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Trong thời kì khôi 
phục kinh tế, sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế cũng có những 
bước chuyền biến quan trọng. Hơn một triệu người đã thoát nạn 
mù chữ. Cùng với giáo dục phổ thông hệ 10 năm, nên đại học 
cũng được chú ý phát triển. Công tác y tế được coi trọng; các 
bệnh truyền nhiễm được đây lùi. 


Những thắng lợi giành được trong thời kì khôi phục kinh tế 
có tác dụng tăng cường sức mạnh Nhà nước dân chủ nhân dân. 
Khối đoàn kết toàn dân được mở rộng, đánh dấu bằng sự ra đời 
của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9-1955). Đó là những nhân tố 
rất quan trọng đảm bảo cho quân và dân ta đập tan mọi âm mưu, 
hành động chống phá của các thế lực phản cách mạng, giữ vững 
an ninh chính trị và trật tự xã hội. 


Trước ngày Hiệp định Giơnevơ có hiệu lực, thực dân Pháp 
liên tục cho máy bay thả vũ khí, lương thực điện đài cho bọn 
phản động cài lại để đánh phá ta. Chúng tiếp tục gây phi, tổ 
chức hoạt động gián điệp, biệt kích, tránh gặp bộ đội, nếu bị 
đánh mạnh thì cất giấu vũ khí lần trốn, trên đường rút sang Lào 
hoặc trá hàng. Lực lượng phỉ ở Lào Cai có 5.025 tên, Hà Giang 
798 tên, Yên Bái 147 tên... 

Tranh thủ lúc quân Pháp chuẩn bị rút khỏi miền Bắc, tinh 
thần bọn phi hoang mang dao động, ngày 3 0-7-1954, Trung 
đoàn 246 được lệnh lên Tây Bắc, phối hợp với lực lượng vũ 





hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản, tr.6. 


1. 35 năm chiến đấu và xây dựng - NXB Sự thật. Hà Nội ,1980, tr. 267. 


238 


trang địa phương tiêu diệt bọn phỉ ở đây. Trong đợt truy quét 
này, ta diệt 128 tên, bắt 88 tên, gọi hàng 1.203 tên. Ngày 16-4- 
1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị nhắc nhở các cấp 
uỷ tiếp tục lãnh đạo công tác triệt phá âm mưu gây phi của đế 
quôc. 


Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, ở những tỉnh 
trọng điểm như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Hải 
Ninh, các đơn vị vũ trang đi vào từng bản làng của đồng bào dân 
tộc, tuyên truyền chính sách của Đảng và Chính phủ, vạch trần 
tội ác của địch, phân hoá, cô lập bọn phản động. Bộ đội ta tận 
tình giúp đỡ đồng bào sản xuất, thực hiện "ba cùng” với dân, 
kiên trì phát động quần chúng, từng bước làm tan rã lực lượng 
phỉ. Cũng nhờ dựa vào dân, bộ đội và lực lượng công an còn kịp 
thời trấn áp và bắt gọn các đảng phái chính trị phản động ở một 
số địa phương (Đại Việt, Việt Nam Quốc dân đảng, Năm Sao 
Trắng...). 


Sau ba năm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khôi phục kinh tế 
(1955 - 1957), nhân dân miên Bắc sôi nôi bước vào thời kì cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. 


Trung tuần tháng 11-1958, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ của miền Bắc là "đẩy 
mạnh cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm trước mất là 
đây mạnh cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần kinh 
tế cá thể của nông dân, thợ thủ công và cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với thành phần kinh tế tư bản tư doanh; đồng thời ra 
sức phát triển thành phần kinh tế quốc doanh..." 

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 14, tại kì họp lần 
thứ 9 (12-1958), Quốc hội khoá I đã thông qua kế hoạch ba năm 
cải tạo và phát triển kinh tế, văn hoá, gồm những nội dung cơ 





1. Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ XIV. Tài liệu đã dẫn, tr. 15. 


239 


bản sau đây: 


I- Đây mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, 
lấy sản xuất nông nghiệp làm khâu chính, chủ yêu nhằm giải 
quyết vấn đề lương thực, đồng thời rất chú trọng sản xuất công 
nghiệp, hết sức tăng thêm các tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng. 


2- Ra sức cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp và công 
thương nghiệp tư bản tư doanh theo hướng xã hội chủ nghĩa, 
khâu chính là hợp tác hoá nông nghiệp, đồng thời tích cực phát 
triển và củng có thành phần kinh tế quốc doanh. 


3- Nâng cao một bước đời sống vật chất và văn hoá của nhân 
dân, đồng thời tăng cường củng cô quốc phòng. 


Cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp là thực hiện cải 
tạo quan hệ sản xuất kết hợp với cải tiên kĩ thuật, tăng năng suất 
lao động và giáo dục tư tưởng xã hội chủ nghĩa cho nông dân, 
nhằm đưa giai cấp nông dân từ chỗ làm ăn riêng lẻ đi dần vào 
con đường làm ăn tập thê xã hội chủ nghĩa. 


Vì vậy cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp là một 
cuộc cách mạng sâu sắc, lớn lao và phức tạp. Nó thay đổi tận 
gốc chế độ tư hữu và cả thói quen canh tác phân tán bao đời nay 
của hàng triệu nông dân. 

Để bảo đảm cho cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp 
thắng lợi, một mặt phải quán triệt đường lối giai cấp của Đảng 
là dựa hắn vào bần nông và trung nông lớp dưới, đoàn kết chặt 
chế với 

trung nông, hạn chế đi đến xoá bỏ sự bóc lột của kinh tế phú 
nông, cải tạo tư tưởng phú nông, ngăn ngừa địa chủ ngóc đâu 
dậy, tiếp tục mở đường cho địa chủ lao động cải tạo thành con 
người mới, kiên quyết đưa nông dân đi vào con đường hợp tác 
hoá nông nghiệp, tiễn lên chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, phải thực 
hiện đúng ba nguyên tắc: Tự nguyện, cùng có lợi và quản lí dân 
chủ; trong đó cơ bản nhất là nguyên tắc tự nguyện. 


240 


Ngoài đường lối giai cấp và những nguyên tắc đúng đắn, điều 
rất quan trọng là phải biết định ra được những hình thức quá độ 
thích hợp đề tổ chức nông dân, hướng dẫn họ đi dần vào con 
đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa. 


Đảng ta chủ trương thực hiện cuộc vận động hợp tác hoá 
nông nghiệp qua ba bước: Tô đôi công, hợp tác xã bậc thâp và 
hợp tác xã bậc cao. 


Từ mùa thu năm 1958, chúng ta tiến hành đợt thí điểm đầu 
tiên cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp. Tiếp đó, đưới ánh 
sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 14 (1-1958) 
và lần thứ 16 (4-1959), phong trào hợp tác nông nghiệp được 
đây mạnh. Trong năm 1959, chúng ta tổ chức đợt Giáo dục mùa 
fhu, cho nông dân học tập chính sách hợp tác hoá nông nghiệp 
và tranh luận rộng rãi về hai con đường, bước đầu giải quyết vẫn 
đề “ai thắng ai” trên mặt trận tư tưởng. Sau đợt học tập này, 
trung nông gia nhập hợp tác xã. Cũng từ đó, cuộc vận động hợp 
tác hoá nông nghiệp trở thành cao trào rộng khắp. 


Trong quá trình vận động hợp tác hoá nông nghiệp, thấm 
nhuân lời dạy cửa Lênin: “Một chế độ xã hội chỉ nảy sinh với 
điểu kiện là được một giai cấp nhất định nào đó giúp đỡ về tài 
chính " ` Nhà nước đã dành cho chế độ hợp tác hoá nông 
nghiệp một số đặc quyền về kinh tế, tín dụng ngân hàng. Trong 
ba năm (1958 - 1960), Nhà nước 

đầu tư cho nông nghiệp 180 triệu đồng, cho nông dân vay 
138 triệu đồng, cung cấp cho nông dân 30 vạn tấn phân hoá học, 
6 vạn trâu, bò cày, 4 triệu nông cụ các loại v xây dựng 19 công 





1. Lênin: Bàn về hợp tác hoá nông nghiệp. NXB Sự thật, Hà Nội, 1971, tr. 
150. 


2. 50 năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sẩa, tr. 138. 


241 


trình thuỷ lợi, bảo đảm việc tưới nước cho 153 vạn ha ruộng đất. 


Đến cuối năm 1960, miền Bắc đã xây dựng được 41.401 hợp 
tác Xã, VỚI khoảng 86% sô hộ nông dân và 76% diện tích ruộng 
đât; trong đó có gân 12% sô hộ tham gia vào hợp tác xã bậc cao. 


Tại các địa phương miền núi, do có những đặc điểm riêng, 
Đảng ta chủ trương tiễn hành cuộc vận động hợp tác hoá nông 
nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ. 
Tính đến tháng 6-1961, toàn miền núi có 357.753 hộ nông dân 
vào hợp tác xã, chiếm 75,64% tổng số hộ nông dân; trong đó có 
20,63% số hộ vào hợp tác xã bậc cao. 


Thắng lợi của cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp có ý 
nghĩa rất quan trọng. Một giai cầp nông dân tập thể đã xuất hiện 
và do đó, khối liên minh công nông - nên tảng của chuyên chính 
vô sản - thực sự được củng cô vững chắc. 


Đặc biệt, trong hoàn cảnh chiến tranh, hợp tác hoá nông 
nghiệp đã bảo đảm những điều kiện vật chất và tinh thần cho 
những người tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các 
chiến trường. 


Cùng với công cuộc vận động hợp tác hoá nông nghiệp, công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi với công - thương nghiệp tư 
bản tư doanh cũng diễn ra tôt đẹp. 


Công - thương nghiệp tư bản tư doanh và giai cấp tư sản dân 
tộc là những thành phần kinh tế và giai cấp bóc lột. Vì vậy, khi 
miền Bắc bước vào thời kì cách mạng xã hội chủ nghĩa, theo 
quan niệm của Đảng ta lúc đó, việc xoá bỏ thành phần kinh tế và 
giai cấp bóc lột ấy là một tất yếu. 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ l6 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (4-1959) nêu rõ: "Kinh tế tư bản tư doanh và giai 
cấp tư sản thực chất là đối tượng của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản là mâu thuẫn đối 
kháng, phải giải quyết bằng cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
242 


bằng sự xoá bỏ chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản..." ! 


Tuy nhiên, cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh 
ở miền Bắc nước ta được tiến hành trong hoàn cảnh đặc biệt. Đó 
là lúc Nhà nước dân chủ nhân dân đã được củng cố vững mạnh, 
khối liên minh công nông bền chặt, nền kinh tế quốc doanh 
được mở rộng và giữ vai trò chủ đạo đối với toàn bộ nên kinh tế 
quốc dân; là lúc giai cấp tư sản dân tộc miền Bắc nhỏ yếu, lại đã 
từng là bạn đồng minh của giai cấp công nhân trong cuộc cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Từ sau ngày hoà bình lập lại họ 
vẫn tán thành Cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có khả 
năng tiếp thu cải tạo xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, cuộc cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư doanh được tiền hành trong khi 
đất nước ta còn tạm thời bị chia làm hai miền, phương châm 
chính sách của Đảng là xây dựng miễn Bắc, chiếu cô miễn Nam 
nhằm tăng cường lực lượng của cả nước trong cuộc đấu tranh 
thực hiện thống nhất nước nhà. 


_ Trong hoàn cảnh â Ấy, Đảng ta chủ trương, chuyển mâu thuẫn 
vốn đối kháng giữa giai câp tư sản và giai cấp công nhân thành 
mâu thuẫn không đối kháng, cải tạo công thương nghiệp tư bản 
tư doanh bằng phương pháp hoà bình, thông qua hình thức công 
tư hợp doanh. 


Với phương pháp cải tạo hoà bình, về “kinh tế, Nhà nước 
không tịch thu tư liệu sản xuất của giai cấp tư sản, mà dùng 
chính sách chuộc lại và trả dần dưới hình thức định rức. Về 
chính trỊ, 

chúng ta vẫn coi tư sản dân tộc là một thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam. 


1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (4-1959) bàn về vấn đề cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đôi với công thương nghiệp tư bản tư doanh. Ban Châp 
hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuât bản, Hà Nội, 1959, tr. 7. 


243 


Trong quá trình cải tạo hoà bình theo hướng xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta chú trọng kết hợp các biện pháp kinh tế, hành 
chính và giáo dục, biến những người tư sản thành những người 
lao động. Đây là một quá trình đầu tranh giai cấp gay go, tức 
tạp; là quá trình hạn chế, đánh lùi và cuối cùng xoá bỏ hoàn toàn 
sự bóc lột tư bản chủ nghĩa của giai cấp tư sản dân tộc. 


Đi đôi với chính sách chuộc lại, Đảng và Nhà nước còn chú ý 
sắp xêp công ăn việc làm cho người tư sản trong các xí nghiệp, 
tức là tạo điêu kiện cho họ trở thành người lao động. 


Đến cuối năm 1960, đã có 97% số hộ tư sản vào công tư hơn 
doanh. Cùng thời gian này, có 87,9% sô thợ thủ công và 45% sô 
hộ tiêu thương tham gia các hình thức hợp tác xã. 


Kết quả cải tạo xã hội chủ nghĩa đã đưa đến những biến đổi 
về chất trong xã hội miền Bắc. Quan hệ sản xuất mới xã hội chủ 
nghĩa được xác lập và về cơ bản đã xoá bỏ được chế độ người 
bóc lột người. Tiềm lực mọi mặt của miền Bắc được tăng 
cường, bảo đảm cho miền Bắc trở thành hậu phương vững chắc 
của cách mạng miền Nam và kháng chiến chống Mĩ , cứu nước. 


Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải tạo, chúng ta đã 
phạm phải những sai lầm nghiêm trọng về chủ trướng, chính 
sách lớn, về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện. Chúng ta 
đã đồng nhất việc cải tạo với việc xoá bỏ các thành phần kinh tế 
cá thê, thủ tiêu nền kinh tế nhiều thành phần. Mặt khác, do tư 
tưởng chủ quan, nóng vội trong quá trình vận động hợp tác hoá 
nông nghiệp, chúng ta đã vi phạm nguyên tắc / nguyện đối với 
nông dân. 

Cùng với nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, trong thời kì 
1958 - 1960, chúng ta cũng đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh 
vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá. Nhà nước tập trung 
phần lớn số vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản trong công nghiệp. 
Trong ba năm cải tạo 

và phát triển kinh tế (1958 - 1960), mức đầu tư vào công 


244 


nghiệp tăng gấp 3 lần so với ba năm trước (1955 - 1957). Vì thế, 
từ 97 xí nghiệp quốc doanh trong năm 1957, đến năm 1960. đã 
tăng lên 172 xí nghiệp do Trung ương quản lí và trên 500 xí 
nghiệp do địa phương quản lí. Trong tổng giá trị sản lượng công 
nghiệp năm 1960, công nghiệp quôc doanh chiếm 89,9%. Thành 
phần quốc. doanh trong nông nghiệp cũng tăng lên: Từ l6 nông 
trường quôc doanh trong năm 1957, đến năm 1960 đã có 59 cơ 
sở. Tốc độ phát triển sản xuất được giữ vững. Trong ba năm, dù 
dầu năm 1960 có thiên tai lớn, nhưng sản xuất nông nghiệp tăng 
bình quân hằng năm là 5,6%; sản xuất công nghiệp tăng bình 
quân 21,7%. Công nghiệp địa phương tăng gấp 10 lần so với 
năm 1957. Công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm tăng 
60,4%. Phần lớn hàng tiêu dùng trước đây phải nhập ngoại, đến 
lúc này miền Bắc đã tự cung cấp cho nhu cầu trong nước. Hệ 
thống các ngành công nghiệp nặng (điện lực, luyện kim, hoá 
chất...) bắt đầu được xây dựng. 


Ngành Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triên khá nhanh. 


Năm 1956, miền Bắc chỉ có 7 cơ sở hợp tác xã với 258.062 
xã viên, đến cuối năm 1959, số hợp tác xã mua bán lên tới 258 
cơ sở, bao gồm trên 4.000 cửa hàng và tổ thu mua ở khắp các 
tỉnh, với I 500.000 xã viên. Từ một Sở mậu dịch quốc doanh 
trong kháng chiến chống Pháp, dấn năm 1959, đã có 12 Tổng 
công ty chuyên nghiệp, bao gồm 1 .400 cửa hàng. 


Bên cạnh những thành tựu trong việc cải tạo và phát triển 
kinh tế theo hướng xã hội chủ nghĩa, trong ba năm (1958 - 
1960), nhân dân miền Bắc còn đạt được nhiều thành quả to lớn 
về văn hoá, giáo dục, y tế. 


Những cơ sở nghiên cứu di sản văn hoá, nghệ thuật của dân 
tộc được xây dựng. Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nghệ 
thuật cũng như công tác bảo tồn các di tích lịch sử và văn hoá 
được chú trọng. 


Trên mặt trận giáo dục, công tác thanh toán nạn mù chữ được 


245 


đây mạnh. Đến cuối năm 1960, miền Bắc đã căn bản xoá bỏ 
được 

nạn mù chữ cho những người dưới 50 tuổi. Trên cơ sở đó, 
công tác bồ túc văn hoá phát triển mạnh mẽ, tiễn tới thực hiện 
phổ cập giáo dục cấp I cho toàn dân, trước hết là trong cán bộ và 
thanh niên. Giáo dục phổ thông phát triển nhanh cả về số lượng 
và chất lượng. Đến cuối năm 1960, số học sinh phổ thông tăng 
gấp 2 lần so với năm L5: số học sinh trung học chuyên nghiệp 
và đại học đều tăng gấp 4 lần. ở các địa phương miên núi, các 
trường, lớp phô thông các cấp cũng phát triển vượt bậc. Các dân 
tộc thiểu sô (Thái, Tày, Nùng, Hmông) được Nhà nước giúp đỡ, 
đã cải tiên hoặc xây dựng chữ viết riêng). 


Công tác y tế có nhiều tiễn bộ lớn. Chúng ta đã đạt được một 
số thành tựu mới trong lĩnh vực nghiên cứu y học. Cơ sở y tế 
(bệnh viện, lệnh xá, trạm xá, cơ sở hộ sinh) tăng gấp 11 lần so 
với năm 1955. 


Đời sống vật chất và văn hoá tinh thần của nhân dân miền 
Bắc được cải thiện rõ rệt. Trong thời gian từ năm 1957 đến năm 
1959, thu nhập quốc dân bình quân theo đầu người tăng 19,3%; 
tiền lương thực tế của công nhân viên chức tăng 33%; thu nhập 
bình quân của nông dân tăng 14,8%. Sức mua bình quân theo 
đầu người tăng 66,2% so với năm 1955. 


Những thành tựu đạt được cùng với những biến đổi sâu sắc 
trong đời sống kinh tế - xã hội miền Bắc được phản ánh trong 
Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở nước ta, được Quốc hội 
thông qua ngày 31-12-1959. Ngày 1-1-1960, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kí Sắc lệnh công bố Hiến pháp mới. Việc ban hành Hiến 
pháp mới xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu của cách mạng. 


Sau khi giành được chính quyền, ngày 9-1 1-1946, Quốc hội 
khoá I đã thông qua Hiến pháp, tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho 
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đây là bản Hiến pháp 
đầu tiên khẳng định một chính quyên của nhân dân do giai cấp 
công nhân lãnh đạo. 

246 


Sau ngày hoà bình lập lại, cách mạng Việt Nam chuyền sang 
giai đoạn mới. Nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc chuyên 
sang chức năng, nhiệm vụ chuyên chính vô sản. Trải qua hai 
thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải 
tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), mọi mặt trong đời sống xã 
hội miền Bắc có nhiều chuyên biến lớn lao. Cơ câu xã hội miễn 
Bắc có nhiều thay đổi rất căn bản (giai cấp địa chủ phong kiến 
bị đánh đồ, giai cấp tư sản dân tộc được cải tạo theo hướng xã 
hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân lớn mạnh, giai cấp nông dân 
đang tích cực đi vào con đường hợp tác hoá, tầng lớp trí thức xã 
hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát huy vai trò quan 
trọng trong cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật). 


"Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nước 
ta, thích hợp với tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong thời kì 
đó. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Nhưng so với tình hình 
mới và nhiệm vụ cách mạng mới hiện nay thì nó không thích 
hợp nữa" '. Chính vì vậy, Quốc hội khoá I quyết định sửa đổi 
Hiến pháp. 

Bản Hiến pháp mới bao gồm Lời nói đâu, 10 chương và 112 
điều. 

Là đạo luật cơ bản của Nhà nước ta, bản Hiến pháp đã bảo 
đảm một chế độ dân chủ thực sự. Nó xác nhận địa vị làm chủ đất 
nước của nhân dân: "Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyên 
lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 
do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân" ˆ. Mọi 


1. Hồ Chí Mình: V? độc lập tự do vì chủ nghĩa xã hội. NXB Sự thật, Hà Nội, 
1 970, tr. 195 

2. Điều 4 - Chương I: Hiến pháp nước Việt Nam Dân chú Cộng hoà. Xem: 
Vê Nhà nước nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. NXB Sự thật, Hà Nội, 
1963, tr. 10. 


247 


quyền lợi và nghĩa vụ của người công dân (quyên bình đẳng 
nam nữ, bình đẳng dân tộc, bình đẳng trước pháp luật, tự do 
ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, quyên làm việc, quyền nghỉ 
ngơi, quyền ứng cử, bầu cử...) được quy định rõ trong Hiến pháp 
và nhân mạnh: "Nhà nước bảo đảm những điều kiện vật chất 
cân thiết để công dân được hưởng các quyền đó ". 


Hiến pháp năm 1960. khăng định ý chí và nguyện vọng của 
nhan dân ta là kiên quyết xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc 
và đâu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, nhằm xây dựng một 
nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu 
mạnh; đồng thời nó đặt cơ sở cho việc xây dựng một pháp chế 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 


II- Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ — Diệm, giữ gìn 
và xây dựng lực lượng, tiên tới "Đông khởi tig” (1954-1960) 


Sẵn có dã tâm từ lâu, lợi dụng cơ hội Pháp bại trận, đế quốc 
Mĩ từng bước gạt Pháp đề độc chiếm miền Nam Việt Nam. 


Ngay từ trước khi Hiệp định Giơnevơ được kí kết, ngày 7-7- 
1954, Mĩ buộc Pháp truất bỏ Bửu Lộc ra khỏi chức Thủ tướng 
chính phủ bù nhìn để cho Ngô Đình Diệm lên thay. Tháng 9- 
1954, Mĩ quyết định viện trợ thăng cho Diệm không qua tay 
Pháp. Tháng 11-1954, Chính phủ Mĩ cử Tướng Côlin - Quyền 
Tổng tham mưu trưởng lục quân Mĩ và là đại diện Mĩ ở Uỷ ban 
quân sự khối Bắc Đại Tây Dương sang làm đại sứ tại miễn Nam 
Việt Nam. Côlin mang theo một kế hoạch gồm 6 điểm: 


1- Ủng hộ chính quyền Diệm và viện trợ thắng cho Diệm 
không qua tay Pháp. 


2- Xây dựng cho Diệm một quân đội do Mĩ huấn luyện và 
trang bị. 


3- Lập Quốc hội ở miền Nam để hợp pháp hoá ngụy quyền 
248 


Diệm. 
4- Thi hành cải cách điên địa và thực hiện định cư cho sô 
người Công giáo miên Băc di cư vào Nam. 


5- Thay đổi các thứ thuế, ưu tiên cho hàng hoá và tư bản Mĩ 
tràn vào thị trường miền Nam. 

6- Đào tạo cán bộ hành chính cho chính quyền Diệm. 

Trước sức ép của Mĩ, ngày 13-12-1954, Pháp buộc phải kí 
với Mĩ bản hiệp ước giao trách nhiệm huấn luyện và trang bị 
quân ngụy miền Nam cho Mĩ . Ngày 19-12-1954, Pháp kí hiệp 
định trao quyền hành chính, chính trị ở miền Nam cho Ngô Đình 
Diệm. Giữa năm 1955, Chính phủ Pháp tuyên bố chấm dứt chế 
độ cao uỷ ở miền Nam Việt Nam. Ngày 14-4-1956, Pháp gửi 
cho hai đồng Chủ tịch Hội nghị Giơnevơ (Liên Xô và Anh) 
thông báo quân đội Pháp sẽ rút khỏi Việt Nam và kê từ ngày 28- 
4-1956, nước Pháp không còn trách nhiệm thi hành Hiệp định 
Giơnevơ. Ngày 30-4-1956, đơn vị cuối cùng của thực dân Pháp 
rút khỏi miền Nam. Đến đây, Pháp hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm 
một bên thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơnevơ về 
Đông Dương. Cũng từ đây, Diệm tiến hành ráo riết cuộc thanh 
lọc, năm quân đội, xây dựng miền Nam thành một ' 'quốc gia 
vững mạnh" của "thế giới tự do", thành một tiền đồn chống cộng 
ở Đông Nam Á. 

Đề tạo chỗ dựa, Diệm cho thành lập các tô chức chính trị 
phản động, đáng chú ý là “Đảng Cần lao nhân vị" (do Ngô Đình 
Nhu cầm đầu), "Phong trào cách mạng, quốc gia", "Thanh niên 
cộng hoà", "Phụ nữ liên đới". Những: tổ chức này thu nhận các 
phần tử phản động trong các giai cấp địa chủ, tư sản, Thiên 
Chúa giáo và những phân tử có hận thù với cách mạng. 


Tuy được Mĩ viện trợ, giúp đỡ, nhưng từ sau Hiệp định 
Giơnevơ, chính quyên Diệm vần bị uy hiệp từ nhiêu phía: 
Các phần tử thân Pháp, nhất là các sĩ quan cấp tướng trong 
hàng ngũ quân đội Liên hiệp Pháp. 
249 


Các giáo phải Cao Đài, Hoà Hảo, Bình Xuyên ở Nam Bộ, có 
lực lượng vũ trang riêng, đang kiêm soát nhiêu vùng, kê cả Sài 
Gòn - Chợ Lớn. 


- Lực lượng cách mạng của nhân dân tồn tại khắp các thôn, 
xã trên toàn miền Nam. Đây là lực lượng đối kháng lớn nhất, đe 
doa sự tồn tại của chính quyền Mĩ - Diệm. 

Đề đối phó với tình hình trên, Diệm đưa ra chiêu bài “Đú 
thực " - thực chất là gạt Pháp để cho Mĩ độc chiếm miền Nam, 
“Bài phong " - thực chất là gạt Bảo Đại ra khỏi ngôi Quốc 
THÒNE đề cho Diệm thu tóm mọi quyền hành trong tay, "Chống 
cộng "' - thực chất là chống nhân dân, chống tất cả những ai tán 
thành thống nhất đất nước. Diệm tiếp tục gạt các phần tử thân 
Pháp ra khỏi bộ máy chính quyền và các câp chỉ huy quân đội. 
Thực tế từ sau Hiệp định Giơnevơ, ở miễn Nam Việt Nam đã 
diễn ra cuộc tranh giành quyên lợi giữa chủ nghĩa thực dân kiểu 
mới của để quốc MT với chủ nghĩa thực dân kiểu cũ của thực 
dân Pháp. 


Đầu tháng 4-1955, Mï - Diệm tập trung lực lượng mở các 
cuộc hành quân tiêu diệt lực lượng vũ trang Bình Xuyên. Tiếp 
đó, bằng thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc kết hợp với tiễn công quân 
Sự, ngụy quyền Diệm đã tiêu diệt và làm tan rã lực lượng vũ 
trang Hoà Hảo, Cao Đài. 


Sau khi dẹp tan lực lượng vũ trang của ba giáo phái, Diệm lo 
cải tổ chính phủ. Ngày 23-10-1955, chúng tô chức "Irưng cầu 
dân ý”, phế truất Bảo Đại và Diệm tự xưng Tổng thống Việt 
Nam Cộng hoà. Ngày 4-3-1956, dưới sự chỉ đạo của Mĩ, Diệm 
tổ chức bầu “quốc hội" riêng rẽ và ngày 26-10-1956, ban bố 
"Hiến pháp Việt Nam cộng hoà ". Đây là việc làm hoàn toàn bất 
hợp pháp và trái với Hiệp định Giơnevơ, nhằm biến miền Nam 
Việt Nam thành một quốc gia riêng biệt. 


Cùng với việc xây dựng chính quyền trung ương, Mĩ - Diệm 
ra sức củng cô chính quyền Ở Câp CƠ SỞ, băng cách bổ nhiệm 
bọn tay chân làm xã trưởng, ấp trưởng và lập các tổ chức quần 
250 


chúng trá hình, như "Liên gia tương trợ", "Nhân dân tự vệ 
đoàn", "Ngũ gia liên bảo” đê kìm kẹp, không chê nhân dân. 


Như vậy, từ sau năm 1954, bằng những thủ đoạn tĩnh vị, 
trắng trợn và rất xảo quyệt, đề quôc Mĩ đã thực hiện được âm 
mưu hất căng Pháp cùng bọn tay sai của Pháp, độc chiếm miền 
Nam. Một chính quyên tay sai mới, cực kì phản động, hiểu chiến 
và rất trung thành với để quốc Mĩ, do Ngô Đình Diệm cầm đầu, 
được thiết lập. Chúng đại diện Shủ quyền lợi của giai cấp địa 
chủ và tư sản mại bản -một thế lực phản động đã bị cách mạng 
đánh đỗ, được Mĩ nâng dậy, nên có tư tưởng phục thù rất sâu 
sắc. Miền Nam Việt Nam từ chỗ là thuộc địa kiểu cũ của thực 
dân Pháp, trở thành thuộc địa kiểu mới của để quốc Mĩ. 


Chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mĩ và chủ nghĩa kiểu 
cũ của thực dân Pháp không khác nhau về bản chất, chỉ khác 
nhau về hình thức cai trị và thủ đoạn bóc lột. Với chủ nghĩa thực 
dân kiêu mới, đề quốc MĩI không đặt bộ máy cai trỊ trực tiếp như 
thực dân Pháp trước đây, mà dùng chính quyền tay sai, với một 
hệ thống cô vấn dày đặc. Về thủ đoạn bóc lột, chúng thông qua 
"viện trợ” quân sự và "thương mại hoá", dùng sức mạnh quân sự 
và kinh tế để nắm chặt miền Nam. Bao trùm lên bộ máy chính 
quyền tay sai là toà Đại sứ Mĩ gồm hàng ngàn nhân viên các 
loại, tổ chức thành nhiều cơ quan cai trị. Trên thực tế, toà Đại sứ 
Mĩ không khác gì Phủ Toàn quyền Đông Dương trước đây. 
"Việt Nam cộng hoà " của tập đoàn Diệm, trên thực tế, chỉ là 
một thuộc địa của đề quốc Mĩ, tức là thị trường tiêu thụ hàng 
hoá thừa ế, là nơi đầu tư khai thác tài nguyên khoáng sản và bóc 
lột nhân công rẻ mạt. 


Tuy nhiên, trong những năm 1954 - 1959, để nhanh chóng 
thiết lập một phòng tuyến ngăn chặn phong trào cách mạng, hoạt 
động của đề quôc Mĩ ở miên Nam nước ta chủ yếu nghiêng về 
các hoạt động nhằm xây dựng miền Nam thành một căn cứ quân 
sự. Đề tạo ra cơ sở pháp lí mới (giả tạo) cho những hoạt động vũ 
trang ở miền Nam Việt Nam, để quốc Mĩ đã kí với Diệm các 


251 


hiệp ước quân sự. Trong sô đó, có ba hiệp ước đáng chú ý: 


Art 


- Hiệp ước mạo danh “Hợp (ác kinh tê" được kí dưới hình 
thức trao đôi văn thư giữa Mĩ và Diệm ngày 21-2-1955 và 7-3- 
1955. 


- Hiệp ước thạo danh “Hợp tác kinh tế" được kí kết dưới hình 
thức trao đổi văn thư giữa Mĩ và Diệm ngày 22, 23-4-1955 và 
24, 25-6-1955. 


- Hiệp ước mạo danh '7 hôi vũ khí trang bị của viện trợ 
quân sự Mĩ ", được kí dưới hình thức trao đôi văn thư giữa Mĩ 
và Diệm ngày I-3 và 15-5-1955. 


Dựa vào các hiệp ước trên, đê quôc Mĩ không ngừng đưa 
nhân viên, cô vân quân sự vào miên Nam Việt Nam. 


Phái đoàn viện trợ quán sự (MAAG: Military Aid Advisory 
group) thành lập từ trong thời kì Pháp tiến hành chiến tranh xâm 
lược Đông Dương, lẽ ra phải giải tán sau ngày kí Hiệp định 
Giơnevơ, nhưng trái lại, nó càng tăng lên cả số lượng và vai trò. 
Từ chỗ có 200 nhân viên sau ngày đình chiến, đến giữa năm 
1961, đã lên tới 3.500 tên, gồm đủ các ngành hải, lục, không 
quân. Từ chỗ chỉ làm nhiệm vụ kiểm soát việc sử dụng viện trợ, 
nó đã trở thành một bộ máy trực tiếp điều khiển trang bị vũ khí, 
huấn luyện, chỉ đạo kĩ thuật và chỉ đạo tác chiến. 


Bên cạnh phái đoàn 1⁄4A4G, còn có phái đoàn 7ổ chức, huấn 
luyện, kiểm tra (TRIM: Training Réorganisation Inspection 
Mission), phái đoàn Huấn luyện tác chiến (CATO: Combat 
Army Training Organ). 

“Các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh do Mĩ đưa vào 
miễn Nam ngày càng tăng. Nếu tính giá trị, từ năm 1955 đến 
năm 1960, tổng số vũ khí và phương tiện chiến tranh do Mĩ đưa 
vào miền Nam là 1 5 tỉ đô la. 

Hàng loạt căn cứ không quân được xây dựng khắp miền 
Nam. Các quân cảng Nhà Bè, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang... 


2) 


được mở rộng và trang bị hiện đại. Nôi liên các căn cứ không 
quân và lục quân là hệ thông đường giao thông chiên lược hiện 
đại. 


Đến tháng 6-1955, Mĩ đã xây dựng cho ngụy quyền Diệm 
một đội quân dưới quyền điều khiến trực tiếp của Mĩ gôm 10 sư 
đoàn bộ binh, 17 tiêu đoàn pháo binh, 5 tiểu đoàn xe tăng, thiết 
giáp và 54.000 quân địa phương. Mĩ - Diệm sử dụng đội quân 
này trước mắt nhằm tiêu diệt phong trào cách mạng của nhân 
dân miền Nam, tiễn tới thực hiện giác mộng "lấp sông Bến Hải", 
Vượt vĩ tuyến 17", "Bắc tiến". 


Về kinh tế, một mặt chính quyền Diệm thi hành một loạt 
chính sách và biện pháp nhằm kìm hãm và bóp nghẹt sự phát 
triển của các ngành kinh tế dân tộc; mặt khác chúng ưu tiên cho 
Mĩ và phe Mĩ đưa hàng thừa ế vào miền Nam, làm cho kinh tế 
dân tộc bị lũng đoạn và phụ thuộc vào Mĩ. 


Trong nông nghiệp, chúng ráo riết thực hiện chương trình 
"cải cách điền địa". Chúng đưa ra đạo dụ số 2 (8-1-1955) và đạo 
dụ số 7 (5-2-1955) nhằm tước đoạt thành quả về ruộng đất mà 
cách mạng đã đem lại cho nông dân, khôi phục quyên chiếm 
hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến. Đồng thời, 
chúng cũng đưa ra đạo dụ số 57 (22-10-1955) quy định phần 
ruộng đất đem phân phối cho nông dân là những ruộng bỏ hoang 
và đất "truất hữu” của những địa chủ có trên 100 mâu (riêng đối 
với những địa chủ có trên 100 mẫu mà chuyên sang trồng cây 
công nghiệp hoặc chăn nuôi, thì không bị "truất hữu”). 


Sau khi thiết lập được quyền kiểm soát trên toàn bộ miền 
Nam, từ tháng 4- bo đến tháng 5-1956, Mĩ - Diệm phát động 
“chiến dịch tô cộng " giai đoạn I, gọi là giai đoạn mở rộng diện 
để gây xáo trộn và phát hiện cộng sản. Đê phụ trách, theo dõi và 
rút kinh nghiệm tố cộng, diệt cộng, chính quyên Diệm cho thành 
lập Phủ đặc uỷ công dân vụ (3-1955) và Hội đồng chỉ đạo tố 
cộng. Trên cơ sở tăng cường bộ máy đàn áp, Mĩ - ngụy liên tiếp 

tổ chức các chiến dịch khủng bố, tàn sát lực lượng yêu nước. 
253 


Tháng 2-1955, Diệm mở chiến dịch Phan Chu Trinh, đánh 
phá thí điểm các tỉnh Trung Bộ, trọng điểm là tỉnh Quảng Nam. 
Tháng 4-1955, chúng mở chiến dịch giải phóng, đánh phá 
Quảng Ngài và Bắc Bình Định. 

Tháng 5-1955, chúng mở chiến dịch Trịnh Minh Thế, đánh 
phá toàn diện các tỉnh Liên khu V, v.v... 


Trong các chiến dịch tố cộng, diệt cộng, Mĩ - ngụy đã huy 
động gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát, mật vụ và một bộ 
phận quân đội. Chúng nêu khẩu hiệu hành động: “Tiêu diệt cản 
bộ nằm vùng ", "Tiêu diệt cộng sản tận gốc "Thả giết nhằm 
còn hơn bỏ sót”, nhằm kích thích quân đội, cảnh sát và những 
tên tay sai ác ôn điên cuồng đánh phá cơ sở cách mạng, giết hại 
những người yêu nước những người tán thành đấu tranh thống 
nhất đất nước. Khoảng 4000 tên ác ôn thuộc Phủ đặc uỷ công 
dân vụ và 600 tên cán bộ tâm lí chiến cùng các lực lượng cảnh 
sát miền Trung Trung Bộ đã gây ra các vụ thảm sát đã man ở 
nhiễu nơi. 

Tháng 9-1954, Mĩ - Diệm chôn sống 21 đồng bào ta ở Chợ 
Được (Quảng Nam). Tháng 1-1955, chúng dìm 42 người yêu 
nước xuống đập Vĩnh Trinh (Quảng Nam). Tháng 7-1955, 
chúng gây ra vụ triệt hạ Hướng Điền (Quảng Trị), giết hại một 
cách đã man một lúc 92 dân thường (trong đó có 3l trẻ em). 
Cùng thời gian này, Mĩ - Diệm đem quân đánh phá ác liệt 
huyện Đại Lộc (Quảng Nam), bắt giam, tra tấn và giết chết 500 
đồng bào ta `. 


Bằng những chiến dịch khủng bó, tàn sát, trên thực tế Mĩ - 
Diệm đã gây ra cuộc chiến tranh một phía. Đây là một kiểu 
chiến tranh chỉ do một bên Mĩ -Diệm tiến hành và được xem 
như một chiến lược của Mĩ ở miền Nam việt Nam từ sau Hiệp 
định Giơnevơ đến cuối năm 19509, 





1. Lịch sử kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975). Tập 1. NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1990, tr. 21. 


254 


Trên toàn miền Nam lúc này, cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
trải qua những năm tháng vô cùng khó khăn, ác liệt. Trước sức 
đánh phá của địch qua nhiều đợt tố cộng, diệt cộng, cách mạng 
miền Nam đã chịu những tốn thất nặng nề chưa từng có.Trong 
bốn năm (1955 - 1958), cả miền Nam tôn thất 9110 cán bộ, đảng 
viên. ở Nam Bộ, khoảng 7 vạn cán bộ, đảng viên bị địch giết; 
gần 90 vạn cán bộ, nhân dân bị bắt và bị tù đày; gần 20 vạn 
người bị tra tấn thành tàn tật, chỉ còn 5.000 so với 60.000 đảng 
viên trước đó. Tỉnh Bến Tre chỉ còn 162 đảng viên; Tiền Giang 
còn 92; Gia Định, Biên Hoà, mỗi nơi chỉ còn một chi bộ Đảng. 
Ở khu V (gồm cả Trị - Thiên và cực Nam Trung Bộ), khoảng 
40% Tỉnh uỷ viên, 60% Huyện uỷ viên, 70% Chi uỷ viên bị bắt, 
bị giết; có tỉnh chỉ còn 2 - 3 chi bộ; 12 huyện vùng đồng bằng 
không còn cơ sở Đảng. Riêng Trị - Thiên, sô đảng viên từ 
23.400 chỉ còn 160 người '. 


Bằng những thủ đoạn dã man, tàn bạo, Mĩ - Diệm hi vọng có 
thê khuất phục được nhân dân miền Nam. Nhưng chúng đã 
nhằm. Nhân dân miền Nam cùng với toàn thể dân tộc đã từng 
vùng dậy đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp đề 
giành quyên làm chủ. Ngay sau đó, đồng bào miền Nam lại 
đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược để bảo vệ 
thành quả của Cách mạng tháng Tám. Một dân tộc như vậy 
không bao giờ chịu cúi đầu làm nô lệ cho chủ nghĩa thực dân 
một lần nữa. 


Tình hình quốc tế và trong nước cũng có nhiều chuyển biến 
thuận lợi cho ta. Các lực lượng cách mạng trên thế giới đang ở 
thế tấn công vào chủ nghĩa đề quốc. Miền Bắc đã hoàn toàn giải 
phóng và đang bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Tuy nhiên, do phải đối mặt với một kẻ thù có tiềm lực kinh tế 
và quân sự mạnh nhât trong thê giới tư bản, lại có những thủ 





1. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mĩ. cứu nước. Thắng lợi và 
bài học. NXB Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1995, tr. 310. 
255 


đoạn nham hiểm, xảo quyệt, trong tình trạng đất nước bị chia cắt 
và sự bất hoà giữa các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thực hiện thống 
Iuld~ đất nước sẽ diễn ra lâu dài và vô cùng gay go, phức tạp. 

sau Hiệp định Giơnevơ, phần lớn lực lượng quân đội, cán bộ, 
đảng viên miền Nam ra tập kết tại miền Bắc. Do đó, so sánh lực 
lượng hai bên ở miền Nam không có lợi cho ta. 


Trong hoàn cảnh ấy, "Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị (9- 
1954) đã nêu rõ: Cuộc đấu tranh của nhân dãn miền Nam phải từ 
hình thức đấu tranh vũ trang chuyển sang đấu tranh chính trị. 
Nhiệm vụ trước mắt của nhân dân miền Nam là đấu tranh thực 
hiện đình chiến, củng cô hoà bình đòi các quyền tự do dân chủ, 
cải thiện dân sinh, thực hiện thống nhất tranh thủ độc lập, chống 
khủng bố, bảo vệ những thành quả mà quần chúng đã giành 
được trong thời kì kháng chiến chống Pháp. 


Cán bộ, đảng viên ở miền Nam nhanh chóng rút vào hoạt 
động bí mật. Những cán bộ bị lộ được điều sang các địa phương 
khác, hoặc tạm ngừng hoạt động để che giấu lực lượng. Việc 
vận động ngụy quân, ngụy quyên và đưa người của ta vào hoạt 
động trong các tổ chức của địch được chú ý. Các tổ chức quần 
chúng công khai được xây dựng ở cả nông thôn và thành thị. 


Theo phương hướng chỉ đạo của Trung ương, từ tháng 8, 
tháng 9- 1954, ta đã tổ chức quần chúng mít tinh, biểu tình, hội 
thảo mừng hoà bình, đòi địch không được trả thù những người 
kháng chiến cũ. Tại các thành phố lớn (Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng), 
hàng vạn người lao động, trí thức, học sinh, sinh viên tập hợp 
trên các đường phố, hoan nghênh Hiệp định Giơnevơ, chào đón 
hoà bình. 


Phong trào đấu tranh chính trị nhanh chóng lan rộng khắp 
các tỉnh miền Trung. Tiêu biểu nhất cho phong trào đấu tranh 
chính từ lúc này là phong trào hoà bình Sài Gòn - Chợ Lớn ( I1- 
8-1954) của đông đảo trí thức và các tầng lớp nhân dân lao 
động. Lãnh đạo phong trào là những trí thức yêu nước có uy tín 
256 


(Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Giáo sư Phạm Huy Thông...). 


Sau khi ra tuyên bố nêu rõ tôn chỉ, mục đích đấu tranh cho 
hoà bình ở Đông Dương được củng cố, quyền tự do dân chủ 
được bảo đảm, nước Việt Nam được thống nhất bằng tuyển cử 
tự do trong cả nước, thanh thế của phong trào ngày càng rộng 
lớn. Ở khắp các xưởng lớn, các trường học, khu phố... Uỷ ban 
bảo vệ hoà bình được thành lập và hoạt động công khai. 


Nhằm dập. tắt phong trào, đầu tháng 11-1954, Mĩ - Diệm ra 
sức khủng bố. Chúng cho tay chân lùng bắt các nhà lãnh đạo 
phong trào. Nhiều người tham gia phong trào bị bắt và bị tra tấn 
rất dã man. Từ giữa năm 1955, tuy vê danh nghĩa, phong trào 
hoà bình Sài Gòn - Chợ Lớn không tồn tại, nhưng trên thực tế, 
các Uỷ ban ở cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động dưới hình thức là 
những Uỷ ban cứu tế nạn nhân bị hoả hoạn và sau đó chuyên 
thành Uý ban đề phòng nạn cháy Ì. 


Từ năm 1955, ở miền Nam lại bùng lên phong trào đòi lập lại 
quan hệ bình thường hai miền Nam-Bac. Điều này nói lên 
nguyện vọng tha thiết của nhân dân miền Nam là hoà bình và 
thống nhất đất nước. Nó giáng một đòn mạnh mẽ vào âm mưu 
chia cắt lâu đài nước ta của tập đoàn Mĩ - Diệm. 


Song song với phong trào bảo vệ hoà bình và đòi hiệp thương 
tổng tuyển cử, phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ và cải 
thiện đời sống cũng ngày càng lan rộng. Tham gia phong trào 
này không chỉ có quần chúng lao động, mà còn có đông đảo các 
tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên, các nhà công thương, tu 
hành và một số tư sản, địa chủ, nhân viên ngụy quân, ngụy 
quyền và binh lính. Trong các phong trào đó giai cấp công nhân 





1. Trong khi tấn công tiêu diệt lực lượng Bình Xuyên, ngụy quyền Diệm đã 
gây ra nhiều thiệt hại cho nhân dân: Gần 8.000 nóc nhà bị cháy, khoảng 4 
vạn người không nơi ăn, chốn ở. Lúc đó, hàng trăm Uỷ ban bảo vệ hoà bình 
Sài Gòn - Chợ Lớn hoạt động trở lại dưới hình thức Uỷ ban cứu tế và bảo vệ 
tài sản, tính mạng của dân chúng. 


TÔ 


là lực lượng đi tiên phong. Tính đến cuối năm 1959, đã có gần 
1.500 cuộc đấu tranh của công nhân; trong đó có 27 cuộc đấu 
tranh lớn, tiêu biểu là hai cuộc biểu tình tuần hành không lồ của 
công nhân và nhân dân lao động Sài Gòn trong ngày 1-5-1956 
gôm 200.000 người và ngày 1-5-1958 gồm 500.000 người tham 
gia `. Giai cấp nông dân miền Nam cũng tổ chức đấu tranh để 
bảo vệ những quyên lợi đã giành được trong kháng chiến, đấu 
tranh chống chương trình cải cách điền địa, đòi quyên lưu canh, 
chống cướp đất, đuôi nhà, dồn làng... . Riêng ở miên Trung và 
miền Tây Nam Bộ đã nô ra 3.000 vụ đấu tranh về ruộng đất ˆ 
Phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú, như bồi 
tình, đưa đơn kiến nghị; có nơi đồng bào vũ trang chống lại bọn 
tay chân của Diệm. 


Giay go, quyết liệt và đẫm máu nhất bẻ phong trào đấu Biện 
chống, chiến dịch " Tổ cộng ", "diệt cộng ". Trong chiến dịch “ 
cộng ", diệt cộng ", Mĩ ` Điềm huy động lực lượng quân m. 
cảnh sát, bảo an, dân vệ càn quét, đánh phá dữ dội ở cả nông 
thôn, thành thị và các khu căn cứ. Các gia đình kháng chiến cũ, 
gia đình có người đi tập kết là đối tượng chủ yếu của "ố cộng”. 
Chúng dùng mọi thủ đoạn tra tấn cực hình kết hợp với thủ đoạn 
thâm hiểm đề buộc mọi người dân phải nói xấu cách mạng, nói 
xấu cộng sản, thừa nhận bọn phản quốc tay sai của Mĩ và từ bỏ 
cách mạng. 


Nhân dân miền Nam đã tỏ rõ ý chí kiên cường, không chịu 
khuất phục, tỏ rõ lòng trung thành với cách mạng. Bằng lí lẽ 
đanh thép và khôn khéo quần chúng đã vạch trần bộ mặt bán 
nước, hại dân của tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm, bảo vệ và 
làm sáng tỏ chủ nghĩa cách mạng. Trong những năm tháng ác 
liệt nhất, hàng ngàn tắm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng xuất hiện đã giữ vững niềm tin cho quần chúng, cổ 





1. Chưng một bóng cò. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 18. 
2. Chung một bóng cờ. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 18. 
258 


vũ họ đấu tranh và làm cho Đảng ngày càng bám rễ vững chắc 
trong nhân dân. Đồng bào miền Nam vẫn che giấu, nuôi dưỡng 
cán bộ, đảng viên, làm giao thông liên lạc, chuyển SÓNG: kh ng 
âm H cơ bản của Mĩ - Diệm trong chiến dịch ' Tô cộng ` '. điệt 
cộng " bị thất bại. Tên chủ tịch Hội đồng chỉ đạo tố cộng Trung 
ương (Trần Chánh Thành) đã thú nhận: “đây là một thất bại lớn 
vì phong trào chất vấn rộng rãi, hướng dẫn viên của chúng ta 
không giải quyết được "`. 


Trong hai năm đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ, 
nhân dân miên Nam luôn nêu cao ngọn cờ hoà bình, thông nhật, 


dân chủ. Với nhiều hình thức phong phú, đấu tranh bằng lí lẽ, 
bằng pháp lí của Hiệp định Giơnevơ, bằng lực lượng quần 
chúng đông đảo đồng bào ta đã nêu cao tỉnh thần yêu nước và Ÿ 
chí đoàn kết thống nhất của mình, liên tục phản công và tiến 
công địch. Ngược lại, tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm ngày 
càng lộ rõ bộ mặt độc tài phát xít, phản dân tộc, làm tay sai cho 
đề quốc Mĩ, cố tình phá hoại Hiệp định Giơnevơ. 


Thực tiễn hai năm đấu tranh cho thấy, đối với kẻ thù của dân 
tộc và giai cấp, không thể dùng đấu tranh chính trị đơn thuần 
như trước, mà phải dùng bạo lực cách mạng. Yêu cầu của cách 
mạng cũng như nguyện vọng của đồng bào miền Nam lúc này 
đòi hỏi phải chuyên sang hình thức đấu tranh cao hơn. 


Tháng 6-1956, Bộ Chính trị ra nghị quyết về "Tình hình và 
nhiệm vụ cách mạng miễn Nam”, nêu rõ: "Vấn đề hết sức quan 
trọng là phải tranh thủ xây dựng lực lượng cách mạng" ”. Nghị 
quyết nhấn mạnh: Tuy "hình thức đấu tranh của ta hiện nay là 
đấu tranh chính trị, không phải là đấu tranh vũ trang" ”, nhưng 
"như thế không có nghĩa là không dùng vũ trang tự vệ trong 





1. Lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975. Tập 2. Sđd. tr. 90. 


2.2.3.4. Dẫn theo: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975. 
Những sự kiện quân sự. ÑNXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội, 1980, tr. 28. 


259 


những hoàn cảnh nhất định" '. Vì vậy Bộ Chính trị quyết định 
phải "củng cố các lực lượng vũ trang và bán vũ trang hiện có và 
xây dựng các căn cứ làm chỗ dựa. Đồng thời xây dựng cơ sở 
quân chúng vững mạnh làm điều kiện căn bản để duy trì và phát 
triển lực lượng vũ trang" ? 


Tháng 8-1956, đồng chí Lê Duẩn - Uỷ viên Bộ Chính trị, 
đang công tác tại miền Nam - dựa vào sự phân tích khoa học 
tình hình chính trị, xã hội miền Nam, đã soạn thảo Đề Cương 
cách mạng miễn Nam. Đây là một văn kiện quan trọng, chỉ rõ 
con đường cách mạng là con đường duy. nhất đúng của nhân dân 
ta ở miễn Nam tiến tới lật đồ chính quyền Mĩ - Diệm, thành lập 
chính quyền cách mạng. Bản Để cương nhắn mạnh: "Nhiệm vụ 
của cách mạng miền Nam là trực tiếp đánh đồ chính quyền độc 
tài phát xít Ngô Đình Diệm, tay sai của Mĩ, giải phóng nhân 
dân miên Nam khỏi ách để quốc phong kiến, thiết lập ở miền 
Nam một chính quyên liên hiệp có tính chất dân tộc, dân chủ để 
cùng với miền Bắc thực hiện một nước Việt Nam hoà bình, 
thống nhất độc lập và dân chủ nhân dân". 


Những nghị quyết trên đây đã kịp thời soi sáng cho đảng 
viên, cán bộ và nhân dân miên Nam vượt qua chặng đường Íâu 
tranh cực kì ác liệt, góp phần đưa phong trào cách mạng tiến lên 
một bước phát triển mới. Riêng năm 1957, có 2 triệu lượt người 
tham gia đấu tranh chính trị; năm 1958 có 3,7 triệu lượt và bước 
sang năm 1959 có gần 5 triệu lượt người tham gia. Những cuộc 
đấu tranh chống địch khủng bố, chống trả „U những người 
kháng chiến cũ, chống " tổ cộng ", “diệt cộng ”; ': chống Cướp đất, 
đuổi nhà... diễn ra dai dăng, quyết liệt ở khắp nơi. Từ trong 
phong trào, trên thực tế, một mặt trận thống nhất chống MI - 
Diệm đã hình thành. 


3. Lê Duẫn: Về chiến tranh nhân dân Việt Nam. NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1993, tr. 104, 105. 


260 


Cùng với sự phát triển phong trào đấu tranh chính trị trong 
các tầng lớp nhân dân, phong trào đấu tranh vũ trang tự vệ, trừ 
gian, diệt ác cũng bắt đầu phát triển. Các đơn vị vũ trang tập 
trung được xây dựng ở nhiều nơi. Căn cứ địa được hình thành 
phần lớn từ Các vùng căn cứ thời kì kháng chiến chống Pháp: 
Chiến khu Ð , Đồng Tháp, Ư Minh, Tây Nguyên... 


Những hoạt động vũ trang của quân và dân miền Nam có tác 
dụng rất lớn, gây cho địch nhiều khó khăn, trở ngại trong việc 
củng có chính quyền ở thôn, xã; hạn chế những hành động cướp 
bóc, vơ vét của địch và bảo vệ quyền lợi ruộng đất cho nông 
dân. Một số tên tay sai ác ôn phải chùn lại, địa chủ ngắn sợ, 
không dám trắng trợn cướp đất tăng tô. Trên thực tế, việc trừ 
gian, diệt ác trở thành một hình thức đấu tranh quan trọng và cần 
thiết đê giữ vững phong trào, bảo vệ cơ sở cách mạng. Đặc biệt, 
từ năm 1958, hoạt động vũ trang tự vệ trở thành phổ biến, có tác 
dụng hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng 
nhân dân. 


Trước sự phát triển mạnh mẽ phong trào đấu tranh của nhân 
dân, Mĩ -Diệm điên cuồng khủng bố. Tháng 5-1957, Diệm ban 
hành đạo luật đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật để cho bọn 
tay chân tự do chém giết. Không khí khủng bố, chết chóc bao 


1. Từ căn cứ đầu tiên của tỉnh Biên Hoà được xây dựng vào tháng 2-1946 sau 
Hội nghị quân sự ở Lạc An (Tân Uyên), Chiến khu Ð dần dần được mở rộng 
bao trùm toàn bộ vùng rừng ngang Đường ló, trải dọc lưu vực hữu ngạn sông 
Đồng Nai đồ về thượng nguồn giáp giới sông Bé, thành căn cứ địa không chỉ 
của tỉnh Biên Hoà, mà cả của Chiến khu VII trong kháng chiến chống Pháp 
từ 1947-1950. Đến tháng 5-1951, Chiến khu Ð là một trong những căn cứ địa 
của hệ thống căn cứ địa của cả Nam Bộ. Đến kháng chiến chống Mĩ , Trung 
ương Cục miền Nam đã chọn Chiến khu Ð làm căn cứ đặt cơ quan lãnh đạo 
của Trung ương Cục. Trước tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng, Chiến 
khu Ð đã mở rộng địa bàn, phát triển rộng về phía đông và đông bắc giáp 
biên giới Campuchia và biên giới tỉnh Đắc Lắc ở phía nam Tây Nguyên. Sau 
này, Trung ương Cục và Quân uỷ Miền không đóng ở Chiến khu Ð nữa. 
nhưng đây vẫn là một căn cứ địa lớn của cách mạng miên Nam. 


261 


trùm khắp nơi. Cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực bị săn 
lùng ráo riết. Mĩ - Diệm vẫn tiếp tục đây mạnh các chiến dịch 
tổ Mi: "j2 công ", dồn dân lập “⁄hu dinh điền ", “khu trù 
3 Cô cuộc đánh nà khủng bố của chính quyền Diệm đối 
với VINH dân ta đã đến đỉnh cao về mức độ khốc liệt và tính chất 
man rợ. Ngày 1-12-1958, chúng đầu độc 6.000 người yêu nước 
ở nhà giam Phú Lợi (Thủ Dầu Một). Tháng 3-1959, Diệm tuyên 
bố đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh. Tháng 5- 1959, 
chúng lại ban hành luật phát xít ”⁄9159”; thiết lập ba toà án quân 
sự đặc biệt để công khai chém giết đồng bào ta. Miền Nam Việt 
Nam trở thành một địa ngục trần gian mà ở đó, quyền sống, 
quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc của con người bị chà đạp 
một cách trăng trợn. Tình thế cách mạng ngày càng đi đến chín 
muồi bởi kẻ thù không thể thống trị như cũ được nữa. Nhân dân 
miền Nam bị đây vào cảnh khốn cùng. Muốn tồn tại, nhân dân 
miền Nam không có con đường nào khác là phải vùng dậy đấu 
tranh để giành quyền sống. Trong bối cảnh lịch sử ấy, từ ngày 
13-1-1959, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khoá mì được khai mạc. Nghị quyết Hội nghị 
chỉ rõ: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam 
ở miễn Nam là khởi nghĩa giành chính quyên về tay nhân dân. 
Theo tình hình cụ thể và yêu cầu hiện nay của cách mạng thì 
con đường đó là lấy sức mạnh của quân chúng, dựa vào lực 
lượng chính trị của quân chúng là chủ yếu, kết hợp với lực 
lượng vũ trang để đánh đồ quyển thống trị của đê quốc và 
phong kiến, dựng lên chính quyên cách mạng của nhân dân" F. 


Như vậy, với Nghị quyết 15, Trung ương Đảng đã quyết định 
phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng 
đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiễn hành khởi 
nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành 


1. Một số văn kiện của Đảng về chống Mĩ. cứu nước. Tập 1 (1954 - 1965). 
NXB Sự thật, Hà Nội, 1985, tr. 117. 
262 


quyền làm chủ. Nghị quyết 15 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó 
đáp ứng yêu cầu bức thiết nhất của cách mạng miền Nam lúc đó, 
làm xoay chuyền tình thế và đưa phong trào cách mạng miền 
Nam thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Đồng thời, nó cũng đáp 
ứng được nguyện vọng tha thiết của nhân dân miền Nam là vùng 
dậy đập tan xiêng xích nô lệ để giành quyền làm chủ. Do đó, 
Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng nhanh chóng đi vào quần 
chúng và trở thành hành động quật khởi của quần chúng. 


Nghị quyết. 15 của Trung ương Đảng ra đời trong hoàn cảnh 
quốc tế có nhiều khó khăn và phức tạp: Đảng Cộng sản Liên Xô 
không tán thành Nghị quyết 15, mà chủ trương củng cố miền 
Bắc, thông qua đó để đi tới thống nhất, không tiễn hành khởi 
nghĩa vũ trang. Đảng Cộng sản Trung Quốc tán thành phương 
hướng chung của Nghị quyết 15, tán thành hoạt động vũ trang 
nhưng chỉ ở quy mô nhỏ câp đại đội. Trong hoàn cảnh â ấy, việc 
đề ra Nghị quyết 15 chứng tỏ kinh nghiệm dày dạn và sự trưởng 
thành vượt bậc của Đảng ta về lí luận cũng như về thực tiễn. Nó 
thể hiện tính độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng ta trong lãnh 
đạo cách mạng. 

Ngay sau khi đề ra Nghị quyết 15, theo chỉ thị của Bộ Chính 
trị, tháng 5-1959, Trung ương Đảng đã lập Đoàn vận tải quân sự 
Trường Sơn (Đoàn 559) để tăng cường sự chỉ viện của miện Bắc 
cho miền Nam. Tháng 7-1959, Trung ương quyết định tổ chức 
đường vận tải trên biển. 

Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời giữa lúc nhân dân 
miền Nam "không thể sông như cũ được nữa". Do đó, nó đã làm 
bùng lên phong trào đồng khởi trên nhiều vùng rộng lớn. 


Ở Liên khu V, từ tháng 2 đến tháng 4-1959, nhân dân huyện 
Vĩnh Thành (Bình Định) nồi dậy, dời làng vào rừng sâu, xây 
dựng làng chiến đấu. Cùng thời gian này, nhân dân huyện Bắc 
Ái (Ninh Thuận), huyện Đắc Lay (Kon Tum) và nhiều làng ở 
Đắc Lắc cũng nổi dậy phá tẻ, diệt ác, xây dựng làng chiến đấu 
chống Mĩ - Diệm. Những cuộc nổi dậy trên đây đã phá tung một 


263 


mắt xích quan trọng trong hệ thống cai trị của địch ở miễn Tây 
Trung Bộ. Trong tất cả các cuộc nôi dậy của đồng bào miền núi 
Liên khu V, nổi bật nhất là cuộc khởi nghĩa Trà Bồng (Quảng 
Ngãi vào ngày 28-8-1959. Tại đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng 
bộ địa phương, khoảng 16.000 đồng bào nổi dậy đấu tranh chính 
trị, có sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, quét sạch ngụy quyền ở 
thôn, xã, thành lập chính quyền cách mạng dưới hình thức Uÿ 
ban nhán dân tự quản. 


Từ Trà Bông, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng sang các 
huyện thuộc miền Tây Quảng Ngài (Sơn Hà, Minh Long, Ba 
Tơ). Cuộc khởi nghĩa ở Trà Bông và miên Tây Quảng Ngài diễn 
ra nhanh, trên địa bàn rộng (gần 5.000 km2); bao gôm 4 huyện, 
với 4 dân tộc (Coi, Hre, Ca Dong, Kinh) đã giành được thắng lợi 
to lớn. Sau khởi nghĩa, nhân dân Trà Bồng và miền Tây Quảng 
Ngãi tiến hành cuộc chiến đấu ngoan cường đề chống lại những 
cuộc càn quét, chà đi xát lại của địch. Nhờ đó, dù trong hoàn 
cảnh khó khăn, ác liệt, phong trào ở đây vẫn đứng vững. Thắng 
lợi này có sức cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng miền 
Trung, đồng thời cung cấp được nhiều kinh nghiệm quý báu 
trong việc vận dụng Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng không 
chỉ ở Quảng Ngài, mà cả trong toàn khu, toàn miễn. Trong khi 
nhân dân Trà Bằng và miễn Tây Quảng Ngãi đang thu được 
thắng lợi, thì tại đồng bằng Nam Bộ, trên nhiều vùng rộng lớn, 
quân chúng cũng nôi dậy vũ trang diệt ác, phá thế kìm kẹp, làm 
tan rã từng mảng hệ thống ngụy quyên cơ sở. Trong phong trào 
nổi dậy ấy, cuộc đồng khởi ở Bến Tre là tiêu biểu nhất. Phong 
trào “đồng khởi” ở Bến Tre nỗ ra nhiều đợt. Riêng năm 1960, có 
hai đợt đồng khởi: - Đợt một (17 —- 25-l): Huyện Mỏ Cày được 
chọn làm nơi chỉ đạo, mở đầu cho phong trào nổi dậy của tỉnh. 
Từ ba xã trọng điểm: Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh, 
cuộc nổi dậy lan sang các xã trong huyện. Khắp Mỏ Cày, ngày 
cũng như đêm, đều vang lên tiếng trống, mõ và tiếng nô liên hồi 
xen lẫn với tiếng hò reo của quân chúng cách mạng. Với khí thế 
cách mạng sục sôi Ấy, nhân dân, nhất là thanh niên nam, nữ, 


264 


hăng hái tổ chức đội ngũ, trương cờ, vác các loại súng (súng thật 
súng giả), kẻo đi như nước vỡ bờ, uy hiếp tỉnh thần quân địch. 
Phong trào “đồng khởi” từ Mỏ Cày lan sang các huyện Thành 
Phú, Minh Tân... Chỉ trong một tuần lễ, nhân dân 47 xã đồng 
loạt nổi dậy đập tan bộ máy kìm kẹp của địch, giải phóng 150 
ấp, bức địch rút 47 đồn bốt. Các thôn, xã sau khi giải phóng đều 
mở đại hội nhân dân, lập toà án cách mạng để trừng trị những 
tên tay sai ác ôn, tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân 
cày. 


Từ trong thăng lợi của phong trào “đồng khởi”, một đơn vị 
vũ trang đầu tiên của tỉnh Bến Tre được thành lập. Trong tình 
hình đó, kẻ địch không những phải đối phó với những cuộc nỗi 
dậy của quần chúng, mà còn phải đương đầu với cuộc chiến 
tranh nhân dân rộng khắp, với một lực lượng vũ trang chiến đấu 
giỏi làm nòng cốt. 

Hoảng sợ trước làn sóng cách mạng ở Bến Tre, ngày 22-3- 
1960, Mĩ — Diệm huy động hơn 10.000 quân chủ lực, có tàu 
chiến, xe tăng yếm trợ, mở cuộc càn lớn vào ba xã trọng điểm 
của huyện Mỏ Cày. Chúng chia nhiều mũi bao vây, chia cắt từng 
khu vực, lục soát từng bụi cây, tìm diệt lực lượng vũ trang và cơ 
quan đầu não của tỉnh, quyết dập tắt phong trào đồng khởi ở ba 
xã điểm. 


Nhân dân ba xã đứng trước một thử thách lớn. Ban lãnh đạo 
tỉnh trực tiếp chỉ huy cuộc chống càn, quyết định phát động một 
đợt đấu tranh chính trị với quy mô lớn, tấn công vào quận lị Mỏ 
Cày, đòi địch phải rút quân. Hàng ngàn quần chúng, phần lớn là 
phụ nữ, mang theo quân áo, chăn màn, nôi xoong, bồng bế cả 
con, cháu, đội khăn tang, kéo về Mỏ Cày đấu tranh chống địch 
càn quét. 

Trước sức mạnh và lời lẽ có lí có tình của đội quân chính trị 
hùng hậu, kẻ thù buộc phải ra lệnh rút quân khỏi ba xã (20-4- 
1960). Cuộc phản công quy mô lớn của địch vào ba xã điểm 
“đồng khởi” đã thất bại trước tỉnh thần đấu tranh kiên quyết và 


265 


khéo léo với sự kết hợp ba mũi chính trị, quân sự và binh vận 
của nhân dân Mỏ Cày, đặc biệt là phụ nữ. Địch hoảng sợ và gọi 
những người phụ nữ Bên Tre tay không đánh giặc là “đội quán 


.3, 


tóc đài ”. 


Qua “đồng khởi” đợt một, Bến Tre đã thể nghiệm thành công 
phương pháp kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị và binh vận, 
nêu lên những bài học kinh nghiệm quý báu về phương pháp 
cách mạng cho toàn miền Nam. 


Rút kinh nghiệm “đồng khởi” đợt một, Đảng bộ Bến Tre 
quyết định tổ chức “đồng khởi” đợt hai, với quy mô lớn hơn, 
vào ngày 24-9- 1960. Huyện Giồng Trộm được chọn làm trọng 
điểm. Chỉ trong vòng nửa ngày, nhân dân Ba Châu (Châu Phú, 
Châu Thời, Châu Hoà), bằng sự kết hợp đấu tranh chính trị, 
quân sự và binh vận, đã lấy gọn được ba đồn địch, thu 60 súng 
mà không tốn một viên đạn, một ØlỌọt máu. 


Từ thắng lợi đó, phong trào “đồng khởi” toả ra các huyện lị. 
Cho đến 22-10-1960, “đồng khởi” đợt hai ở Bến Tre thu được 
thắng lợi to lớn: 60 đồn địch bị san phẳng, 400 địch bị giết, 48 
xã được hoàn toàn giải phóng. 


Từ Bến Tre, làn sóng “đồng khởi” nhanh chóng lan rộng 
khắp các tỉnh Nam Bộ, Tây Nguyên và một sô nơi ở Trung 
Trung Bộ. 


Nhận thấy miền Đông Nam Bộ là nơi căn cứ cách mạng được 
xây dựng, củng cô vững chắc, lại sớm tổ chức các đơn vị vũ 
trang tập trung, Xứ uỷ Nam Bộ chủ trương tô chức một đòn tiến 
công quân sự, tạo điều kiện cho quần chúng nỗi dậy. 


Thực hiện chủ trương trên, Ban quân sự liên tỉnh miền Đông 
quyết định tổ chức tấn công Tua Hai, một căn cứ của một trung 
đoàn chính quy ngụy, cách thị xã Tây Ninh 7 km. Trận đánh bắt 
đầu diễn ra từ đêm 25 rạng 26-1-1960 và kết thúc nhanh chóng. 
Ta diệt sao tên địch, bắt giáo dục và thả tại chỗ 500 tên khác, thu 
1.500 súng các loại. Trận Tua Hai là trận đánh lớn đầu tiên của 


266 


lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam. Chiến thắng Tua Hai 
đánh dấu một bước phát triển mới về trình độ tổ chức, chỉ huy 
hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang cách mạng. Chiến 
thắng này mang ý nghĩa chính trị to lớn không chỉ hỗ trợ trực 
tiếp cho phong trào nổi dậy của nhân dân Tây Ninh, mà còn cổ 
vũ mạnh mẽ quân chúng cách mạng ở các tỉnh Nam Bộ vùng 
dậy giành quyên làm chủ. Cùng với chiến thắng Tua Hai, nhân 
dân Tây Ninh nổi dậy giải phóng 2/3 số xã trong tỉnh, nối liền 
với Chiến khu Dương Minh Châu thành một vùng căn cứ cách 
mạng rộng lớn, án ngữ phía Tây Bắc Sài Gòn — Gia Định. 


Với phong trào “đồng khởi” 1959 — 1960 của nhân dân miền 
Nam, hệ thống kìm kẹp của Mĩ — Diệm ở thôn, xã bị tan vỡ từng 
mảng. Chính quyền cách mạng được thành lập dưới hình thức 
Uỷ ban nhán dân tự quản. Vùng giải phóng hình thành, ngày 
càng mở rộng, nói liền giữa các huyện, các tỉnh, tạo thành một 
thế liên hoàn. Trong vùng giải phóng, hầu hết ruộng đất được trả 
lại cho nông dân. Tính đến cuối năm 1960, khoảng 2/3 cơ cấu 
chính quyên địch ở cơ sở bị tan vỡ Cục tình báo trung ương Mĩ 
phải thú nhận: “Một thời kì hết sức nghiêm trọng đối với Tổng 
thống Ngô Đình Diệm và Việt Nam Cộng hoà đã ở ngay trước 
mắt... Trên một nửa toàn bộ vùng nông thôn nằm ở phía nam và 
tây nam Sài Gòn, cũng như một sô vùng ở Tinh bắc đã nằm dưới 
quyền kiểm soát rất lớn của cộng sản.. 


Từ trong và sau thắng lợi của D0 trào “đồng khởi” 1959 — 
1960, khí thế cách mạng của quần chúng lên cao; lực lượng cách 
mạng phát triên nhanh chóng. Các đoàn thể cách mạng của nông 
dân, thanh niên, phụ nữ... phát triển mạnh mẽ. ở các huyện, tỉnh, 
các đơn vị lực lượng vũ trang tập trung lần lượt ra đời. Các thôn, 
xã đều có dân quân, du kích. Hình thái lực lượng vũ trang ba thứ 
quân xuất hiện. 


1. Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mĩ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam. Tập 1.Thông tấn xã Việt Nam phát hành tháng 8-1971. 


267 


“Đồng khởi” 1959 — 1960 của nhân dân miền Nam là một 
đòn giáng mạnh và bất ngờ vào tập đoàn thống trị Mĩ — ngụy, 
làm cho chúng hết sức hoang mang, lo sợ. Hiện tượng rã ngũ, 
đào ngũ trong quân ngụy xuất hiện và phát triển. Mâu thuẫn 
giữa Mĩ và Diệm cũng như trong nội bộ chính quyền Diệm càng 
trở nên gay gắt, dẫn đến cuộc đảo chính mưu lật đỗ Diệm — Nhu 
vào ngày LI-11-1960. Cuộc đảo chính thất bại, nhưng đây ngụy 
quyền miền Nam vào thời kì khủng hoảng triền miên. Chiến 
lược chiến tranh một phía, một hình thức thông trị điển hình của 
chủ nghĩa thực dân mới của đề quốc Mĩ, bị thất bại hoàn toàn. 
Đồng khởi 1959 — 1960 đánh dấu bước phát triển nhảy vọt, 
chuyên cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế 
tiền công. 


Từ trong cao trào nồi dậy mạnh mẽ của nhân dân miền Nam, 
ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Tây 
Ninh, đại biểu các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, tôn giáo, 
các giới toàn miền Nam đã họp Đại hội để thành lập Mặt trận 
dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Mặt trận chủ trương 
đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai. cấp, các đảng 
phái, dân tộc, không phân biệt xu hướng chính trị, nhằm đánh đồ 
ách thống trị của bè lũ Mĩ — Diệm. 


Xuất phát từ thực tiễn cách mạng miền Nam, Mặt trận công 
bố Chương trình hành động gồm 10 điểm mà nội dung cơ bản là 
đánh đồ chế độ độc tài, phát xít Ngô Đình Diệm, nhằm xây 
dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập, 
tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà. 

Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời là kết 
quả tất yêu của phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân 
miễn Nam chồng ách thống trị thực dân kiểu mới của để quốc 
MI và tay sai. Sự ra đời của Mặt trận cùng với bản Chương trình 
hành động 10 điểm đã đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của 
cách mạng và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân miền 
Nam. Do đó chỉ trong thời gian ngắn sau khi thành lập, Mặt trận 


268 


đã tập hợp đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, trở thành một lực 
lượng chính trị ngày càng hùng hậu. Đây là một trong những 
nhân tố cơ bản góp phần quyết định thắng lợi của cách mạng 
trong những năm tiếp theo. 


IV- Miền Bắc xây đựng bước đầu cơ sở vật chất là kĩ thuật 
của chủ nghĩa xã hội (1961-1965) 


1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng 


Bước vào năm 1960, tình hình thế giới và trong nước có 
nhiều chuyền biến quan trọng. 


Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng 
đầu ngày càng vững mạnh, trở thành nhân tố quyết định đến sự 
phát triển của xã hội loài người. Phong trào đấu tranh giải phóng 
dân tộc ở các nước thuộc địa thuộc châu Á, châu Phi và Mĩ La - 
tinh phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự ra đời nhiều quốc gia độc 
lập... 

Ở trong nước, sự nghiệp cách mạng trên cả hai miền Nam, 
Bắc đều có những bước tiến quan trọng. ở miền Bắc, công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công - thương 
nghiệp tư bản tư doanh đã đạt được những thành tựu to lớn, làm 
thay đổi bộ mặt xã hội. Ở miền Nam, nhân dân ta cũng giành 
nhiều thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống Mĩ - Diệm, đặc biệt 
là phong trào đồng khởi 1959 - 1960, làm thay đổi thế chiến 
lược phong trào cách mạng. 

Sự chuyền biến tình hình thế giới và trong nước đòi hỏi Đảng 
phải xác định đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng 
cho phù hợp. 

Từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960, Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ Mĩ của Đảng được triệu tập tại thủ đô Hà Nội. Tham dự 
Đại hội có 525 đại biểu chính thức, 51 đại biểu dự khuyết thay 


269 


mặt cho trên 50 vạn đảng viên trong cả nước. 


Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng do Lê Duẩn trình bày. 


Báo cáo chính trị vạch rõ: Từ ngày hoà bình lập lại, cách 
mạng Việt Nam đã chuyên sang giai đoạn mới Miễn Bắc bước 
vào thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiếp tục 
thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; nhiệm vụ 
chung của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này là: "Tăng 
cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hoà 
bình, đây mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng 
thời đây mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miên 
Nam, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân 
chủ, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh, thiết thực góp phần tăng cường phe 
xã hội chủ nghĩa và bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới" 

. Báo cáo chính trị cũng khẳng định: Tiến hành xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự 
phát triển của cách mạng cả nước cũng như đối với sự nghiệp 
thống nhất nước nhà. Nghị quyết Đại hội nêu lên đường lôi 
chung của Đảng trong thời kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
miễn Bắc là: "Đoàn kết toàn dân, phát huy tỉnh thần yêu TƯỚC 
nồng nàn, truyền thống phấn đấu anh dũng và lao động cần củ 
của nhân dân ta, đồng thời tăng cường đoàn kết với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em do Liên Xô đứng đầu, để đưa miền Bắc 
tiễn nhanh, tiên mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng đời sống ấm no, hạnh phúc ở miền Bắc và củng cố miền 
Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thực hiện hoà 
bình thống nhất nước nhà, góp phần tăng cường phe xã hội chủ 
nghĩa, bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới. 


Muốn đạt mục tiêu ấy, phải sử dụng chính quyền dân chủ 


1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Văn kiện Đại hội. Tập L. Hà Nội, 1960, 
tr. 175. 


270 


nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản để thực 
hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công 
nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công thương nghiệp tư bản tư 
doanh; phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, thực hiện công 
nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa bằng cách ưu tiên phát triển công 
nghiệp nặng một cách hợp lí đồng thời ra sức phát triển nông 
nghiệp và công nghiệp nhẹ; đây mạnh cách mạng xã hội chủ 
nghĩa về tư tưởng, văn hoá và kỹ thuật; biến nước ta thành một 
nước xã hội chủ nghĩa có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp 
hiện đại, văn hoá và khoa học tiên tiễn"!. 


Đối với cách mạng miền Nam, Đại hội chỉ rõ: “Irong sự 
nghiệp hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả 
nước thực hiện thống nhất nước nhà, đồng bào ta ở miễn Nam 
có nhiệm vụ trực tiếp đánh đồ ách thông trị của để quốc Mĩ và 
bọn tay sai của chúng để giải phóng miên Nam. Cuộc đấu tranh 
cách mạng của đồng bào ta ở miền Nam còn có tác dụng ngăn 
chặn âm mưu của Mĩ - Diệm gây lại chiến tranh, tích cực góp 
phần giữ gìn hoà bình ở Đông Dương, Đông Nam Á và thế 
giới" 

Cách mạng ở hai miền thuộc hai chiến lược khác nhau, nhưng 
do trước mặt đều thực hiện một mục tiêu chung là đấu tranh 
thống nhất nước nhà, cho nên có quan hệ mật thiết với nhau và 
thúc đây nhau cùng phát triển. 

Đại hội đã thông qua phương hướng và nhiệm vụ của kế 
hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) . 


Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 45 uỷ viên 
chính thức và 28 uỷ viên dự khuyết, do Hồ Chí Minh làm Chủ 
tịch và Lê Duân làm Bí thư thứ nhât. Bộ Chính trị Trung ương 





1.2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam: Văn kiện Đại 
hội, Sảd, tr. 179-180. 


271 


Đảng gồm I1 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. 

Đại hội lần thứ II của Đảng là mốc quan trọng, đánh dấu 
một bước phát triển trong quá trình xác định đường lối cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bác và đường lối đấu tranh thống 
nhất nước nhà. Nghị quyết Đại hội là ánh sáng soi đường cho 
toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hăng hái phần đấu, quyết tâm 
giành thăng lợi trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 


2- Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 
1965) 


Kế hoạch 5 năm (1961 - 1965) nhằm mục tiêu phấn đấu xây 
dựng bước đâu cơ sở vật chât và kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
thực hiện một bước công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, tiêp tục 
đưa miên Bắc tiên nhanh, tiên mạnh, tiên vững chặc lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhiệm vụ của kê hoạch được Đại hội Đảng toàn 
quôc lân thứ Mĩ thông qua, bao gôm những nội dung cơ bản sau 
đây: 

Thực hiện một bước việc ưu tiên phát triển công nghiệp 
nặng, đông thời ra sức phát triên nông nghiệp một cách toàn 
diện, phát triên công nghiệp nhẹ và giao thông vận tải, tăng 
cường thương nghiệp quôc doanh và thương nghiệp hợp tác xã. 

- Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và công thương 
nghiệp tư bản tư doanh, mở rộng quan hệ sản xuât xã hội chủ 
nghĩa trong toàn bộ nên kinh tê quôc dân. 

- Nâng cao trình độ văn hoá của nhân dân, đầy mạnh công tác 
đào tạo và bôi dưỡng cán bộ. 

Cải thiện thêm một bước đời sống vật chất và văn hoá tỉnh 
thân của nhân dân. 

Ra sức củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự an ninh, bảo 
vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miên Băc. 


2100 


Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất, về thực chất, là cuộc 
tấn công vào nghèo nàn và lạc hậu. Ngày 26-1-1961, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng ra nghị quyết về việc đây mạnh phong trào thi 
đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng 
lợi kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 


Trên toàn miền Bắc, khắp. các ngành, các cấp, các giới đều 
dấy lên phong trào thi đua rất sôi nổi. Trong nông nghiệp có 
phong trào thi đua "Học tập, đuôi kịp và vượt hợp tác xã nông 
nghiệp Đại Phong" Ì. Trong công nghiệp có phong trào thi đua 
"Học tập Duyên Hải, thi đua với Duyên Hải" ”. Trong thủ công 
nghiệp có phong trào thi đua với "Thành Công" Ỷ. Trong quân 
đội có phong trào thi đua "Ba nhất” ?. Trong giáo dục có phong 
trào thi đua "Hai tết"”. 

Ngoài ra, trong tất cả các ngành còn có phong trào thi đua 
phần dấu đạt danh hiệu "Tổ, Đội Lao động xã hội chủ nghĩa”, 


"Mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột 
thịt”... 


Nhờ có sự nỗ lực thi đua của toàn Đảng, toàn dân, đến cuối 
năm 1964, đầu năm 1965, dù kê hoạch 5 năm phải tạm dừng, 
nhưng miên Bắc vân đạt nhiêu thành tựu to lớn. 


Với sô vôn được Nhà nước đâu tư nhiêu gâp ba lân so với 


1. Ở tỉnh Quảng Binh, lá cờ đầu trong phong trào thi đua cải tiến quản lí HTX 
và kĩ thuật . 


2. Nhà máy cơ khí ở Hải Phòng, lá cờ đầu trong phong trào thi đua hợp lí hoá 
sản xuất và cải tiễn kĩ thuật. 
3. Hợp tác xã thủ công nghiệp Thành Công ở thị xã (nay là thành phố Thanh 
Hoá). 
4. Đạt thành tích nhiều nhất, đều nhất, giỏi nhất. 
5. Dạy thật tốt, học thật tốt, ngọn cờ đầu là Trường Phổ thông cấp II Bắc Lí, 
huyện Lý Nhân, Hà Nam. 

273 


thời kì khôi phục kinh tế (chiếm 61,2% tổng số chỉ ngân sách), 
cơ sở vật chât bước đâu được trang bị trong các ngành kinh tê. 


Nông nghiệp được coi là cơ sở để phát triển công nghiệp. Từ 
năm 1963 đến năm 1965, miền Bắc tiễn hành cuộc vận động cải 
tiến quản lí hợp tác xã, cải tiễn kĩ thuật. Nhiều công trình thủy 
lợi được xây dựng, nhiều trạm bơm, hồ chứa nước được hoàn 
thành. Các nông trường quốc doanh, trại thí nghiệm cây trồng và 
chăn nuôi được đầu tư xây 


dựng và phát triển. Việc sử dụng cơ khí trong nông nghiệp 
tăng lên (sô máy kéo năm 1965 tăng gâp 3,3 lân so với năm 
1960). 


Những biện pháp trên đã góp phần làm tăng sản lượng và 
năng suất lúa. Đến cuối năm 1965, toàn miền Bắc có 9 huyện và 
125 hợp tác xã đạt hoặc vượt năng suất 5 tấn thóc trên một héc 
ta. Sản lượng lương thực đạt bình quân mỗi năm trong thời kì 
này khoảng 6 triệu tấn; do đó, VỀ CƠ bản, miền Bắc đã tự giải 
quyết được vấn đề lương thực ở trong nước. Quan hệ sản xuất 
mới xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp cũng được củng có và 
hoàn thiện một bước. Tính đến năm 1965, toàn miền Bắc có 
90,1% tổng số hộ nông dân tham gia hợp tác xã; 60,1% hợp tác 
xã đã chuyền lên bậc cao. Các hợp tác xã nông nghiệp đóng vai 
trò quan trọng trong kháng chiến chống MI cứu nước. Nhờ có 
hợp tác xã, nông thôn - một địa bàn chiến lược rộng lớn của căn 
cứ địa miền Bắc - mới được củng cố và phát triển, tạo nên sự 
nhất trí cao về chính trị và tinh thân, động viên và tổ chức dược 
hàng triệu thanh niên ra tiền tuyến, bảo đảm hậu phương quân 
đội, hậu phương chiến tranh ngày càng vững mạnh. 


_ Công nghiệp được Nhà nước ưu tiên đầu tư khoảng 48% số 
vốn xây dựng cơ bản, trong đó đầu tư vào công nghiệp nặng lên 
tới gần 80%. Nhiều cơ sở công nghiệp nặng hình thành, đáng 
chú ý là Khu Liên hiệp gang thép Thái Nguyên, Nhà máy Nhiệt 
điện Uống Bí, Thủy điện Thác Bà, Phân đạm Hà Bắc, Supe phối 
phát Lâm Thao... Tính đến năm 1965, toàn miền Bắc có 1.132 xí 


274 


nghiệp công nghiệp quốc doanh, trong đó có 205 xí nghiệp 
trung ương và 927 xí nghiệp địa phương. Công nghiệp quốc 
doanh chiêm 93,1 % tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn 
miền Bắc. 

Công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp cũng phát triển nhanh 
chóng với gân 2.600 hợp tác xã chuyên nghiệp tiểu công nghiệp 
và thủ công nghiệp, cung cấp được khoảng 80% hàng tiêu dùng 
cho nhân dân. Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát 
triển nên nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường trong nước, 
góp phần củng cố quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa. Quan 
hệ thương mại giữa miền Bắc nước ta với các nước trên thế giới 
cũng được mở rộng, từ 10 nước (trong đó có 7 nước xã hội chủ 
nghĩa) trong năm 1955, đến năm 1965, đã tăng lên 35 nước 
(trong đó có 12 nước xã hội chủ nghĩa). 


Đề phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và tăng cường khả 
năng quôc phòng, ngành Giao thông vận tải cũng được chú 
trọng đầu tư phát triển. Hệ thống đường sắt, đường bộ, đường 
thủy cầu cống được xây dựng, cải tạo nâng cấp. 


Đời sống vật chất của nhân dân miền Bắc được nâng lên rõ 
rệt. 


Tính chung trong 5 năm (1961 - 1965), thu nhập quốc dân 
tăng bình quân 3,4%; riêng thu nhập của nông dân tăng 25%. 


Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, sự nghiệp văn hoá, giáo dục, 
y tế được quan tâm phát triển. Việc xây dựng nền văn hoá mới 
và con người mới xã hội chủ nghĩa được coi trọng. Nên giáo dục 
quốc dân phát triển nhanh chóng và toàn diện, cả về ngành học 
và sô lượng học sinh, về xây dựng đội ngũ giáo viên cũng như 
về việc xoá nạn mù chữ, từng bước nâng cao trình độ học vấn 
cho các tầng lớp nhân dân. 


Những năm 1961 - 1965 đánh dấu bước phát triển khá nhanh 
chóng của ngành Giáo dục phô thông. Từ 7.066 trường học, với 
1899.000 học sinh trong năm học 1960 - 1961, đã tăng lên 


275 


10.294 trường học, với 2.676.000 học sinh trong năm 1964 - 
1965. 


Giáo dục đại học cũng phát triển nhanh với ba loại hình đào 
tạo (chính quy, chuyên tu và tại chức). Trong năm học 1960 - 
1961, miền bắc có 10 trường đại học, với 1.260 giáo viên và 
16.690 sinh viên; đến năm học 1965 - 1966 đã có 21 trường, với 
3.590 giáo viên và 34.208 sinh viên. Hệ thống các trường trung 
học chuyên nghiệp được mở rộng. Đến năm 1965, miền Bắc có 
154 trường, với 3.159 giáo viên và 60.018 học sinh. 


Mạng lưới y tế gồm hệ thống các bệnh viện, trạm xá... được 
xây dựng rộng khắp: 70% số huyện có bệnh viện, 90% số xã có 
trạm y tế. Số bác sĩ từ 409 người trong năm 1960, đã tăng lên 
1.525 người trong năm 1965. 

Trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, đế quốc Mĩ và tay sai 
luôn luôn tìm cách phá hoại, vấn đề củng cô và bảo vệ vững 
chắc chế độ xã hội chủ nghĩa miền Bắc trở thành một trong 
những nhiệm vụ hàng đầu. Hệ thống chính trị thường xuyên 
được củng cố và kiện toàn. Tháng 10-1962, Quốc hội (khoá II 
thông qua Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành 
chính các cấp. Ngày 26-4-1964, cử tri miền Bắc tham gia bầu cử 
Quốc hội (khoá HI): Hơn 50% đại biểu là những người trực tiếp 
sản xuất, anh hùng lao động, anh hùng quân đội và chiến sĩ thi 
đua được bầu vào cơ quan quyên lực cao nhất của Nhà nước. 


Quân đội nhân dân Việt Nam được xây dựng một bước thành 
quân đội chính quy và bước đầu được trang bị hiện đai, đủ sức 
bảo vệ miền Bắc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc 
cách mạng giải phóng miên Nam. Lực lượng quân thường trực 
từ 170.000 người trong những năm 1961-1962, đã tăng lên gần 
300.000 người trong năm 1964 do yêu cầu của cách mạng ở cả 
hai miền; không kê 160.000 công nhân viên quốc phòng và 
21.000 người trong lực lượng công an vũ trang. 

Những thành tựu đạt được trong 10 năm thực hiện cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và nhất là trong việc thực hiện kế hoạch 
276 


nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) đã làm thay đổi hắn 
bộ mặt xã hội miễn Bắc. Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3- 
1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Trong 10 năm qua, 
miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong 
lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới" 
Tiềm lực mọi mặt của xã hội miền Bắc được tăng cường; sự 
nhất trí về chính trị tỉnh thần ngày càng được phát huy cao độ 
trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đây chính là những 
nhân tô hết sức quan trọng, giúp cho miền Bắc không những có 
đủ sức mạnh đề đánh thăng chiến tranh phá hoại do đề quốc Mĩ 
gây ra, mà còn làm tròn vai trò hậu phương lớn đối với miền 
Nam cũng như đối với nghĩa vụ quốc tê. 


Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất (1961 -1965), chúng ta đã phạm phải một số sai lầm, 
khuyết điểm do tư tưởng giáo điều, chủ quan, nóng vội gây nên. 
Đó là sự vận dụng thiêu chọn lọc mô hình, kinh nghiệm Xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của các nước anh em; là việc đề ra 
phương châm tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ 
nghĩa xã hội; do đó, chúng ta đã đầu tư quá nhiều vốn, nhân 
công và kĩ thuật vào việc xây dựng công nghiệp nặng trong khi 
chưa có đủ điều kiện. Những sai lầm này tiếp tục tồn tại trong 
nhiều năm sau. 


Kế hoạch nhà nước 5 năm (1961 - 1965) đang thực hiện có 
kết quả thì đế quốc Mĩ gây ra cuộc chiến tranh phá hoại bằng 
không quân và hải quân với mức độ ngày càng ác liệt đối với 
miền Bắc. Nhân dân miền Bắc phải chuyên hướng xây dựng và 
phát triển kinh tế cho phù hợp với tình hình. 


V- Miền Nam chiến đấu chỗng chiến lược "chiến tranh đặc 
biệt” (1961 — 9651) 





1. Hồ Chí Minh: 7oàn iập - Tập 9. NXB Sự Thật, Hà Nội, 1989, tr. 66. 
2Ji 


1. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam 
Việt Nam 


Keunođi lên cằm quyên từ ngày 20-1-1261 trong tình hình 
thế giới có nhiều chuyền biến lớn. Đó là lúc hệ thống xã hội chủ 
nghĩa, phong trào giải phóng dân tộc cũng như phong trào công 
nhân quốc tế có những bước phát triển có lợi cho lực lượng cách 
mạng. Chiến lược toàn cầu "Trả đũa ồ ạt" từ sau khi triển khai 
liên tiếp gặp thất bại: Năm 1954, Pháp - Mĩ thất bại ở Điện Biên 
Phủ; năm 1958, chính phủ thân Mĩ ở bắc bị lật đỗ; năm 1959, 
cách mạng Cu Ba thắng lợi; cuối năm 1959 đầu năm 1960, 
phong trào "đồng khởi" của nhân dân miền Nam bùng nỗ và 
thắng lợi to lớn... 


Tất cả tình hình trên buộc đế quốc Mĩ phải thay đổi chiến 
lược toàn cầu. Về chính trị, Keunođi đề ra "Chiến lược vì hoà 
bình" nhằm chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa, chia rẽ mặt trận 
nhân dân thế giới đoàn kết với lực lượng xã hội chủ nghĩa và lực 
lượng độc lập dân tộc. 


Về quân sự, Kennođi chuyên sang chiến lược "Phản ứng linh 
hoạt", với ba loại hình chiến tranh tương ứng ba mức độ phản 
ứng: "Chiến tranh đặc biệt", "chiến tranh cục bộ" và "chiến tranh 
tổng lực". Chiến tranh đặc biệt là loại hình chiến tranh đặc thù 
của chủ nghĩa thực dân mới MT. Mục đích của nó là chống lại 
chiến tranh du kích, chiến tranh giải phóng. Hình thức của nó là 
phối hợp đầy đủ các hoạt động quân sự, chính trị, kinh tế và tâm 
lí. 

Ngày 8-5-1961, Tổng thống Kennơđi phê chuẩn chính sách 
đối với Việt Nam do Hội đồng An ninh quốc gia Mĩ soạn thảo. 
Đến ngày 13-5-1961, bản thông cáo chung Giôn xơn - Diệm 
được kí kết, chính thức xác nhận những chủ trương, biện pháp 
đã được Keunoởdi phê chuẩn, với nội dung cơ bản là: Tăng 
cường viện trợ kinh tế và lực lượng có vấn quân sự cho miền 
Nam, phát triển ngụy quân, đẩy mạnh bình định chống du kích, 


278 


ra sức phá hoại bằng biệt kích ở miền Bắc Việt Nam. 


Tháng 6-1961, Stalây (Tiến sĩ thuộc Viện Nghiên cứu 
Stanfort) được cử sang Sài Gòn với nhiệm vụ thị sát tình hình, 
bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch của Mi. Tiếp đó, Taylo (Đại 
tướng, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân Mĩ ) cũng được 
phái sang miền Nam Việt Nam nghiên cứu tình hình, đề xuất ý 
kiến bổ sung cho kế hoạch Stalây, hợp thành một kế hoạch hoàn 
chỉnh mang tên: Kế hoạch Stalây - Taylo. Kế hoạch Stalây - 
Taylo, được Tổng thống Keunơđi phê chuẩn ngày 14-11-1961, 
có nội dung chủ yếu tương tự với bản thông cáo chung Giôn xơn 
- Diệm, nhưng được cụ thê hoá bằng ba bước thực hiện: 


- Bước 1, dự kiến trong vòng 18 tháng (từ giữa năm 1961 đến 
cuối năm 1962) tập trung dồn dân vào 16.000 ấp chiến lược, cơ 
bản hoàn thành bình định miền Nam, đồng thời gây cơ sở gián 
điệp ở miền Bắc. 

- Bước 2, trong năm 1963, tập trung khôi phục nền kinh tế 
miền Nam, tiếp tục hoàn tất chương trình bình định, tăng cường 
thêm lực lượng quân đội Sài Gòn, tiễn hành các hoạt động gây 
rối, phá hoại miền Bắc. 

- Bước 3, tập trung vào việc phát triển kinh tế miền Nam và 
tiến công miền Bắc. 


Với mục đích cốt lõi nhằm bình định miền Nam trong 18 
tháng, Kê hoạch Stalây - Tay lo được thực hiện theo ba biện 
pháp cơ bản: 


- Tăng cường lực lượng ngụy quân và phương tiện chiến 
tranh hiện đại, chủ yếu dùng chiến thuật "Trực thăng vận" và 
thiết xa vận" để nâng cao tính cơ động cho quân ngụy. 

- Dồn dân lập ấp chiến lược. Củng có ngụy quyền và đô thị. 

- Ngoài ra, chúng còn ra sức ngăn chặn biên giới và kiểm soát 
ven biên nhăm cắt đứt sự chi viện của miên Bắc đôi với cách 
mạng miên Nam. 


279 


Tháng 4-1961, ngụy quyền Diệm tổ chức miền Nam thành 4 
vùng chiến thuật do các viên tướng cầm đầu cả về quân sự và 
hành chính. Chúng tăng cường bắt lính, phát triển ngụy quân từ 
15 vạn quân chính quy (năm 1960) lên 36,2 vạn (năm 1962) 
chưa kê 17,4 vạn trong lực lượng bảo an và 128 đại đội dân vệ ở 
khắp các ấp, xã. Bên cạnh đó, từ tháng 5-1961, Mĩ đưa vào 
miễn Nam hơn 400 tên lính thuộc lực lượng đặc biệt và 100 cố 
vấn quân sự, 1.600 Fhuyên gia giúp chính quyền. Diệm mở 
rộng, cải tổ quân ngụy, đưa tổng sô quân Mĩ ở miễn Nam từ 
1.077 tên (1960) lên 10.960 tên (1962). 


Ngày 8-2-1962, Bộ chỉ huy quân sự Mĩ được thành lập tại 
Sài Gòn do Tướng Hackin chỉ huy, gọi tắt là MACV, thay cho 
phái đoàn viện trợ quân sự Mĩ (MAAG) trước đó. Viện trợ Mĩ 
cũng tăng dần, từ 321,7 triệu đôla (có 80 triệu đôla vũ khí) trong 
tài khoá 1961 - 1962, lên 675 triệu đôla (có 100 triệu đôla vũ 
khí) trong tài khoá 1962 — 1963 ấp chiến lược được Mĩ - ngụy 
coi là quốc sách, là xương sống của chiến lược "chiến tranh đặc 
biệt”, là biện pháp cơ bản để thực hiện “bøJ định " miền Nam. 
Với quốc sách ấp chiến lược, Mĩ - ngụy nhằm tách nhân dân 
miền Nam ra khỏi lực lượng cách mạng, cô lập và tiễn tới bao 
vây, tiêu diệt lực lượng cách mạng theo kiểu "4t nước bắt cá ". 


Để thực hiện quốc sách ấp chiến lược, Mĩ -n8gụy tiễn hành 
những cuộc cản quét, dồn dân với sự chi viện, yêm trợ của hoả 
lực và hậu cần của Mĩ bằng các chiến thuật “#ực thăng vận " 
thiết xa vận ". Cùng với việc dồn dân, chúng thực hiện rào làng, 
xây bết, bắt lính, tô chức bảo an, dân vệ, lùng sục, bắt bớ, đánh 
phá cơ sở cách mạng. 


Đi đôi với biện pháp dồn dân lập ấp chiến lược, Mĩ - ngụy 
còn cho máy bay rải chất độc hoá học, ném bom phát quang các 
vùng căn cứ cách mạng, các đường hành lang dọc Trường Sơn 
và khu giới tuyến quân sự tạm thời. Mặt khác, chúng tung các 
toán biệt kích vào các tỉnh khu IV và Tây Bắc để tiễn hành các 
hoạt động phá hoại miền Bắc. 


280 


Tóm lại, "chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt 
Nam là một cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, được 
tiến hành bằng lực lượng ngụy quân do MĨ trực tiếp tổ chức, 
trang bị và huấn luyện, do cố vấn quân sự Mĩ chỉ huy. Với chiến 
lược ' 'chiến tranh đặc biệt", đề quốc Mĩ không chỉ nhằm đàn áp, 
tiền tới tiêu diệt lực lượng cách mạng, thực hiện "bình định 
miễn Nam, áp đặt chủ nghĩa thực dân kiểu mỚI, tiến công xâm 
lược miền Bắc, mà còn nhằm âm mưu dùng miền Nam làm nơi 
thí điểm để đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 


2- Miễn Nam chiên đầu chông chiên lược "chiên tranh đặc 
biệt" của đề quôc Mĩ 


Đề đối phó với âm mưu và thủ đoạn chiến tranh mới của đế 
quốc Mĩ, ngay từ tháng I-1961 và tiếp đó là tháng 2-1962, 

Bộ Chính trị đã có chỉ thị và Nghị quyết nêu rõ nhiệm vụ 
trước mắt của cách mạng miền Nam là từ khởi nghĩa từng phần 
phát triển lên thành cuộc chiến tranh cách mạng trên quy mô 
toàn miễn. 

Theo quan điểm của Đảng, trong quá trình tiến hành chiến 
tranh cách mạng, các cuộc khởi nghĩa từng phần vẫn tiếp diễn, 
đầu tranh chính trị vẫn được duy trì và đầy mạnh; đồng thời phát 
triển đấu tranh quân sự lên một bước mới, ngang tầm với đấu 
tranh chính trì. 


Đề đánh bại chiến lược ' 'chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mi 
và tay sai, Đảng chủ trương tiếp tục giữ vững và phát triển thế 
chiến lược tiễn công; kết hợp chặt chẽ hại lực lượng chính trị và 
vũ trang, đánh địch bằng ba mũi giáp công (quân sự, chính trị và 
binh vận), trên cả ba vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn đồng 
bằng và đô thị). Mũi nhọn đấu tranh tập trung vào nhiệm vụ 
chống càn quét và phá kế hoạch lập ấp chiến lược, đây lùi và 
đánh bại chính sách bình định, giành dân của địch. 


Tiêp sau sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miên Nam 


261 


Việt Nam, tháng I-1961, Trung ương Cục miền Nam được 
thành lập thay cho Xứ uỷ Nam Bộ trước đây. Ngày 15-2-1961, 

các lực lượng vũ trang cách mạng được thống nhất thành Quân 
giải phóng miền Nam Việt Nam. Tuyến đường vận tải chiến 
lược Tây Trường Sơn được mở rộng, bảo đảm việc chỉ viện cho 
chiến trường miễn Nam đánh Mĩ. Dưới ngọn cờ đoàn kết cứu 
nước của Mặt trận dân tộc giải phóng miên Nam Việt Nam do 
Đảng lãnh đạo, từ năm 1961, quân và dân miền Nam từng bước 
đập tan các kế hoạch chiến tranh của Mĩ - ngụy trong chiến lược 
"chiến tranh đặc biệt". 


Đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị được đây 
mạnh trên cả ba vùng chiến lược . Tính riêng trong năm 1961, 
quân và dân miền Nam đánh 15.525 trận lớn, nhỏ, loại khỏi 
vòng chiến đấu 28.968 tên địch, thu 6.000 vũ khí các loại; đồng 
thời huy động 33,3 triệu lượt người xuống đường đấu tranh 
chính trị trực diện với địch, làm cho 14.500 bình sĩ ngụy đảo 
ngũ, rã ngũ. Vùng giải phóng được giữ vững với hơn I vạn thôn, 
xã và gần 6 triệu dân. 

Sang năm 1962, đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị tiếp 
tục phát triển với những thắng lợi mới, lớn hơn. Quân và dân ta 
đã đánh 19.108 trận, tiêu diệt và làm bị thương 55.119 tên địch 
(trong đó có 324 tên Mĩ). Trên mặt trận đấu tranh chính trị, hàng 
chục triệu lượt người tham gia chống, phá kế hoạch lập ấp chiến 
lược đi đôi với xây dựng làng chiến đấu. Tính đến cuối năm 
1962, trên toàn miền Nam, có 2.665 ấp chiến lược bị phá; trong 
đó có 1 15 ấp được xây dựng thành làng chiến đấu, giải phóng 
hoàn toàn 4.441 thôn trong tổng sỐ 17.162 thôn, cùng với 6,5 
triệu trong tông số 14 triệu dân. Đến cuối năm 1963, so với kế 
hoạch, Mĩ - ngụy chỉ lập được 7.500 â ấp chiến lược nhưng đã bị 
phá 4.700 ấp, trong đó có 2.000 ấp đã trở thành làng chiến đấu. 


Phong trào đấu tranh chính trị cũng bắt đầu được đây mạnh 
trong các đô thị. Trong hai năm 1961 - 1962, công nhân và nhân 
dân lao động trong các thành thị miên Nam đã tô chức 8.916 


282 


cuộc đấu tranh, với 744.000 lượt người tham gia. Tầng lớp trí 
thức và học sinh, sinh viên nhiều lần xuống đường, đấu tranh 
đòi "thực hiện hoà bình, trung lập ở miền Nam. Uy tín của Mặt 
trận dân tộc giải phóng miễn Nam Việt Nam ngày càng được 
nâng cao và mở rộng. Đến cuối năm 1962, Mặt trận đã có 20 tổ 
chức đoàn thê quần chúng; trong đó có những tổ chức bao gồm 
hàng chục vạn hội viên; có những tổ chức còn đặt các cơ quan 
thường trực ở nước ngoài. 


Trên cơ sở đó, ngày 2-1-1963, quân và dân miền Nam lập 
được chiến công vang đội ở ấp Bắc (Cai Lây, Mĩ Tho). Tại đây, 
lần đầu tiên, quân giải phóng với lực lượng ít hơn địch 10 lần, 
phối hợp cùng với nhân dân địa phương chiến đấu đánh tan cuộc 
càn quét của trên 2.000 quân ngụy được vũ trang đầy đủ, có máy 
bay lên thắng và xe bọc thép lội nước M.113 yêm trợ, do 2 đại tá 
Mĩ và 1 tướng ngụy trực tiếp chỉ huy. Sau 5 đợt tiến công bị 
quân và dân ta đánh lùi, địch phải chấm dứt cuộc hành quân với 
những tốn thất nặng nề: 450 tên (trong đó có 9 có vấn Mĩ) bị 
chết và bị thương; 16 máy bay lên thăng bị bắn rơi, bắn hỏng; 3 
xe bọc thép M.113 bị phá hỏng, 1 tàu chiến bị đánh chìm. 

Chiến thắng ấp Bắc đánh dấu bước trưởng thành của lực 
lượng vũ trang cách mạng miền Nam, mở đầu sự phá sản của 
chiến thuật "Trực thăng vận" và "Thiết xa vận", đánh sụp lòng 
tin của quân ngụy vào trang bị kĩ thuật hiện đại của Mi. Chiến 
thắng ấp Bắc chứng tỏ quân và dân miền Nam hoàn toàn có khả 
năng đánh thắng quân ngụy trong chiến lược ' “chiến tranh đặc 
biệt"; mở đầu cho cao trào diệt ngụy trên toàn miền Nam. 


"Thi đua ấp Bắc, giết giặc lập công", trong năm 1963, quân 
và dân miền Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu 78.000 tên địch 
(trong đó có 600 tên M]), phá 2.895 ấp chiến lược trong tổng số 
6.164 ấp do địch lập ra, giải phóng 12.000 thôn ấp, với gần 9 
triệu dân. 


Được cổ vũ bởi những thắng lợi quân sự và phong trào phá 
ấp chiến lược ở nông thôn, miễn núi, từ năm 1963, phong trào 


283 


đấu tranh chính trị trong các đô thị có những bước phát triển 
mới, nỗi bật là những cuộc đấu tranh liên tục, không khoan 
nhượng của học sinh, sinh viên và đồng bào Phật giáo chống lại 
sự đàn áp, kì thị tôn giáo của tập đoàn thống trị Ngô Đình Diệm. 


Ngày 8-5-1963, khoảng 2 vạn đồng bào Huế, trong đó có l 
vạn tăng ni, Phật tử râm rộ xuống đường biểu tình, phản đối 
chính quyền Diệm cấm treo cờ trong dịp lễ Phật đản. Ngụy 
quyền Diệm cho tay chân đàn áp, làm chết 13 người và nhiều 
người bị thương. 


Ngày 14-5-1963, Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải 
phóng miền Nam Việt Nam ra tuyên bố kêu gọi nhân dân cả 
nước và nhân dân thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào 
Phật giáo miền Nam. Làn sóng đấu tranh chống ngụy quyên 
Ngô Đình Diệm nhanh chóng lan rộng, nhất là ở Sài Gòn, Huế 
và Đà Nẵng. Đỉnh cao của phong trào Phật giáo là sự kiện Hoà 
thượng Thích Quảng Đức tự thiêu (II-6-1963) để phản đối chính 
sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Diệm. Ngày 16-6-1963, 
khoảng 70 vạn đồng bào và tín đồ Phật giáo ở Sài Gòn xuống 
đường biểu tình, làm rung chuyền chính quyền Diệm. Tiếp đến, 
ngày 25-8-I963, toàn thê học sinh, sinh viên Sài Gòn tổng bãi 
khoá, tổ chức 6 cuộc biểu tình lớn. sự phát triển mạnh mẽ của 
phong trào đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang đã đây 
nhanh quá trình suy sụp của ngụy quyên. Mâu thuẫn nội bộ 
chính quyên Diệm tăng lên. Các tướng lĩnh cầm đầu ngụy quân 
bắt đầu vận động lôi kéo các phần tử bất mãn với ngụy quyền 
Diệm, tính kế đảo chính. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mĩ cũng 
tuyên bố không tán thành chính sách đàn áp Phật giáo của chính 
quyền Ngô Đình Diệm. Đại sứ Mĩ Nâuting bị triệu hồi về nước 
và Ca bết Lốt được cử sang thay thế. Ngày 1-11-1963, được sự 
ủng hộ của Mĩ, một nhóm tướng lĩnh ngụy do Dương Văn Minh 
cầm đầu làm cuộc đảo chính, giết chết Diệm - Nhu. Kế hoạch 
Stalây - Taylo hoàn toàn phá sản. Ngụy quyền miền Nam càng 
lún sâu hơn vào tình trạng khủng hoảng triỀn miên. 


284 


Một thời gian không lâu sau khi chế độ độc tài gia đình trị 
của Diệm - Nhu bị lật đồ, ngày 22-11-1963, Kennơđi bị ám sát. 
Phó tổng thống Mĩ Giôn xơn lên thay, tiếp tục đây mạnh cuộc 
chiến tranh xâm lược Việt Nam. 


Đề cứu vãn nguy cơ thất bại của chiến lược ' 'chiến tranh đặc 
biệt”, vào tháng 12-1963, một phái đoàn quân sự cấp cao gồm 
15 tướng, do Bộ trưởng Quốc phòng Mĩ Mắc Namara cầm đầu, 
được phái sang miền Nam nghiên cứu tình hình. Hai tháng sau, 
một kế hoạch mới do Mắc Namara và Hội đồng tham mưu 
trưởng liên quân vạch ra, được Tổng thống Giôn xơn phê chuẩn, 
gọi là Kế hoạch Giôn xơn - Mắc Namara. Nội dung chủ yếu của 
kế hoạch này là tăng cường sự chỉ huy trực tiếp của Mĩ ; tăng số 
lượng quân ngụy và phương tiện chiến tranh, vũ khí trang bị cho 
quân ngụy; xúc tiến kế hoạch lập ấp chiến lược, cố găng bình 
định miền Nam có trọng điểm trong hai năm (1964 - 1965); 
dùng không quân và hải quân tiến hành chiến tranh phá hoại 
miền Bắc. 

Tháng 6-1964, Taylo được phái sang thay Ca bết Lết làm Đại 
sứ tại miền Nam Việt Nam, được Giônxớn cho phép toàn quyền 
hành động cả về quân sự và chính trị để trực tiếp thực hiện nội 
dung kế hoạch trên. 

Đến cuối năm 1964, số lính và cố vấn Mĩ có mặt tại miền 
Nam Việt Nam đã lên tới 26.200 tên; số quân ngụy cũng tăng 
lên 653.000 tên (trong đó có 267.000 quân chủ lực) với những 
trang bị, phương tiện chiến tranh mới. 


Như vậy, Kế hoạch Giôn xơn - Mắc Namara là sự tiếp tục 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt" với quy mô lớn hơn, thê hiện 
sự ngoan cố, hiếu chiến của đề quốc Mĩ trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt Nam. 


Trong lúc Diệm - Nhu đồ và Mĩ thay đổi kế hoạch trong 
chiến lược "chiến tranh đặc biệt", tình hình quốc tế cũng có 
những diễn biến rất phức tạp. Mâu thuẫn hai nước Liên Xô - 
Trung Quốc không những không địu đi, mà còn gay gắt hơn. 

285 


Điêu này gây ảnh hưởng không có lợi cho cuộc chiên đầu của 
nhân dân ta. 


Trước tình hình đó, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 9 (1-1963) đã kịp thời xác định nhiều vấn đề rất 
quan trọng cả về đường lỗi cách mạng và chiến tranh cách mạng 
miền Nam, cũng như về đường lối đoàn kết quốc tế. 


Đối với cách mạng miền Nam, Trung ương Đảng quyết định 
nhiều vấn đề chiến lược nhằm thúc đây cuộc chiến tranh cách 
mạng: 


- Tiếp tục khẳng định phương châm kết hợp song song đấu 
tranh chính trị và đầu tranh vũ trang; cả hai hình thức đầu tranh 
đều có vai trò quyết định cơ bản; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu 
mới của đấu tranh vũ trang để chủ động và kịp thời đối phó với 
hành động tăng cường chiến tranh của địch. 


- Tiếp tục khăng định phương châm chiến lược ba vùng; kiên 
quyết không cho địch phân tuyến, phân vùng đề Đð1Iữ vững thế 
trận cài răng lược hiểm hóc, vững chắc của chiến tranh nhân 
dân. 


Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 và triển 
khai kế hoạch tác chiến của Trung ương Cục miền Nam, đồng 
thời hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận dân tộc giải phóng miên 
Nam Việt Nam (11-1964), quân và dân miền Nam có những nỗ 
lực vượt bậc, đầy mạnh chiến tranh cách mạng, liên tiếp giành 
thắng lợi có tính chất quyết định. 


Phong trào đấu tranh chính trị vẫn tiếp tục lan rộng, phá vỡ 
từng mảng lớn quốc sách ấp chiến lược của Mĩ - ngụy. Đến cuối 
năm 1964, địch chỉ còn kiêm soát được 3.300 ấp; đến giữa năm 
1965, chúng chỉ còn kiểm soát được 2.200 ấp. Vùng giải phóng 
được mở rộng, chiếm 4/5 đất đai với 10 triệu dân. Trong các 
vùng giải phóng, chính quyền cách mạng thực hiện các chính 
sách tự do dân chủ. Tính đến cuối năm 1965, chính quyền cách 
mạng đã chia trên 2 triệu ha (chiếm 70% điện tích đất canh tác) 


286 


cho nông dân không có ruộng, tạo điều kiện thúc đây sản xuất 
nông nghiệp phát triển. Tai các vùng giải phóng Trung và Tây 
Nam Bộ, có hơn 5.000 trường phố thông với hơn 50 vạn học 
sinh theo học. 


Phong trào đấu tranh chính trị của các tầng lớp nhân dân càng 
làm cho nội bộ ngụy quyền luôn bị chia rẽ, lâm vào cuộc khủng 
hoảng trầm trọng. Chỉ trong hơn một năm (1964 - giữa năm 
1965), ở miền Nam liên tiếp diễn ra hơn 10 cuộc đảo chính . 


Trên mặt trận quân sự, quân giải phóng trưởng thành nhanh 
chóng về mọi mặt. Với sự hình thành lực lượng vũ trang ba thứ 
quân đều khắp trên toàn miền Nam, trong năm 1964, quân giải 
phóng đã mở những chiến dịch tiến công quy mô lớn, tiêu biểu 
là trận đánh mở màn vào ấp Bình Giã (Bà Rịa). Đây là một ấp 
chiến lược và địch coi là hậu cứ an toàn của chúng. Đây cũng là 
lần đầu tiên quân giải phóng tập trung một lực lượng lớn nhất 
(7.000 quân) để mở một chiến dịch dài ngày (12-1964-11965), 
trên một địa bàn rộng lớn thuộc 4 tỉnh. Bà Rịa - Long Khánh - 
Biên Hoà - Bình Thuận. Quân ta đã diệt gọn 2 tiêu đoàn chủ lực 
ngụy và I chi đoàn xe bọc thép, diệt 7 đại đội bảo an và làm tan 
rã hầu hết lực lượng dân vệ trong khu vực. Trận Bình GIã mở ra 
thời kì mới - thời kì kết hợp chiến tranh du kích với chiến tranh 
chính quy, tiễn công quân sự của lực lượng vũ trang với nổi dậy 
của quân chúng. 


Để cứu vãn tình thế ngày càng bắt lợi trong cuộc chiến tranh, 
từ đầu năm 1965, đề quốc Mĩ bắt đầu đưa một số đơn vị quân 
đội viễn chinh và quân chư hầu Nam Triều Tiên vào miền Nam 
Việt Nam. Ngày 8-3-1965, sau khi đã đưa một đại đội máy bay 
F.105 vào Biên Hoà và một tiểu đoàn tên lửa phòng không vào 
Đà Nẵng, Mĩ cho hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 9 lính thủy đánh 
bộ từ ôkinaoa vào Đà Năng. Từ sau đó, quân viễn chinh (chủ 
yếu là lính thủy đánh bộ) tiếp tục được đưa vào miền Nam. 
Chiến lược "chiến tranh đặc biệt" được đây lên đến mức cao 
nhất; nhân tố của "chiến tranh cục bộ" bắt đầu xuất hiện. Như 


287 


vậy, với chiên thăng Bình Giã của quân và dân miên Nam, chiên 
lược "chiên tranh đặc biệt" vê cơ bản đã bị phá sản. 


Tiếp theo trận Bình Giã, quân và dân miền Nam còn giành 
thắng lợi to lớn ở nhiều nơi, điển hình là trận Ba Gia (Quảng 
Ngài, 29-5-1965). Đây là một chiến dịch tiến công, cũng mang 
tính chất tổng hợp, có phối hợp với đấu tranh chính trị trên địa 
bàn rộng (nhiều huyện) và sâu (vào tận thị xã) ở miền Trung; 
một chiến dịch sử dụng lực lượng tuy nhỏ (một trung đoàn tăng 
cường) nhưng đạt hiệu suất chiến đầu cao (diệt 4 tiêu đoàn chủ 
lực) và có ý nghĩa chiến lược lớn, góp phần quyết định đánh bại 
hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam 
Việt Nam. 


Đánh thắng chiến lược "chiến tranh đặc biệt", quân và dân ta 
đã làm thất bại âm mưu của đế quốc Mĩ định dùng miền Nam 
làm nơi thí điểm một loại chiến tranh xâm lược thực dân mới để 
đàn áp phong trào giải phóng dân tộc trên thê giới. 

Bị thất bại trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt", với bản 
chất ngoan có và hiếu chiến, đế quốc Mĩ đi đến một bước phiêu 
lưu quân sự mới, vừa phát động "chiến tranh cục bộ” ở miên 
Nam, vừa tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc Việt Nam. 
Từ đó, cả hai miền Nam - Bắc bước vào thời kì trực tiếp kháng 
chiến chống đề quốc Mĩ. 

CÂU HỎI - BÀI TẬP 


1- Các giai đoạn phát triển của cách mạng miền Bắc từ tháng 
7- 1954 đên tháng 5-1965. Nhiệm vụ cách mạng trong mỗi giai 
đoạn và kêt quả thực hiện. 

2- Những thành tựu và biến đổi to lớn của miền Bắc trong 10 
năm đâu thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 

3- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Mĩ của Đảng được triệu 
tập trong hoàn cảnh lịch sử như thê nào? Nội dung và ý nghĩa 
lịch sử. 


288 


4- Đường lỗi đấu tranh cách mạng miền Nam trong thời kì 7- 
1954 đền 5-1965. 


5- Chính sách thực dân kiểu mới của đế quốc Mĩ ở miền Nam 
Việt Nam được thực hiện như thế nào? Âm mưu, thủ đoạn của 
đề quốc MI trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt" ở miền Nam 
Việt Nam và sự phá sản của nó. 


6- Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân miễn Nam 
trong thời kì 7-1954-1960 diễn ra như thê nào? 


7- Phong trào "đồng khởi" năm 1959 - 1960 của nhân dân 
miên Nam: Nguyên nhân bùng nô và ý nghĩa lịch sử. 


Chương VI 


CÁ NƯỚC TRỤC TIẾP CHIÉN ĐÁUCHÔNG ĐÉ QUỐC MĨ 
XÂM LUỢC (1965 - 1973) 


Chương VI nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cuộc 
kháng chiên chống Mĩ cứu nước trong gần 10 năm, kể từ sau khi 
đế quốc Mĩ phát động chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở miền 
Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải 
quân đối với miền Bắc, đến khi Hiệp định Phụ được kí kết. Đây 
là thời kì cả nước có chiến tranh dưới những hình thức và mức 
độ khác nhau. 


1- Đế quốc Mĩ leo thang mở rộng chiến tranh xâm lược 
(1965-1968). 


Ngay từ đầu năm 1965, khi chiến lược "chiến tranh đặc biệt" 
ở miên Nam Việt Nam phát triển tới đỉnh cao nhất và đứng 


289 


trước nguy cơ thất bại hoàn toàn, đề quốc Mĩ vấp phải một tình 
thế hết sức khó khăn, phải chọn một trong hai giải pháp: Hoặc là 
tiếp tục dùng quân ngụy đây mạnh hơn nữa "chiến tranh đặc 
biệt", hoặc là chuyên sang một loại hình chiến tranh khác với sự 
tham gia trực tiếp của quân đội viễn chỉnh. 


Với bản chất ngoan cô và hiếu chiến, đế quốc Mĩ không thể 
tiếp tục chiến lược "chiến tranh đặc biệt" đề phải từ bỏ ý đồ xâm 
chiếm miền Nam Việt Nam. Vì vậy, từ giữa năm 1965 trở đi, 
chúng Ô ạt đưa quan dội viễn chinh và quân chư hầu vào miền 
Nam trực tiếp tham gia cuộc chiến tranh xâm lược. Đến cuối 
năm 1965, số lính Mĩ có mặt ở miền Nam Việt Nam đã lên 
180.000 quân; số quân chư hầu là 20.000 tên. Đó là chưa kể 
70.000 lính hải quân và không quân trên các căn cứ Mĩ ở Gườm, 
Philíppin, Thái Lan và Hạm đội 7 trong tư thế sẵn sàng tham 
chiến khi có lệnh. 

Ngày 26-6-1965, Tướng Oétmolen được Chính phủ Mĩ cho 
phép đưa quân Mĩ ra trận "khi nào thấy cần thiết". 


Ngày 17-7-1965, Tổng thống Mĩ Giôn xơn thông báo quyết 
định đưa 44 tiêu đoàn Mĩ vào miền Nam Việt Nam và chấp 
nhận chiến lược "Tìm diệt" của Oétmolen. Với quyết định này, 
cuộc chiến tranh xâm lược của đề quốc MI ở miên Nam KP 
sang giai đoạn mới: Giai đoạn chiến lược “chiến tranh cục bộ " 


"Chiến tranh cục bộ" là loại hình chiến tranh xâm lược thực 
dân kiểu mới, là một trong ba hình thức chiến tranh trong chiến 
lược quân sự toàn cầu "Phản ứng linh hoạt". "Chiến tranh cục 
bộ" bắt đầu từ giữa năm 1965, thay cho "chiến tranh đặc biệt" 
đã bị phá sản, được tiến hành bằng lực lượng quân đội viễn 
chinh Mĩ, quân chư hầu Ì và quân ngụy. 


Thông qua chiên lược "chiên tranh cục bộ”, đê quôc Mĩ nhăm 


1. Chư hầu của Mĩ trong chiến tranh xâm lược miền Nam gồm 5 nước: Nam 
Triều Tiên, Thái Lan, Philíppin, Niu Di lân và Ôtxtrâylia. 


290 


thực hiện 3 âm mưu: 


Nhanh chóng tạo ra ưu thế binh lực và hoả lực để có thể áp 
đảo chủ lực của ta bằng chiến lược quân sự mới "tìm diệt", cô 
giành lại thế chủ động trên chiến trường, đây lực lượng vũ trang 
của ta trở về thế phòng ngự, buộc phải phân tán đánh nhỏ, hoặc 
rút về biên giới, làm cho chiến tranh cách mạng tàn lụi dần. 


- Mở rộng và củng cô hậu phương của chúng, lập đội quân 
"bình định", kết hợp hoạt động càn quét với các hoạt động chính 
trị và xã hội lừa bịp, tung tiền của để cố thực hiện chu kì được 
"mặt trận thứ hai", nhằm "tranh thủ trái tim, khối óc". của nhân 
dân, thực chất là giành lại dân, trước hết là nông dân ở vùng giải 
phóng, bắt họ trở lại ách kìm kẹp tàn bạo của Mĩ - ngụy. 


- Đe doạ lực lượng cách mạng thế gIỚI. 


Mục tiêu chủ yếu của chiến lược "chiến tranh cục bộ" là 
đánh bại cách mạng miên Nam trong vòng 25 - 30 tháng (giữa 
năm 1965 đên cuôi năm 1967), với kê hoạch ba giai đoạn: 


Giai đoạn 1 : Phá kế hoạch mùa mưa của ta, "chặn chiều 
hướng thua", bảo đảm triên khai nhanh lực lượng quân viên 
chinh Mĩ. 


- Giai đoạn 2: Mở các cuộc phản công chiên lược tìm diệt 
chủ lực của ta và kiêm soát vùng nông thôn. 


- Giai đoạn 3 : Hoàn thành việc tiêu diệt. khối chủ lực của fa, 
tiếp tục bình định miền Nam, rút quân Mĩ về nước vào cuối năm 
1967. 


Đề thực hiện được những mục tiêu trên, trong chiến lược 
"chiến tranh cục bồ", quân viễn chính Mĩ được coi là con bài 
chủ yếu, nhưng quân ngụy vẫn được sử dụng như một lực lượng 
chiến lược quan trọng. Quân Mĩ là lực lượng cơ động chủ yếu 
để “tìm diệt" bộ đội chủ lực của ta; quân ngụy là lực lượng 
chiếm đóng đề "bình định", kìm kẹp nhân dân. Quân viễn chinh 
Mĩ và quân ngụy đều là hai lực lượng chiến lược. 


291 


2A 1 


Biện pháp chủ yếu của chiến lược “chiến tranh cục bộ " của 
Mĩ ở miền Nam Việt Nam là ”n và điệt"; sau đó "tìm diệt và 
bình định " được coi như là chiến lược hai gọng kìm; đồng thời 
dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc. 

Với chiến lược "chiến tranh cục bộ", đế quốc Mĩ đã đi tới 
một bước leo thang chiến tranh cao nhất và là cô gắng quân sự 
lớn nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Mở đưa nhiều quân nhất đi 
xâm lược, kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong giai 
đoạn này, Mĩ huy động 70% lục quân, 60% lính thuỷ đánh bộ, 
40% hải quân và 60% không quân của nước Mĩ ; 6,5 triệu lượt 
thanh niên Mĩ trực tiếp tham gia chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, 22.000 xí nghiệp trên đất nước Mĩ cũng được jhuy động 
trực tiếp phục vụ chiến tranh xâm lược Việt Nam ' cùng VỚI 
việc phát động "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam, đề quôc Mĩ sử 
dụng lực lượng không quân và hải quân để tiễn hành chiến tranh 
phá hoại miền Bắc Việt Nam. 


Đề quốc Mĩ đã sớm nhận thấy vai trò hậu phương của miền 
Bắc đối với cách mạng miền Nam. Vì vậy, ngay từ đầu và trong 
tất cả các thời kì của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam; 
chúng luôn luôn tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc nước ta. 


Từ tháng 3-1964, Tổng thống Giônxơn phê chuẩn kế hoạch 
dùng tàu khu trục Mĩ tuần tiễu ở vịnh Bắc Bộ để ngăn chặn con 
đường tiếp tế trên biển của ta; tiễn hành quấy rối, trinh sát vùng 
ven biển; yêm trợ cho tàu biệt kích ngụy vây bắt ngư dân đề 
khai thác tin tức. 

Vào trung tuần tháng 4-1964, Hội đồng Tham mưu trưởng - 
liên quân Mĩ vạch ra kế hoạch ném bom miền Bắc, thông qua 
danh sách 94 mục tiêu đánh phá khi được lệnh. 


1. Tổng kết cuộc kháng chiêu chống Mĩ cứu nước: Thắng lợi và bài học. 
NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 312. 


ĐÀ 2 


Đến ngày 31-7-1964, tàu khu trục Ma đốc của Mĩ tiến vào 
khu vực phía Nam đảo Côn Cỏ để do thám và uy hiếp ta dọc bờ 
biển. Cùng ngày và tiếp ngày hôm sau (1-8), máy bay Mĩ từ Lào 
sang bắn phá đồn biên phòng Nậm Cắn và làng Ngông Dẻ năm 
sâu trong lãnh thổ Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và 
Hà ¡nh. 

Ngày 5-8-1964, sau khi dựng lên “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ ' 
(đêm 4- 8-1964) lấy cớ đánh trả đũa, ĐIỚI, cầm quyền Mĩ ra lệnh 
cho không quân ném bom bắn phá một số nơi (cửa sông Gianh, 
Vinh - Bên Thủy, Lạch Trường, thị xã Hòn Gai). Nghị quyết về 
"Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” đã được Quốc hội Mĩ thông qua ngày 7- 
8-1964, cho phép chính quyền Giôn xơn áp. dụng biện pháp 
chiến tranh không quân và hải quân đối với miền Bắc Việt Nam. 


Tháng 12-1964, sau khi có nghị quyết của Quốc hội làm hậu 
thuẫn, Tổng thống Giôn xơn chính thức thông qua "Kể hoạch 
Mắc Namara - Bân ấi - Nâu tơn " nhằm đưa chiến tranh ra miền 
Bắc Việt Nam, dự định thực hiện từ giữa năm 1965. Nhưng do 
bị thất bại nặng nề ở Bình Giã, Mĩ vội vàng thực hiện kế hoạch 
trên với hi vọng có thê cứu vãn được tình thê. 


Ngày 7-2-1965, lẫy cớ đánh trả đũa quân giải phóng miền 
Nam tấn công vào trại lính Mĩ ở Plâycu (đêm 6-2-1965), Giôn 
xơn ra lệnh cho lực lượng không quân Mĩ mở chiến dịch "Mũi 
lao lửa ", ném bom bắn phá thị xã Đồng Hới, đảo Côn Cỏ, chính 
thức mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam bằng 
không quân và hải quân với quy mô ngày càng lớn, mức độ ngày 
càng ác liệt. 

Đề quốc Mĩ coi cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá 
hoại miền Bắc như là một biện pháp bổ sung, chứ không phải là 
biện pháp thay thế cho cuộc chiến tranh trên bộ của chúng ở 
miền Nam. Thông qua cuộc chiến tranh phá hoại, đề quôc Mĩ 
nhằm gây sức ép đối với Việt Nam, làm giảm sức tiến công của 
lực lượng cách mạng miền Nam, ngăn chặn sự chi viện của miền 
Bắc đối với cách mạng miền Nam. Những mục tiêu cụ thể mà 

293 


chúng hi vọng có thê đạt được là: 


- Phá hoại tiềm lực kinh tế và quốc phòng, phá hoại công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. 


- Ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài và từ miên Bắc vào 
miên Nam. 


- Uy hiếp tỉnh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ, cứu nước 
của nhân đân ta ở cả hai miền Nam, Bắc. 


Với những mục tiêu trên, để quốc Mĩ đã huy động vào cuộc 
chiến tranh một lực lượng không quân và hải quân rất lớn, gồm 
hàng ngàn máy bay tối tân thuộc 50 loại khác nhau, với các loại 
vũ khí hiện đại. 

Không quân và hải quân MI tập trung đánh phá các mục tiêu 
quân sự, các đầu mối giao thông, các nhà máy, xí nghiệp, hầm 
mỏ, nông trường, các công trình thủy lợi, các khu vực đông dân, 
các trường học, nhà trẻ, bệnh viện, nhà thờ, đền, chùa... 

Trong những năm 1965 - 1968, nhất là trong hai năm 1966 - 
1967, máy bay, tàu chiến Mĩ liên tục ném bom, bắn phá khắp 
mọi nơi, mọi lúc, với cường độ ngày càng tăng. Trung bình mỗi 
ngày có tới 300 lần chiếc máy bay ném khoảng 1.600 tấn bom 
đạn xuống các làng mạc, thành phó, cướp đi sinh mạng và gây 
thương tích cho nhiều người dân thường vô tội. Bom đạn của 
chúng cũng đã gây thiệt hại lớn về của cải, tàn phá nhiều cơ sở 
kinh tế và các công trình văn hoá, giáo dục, y tế mà nhân dân ta 
đã tạo ra trong hơn 10 năm trước. 


Như vậy, từ năm 1965, với hành động leo thang mở rộng 
chiến tranh của đề quốc Mĩ, thời kì một nửa có chiến tranh, một 
nửa nước có hoà bình đã chấm dứt. Cả nước ta bước vào thời kì 
có chiến tranh với những hình thức và mức độ khác nhau. 


I- Cả nước trực bếp chiến đấu chống để quốc Mĩ xâm lược 
(1965 - 1968) 


294 


1- Miễn Nam chiên đầu chông chiên lược “chiên tranh cục 
bộ "' của đê quôc Mĩ 


Ngay từ khi quân viễn chinh Mĩ ồ ạt vào miền Nam trực tiếp 
tham chiến, tại Hội nghị lần thứ 12 (2-1965), Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng ta đã nhận định: Chiến lược "chiến tranh cục 
bộ" của đề quốc Mĩ vẫn là cuộc chiến tranh xâm lược thực dân 
kiểu mới, tính chất và mục đích chính trị của nó không có gì 
thay đối. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh sẽ diễn ra ác liệt hơn, bởi 
vì không chỉ có quân ngụy như trước, mà chúng ta còn phải trực 
tiếp đương đầu với quân viễn chinh Mĩ và quân chư hầu ngày 
càng tăng và trang bị hiện đại hơn. Đề quốc Mĩ tăng cường và 
mở rộng chiến tranh xâm lược trong thế thua, thế bị động, theo 
một chiến lược chứa đầy mâu thuẫn. Đó là mâu thuẫn giữa mục 
đích chính trị của cuộc chiến tranh là nhằm cứu vãn chế độ thực 
dân mới với biện pháp xâm lược theo lỗi thực dân kiêu cũ. Quân 
Mĩ dù được trang bị hiện đại, nhưng tỉnh thần chiến đấu lại kém 
do tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh. Tình hình đó cùng 
với chiến lược toàn cầu không cho phép giới cầm quyền Mĩ huy 
động theo ý muốn tiềm lực kinh tế và quân sự của nước Mĩ vào 
cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam. 


Mặt khác, việc Mĩ mở rộng chiến tranh ra cả hai miền Nam, 
Bắc đã làm cho mâu thuẫn vôn có giữa nhân dân ta với đề quốc 
Mĩ và tay sai càng sâu sắc, nhân dân hai miền càng gắn bó chặt 
chẽ với nhau trong chiến đấu. 


Trong khi đó, cách mạng miền Nam đang ở thế thắng, thế 
trận chiến tranh nhân dân đã hình thành đêu khắp trên toàn 
miền; công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã và 
đang đạt được nhiều thành tựu to lớn, thực sự trở thành hậu 
phương vững chắc cho cách mạng miền Nam. 


Từ những phân tích trên đây, Trung ương Đảng đi đến một 
kết luận rất quan trọng: Mặc dù đế quốc Mĩ đưa vào miền Nam 
hàng chục vạn quân viễn chỉnh, lực lượng so sánh giữa ta và 
địch vẫn không thay đổi lớn Vì vậy, cách mạng miền Nam phải 


295 


tiếp tục giữ vững và phát triển thế chiến lược tiến công. Cuộc 
chiến tranh tuy ngày càng gay go, ác liệt nhưng "nhân dân ta đã 
có cơ sở chắc chăn để giữ vững và tiếp tục giành thế chủ động 
trên chiến trường, có lực lượng và điều kiện để đánh bại âm 
mưu trước mất và lâu dài của địch" Ì 


Tuy nhiên, hoàn cảnh quốc tế lúc này cũng rất phức tạp, vừa 
có thêm thuận lợi mới cho ta, lại vừa có khó khăn mới. Chủ 
nghĩa xét lại Khorútsốp sụp đồ là một bước ngoặt trong đời sống 
chính trị của Liên Xô và trong chính sách của Liên Xô đối với 
Việt Nam, có lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Liên 
Xô đã dành cho ta sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả hơn trước. 
Nhưng do đánh giá quá cao sức mạnh của MI, Liên Xô trên mọi 
cách hướng ta đi vào thương lượng với Mĩ dù điều kiện chưa 
chín muồi ”. Ở Trung Quốc, cuộc cách mạng văn hoá là một tại 
hoạ lớn của cách mạng Trung Quốc và tác động ngày càng xấu 
đến chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam. Một mặt, 
Trung Quốc vẫn tích cực giúp ta kháng chiến chống Mĩ , mặt 
khác lại muốn lôi kéo ta theo đường lối của Trung Quốc. 


Trong hoàn cảnh ấy, Đảng ta chủ trương đây mạnh hơn nữa 
hoạt động đối ngoại và đấu tranh ngoại giao, tăng cường tiếp 
xúc cả công khai và bí mật giữa ta với nhiều nước trên thê giới 
để làm rõ chính nghĩa và thiện chí của ta; góp phần hình thành 
trên thực tế một mặt trận nhân dân toàn thế giới ủng hộ Việt 
Nam chống Mĩ xâm lược. Dưới ánh sáng Nghị quyết Trung 
ương Đảng, với ý chí quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, lại 
được sự phối hợp và chi viện ngày càng lớn của miễn Bắc, quân 
và dân miền Nam đã chiến đấu anh đũng và liên tiếp giành nhiều 
thắng lợi. 


Tiếp theo trận thắng đầu tiên tiêu diệt gọn một đại đội lính 


1. Nghị quyết lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
2. Từ năm 1965 đến năm 1968, Liên Xô đã 24 lần truyền đạt ý kiến của Mĩ 
cho ta vê đàm phán, thương lượng. 


296 


thuỷ đánh bộ Mĩ ở Núi Thành (Quảng Nam, 28-5-1965), là 
thăng lợi có ý nghĩa chiên lược của quân ta ở Vạn Tường (8- 
1965). 


Mờ sáng 18-8-1965, sau khi đã chiếm được Chu Lai (Quảng 
Nam), khoảng 9.000 lính thuỷ đánh bộ Mĩ mở cuộc hành quân 
mang tên “ánh sáng sao ” vào thôn Vạn Tường (xã Bình Hải, 
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngài), với ý đồ tiêu diệt một đơn vị 
chủ lực của ta, tìm kiếm một thắng lợi quân sự để gây uy thế cho 
lính thuỷ đánh bộ Mĩ, lấn chiếm vùng giải phóng và mở rộng 
vùng an toàn cho căn cứ Chu Lai. Đề yêm trợ cho lực lượng 
tham gia càn quét, chúng huy động 6 tàu đồ bộ, 105 xe tăng và 
xe bọc thép, 100 máy bay lên thăng và 70 máy bay chiến đấu. 


Tại Vạn Tường, I trung đoàn chủ lực Quân Giải phóng phối 
hợp với lực lượng du kích và nhân dân địa phương tổ chức 
chống càn. Sau một ngày chiến đấu, quân và dân ta đã đây lùi 
cuộc hành quân càn quét của địch, diệt 900 tên, bắn cháy 22 xe 
tăng và xe bọc thép, bắn rơi 13 máy bay. 


Vạn Tường là trận đầu tiên quân viễn chính Mĩ trực tiếp 
chiến đấu với quy mô lớn trên chiến trường miền Nam, sử dụng 
cả hải, lục không quân và đã bị thất bại nặng nề. Chiến thắng 
Vạn Tường chứng tỏ quân và dân miền Nam hoàn toàn có khả 
năng đánh thắng đế quốc Mĩ về quân sự trong chiến lược "chiến 
tranh cục bộ”. Vạn Tường được coi như là một " ấp. Bắc" đối với 
quân Mĩ. Nó mở đầu cao trào diệt Mĩ trên toàn miền Nam. Một 
làn sóng “Tìm Mĩ mà đánh, tìm ngự? mà diệt " dâng cao khắp 
miền Nam. Các “vành đai điệt Mĩ " xuất hiện ở nhiều nơi, điển 
hình là Chu Lai, Hoà Vang (Quảng Nam), Củ Chị (Sài Gòn)... 


Tiếp theo trận Vạn Tường, quân và dân ta liên tiếp giành 
được thăng lợi to lớn trong hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 
1967. 


Trong mùa khô 1965 - 1966, với lực lượng khoảng 720.000 
quân, trong đó có gân 220.000 quân viên chính và chư hâu, đê 


297 


quốc Mĩ mở cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất. Cuộc phản 
công bắt đầu từ tháng 1-1966 và kéo dài trong 4 tháng, gồm 450 
cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đó có 5 cuộc hành quân “?n điệt 
" then chốt, nhằm vào hai hướng chính là đồng bằng Liên khu V 
và Đông Nam Bộ. Mục tiêu cuộc phản công là nhằm đánh bại 
chủ lực Quân Giải phóng, giành lại thế chủ động trên chiến 
trường, củng cố lực lượng ngụy quân. Dựa vào thế trận chiến 
tranh nhân dân và bằng nhiều phương thức tác chiến khác nhau, 
quân và dân ta đã chặn đánh địch trên mọi hướng, tiễn công 
chúng khắp mọi nơi, điển hình là các trận đánh chặn địch ở Củ 
Chỉ (tháng 1 và tháng 2-1966), ở Bắc Bình Định (từ ngày 28-I 
đến ngày 7-3- Tài - tập kích các sân bay: Chu Lai, Tân Sơn 
Nhất, Phú Lợi. .. , các căn cứ của Mĩ - ngụy , tiêu biểu là cuộc 
tập kích khách sạn 'Vichtona (1-4-1966) diệt 200 sĩ quan MI... 


Tính chung trong 4 tháng mùa khô 1965 - 1966, quân và dân 
miền Nam đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 100.000 địch, 
trong đó có 40.000 lính Mĩ, 3.000 quân chư hầu; bắn rơi và phá 
huỷ 900 máy bay, phá huỷ 6.000 xe quân sự, trong đó có 350 xe 
tăng, xe bọc thép '. 

Bị thất bại nặng nề trong cuộc phản công chiến lược lần thứ 
nhất, đế quốc Mĩ để một thời gian dài chuẩn bị cho cuộc phản 
công chiến lược lần thứ hai. Trên cơ sở đã có một lực lượng hơn 
980.000 quân, trong đó có 440.000 quân viễn chinh và quân chư 
hầu, bước vào mùa khô 1966 - 1967, đế quốc Mĩ mở cuộc phản 
công chiến lược lần thứ hai. Với mục tiêu tiêu diệt quân chủ lực 
và cơ quan đầu não cách mạng miền Nam, chúng mở tới 895 
cuộc hành quân lớn, nhỏ; trong đó có 3 cuộc hành quân then 
chốt nhất: Cuộc hành quân Áttơnborơ đánh vào Chiến khu 
Dương Minh Châu (Tây Ninh), diễn ra vào tháng 11-1966, gồm 
3 lữ đoàn, tương đương 30.000 quân; cuộc hành quân Xêđaphôn 
đánh vào vùng tam giác Trảng Bàng - Bến Súc - Củ Chi, diễn ra 


1. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước: Thắng lợi và bài học. 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. tr. 313. 


298 


vào tháng 1-1967, gồm 3 lữ đoàn Mĩ (30.000 quân) cùng 3 chiến 
đoàn ngụy; và cuộc hành quân Gianxơn Xiti đánh vào vùng Băc 
Tây Ninh, có quy mô lớn nhât và dài ngày nhât (từ 25-2 đên 15- 
3-1967). 


Trong cuộc hành quân Gianxơn Xiti, toàn bộ lực lượng cơ 
động của Mĩ ở vùng Đông Nam Bộ, gồm 6 lữ đoàn pháo binh, 1 
trung đoàn và I tiểu đoàn công binh cùng với I chiến đoàn lính 
thuỷ đánh bộ và một số đơn vị biệt kích ngụy (tổng cộng 45.000 
quân), hơn 800 xe tăng và xe bọc thép, hơn 200 khẩu pháo, hàng 
trăm máy bay chiến đấu, cùng với hàng ngàn xe hơi và hàng 


299 


trăm máy bay vận tải quân sự ' được huy động nhằm bao vây, 
càn quét một khu vực dài 35 km, rộng 25 km, âm mưu tiêu diệt 
cơ quan đầu não cách mạng miền Nam (Trung ương Cục, Bộ 
Chỉ huy Quân Giải phóng, Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam) và chủ lực Quân Giải phóng; 
phá hoại kho tàng dự trữ của ta; lắn chiếm, chia cắt và triệt phá 
căn cứ kháng chiến; phong toả biên giới. 

Trong lúc đế quốc Mĩ đang ồ ạt đưa thêm quân vào miền 
Nam chuẩn bị cho cuộc phản công chiến lược lần thứ hai, Trung 
ương Đảng chủ trương mở Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị 
ngay trong tháng 6-1966, tạo nên hướng tiến công mới trên một 
địa bàn chiến lược trọng yếu, buộc địch phải phân tán một bộ 
phận quan trọng quân chủ lực ra phía Bắc. Cùng với những cuộc 
tiến công địch trên Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị và các 
chiến trường khác, quân và dân ta trên toàn miễn liên tiếp mở 
hàng loạt cuộc phản công đánh bại các cuộc hành quân của địch. 
Ba cuộc hành quân lớn “?n điệt " và “bình định " của quân Mĩ 
đều bị đánh tan, trong đó cuộc hành quân Gian xơn Xin bị thất 
bại nặng nề nhất: Hơn 11.000 tên địch, hầu hết là Mĩ, bị loại 
khỏi vòng chiến đấu, 900 xe quân sự các loại bị phá huỷ (có 700 
xe tăng và xe bọc thép M.113), 143 máy bay bị bắn TơÏ”. 


Tính chung trong mùa khô 1966 - 1967, trên toàn miền Nam, 
quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 170.000 
địch; trong đó có 70.000 tên Mĩ, 5.000 quân chư hầu; bắn rơi và 
phá huỷ 1.800 máy bay; phá huỷ 1.700 xe quân sự, 300 khâu 
pháo, bắn chìm và băn cháy 100 tàu, xuồng chiến đấu Ỷ. 


Thắng lợi trên mặt trận quân sự của các lực lượng vũ trang 





1. Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975. NXB Giáo dục, Hà Nội 
2002, tr. 319. 


2. Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975... Sđd, tr. 3 19. 


3. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước... Sđd, tr. 313. 
300 


cách mạng đã tạo thế cho phong trào đấu tranh chính trị lan rộng 
trong các tâng lớp nhân dân. 


Ở hầu khắp các vùng nông thôn miền Nam, quần chúng nông 
dân, được sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, đã vùng lên đấu 
tranh chống ách kìm kẹp, trừng trị bọn ác ôn, phá vỡ từng mảng 
lớn ấp chiến lược, làm thất bại âm mưu “bình định ", giành dân 
của MI - ngụy. 


Trong hầu hết các thành thị miền Nam, giai cấp công nhân 
cùng các tầng lớp lao động, học sinh, sinh viên, Phật tử, các binh 
Sĩ ngụy... nôi dậy đấu. tranh đòi lật đỗ chính phủ bù nhìn Thiệu - 
Kì, đòi Mĩ rút quân về nước và đòi các quyền tự do dân chủ, cải 
thiện đời sống. Phong trào nỗ ra mạnh mẽ ở các thành phó, nhất 
là Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. 

Tại Đà Nẵng, lợi dụng mâu thuẫn giữa các phe phái trong nội 
bộ ngụy quyền, khi Nguyễn Cao Kì (Thủ tướng bù nhìn) cách 
chức Nguyễn Chánh Thi (Tư lệnh Quân đoàn I), ngày 10-3- 
1966, Đảng bộ địa phương phát động quần chúng đứng lên đấu 
tranh chống Mĩ - ngụy. 


Ngày 19-3-1966, Tổng hội sinh viên Huế cử người vào Đà 
Nẵng tổ chức cuộc hội thảo về hai vấn đề: Tác hại của đồng 
đơm, bán nước hay cứu nước, thu hút đông đảo sinh viên và học 
sinh Đà Nẵng tham gia. 


Cùng thời gian trên, tại các thành phố Huế, Đà Nẵng và nhiều 
nơi khác tổ chức yêu nước mang tên “/c lượng nhân dân tranh 
thủ cách mạng" ra đời, có cơ sở của ta làm nòng cất, hoạt động 
công khai trong bộ phận những người làm nghề lái xe, công 
chức và học sinh... 


Từ cuối tháng 3-1966 trở đi, phong trào đấu tranh của nhân 
dân Huế - Đà Nẵng có bước chuyên biến mới. Nhiều cuộc tổng 
bãi công, bãi khoá, bãi thị nồ ra đã làm tê liệt mọi hoạt động của 
địch trong thành phố. Đáng chú ý là cuộc đấu tranh ngày 30-3- 
1966 của 100.000 công nhân và các tầng lớp lao động ở thành 


301 


phố Đà Nẵng. Phối hợp với cuộc đấu tranh của công nhân và 
nhân dân Đà Năng, nhân dân thành phô Huê đôt Phòng thông tin 
MỊI, phá Lãnh sự Mĩ và đôt phá nhà cửa của bọn tay sai. 


Phong trào đấu tranh của nhân dân Huế và Đà Nẵng có ảnh 
hưởng lớn đên các tâng lớp nhân dân, nhât là công nhân ở Sài 
Gòn và nhiêu thành phô, thị xã khác. 


Tại Sài Gòn, ngày 21-6-1966, khoảng 7.000 công nhân trên 
các công trường xây dựng sân bay Biên Hoà, Tân Sơn Nhất và 
cảng Sài Gòn tô chức bãi công chống chủ hãng. Đến ngày 24-6, 
sô lượng công nhân tham gia đấu tranh lên tới 15.000 người, 
chiếm gân 50% tổng số công nhân của hãng này. Cuộc đấu tranh 
của công nhân Sài Gòn đã làm tê liệt hơn 10 công trình xây 
dựng quân sự Mĩ ở miền Nam. Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ 
của công nhân, ngày 27-6- 1966, Đại sứ Mĩ Ca bết Lốt, Tướng 
Oetmolen và chủ hãng RMK - BRJ phải chấp nhận giải quyết 
một phần yêu sách của công nhân, trong đó có yêu sách tăng 
lương. 


Đầu tháng 1-1968, khoảng 3.500 công nhân nhà máy điện và 
nước thành phố Sài Gòn bãi công phản đối ngụy quyền Thiệu - 
Kì cắt giảm lương; đồng thời đòi tăng lương cho công nhân. 


Cuộc bãi công của công nhân nhà máy điện đã làm cho nhiều 
ngành sản xuất phải ngừng hoạt động vì thiếu điện. Ngụy quyền 
Sài Gòn một mặt bắt giam một số công nhân, một mặt cho quân 
đội chiếm nhà máy điện, nước, hòng dập tắt phong trào, nhưng 
công nhân vẫn tiếp tục bãi công. Hưởng ứng cuộc đấu tranh của 

công nhân điện, nước, ngày 12-1-1968, công nhân cảng Sài Gòn 
tổ chức bãi công. Ngày 13-1-1968, ngụy quyền Sài Gòn ra lệnh 
cho cảnh sát dùng áp lực bắt công nhân điện, nước và công nhân 
bốc vác phải trở lại làm việc; nhưng công nhân kiên quyết chống 
lệnh, tiếp tục bãi công. Phong trào càng lan rộng. Ngày 15-1- 
1968, khoảng 5.700 công nhân lái xe, công nhân nhà máy dệt và 
nhiều nhà máy khác ở Sài Gòn đấu tranh ủng hộ cuộc bãi công 
của công nhân điện, nước. Tính đến ngày 16-1-1968, ở thành 
302 


phố Sài Gòn đã có I7.000 công nhân thuộc nhiều ngành tham 
ø1a đâu tranh. 


“Trước tình hình đó, ngụy quyền Sài Gòn phải nhượng bộ, 
châp nhận tăng 12% lương cho công nhân kê từ tháng 9-1967. 


Phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam trong 
những năm 1965 - 1968 không chỉ nhằm Vào ngụy quân, ngụy 
quyên. mà còn trực tiếp chĩa vào quân viễn chính Mĩ và quân 
chư hầu. Ngày 20-1-1967, ở Quảng Ngài, có gần 40.000 người 
kẻo về thị xã và các thị trấn, tố cáo tội ác của lính Mĩ và lính 
Phê Chung Hi; gần 10.000 người chặn xe bọc thép Mĩ trên 
Đường số 1, đòi Mĩ rút quân về nước. Tại căn cứ Chu Lai, hàng 
vạn người kẻo đến đấu tranh trực diện với lính Phê Chung Hi, 
đòi chúng chấm dứt các hành động tội ác, đòi bồi thường những 
thiệt hại do chúng gây ra. 


Thắng lợi của phong trào đấu tranh quân sự và đấu tranh 
chính trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân miền Nam mở 
rộng quyền làm chủ ở các vùng nông thôn và ven đô thị. Uy tín 
và ảnh hưởng của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt 
Nam ngày càng được nâng cao và mở rộng không chỉ ở trong 
nước, mà cả trên trường quốc tế. Tính đến cuối năm 1967, Mặt 
trận đã có các cơ quan thường trực ở các nước: Liên Xô, Cu Ba, 
Hungsari, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Ba Lan, 
Tiệp Khắc, Trung Quốc, Campuchia, Cộng hoà Ả Rập Thống 
nhất, Angiêri, Inđônêxia. Cương lĩnh chính trị của Mặt trận đã 
được 41 chính phủ, 12 tổ chức quốc tế và 5 tổ chức khu vực lên 
tiếng ủng hộ. Nhân dân thế giới cũng ngày càng bày tỏ sự đồng 
tình, ủng hộ sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của 
nhân dân ta. Hội nghị nhân dân Á - Phi— Mĩ Latinh (1-1966) tại 
Lahabana (Cu Ba) lên tiếng ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân 
Việt Nam, coi đoàn kết với Việt Nam và việc bảo vệ sự nghiệp 
chính nghĩa của nhân dân Việt Nam là nhiệm vụ trung tâm của 
cách mạng các nước Á - Phi — Mĩ La - tinh. Trong khi đó, đế 
quốc Mĩ và tay sai ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. 


303 


Theo sáng kiến của nhà bác học Anh Béctorăng Rútxen, Toà án 
quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam và Đông 
Dương được thành lập vào giữa năm 1967. Qua hai phiên toà tô 
chức trong năm 1967, tội ác chiến tranh của Mĩ được phanh 
phui trước nhân dân thế giới. Nước Mĩ đứng trước nhiều khó 
khăn. Kinh tế, tài chính ngày càng giảm sút. Tổng thống Mĩ 
Giônxơn phải thú nhận: ". Suốt mùa thu năm 1967 và mùa xuân 
1968, chúng ta phải đầu tranh với một trong những cuộc khủng 
hoảng tài chính nghiêm trọng nhất kém những năm qua... vã 
Nội bộ giới cầm quyền Mĩ bị chia rẽ sâu sắc Phong trào phản 
đối chiến tranh Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân Mĩ trở 
nên mạnh mẽ, rộng lớn và đến tháng 12 phát triển trên quy mô 
cả nước, với "Tuần lễ đòi chấm dứt chiến tranh, chấm dứt quân 
dịch ". về phía cách mạng miền Nam, sự kết hợp chặt chẽ cuộc 
đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại Ø1ao ° đã 
tạo ra những điều kiện thuận lợi cho quân và dân ta tiếp tục tiễn 
lên giành nhiều thắng lợi to lớn. Trên cơ sở đó, đặc biệt là sau 
thắng lợi mùa khô lần thứ hai (1966 - 1967), Hội nghị Bộ Chính 
trị (12-1967) và Hội nghị toàn thê Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng lần 14 (1-1968) đi đến một quyết định lịch sử: Chuyên 
cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam sang một thời kì mới - 
thời kì giành thắng lợi quyết định. Nghị quyết Trung ương Đảng 
chỉ rõ: "Nhiệm vụ trọng đại và cấp bách của ta là động viên 
những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ở cả 
hai miễn, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên một bước 
phát triển cao nhất, bằng phương pháp tổng công kích tổng khởi 
nghĩa để giành thắng lợi quyết định" Š. 





1. Hồi kí của Lyndon Baines Johnson: The Vamages poillt (Lội thê). Bản 
dịch, tr. 187. 

2. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 (1-1967) quyết định đưa hoạt động 
ngoại giao thành một trong ba mặt trận. 

3. Dẫn theo: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954-1975... Sđd, tr. 
1ó6. 

304 


Về phía Mĩ - ngụy, sau thất bại nặng nề trong cuộc phản công 
chiến lược mùa khô lần thứ hai (1966 - 1967), chúng tăng quân 
viễn chinh lên 525.000 người, đưa tổng số quân Mĩ, ngụy và 
chư hầu lên tới 1 200.000 người. Trên cơ sở đó, chúng mở tiếp 
cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ ba (Đông - Xuân 
1967 - 1968) vào miền Đông Nam Bộ, mở đầu bằng cuộc hành 
quân mang tên “Hỏn đá vảng " (8-12-1967) của Sư đoàn 25 
quân viễn chinh Mĩ đánh vào Kon Tum, Chiến khu C. 


Vừa bắt đầu triển khai cuộc phản công thì địch phát hiện 
quân ta đang di chuyên lớn vào các hướng quan trọng trên chiến 
trường miên Nam. Vì vậy, chúng buộc phải huỷ bỏ kế hoạch 
phản công, đồng thời rút phần lớn lực lượng về chốt giữ những 
vùng chiến lược quan trọng chuẩn bị đối phó với các cuộc tiến 
công của ta. 

Biết trước sẽ có cuộc tiến công lớn của Quân Giải phóng, 
nhưng không phán đoán được hướng tiến công, quy mô, hình 
thức của cuộc tiến công, nên MI -ngụy chưa có sự chuẩn bị gì cụ 
thể, mà chỉ ra lệnh báo động trên toàn miền và huỷ bỏ lệnh 
ngừng bắn trong dịp Tết. Thực hiện chủ trương của Trung ương 
Đảng, trong đêm 30 rạng 31-1-1968 (đêm giao thừa Tết Mậu 
Thân), lúc địch có nhiều sơ hở và chủ quan nhất, chủ lực Quân 
Giải phóng bất ngờ mở cuộc tập kích chiến lược vào 4 thành 
phố, 37 thị xã và hàng trăm thị trân, 4 tư lệnh quân đoàn, hầu hết 
các bộ tư lệnh sư đoàn, 30 sân bay và gần 100 cơ sở hậu cần. Từ 
đó, cuộc Tổng tiễn công (tức tổng công kích) và nổi dậy (không 
có nồi dậy đồng loạt, hay tổng khởi nghĩa, như chủ trương đã đề 
ra) diễn ra qua ba đợt với quy mô rộng lớn: Đợt 1 (30-1 - 25-2), 
đợt 2 (4-5 - 18-6), đợt 3 (17-8 - 23-9-1968). 

Cuộc Tổng tiền công và nỗi dậy diễn ra ở hầu khắp các thành 
phó, thị xã, thị trấn, các ấp chiến lược, các vùng nông thôn bị 
địch kiểm soát; ở 37 trong tổng số 44 tỉnh, thành, 4 trong tổng số 
6 thành phó, 64 trong tổng số 242 thị xã, thị trấn, quận lỊ. 

Trong cuộc Tổng tiến công và nỗi dậy 1968, khí thế mạnh mẽ 

305 


nhất ở hai thành phố lớn Sài Gòn và Huế. 

Tại Sài Gòn, Quân Giải phóng tiến công đến tận các sào 
huyệt, các vị trí quan trọng của địch: Toà Đại sứ Mĩ, Dinh Độc 
Lập, Bộ Tổng Tham mưu ngụy, Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô, 
Tổng Nha cảnh sát, Đài phát thanh Sài Gòn, Sân bay Tân Sơn 
Nhất, Sở chỉ huy các sư đoàn bộ binh Mĩ số I, 9, 25, 101... 


Phối hợp với các cuộc tiễn công quân sư của lực lượng vũ 
trang, hàng chục vạn quần chúng nội, ngoại thành nổi dậy trừng 
trị bọn ác ôn ngoan cô, bọn mật vụ, phá thế kìm kẹp của địch, 
giành quyền làm chủ. Tại Huế, sau 4 ngày. tiến công (từ rạng 
sáng 31-l-1968), quân và dân ta đã chiếm hầu hết các mục tiêu 
quan trọng của địch như Dinh Tỉnh trưởng, Đồn Cảnh sát, Đài 
Phát thanh, Khách sạn Thuận Hoá và Hương Giang, sân bay... 
và làm chủ hoàn toàn thành phố trong suất 25 ngày (từ 30-1 đến 
25-2-1968). 

Được sự hỗ trợ của các đòn tiễn công quân sự, quần chúng 
trong thành phố hăng hái làm nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội, 
đào hằm, xây chiến luỹ, tiếp tế, cáng thương binh... Các tổ chức 
quần chúng (Mặt trận thanh niên Huế, Hội binh sĩ yêu nước ÏI 
khai) ra đời. Chính quyền cách mạng được thành lập ở nhiều 
khu vực trong thành phố. Hàng nghìn thanh niên tình nguyện 
tham gia các đội du kích, tự vệ, các đội công tác. 


Ở nhiều địa phương khác Kon Tum, Plâycu, Buôn Ma Thuột, 
Quảng Trị, Biên Hoà, Bến Tre, Mĩ Tho...), các lực lượng vũ 
trang tiễn công mạnh mẽ, quần chúng nổi dậy, gây cho địch 
nhiều thiệt hại nặng nề. 


Trong khi đó, trên nhiều vùng nông thôn, quần chúng nhân 
dân nổi dậy với khí thế mạnh mẽ, phá vỡ hàng loạt ấp chiến 
lược, đập tan bộ máy chính quyền và bộ máy kìm kẹp của địch, 
bức địch rút nhiều đôn bốt, mở rộng vùng giải phóng. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã đánh trúng hầu hết các cơ 
quan đầu não, các sở chỉ huy của Mĩ - ngụy - chư hầu, tiến công 


306 


hàng loạt các căn cứ, các tuyến phòng thủ, các hệ thống giao 
thông thuỷ, bộ, các kho tàng, làm tê liệt mọi hoạt động liên lạc, 
vận chuyên của địch. Chỉ tính riêng đợt I của cuộc Tổng tiến 
công và nôi dậy (30-I - 25-2), quân và dân ta đã loại khỏi vòng 
chiến đấu 147.000 địch, trong đó có 43.000 lính Mi ; ; số quân 
ngụy đào ngũ, rã ngũ là 200.000. Một khối lượng rất lớn vật chất 
và phương tiện chiến tranh bị phá huỷ: 2.370 máy bay các loại, 
230 tàu, xuồng chiến đấu, 1.700 xe tăng và thiết giáp, hàng ngàn 
xe ô tô, 230 tán, xuông chiến đấu, trên 200 kho xăng, gần 250 
kho bom đạn... . 


Từ trong cuộc Tổng tiễn công và nồi dậy, nhiều lực lượng 
mới chống Mĩ - ngụy xuất hiện, mặt trận đoàn kết dân tộc chống 
Mĩ được mở rộng. Tổ chức "Liên minh các lực lượng dân lộc, 
dân chủ”. Được sự hỗ trợ của các đòn tiến công quân sự, quần 
chúng trong thành phố, hăng hái làm nhiệm vụ dẫn đường cho bộ 
đội, đào hầm, xây chiến luỹ, tiếp tế, cáng thương binh... Các tổ 
chức quấn chúng (Mặt trận thanh niên Huế, Hội binh sĩ yêu 
nước li khai) ra đời. Chính quyền cách mạng được thành lập ở 
nhiều khu vực trong thành phố. Hàng nghìn thanh niên tình 
nguyện tham gia các đội du kích, tự vệ, các đội công tác. 


Ở nhiều địa phương khác Kon Tum, Plâycu, Buôn Ma Thuột, 
Quảng Trị, Biên Hoà, Bến Tre, Mĩ Tho...), các lực lượng vũ 
trang tiễn công mạnh mẽ, quần chúng nổi dậy, gây cho địch 
nhiều thiệt hại nặng nề. 


Trong khi đó, trên nhiều vùng nông thôn, quần chúng nhân 
dân nổi dậy với khí thế mạnh mẽ, phá vỡ hàng loạt ấp chiến 
lược, đập tan bộ máy chính quyền và bộ máy kìm kẹp của địch, 
bức địch rút nhiều đồn bốt, mở rộng vùng giải phóng. 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã đánh trúng hầu hết các cơ 
quan đầu não, các sở chỉ huy của Mĩ - ngụy - chư hầu, tiễn công 
hàng loạt các căn cứ, các tuyến phòng thủ, các hệ thống giao 


1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1945-1954... Sđd, tr.172. 
307 


thông thuỷ, bộ, các kho tàng, làm tê liệt mọi hoạt động liên lạc, 
vận chuyền của địch. Chỉ tính riêng đợt I của cuộc Tổng tiến 
công và nôi dậy (30-1 - 25-2), quân và dân ta đã loại khỏi vòng 
chiến đấu 147.000 địch, trong đó có 43.000 lính Mĩ ; số quân 
ngụy đào ngũ, rã ngũ là 200.000. Một khối lượng rất lớn vật 
chất và phương tiện chiến tranh bị phá huỷ: 2.370 máy bay các 
loại, 230 tàu, xuồng chiến đấu, 1.700 xe tăng và thiết giáp, hàng 
ngàn xe ô tô, 230 tản, xuông chiến đấu, trên 200 kho xăng, gần 
250 kho bom đạn... '. 


Từ trong cuộc Tổng tiễn công và nồi dậy, nhiều lực lượng 
mới chống MI - ngụy xuất hiện, mặt trận đoàn kết dân tộc chống 
MI được mở rộng. Tổ chức "Liên minh các lực lượng dân tộc, 
dân chủ và hoà bình Việt Nam " đại diện cho các tầng lớp trí 
thức, tư sản dân tộc tiễn bộ ở các thành thị ra đời (20-4-1968), 
do Luật sư Trịnh Đình Thảo làm Chủ tịch, Kĩ sư Lâm Văn Tết 
và Hoà thượng Thích Đôn Hậu làm Phó Chủ tịch. 


Cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân 1968 - mở đầu cuộc 
Tổng tiến công và nỗi đậy - là đòn bất ngờ làm cho địch choáng 
váng. "Chiến tranh Việt Nam có quá nhiều bất ngờ, nhưng 
không có bắt ngờ nào làm người ta phải sửng sốt nhiều hơn trận 
tiến công Tết. Đặc biệt nó lại diễn ra ngay trong Sứ quán Mĩ ở 
Sài Gòn, nơi từng nhiều lần tuyên bố rằng "tình hình tồi tệ đã 
qua rồi" ”. Tờ Thởi báo Mĩ số ra ngày 9-2-1968 gọi cuộc tập 
kích này "chắc chắn là một hành động bất ngờ thần thánh, một 
lực lượng địch tản mát và không ai thấy được, bị săn đuổi khắp 
nơi không lúc nào ngừng, bỗng dưng xuất hiện và đồng loạt tiền 
công ở hàng trăm trận địa trên khắp nước" ”. Nhưng do lực 
lượng địch còn đông (hơn 500.000 quân Mĩ và gần 1.000.000 





1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1945-1954... Sảd, tr.172. 


2. Maicơn Mắclia: Cuộc chiến tranh 10 ngàn ngày. NXB Sự thật, Hà Nội. 
1990. tr. 14S. 149, 151. 


306 


quân ngụy), cơ sở ở thành thị còn mạnh, chúng nhanh chóng tổ 
chức lại lực lượng phản công ta ở cả thành thị lẫn nông thôn. Vì 
vậy, trong, đợt 2 và 3 của cuộc tổng tiễn công và nôi dậy, yếu tố 
bất ngờ đối với địch không còn, lực lượng của ta gặp không ít 
khó khăn và tốn thất. Thế và lực tiến công của ta yêu hắn đi, 
cách mạng mất dân, mất đất trước những cuộc phản kích điên 
cuồng của địch. Lực lượng của ta phải rút ra khỏi thành phố 
trong khi nhiều vùng nông thôn bị địch lấn chiếm. Chỗ đứng 
chân của ta bị thu hẹp và bị đây lùi ở nhiều vùng rộng lớn. 


Những hạn chế trên bắt nguồn từ tư tưởng chủ quan, nóng 
vội, đánh giá cao lực lượng ta, đánh giá thấp lực lượng địch, 
muốn giành thắng lợi lớn, kết thúc chiến tranh nhanh. Trong quá 
trình chỉ đạo cuộc Tổng tiến công, chúng ta còn cứng nhắc, 
không chủ động kịp thời điều chỉnh kế hoạch rút khỏi thành phố 
sau đợt 1, về giữ nông thôn của ta để bảo toàn và củng cô lực 
lượng 

Mặc dù có những hạn chế, thiếu sót, nhưng cuộc Tổng tiễn 
công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 là một đòn giáng 
mạnh vào Mĩ - ngụy, mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng 
chiến chống - MI cứu nước, làm lung lay tận gốc. ý chí xâm lược 
của quân viễn chính Mĩ, buộc chúng phải xuông thang chiến 
tranh. Trong cuốn sách "Giải phẫu một cuộc chiến tranh", nhà 
sử học Mĩ Gabrien Côncô đánh giá: "Tết Mậu Thân là sự kiện 
quan trọng nhất của cuộc chiến tranh. .. Đối phương đã đạt được 
các mục tiêu chiến lược mà họ đề ra" '. Tổng thống Mĩ Giônxơn 
cũng phải thừa nhận đó " là một đòn choáng váng đối với tất cả 
chúng ta ở mức độ này hoặc mức độ khác. Chúng ta đã biết sắp 
có một hành động phô trương lực lượng; nó ô ạt hơn mức chúng 
ta dự đoán... Nhưng chúng ta không nghĩ là họ tiến công nhiều 





1. Hoàng Dung: Tế Mậu Thân - Bước ngoặt quyết định Xem Tạp chí LSOS 
số 1-2/1998, tr. 14. 


309 


mục tiêu đến như vậy..." '. 

Ngay sau đợt 1 của cuộc tổng tiễn công, ngày 30-3-1968, 
Tướng Oétmolen đến Sài Gòn phổ biến chủ trương của Chính 
phủ Mĩ : - Bỏ chiến lược hai gọng kìm "n diệt " và "bình 
định", thay bằng chiến lược "qué: và giữ”. Chiến lược này do 
Tướng Abram đề ra và được Chính phủ Mĩ chấp nhận. Theo các 
nhà chiến lược Mĩ, đây là một chiên lược phòng ngự có “chiểu 
sáu ". Giữ” là giữ các thành thị, các căn cứ quân sự, các đường 
giao thông và các vị trí chiến lược quan trọng, giữ cho quân Mĩ 
không bị thiệt hại nặng; giữ cho ngụy quân, ngụy quyền không 
bị tan rã, sụp đồ; "guér" là một biện pháp đề “giữ”. 


- Quân đội Nam Việt Nam (quân ngụy) sẽ thay dần quân đội 
Mĩ trên toàn chiến trường và giữ vai trò chính. 

Tính chất chiến tranh ở Việt Nam sẽ nặng về chống du kích, 
hành quân quy mô lớn sẽ giảm. 

Thực chất đó là chủ trương “pj¿ Mĩ hoá " chiến tranh thay 
cho “M7 hoá” chiến tranh (tức "chiến tranh cục bộ "). Ngày 31- 
3-1968, Giônxơn tuyên bố không ra tranh cử tổng thống nhiệm 
kì thứ hai; đồng thời thông báo quyết định hạn chế hoạt động 

của Mĩ ở Việt Nam, rút dần quân Mĩ về nước; ra lệnh ngừng 
ném bom bắn phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra. Giới câm 
quyền Mĩ cũng phải cử phái đoàn do Hariman cầm đầu, sang 
Pari (Pháp) đàm phán với đại diện Chính phủ Việt Nam Dân ci 
Cộng hoà. Phiên họp đầu tiên giữa đại diện hai bên Chính phủ 
bắt đầu từ ngày 13-5-1968. Bộ trưởng Xuân Thuỷ phát biểu 
trước, nhắn mạnh mục đích cuộc nói chuyện này là "đề xác định 
với phía Mĩ việc Mĩ chấm dứt không điều kiện ném bom và mọi 
hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà và sau đó nói chuyện vê những vấn đề khác liên quan 
đến hai bên". 





1. Hồi kí của Lyndon Baines Johnson, sđd. tr. 158 
310 


Hội nghị hai bên ở Pari sau nhiều phiên họp trong năm 1968 
tuy chưa giải quyết được vấn đề gì cơ bản, nhưng đã mở dầu 
cho thời kì ta tiến công địch trực tiếp về ngoại giao trên bàn hội 
nghị, là một diễn đàn rất quan trọng để ta vạch trần bộ mặt xâm 
lược tàn bạo và ngoan cô của đề quốc Mĩ. 


Với chủ trương "ph¿ Mĩ hoá " chiên tranh của Giônxơn, trên 
thực tế, để quốc MI đã phải chấp nhận sự thất bại hoàn toàn của 
chiến lược "chiến tranh cục bộ" ở miền Nam và chiến tranh phá 
hoại ở miền Bắc Việt Nam. 


2- Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ 
nhât của đê quôc MI, giữ vững sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, tích cực chỉ vôn cho chiên trường miên Nam. 


Cuộc chiến tranh phá hoại do để quốc Mĩ gây ra bằng không 
quân và hải quân đối với miền Bắc đã làm cho "tình hình một 
nửa nước có chiến tranh, một nửa nước có hoà bình đã biến 
thành tình hình cả nước có chiến tranh với hình thức và mức độ 
khác nhau ở mỗi miền" tình hình trên dặt ra cho cách mạng 
miền Bắc nhiệm vụ vừa chiến đấu, vừa sản xuất; vừa giữ vững 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa làm tròn vai trò hậu 
phương lớn đối với tiền tuyến lớn. Chiến đấu và sản xuất là hai 
nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời có quan hệ 
với cuộc chiến đấu của đồng bào miền Nam. 


Đề đánh thắng chiến tranh phá hoại của đề quốc Mĩ , Đảng và 
nhân dân ta không chỉ có quyết tâm cao, mà còn phải có cách 
đánh thông minh, sáng tạo. Với đường lỗi chiến tranh nhân dân, 
phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, đồng thời phát huy 
tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta 
đề ra nhiều chủ trương và biện pháp tổ chức và sử dụng hợp lí 
các lực lượng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 

Tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không 
quân và hải quân gồm có các lực lượng phòng không, không 


311 


quân, hải quân với những vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện 
đại; có các lực lượng dân quân, du kích, tự vệ chiến đấu và mọi 
người dân, không kế già, trẻ, gái, trai, với mọi vũ khí thông 
thường. 

Bước vào cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, miền 
Bắc thực hiện quân sự hoá toàn dân; đào đắp công sự chiến đấu, 
hầm, hào phòng tránh; triệt để sơ tán, phân tán người và của ra 
khỏi những vùng trọng điểm, những nơi đông dân để tránh 
những thiệt hại lớn. 


Chiến đấu và xây dựng là hai nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ 
không tách rời nhau và tạo điều kiện cho nhau. Không có hậu 
phương lớn miền Bắc được tạo ra từ trong quá trình lao động 
xây dựng chủ nghĩa xã hội 10 năm trước (1954-1965) thì không 
thể có thăng lợi trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam. Hơn nữa, bản thân cuộc chiến đấu của nhân dân 
miền Bắc cũng cần có một hậu phương tại chỗ thực sự vững 
mạnh. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta trước sau vẫn giữ vững 
mục tiêu chủ nghĩa xã hội, bất cứ tình hình như thế nào, miền 
Bắc cũng phải được củng có, phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. 


Ngay sau khi đế quốc Mĩ gây ra chiến tranh phá hoại miền 
Bắc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11 (3-1965) đã chỉ rõ 
nhiệm vụ cấp bách của cách mạng miền Bắc là kịp thời chuyển 
hướng về tư tưởng và tổ chức, chuyên hướng xây dựng kinh tế 
và tăng cường lực lượng quốc phòng; trong đó có vấn đề xây 
dựng kinh tế địa phương. Đây là một chủ trương đã được Đảng 
ta đề ra từ trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965). Đến 
thời kì này, trong điều kiện chống chiến tranh phá hoại, điều 
kiện sơ tán, phân tán, vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế địa 
phương, tăng cường khả năng hậu cân tại chỗ, lại càng được đặt 
ra bức thiết hơn. 


Chiến tranh phá hoại ác liệt không làm cho nhân dân ta khiếp 
sợ; trái lại, quân và dân ta luôn nêu cao ý chí "Quyết tâm đánh 
thắng giặc Mĩ xâm lược". Các lực lượng vũ trang nhân dân miền 


312 


Bắc được rèn luyện bản lĩnh chiến đấu theo khẩu hiệu "Nhằm 
thắng quân thù mà bắn ! ". Giai cấp công nhân với khẩu hiệu 
"Chắc tay súng, vững tay búa ", vừa chiến đấu bảo vệ ¬ máy, 
xí nghiệp, vừa ra sức thi đua phấn đấu đạt “Ba điểm cao ” trong 
công nghiệp (năng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều). 
Giai TP nông dân tập thể với khẩu hiệu “Chắc tay súng, vững 
fay cày ", vừa chiến đấu đũng cảm, vừa lao động cân cù, thi đua 
phần đấu đạt “Ba mục tiểu " trong nông nghiệp ( 1 lao động đạt 
5 tấn thóc, nuôi 2 con lợn trên 1 héc ta gieo trồng). Cán bộ công 
nhân viên trong các cơ quan thi đua thực hiện "Ba cải tiến " (Cải 
tiễn công tác, cải tiến tổ chức, cải tiến lề lối làm việc). Tầng lớp 
trí thức xã hội chủ nghĩa thi đua thực hiện “Ba quyết tâm " 
(quyết tâm phục vụ tốt sản xuất và chiến đấu, quyết tâm đây 
mạnh cách mạng kĩ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, quyết 
tâm xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa). 
Trong thanh niên có phong trào “8z sẵn sảng ". Trong phụ nữ 
có phong trào “Ba đảm đang ". Trong các trường học có phong 
trào thi đua "Ha ứốí”. Trong thiếu niên nhi đồng có phong trào 
"Làm nghìn việc tốt", v.v 


Tất cả những phong trào thi đua trên đây là những biểu hiện 
cụ thể về chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy cao độ 
trong toàn dân. Nhờ đó, trong hơn 4 năm (5-8-1964 - I1-II1- 
1968), quân và dân miền Bắc đã bắn rơi và bắn cháy 3.234 máy 
bay MI; trong đó có 6 máy bay B.52, 3 máy bay F.II1; diệt và 
bắt nhiều giặc lái MI ; bắn chìm, bắn hỏng 143 tàu chiến và tàu 
biệt kích. 


Trong chiến đấu đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân anh 
hùng, gắn với những chiến công xuất sắc. Đó là chiến công của 
bộ đội tên lửa, trong các ngày 7 và 18-3-1966, bằng I quả đạn, 
hạ 2 chiếc máy bay Mĩ. Đó là đơn vị dân quân xã Hà Thượng 
(Đại Từ, Thái Nguyên), bằng I§ viên đạn súng máy, súng 
trường, bắn rơi chiếc máy bay Mĩ RF.4C trong ngày I-8-1966; 
đơn vị lão dân quân xã Hoằng Trùng (Hoằng Hoá, Thanh Hoá), 
bằng vũ khí thông thường, bắn rơi máy bay Mĩ trong ngày 14- 


313 


10-1967; đơn vị pháo binh dân quân gái Ngư Thủy (Lệ Thủy, 
Quảng Bình) băn cháy tàu chiên MIĨ trong ngày 7-2-1968 , 
VAL¿+ 


Không chỉ chiến thắng trong chiến đấu, nhân dân miền Bắc 
còn đạt nhiều thành tựu to lớn trong sản xuất. Với tinh thần "/àm 
ngày không đủ, tranh thủ làm đêm ", giai cấp nông dân tập thể 
đây mạnh sản xuất, mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng 
suất lao động. Số địa phương và hợp tác xã nông nghiệp đạt mục 
tiêu 5 tấn thóc/ha ngày càng tăng. Năm 1965, chỉ có 7 huyện, 
680 hợp tác xã; năm 1966 có I5 huyện, 764 hợp tác xã; đến năm 
1967 tăng lên 30 huyện và 2.600 hợp tác xã đạt 5 tấn thóc/ha. 


Trong công nghiệp, năng lực sản xuất ở một số ngành vân 
được giữ vững. Ngay từ buổi đầu chiến tranh phá hoại, các cơ sở 
công nghiệp lớn đã được kịp thời sơ tán, phân tán và sớm đi vào 
hoạt động, bảo đảm những nhu cầu thiết yếu nhất cho chiến đấu, 
sản xuất và đời sống. Điều đáng chú ý là công nghiệp địa 
phương và công nghiệp quốc phòng tăng nhanh so với trước 
chiến tranh. Mức đầu tư vào công nghiệp địa phương trong hai 
năm (1966 - 1967) tăng 1,5 lần so với kế hoạch 5 năm lần thứ 
nhất (1961 - 1965). Mỗi tỉnh trở thành một đơn vị kinh tế tương 
đối hoàn chỉnh, có thê tự cáp tự túc đến mức cao nhất, bảo đảm 
hậu cần tại chỗ cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại. 
Các ngành tiểu thủ công nghiệp cũng được tăng cường cả về lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

Hệ thống giao thông vận tải mặc dù bị máy bay giặc Mĩ đánh 
phá ác liệt, nhưng vân giữ vững thông suốt, bảo đảm yêu câu 
phục vụ chiến đâu và sản xuất. Đặc biệt, tuyến đường vận tải 
chiến lược Bắc - Nam (trên bộ và trên biển) vẫn tiếp tục vươn 
đài và mở rộng. Thông qua hai tuyến đường vận tải chiến lược 
đó, trong 4 năm (1965 - 1968), miễn Bắc đã đưa vào các chiến 
trường và vùng giải phóng miễn Nam hơn 300.000 cán bộ, bộ 
đội; không kể hàng chục vạn tấn vật chất gồm vũ khí, đạn dược, 
quân trang, quân dụng, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc 


314 


men... Tính chung, trong 4 năm vừa chiến đấu, vừa sản xuất, 
miễn ì Bắc đã chuyên vào miền Nam một khối lượng về sức 
người, sức của nhiều gấp 10 lần so với thời kì trước. 


Do không đạt được mục tiêu của cuộc chiến tranh, lại bị thiệt 
hại nặng nề trên cả hai miền, từ ngày 31-3-1968, đề quốc Mi 
buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở 
ra; và đến ngày I-11-1968, chúng phải tuyên bố chấm dứt không 
điều kiện việc ném bom bắn phá trên toàn bộ lãnh thổ miền Bắc 
Việt Nam. 


Như vậy, sau 4 năm leo thang mở rộng chiến tranh ra cả hai 
miền Nam, Bắc Việt Nam, để quốc MI đã phải đơn phương 
xuống thang chiến tranh. Nhưng xuống thang không có nghĩa là 
chấm dứt chiến tranh. Trái lại, với bản chất ngoan cố và hiểu 
chiến, để quốc Mĩ vẫn tiếp tục tiễn hành cuộc chiến tranh xâm 
lược miền Nam nước ta bằng những thủ đoạn tỉnh vi, xảo quyệt 
hơn trước. 


HI- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh". Miền Bắc khôi phục, phát triển kinh tế và 
chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ 
(1969-1973) 


1. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá 
chiên tranh" 


Sau đòn bất ngờ, choáng váng ca quân và dân miền Nam từ 
Tết Mậu Thân năm 1968, để quôc Mĩ đứng trước một tình thế 
hết sức khó khăn. Phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt 
Nam, đòi rút hết quân đội viễn chinh về nước lan rộng trong các 
tầng lớp nhân dân Mĩ. Hạ nghị viện Mĩ cũng ra nghị quyết đòi 
rút tất cả quân đội MI trên bộ ở Việt Nam về nước trong thời 
gian ngắn nhất. 


Tình trạng bị đát của quân đội Mĩ ở Việt Nam cùng với 
315 


những thay đổi về so sánh lực lượng trên thế giới không có lợi 
cho chủ nghĩa đề quốc đã làm cho giới cầm quyên Mĩ nhận thấy 
cần phải đổi mới trong chiến lược toàn cầu, với hy vọng vừa ổn 
định được tình hình trong nước, tránh được dư luận đả kích từ 
nhiều phía, vừa bảo đảm được vai trò “Sen đâm quốc tÊ" và giữ 
được nguyên trạng miền Nam Việt Nam trong quỹ đạo của chủ 
nghĩa thực dân mới Mĩ. 


Vì vậy, ngay sau khi nhậm chức Tổng thống (I- 1969), 
Níchxơn cho ra đời học thuyết mang tên mình: "Học huyết 
Nichxơn ". Với học thuyết này, Níchxơn đề ra một chiến lược 
toàn cầu mới, chiến lược quân sự "Ngăn đe thực /" (thay cho 
chiến lược "Phản ứng linh hoạt " đã bị phá sản), với ba nguyên 
tắc cơ bản: Sức mạnh của Mĩ, chia sẻ trách nhiệm, sẵn sàng 
thương lượng trên thế mạnh. 


Học thuyết Níchxơn được áp dụng ở Việt Nam trên cơ sở 
điều chỉnh chính sách "phi Mĩ hoá" của Giônxơn thành "Viéí 
Nam hoá chiến tranh" của Níchxơn; ở Lào là "Lào hoá chiến 
tranh": ở Campuchia là "Khơme hoá chiến tranh" và trên toàn 
Đông Dương là "Đồng Dương hoá chiến tranh" Mĩ dự định 
thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" qua ba giai 
đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ năm 1969 đến giữa năm 1972) là 
quan trọng nhất. 


Quá trình ”ø#i Mĩ hoá" chiến tranh, rút dần quân viễn chinh 
về nước cũng là quá trình tăng cường lực lượng quân ngụy, làm 
cho quân ngụy từng bước có khả năng thay thê quân Mĩ đề đảm 
nhận cuộc chiến tranh. Cho nên, "Việt Nam hoá chiến tranh", về 
thực chất, chính là tăng cường chính sách dùng người Việt đánh 
người VIỆt. 

Tuy nhiên, trong thời kì đầu của "Việt Nam hoá chiến tranh", 
quân Mĩ vẫn còn đóng vai trò quan trọng, cùng với quân ngụy là 
hai lực lượng chiến lược. Trong quá trình thực hiện, quân MĨ rút 
dần về nước và quân ngụy sẽ từng bước thay thế đảm nhận cuộc 
chiến tranh. Để đạt được mục tiêu chiến lược của "Việt Nam 
316 


hoá chiến tranh”, để quốc Mĩ dùng mọi thủ đoạn độc ác về quân 
sự, chính trị, rất xảo quyệt và nham hiểm về ngoại giao, thực 
hiện sự kết hợp "chiến tranh huỷ diệt" với "chiến tranh giành 
dân" và "chiến tranh bóp nghẹt". 


Trong, quá trình thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá chiến 
tranh", đê quôc Mĩ áp dụng 4 biện pháp cơ bản: 


I- Tăng cường viện trợ quân sự, tăng cường phát triển lực 
lượng ngụy quân. Chỉ trong vòng 4 năm (1969 - 1972), số quân 
thường trực (chủ lực và bảo an) từ 70 vạn tăng lên 110 vạn tên; 
lực lượng nửa vũ trang (phòng vệ dân sự) từ I50 vạn tăng lên 
200 vạn quân. 


2- Tăng cường viện trợ kinh tế, giúp ngụy quyên thực hiện 
cho được bình định, giành đất, giành dân. Bình định là một 
chính sách cơ bản của chủ nghĩa thực dân mới M. Trong tất cả 
các thời kì của cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam, bình định 
được Mĩ ngụy nâng lên thành quốc sách. 


Đề thực hiện "quốc sách bình định", đế quốc Mĩ giúp ngụy 
quyền miền Nam thiết lập một hệ thống chính trị và vũ trang 
hoàn chỉnh ở cơ sở, được huấn luyện kiểu thống trị của chủ 
nghĩa thực dân mới. Thủ đoạn của chúng là mua ruộng đất của 
địa chủ rồi bán cho một bộ phận trong giai cấp nông dân, đồng 
thời đưa kĩ thuật mới, giống mới, máy cày tay, máy bơm, phân 
hoá học... tạo nên một tâng lớp nông dân mới lệ thuộc vào Mĩ. 


Mặt khác, lợi dụng sai lầm của ta chậm chuyên hướng tiến 
công sau Tết Mậu Thân, bỏ lỏng vùng nông thôn, trong suốt 2 
năm (giữa năm 1968 đến đầu năm 1970), Mĩ - ngụy tiến hành 
liên tiếp các kế hoạch "bình định cấp tốc", "bình định đặc biệt”, 
"bình định bổ sung" rất quyết liệt. Đồng thời, chúng kết hợp mở 
các cuộc hành quân càn quét, đóng hàng ngàn đồn bốt (từ 4.954 
lên 9.224 đồn), chiếm lại hầu hết vùng nông thôn của ta, kìm 
kẹp thêm dân, kiểm soát thêm nhiều vùng. Đây là cuộc phản 
công rất quyết liệt, huỷ diệt tàn khốc của địch bằng sức mạnh 


317 


toàn điện, chủ yếu là sức mạnh quân sự, vào địa bàn nông thôn, 
là cuộc "chiến tranh giành dân", "chiến tranh huỷ diệt" trên quy 
mô lớn với những biện pháp cực kì dã man và thâm độc, gây 
cho ta những khó khăn, tổn thất nặng nề. Địch chiếm lại phần 
lớn vùng nông thôn rộng lớn, kế cả vùng ta mới mở trong Tết 
Mậu Thân và vùng giải phóng trước đó. Riêng ở Khu VIII (miền 
Trung Nam Bộ), địch chiếm lại 119 xã và 680 ấp, chỉ còn 4 xã 
và 312 ấp giải phóng. Ở Nam Bộ, trong 2 năm 1969-1970, số 
thương vong của ta gấp 2 lần 7 năm trước (1961 - 1267); địch 
chiếm thêm gần 3.000 ấp, kiêm soát thêm gần 3 triệu dân '. Hầu 
hết các đơn vị chủ lực của ta hoặc phải kéo àlciiền Bắc để củng 
có, hoặc chuyên sang bên kia biên giới; thế và In công của cách 
mạng miền Nam bị giảm sút. 


3- Ngăn chặn mọi nguồn tiếp tế, chi viện đối với cách mạng 
miền Nam bằng cách rải mìn phong toả bờ biển và các cửa sông 
miền Bắc Việt Nam; mở rộng chiến tranh sang Lào và 
Campuchia, thực hiện âm mưu “dùng người Đông Dương đánh 
người Đông Dương”. 


Ở Lào, cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ dưới hình thức 

"chiến tranh đặc biệt" bắt đầu diễn ra từ năm 1964, dưới thời 
Tổng thống Kennoởi và Giôn xơn. ừ năm 1969, dưới thời Ních 
xơn, ê quôc Mĩ đây chiến "tranh đặc biệt" lên đến mức cao 
nhất, gọi là "chiến tranh đặc biệt tăng cường" ("Lào hoá chiến 
tranh"), được tiễn hành bằng lực lượng phi Vàng Pho (⁄⁄4o 
lượng đặc biệt”) và quần ngụy Viên Chăn, có sự tham gia của 
quân đội lính đánh thuê Thái Lan và quân ngụy Sài Gòn. Mĩ 
đóng vai trò chỉ huy thông qua hệ thống cố vấn và yêm trợ bằng 
hoả lực và không quân. 

Cùng với hành động mở rộng chiến tranh sang Lào, đề quốc 
Mĩ mở rộng chiến tranh xâm lược Campuchia. Không bao lâu 
sau cuộc đảo chính lật đổ Chính phủ trung lập tích cực do 


1. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mĩ. cứu nước. Thắng lợi và bài 
học. Sđd, tr. 315. 
318 


Xihanúc đứng đầu (18-3-1970), từ ngày 30-4-1970, đề quốc Mĩ 
huy động I0 vạn quân Mĩ - ngụy Sài Gòn mở cuộc hành quân 
đánh sang Campuchia. Với hành động này, chúng nhằm cứu vãn 
sự sụp đồ của ngụy quyền Phnom Pênh, triệt phá "đất thánh Việt 
Cộng" trên đất Campuchia, chuẩn bị cho việc thực hiện chiến 
lược "Khơme hoá chiến tranh". 


4- Đây mạnh hoạt động ngoại giao xảo quyệt; ra sức lợi dụng 
mâu thuẫn Trung - Xô, tìm cách thoả hiệp với Trung Quốc, hoà 
hoãn với Liên Xô hòng hạn chế sự giúp đỡ của các nước xã hội 
chủ nghĩa đối với cuộc kháng chiến của ta để thực hiện "chiến 
tranh bóp nghẹt". Mặt khác, đóng vai trò "sứ giả hoà bình", 
Nichxơn đi thương lượng với nhiều nước, trước hết là với các 
nước lớn, nhằm lôi kéo các nước, nhất là các nước đồng minh 
"cùng chia sẻ trách nhiệm" với Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Đông Dương... 


Như vậy "Việt Nam hoá chiến tranh" là một chính sách tổng 
hợp tất cả những yếu tố được coi như là bản chất phản động 
nhất của đề quôc MI. Đó là bạo lực phản cách mạng, hệ tư tưởng 
chống chủ nghĩa cộng sản triệt để, là chủ nghĩa thực dụng, chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc. 


Tuy được tiến hành bằng những thủ đoạn rất xảo quyệt và 
thâm độc, nhưng nó ra đời trong thê thua, thê bị động và chứa 
đây mâu thuần, bộc lộ nhiêu điêm yêu: 


- Trước đây, trong chiến lược "chiến tranh cục bộ", hơn 1,2 
triệu quân cả Mĩ và ngụy (trong đó có hơn 50 vạn quân MI ) đã 
không thê tiêu diệt được lực lượng cách mạng miền Nam, thì khi 
quân Mĩ rút dần về nước, quân ngụy càng không thể mạnh hơn 
và thay thê được Mĩ đề làm việc đó. 

Trước đây, trong thời kì "chiến tranh cục bộ", đảng Dân chủ 
của Giônxơn có thế lực mạnh và là đảng cầm quyền ở Mĩ ; 
Giônxơn được Quốc hội trao cho quyền hành rất lớn đã huy 
động khối lượng lớn sức người, sức của để mong tìm được 


3419 


thắng lợi, nhưng vì thất bại nặng nề, Giônxơn phải tuyên bố 
chính sách "phi Mĩ hoá", rút dần quân viễn chỉnh về nước. Đến 
thời Níchxơn, đảng Cộng hoà lên cầm quyền trong tình hình 
không thuận lợi như thời Giônxơn. Đảng Dân chủ tuy đã bị loại 
ra khỏi Nhà Trăng, nhưng vẫn còn thế lực mạnh; nhiều nghị sĩ 
thuộc Đảng Dân chủ vẫn lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh của 
Níchxơn. Vì vậy, điều mà trước đây Giônxơn đã không làm 
được thì Níchxơn càng không thê thực hiện được. 


- Việc mở rộng chiến tranh sang Lào và Campuchia, thực 
hiện chiến lược "Đông Dương hoá chiến tranh", càng làm cho 
nhân dân ba nước trên bán đảo Đông Dương căm thù đế quốc 
Mĩ; nhân dân ba nước càng gắn bó chặt chẽ với nhau hơn để 
cùng chống kẻ thù chung. - Trước đây, với chiến lược "tìm diệt" 
và "bình định”, giới câm quyền Mĩ đã không thực hiện được 
mục đích chiếm đất, giành dân; nay chuyển sang chiến lược 

“quéi và giữ” hoàn toàn phòng ngự bị động thì chúng lại càng 
không thê đạt được mục đích ấy. 


Trong nước Mĩ, khi thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh", phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt Nam 
của nhân dân Mĩ vốn đã có từ năm 1965, đã bùng lên mạnh mẽ, 
thực sự trở thành "Mội cuộc chiến tranh trong lòng nước MÙ', 
làm rung chuyên xã hội Mĩ. Bên cạnh phong trào đấu tranh rằm 
rộ của công nhân và nhân dân lao động, phong trào người Mĩ da 
đen, còn nô ra phong trào sinh viên đòi quyên dân chủ và chống 
chiến tranh xâm lược Việt Nam. Phong trào lan rộng khắp các 
trường đại học ở Mĩ và lan sang các trường trung học, trở thành 
hạt nhân của phong trào thanh niên Mĩ đấu tranh ngày càng 
quyết liệt với những hành động đốt thẻ quân dịch. Phong trào 
đấu tranh của nhân dân Mĩ tác động mạnh đến hàng ngũ binh 
lính trong nước Mĩ và cả chiến trường miền Nam Việt Nam. 
Hành động chống chiến tranh trong binh lính Mĩ phát triển 
mạnh chưa từng thấy trong lịch sử nước MI. Hàng chục tổ chức 
binh lính chống chiến tranh ra đời ở các đơn vị lính Mĩ Ở miền 
Nam Việt Nam. Trong lúc cựu binh sĩ Mĩ từ Việt Nam về nước 


320 


vứt bỏ huân chương, huy chương trước Nhà Trắng, thì ở Việt 
Nam, vào ngày 15-10-1969, binh lính Mĩ tổ chức đeo băng tang. 
Đặc biệt ở Mĩ, từ giữa tháng 10-1969, đã bùng nỗ "cuộc tiên 
công mùa thu" diễn ra với quy mô rộng lớn và có cơ sở rộng rãi 
chưa từng thấy trên 1.200 thành phó, thị xã của 53 bang nước 
MI. 

Mặc dù vậy, trước mắt Mĩ - ngụy vẫn còn có những chỗ 
mạnh về quân số, hoả lực, khả năng cơ động và địa bàn chiếm 
giữ. Mĩ là một nước có tiềm lực rất lớn về kinh tế và quân sự. 
Bởi thế, trong những năm 1969 - 1971, đế quốc Mĩ đã gây cho 
ta nhiều khó khăn: Cơ sở của ta ở nông thôn bị tốn thất, căn cứ 
cách mạng bị phá hoại, phong trào quần chúng bị giảm sút. 
Trong khi đó, chúng ta chưa đánh giá hết âm mưu và hoạt động 
của địch và chưa kịp thời chuyên hướng -hoạt động ở cả ba 
vùng chiến lược. 


Đứng trước âm mưu và hành động mới của đề quốc MI và 
ngụy quyền tay sai, Đảng ta chủ trương đầy mạnh đấu tranh trên 
cả ba mặt trận: quân sự, chính trị và ngoại giao; tăng cường phối 
hợp chiến đấu với quân và dân hai nước bạn, kiên quyết đánh 
bại chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá 
chiến tranh". 


Ngày I-I-196 trong thư chúc mừng năm mới , Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã khái quát phương hướng chiến lược cho quân và 
dân ta trong cuộc kháng chiến là "Đánh cho Mĩ cút, đánh cho 
ngụy nhào " 


Ngày 20-7-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi "Quân 
dân cả nước ta, triệu người như một, nêu cao chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng, không sợ hi sinh, không sợ gian khổ, quyết 
kiên trì và đây mạnh cuộc kháng chiến, quyết chiến, quyết 
thắng, đánh cho quân Mĩ phải rút sạch, đánh cho ngụy quân, 
ngụy quyền sụp đồ hết, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, 


321 


tiến tới hoà bình thống nhất nước nhà" '. 


Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, quân và dân ta đây 
mạnh thê chiên lược tiên công, giành thêm nhiêu thăng lợi to lớn 
trên cả ba mặt trận: Quân sự, chính trị và ngoại g1ao. 


Ngay từ năm 1969, khi Mĩ - ngụy bắt đầu triển khai chiến 
lược "Việt Nam hoá chiến tranh", quân và dân ta liên tiếp đập 
tan ba cuộc hành quân "bình định cấp tốc" của 6 tiêu đoàn Mĩ 
ngụy (trong đó có 1 tiểu đoàn Mĩ hỗ trợ) vào vùng núi Chư Pa 
(Gia Lai). Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 1.585 tên địch (có hơn 
350 tên Mĩ ), phá huỷ 9 đại bác và súng cối, bắn rơi và bắn cháy 
15 máy bay lên thắng. Trong khi đó, cuộc đàm phán trên bàn 
Hội nghị hai bên ở Pari cũng có bước tiến mới. Vào nửa cuối 
năm 1968, tại Hội trường Clêbe (Pari), giữa hai bên Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà và Hoa Kì đã trải qua nhiều cuộc đấu lí kéo 
dài về nguồn gốc cuộc chiến tranh Việt Nam, vấn đề Mĩ phải 
chấm dứt ném bom trên toàn miền Bắc, rút quân khỏi miền Nam 
Việt Nam... Trong 7„yền bố ngày 2-11-1968, Chính phủ ta nêu 
rõ chỉ sau khi Mĩ chấm dứt không điều kiện việc ném bom bắn 
phá trên toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà thì 
Chính phủ ta sẽ cùng phía Mĩ bàn về các vấn đề khác có liên 
quan đến hai bên. Sau đó, ta tuyên bố sẵn sàng họp một hội nghị 
gồm đại diện của: Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Mặt trận dân 
tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Hoa Kì và chính quyền Sài 
Gòn. Ngày 13-11-1968, Mĩ tán thành hội nghị hai phe bốn bên. 


Ngày 25-1-1969, phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Hội 
nghị bốn bên (D về Việt Nam chính thức được khai mạc tại Pari. 
Trong quá trình Hội nghị, lập trường bốn bên (thực chất là hai 
bên) rất khác xa (I) Đoàn đại biểu VNDCCH do Bộ trưởng 
Xuân Thuỷ làm Trưởng đoàn; tham dự Hội nghị còn có cô vân 
đặc biệt Lê Đức Thọ và các thành viên Mai Văn Bộ, Phan Hiền, 





1. Hồ Chí Minh: Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. NXB Sự Thật, Hà 
Nội. 1970, tr. 327. 


2/222 


Hà Văn Lâu, Nguyễn Thành Lê, Trần Công Tường. Nguyễn 
Minh Vĩ. Đoàn MTDTGPMNVN do ông Trần Bửu Kiếm làm 
Trưởng đoàn, bà Nguyễn Thị Bình làm Phó trưởng đoàn và các 
thành viên. Đoàn Hoa Kì do H. Cabốt Lốt làm Trướng đoàn. 
Đoàn ngụy quyên Sài Gòn do Phạm Đăng Lâm làm Trưởng 
đoàn nhau. Lập trường của ta luôn giữ vững hai vấn đề cơ bản: 
Mĩ phải công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn 
lãnh thổ của nhân dân Việt Nam; Mĩ phải rút hết quân đội viễn 
chinh và quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam. Lập trường 
phía Mĩ đòi hai bên cùng rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. 
Cũng do vậy, Hội nghị diễn ra rất gay go, quyết liệt và kéo dài, 
nhiều khi bị gián đoạn. Buộc phải thừa nhận Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam dự cuộc hội nghị về vấn đề Việt 
Nam ở Pari, đế quốc Mĩ đã phải chấp nhận sự thất bại bước đầu 
của chủ trương “thương lượng trên thế mạnh", buộc phải công 
nhận sức mạnh phong trào yêu nước của nhân dân miền Nam 
Việt Nam mà Mặt trận là : người đại diện. Đó là một thắng lợi to 
lớn, góp phần tạo thế cho quân và dân ta đây mạnh tiến công 
trên mặt trận quân sự. 


Từ ngày 22-2 đến ngày 30-3-1969, quân và dân miền Nam 
mở cuộc tiến công đồng loạt vào hơn 400 mục tiêu của địch ở 
36 thành phó, thị xã, hơn 100 quận lỊ, thị trần, 35 sở chỉ huy, 38 
sân bay, 17 khu hậu cần lớn. Sau 35 ngày đêm chiến đấu, quân 
và dân ta đã loại 104.000 tên địch, trong đó có 52.000 tên Mĩ và 
hơn 4.000 lính chư hầu; tiêu diệt và tiêu hao nặng 35 tiểu đoàn 
và đơn vị hỗn hợp tương đương tiểu đoàn; bắn rơi và phá huỷ 
1.600 máy bay các loại; phá huỷ 2.900 xe quân sự (có 1.440 xe 
tăng và xe bọc thép); băn chìm và bắn cháy 275 tàu, xuồng 
chiến đấu; thiêu huỷ và phá nỗ 270 kho bom đạn, xăng dầu và 
phương tiện chiến tranh '. 





1. Việt Nam Những sự kiện lịch sử (1945 - 1975). NXB Giáo dục, Hà Nội, tr. 
370, 371. 


323 


Thắng lợi to lớn và toàn diện của nhân dân miền Nam trong 
những ngày đầu xuân Kỉ Dậu (1969) đã giáng những đòn mãnh 
liệt vào chiến lược “quét và giữ" của Abram, vào kế hoạch "bình 
định cấp tốc", làm cho ngụy quân, ngụy quyền càng thêm rệu rã 
và ý chí xâm lược của Mĩ càng bị lung lay. 


Trong những đháng tiếp theo, từ tháng 4 đến tháng 8-1969, 
quân và dân miền Nam liên tiếp giành thắng lợi ở nhiều nơi: 
Đánh bại cuộc hành quân “Cái nêm Atláf” của hơn 10.000 quân 
Mĩ - ngụy vào vùng Thủ Dầu Một (17 - 27-3-1969), loại khỏi 
vòng chiến đấu hơn 2.000 tên, phá huỷ 210 xe tăng, bắn rơi 12 
máy bay; tiễn công 22 vị trí địch, 4 chi khu quân sự và nhiều 
đồn bốt tại Vĩnh Long (11 - 14- 4-1969), diệt 1.147 tên, bắn rơi 
và phá huỷ 100 máy bay; mở chiến dịch Long Khánh (Đông 
Nam }Ó) (5-5 - 20-6-1969) nhằm phá hoại kế hoạch "bình định 
cấp tốc" của địch và đánh bại thêm một bước chiến lược “guéí 
và giữ”, loại khói vòng chiến đấu 7.165 tên, bắn rơi 79 máy bay, 
phá huỷ 47 khẩu pháo 105 - 155 mm. Từ ngày 8 đến 26-5-1969, 
quân và dân Bắc Kon Tum dồn dập tiến công địch trong khu 
vực sân bay Đắc Tô, sân bay Kon Tum, thị trần Tân Cảnh; vây 
hãm trại lực lượng đặc biệt Plây Cần, chặn đánh 12 tiểu đoàn 
chủ lực ngụy ở vùng Tân Cảnh, loại khỏi vòng chiến đấu 3.000 
tên, bắn rơi và phá huỷ 68 máy bay, 71 xe quân sự... Từ ngày 6 
đến ngày 20-6-1969, lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng 
Quảng Đà cùng một lúc tiến công địch ở thành phố Đà Nẵng, 
các thị xã, thị trấn, huyện và nhiều đồn bốt, đánh trúng các sân 
bay Nước Mặn, Xuân Thiều bến tàu quân sự Đà Nẵng, Sơn Trà, 
đánh phá các căn cứ chỉ huy của sư đoàn lính thuỷ đánh bộ Mĩ 
số l ở Sủng Mây, sở chỉ huy sư đoàn Amêricơn ở Kỉ Hà; loại 
khỏi vòng chiến đấu 4.710 tên, phá huỷ 78 máy bay, Š7 xe bọc 
thép, 23 đại bác... Từ ngày I-8 đến ngày 15-9-1969, quân và dân 
miễn Nam tổ chức tiến công địch ở gân 40 thành phố, thị xã, 
gần 60 sở chỉ huy từ câp trung đoàn trở lên, hơn 30 sân bay 
quân sự, nhiều bến tàu, khu hậu cần; loại khỏi vòng chiến đấu 
hơn 65.000 địch (trong đó có 25,000 Mĩ và chư hầu), bắn rơi 


324 


795 máy bay, phá huỷ 2.600 xe quân sự (1.450 xe tăng và xe 
bọc thép), bắn chìm và bắn cháy 178 tàu, xuông chiến đấu phá 
huỷ 280 đại bác và súng cối hạng nặng '. 

Giữa lúc quân và dân hai miền đất nước đang giành nhiều 
thăng lợi ngày càng to lớn, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2-9-1969, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của 
toàn thê dân tộc Việt Nam, người chiên sĩ lỗi lạc của phong trào 
cộng sản và công nhân quôc tê, phong trào giải phóng dân tộc, 
từ trân. 


Ngày 3-9-1969, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam họp Hội nghị toàn thê khẩn cấp (Hội nghị lần thứ 17), 
ra Lời kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào cả nước và 
kiều bào ở nước ngoài "Triệu người như một hãy biến đau 
thương thành hành động cách mạng, đũng cảm tiến lên, tiếp tục 
sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi 
lí tưởng và hoài bão của Người; chấp hành nghiêm chỉnh đường 
lỗi chính sách của Trung ương Đảng và Chính phủ; ra sức học 
tập tư tưởng và tác phong của Người" ”. Từ ngày 6 đến ngày 9- 
9-1969, lễ viếng và truy điệu được cử hành trọng thể tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử. 


Ở miền Nam, mặc dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, Uỷ 
ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng, Chính phủ Cách 
mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố 
vấn lối cao cũng tổ chức lễ truy điệu hết sức trọng thể. Không 
những ở vùng giải phóng, mà ngay trong các vùng địch kiểm 
soát, đồng bào ta cũng tìm cách theo dõi tin vê lễ tang và tổ 
chức lễ truy điệu bằng nhiều hình thức khác nhau. 


Biến đau thương thành hành động, quân và dân miền Nam 
tăng cường phôi hợp với lực lượng cách mạng hai nước bạn, tiêp 





1. Việt Nam Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975. Sảd, tr. 385 
2. Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975... Sảd, tr. 388. 
325 


tục tiến công và phản công địch trên các chiến trường, lập nhiều 
chiến công. Từ đêm 10-2-1970, cùng với quân giải phóng Lào, 
bộ đội ta tiến công vào khu vực Cánh Đồng Chum - Xiêng 
Khoảng, nơi địch làm bàn đạp uy hiếp căn cứ cách mạng Sầm 
Nưa. Đến ngày 21-2-1970, cuộc tiến công kết thúc thắng lợi: 
Toàn bộ khu vực Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng được giải 
phóng, 6.000 tên địch (phần lớn là lực lượng đặc biệt) đã bị loại 
khỏi vòng chiến đấu; bạn và ta thu, phá huỷ hàng ngàn vũ khí 
các loại, bắn rơi và phá huỷ 42 máy bay Ì. Đây là một đòn giáng 
mạnh vào để quốc Mĩ và tay sai, đập tan một cố gắng quân sự 
cao nhất của chúng trên một địa bàn chiến lược quan trọng ở 
Lào, so sánh lực lượng tiếp tục chuyển biến theo chiều hướng có 
lợi cho cách mạng Lào. 


Sau chiến thắng Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, lực 
lượng vũ trang cách mạng Lào - Việt tiếp tục tiễn công đuôi địch 
khỏi vùng Pắc Beng (Uđômxay), Tây Bắc Lào, giải phóng một 
vùng đất rộng lớn dọc theo sông Mê Công; kết hợp tiễn công 
quân sự với vận động thu phục, quét sạch lực lượng phi trong 
tỉnh Sầm Nưa và một phần tỉnh Luông Phabang... Đêm 28 rạng 
29-4, nhằm đánh bại âm mưu của Mĩ định chia cắt, bóp nghẹt 
cuộc chiến tranh cách mạng miền Nam và chiến tranh cách 
mạng Campuchia, bộ đội ta công lực lượng vũ trang cách mạng 
Lào tiến thắng vào Atôpơ, một căn cứ của phi và biệt kích 
chuyên đi đánh phá vùng giải phóng và vùng ba biên giới. Ngày 
1-5-1970, thị xã Atôpơ và vùng phụ cận, với khoảng I vạn dân, 
được giải phóng. Thừa thắng, quân ta tiếp tục tiễn công giải 
phóng thị xã Xaravan và vùng phụ cận (6-1970). 


Trên chiến trường Campuchia, Mĩ - ngụy cũng bị thất bại 
nặng nề. Từ ngày 30-4 đến 30-6, với lực lượng khoảng 10 vạn 
quân (Š vạn Mĩ và Š vạn quân ngụy Sài Gòn), chúng mở 23 cuộc 
hành quân đánh sang Campuchia, trong phạm vi 6 tỉnh biên giới 





1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1945 - 1975. Sảd. tr. 220. 221. 
326 


Việt Nam - Campuchia (Takeo, Campốt, Kômpông Chàm, Xoài 
Riêng, Prây Veng, RatanakIrl). 


Khi Mĩ - ngụy triển khai cuộc hành quân, Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng kịp thời chỉ thị cho Trung ương Cục miền Nam: 
"Cần tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng và kế hoạch cùng 
các đồng chí bạn đánh chiếm và mở rộng vùng giải phóng 7 tỉnh 
biên giới, từ biên giới ta đến bờ sông Mê Công, đồng thời giúp 
bạn lập khu du kích ở Tây Nam, Bắc và Tây Bắc. Bộ đội chủ lực 
ở biên giới không những có nhiệm vụ tiếp tục đánh Mĩ - ngụy 
trên đất ta mà còn có nhiệm vụ tiến công kiên quyết phối hợp 
với bạn tác chiến mở rộng mặt trận, mở rộng vùng giải phóng 
phía sau trên đất Campuchia, đánh bại âm mưu của MIĩ " '. Bộ 
đội tình nguyện Việt Nam cùng với quân và dân Campuchia đã 
tiêu diệt và làm bị thương 17.000 địch, phá huỷ 1.500 xe quân 
sự (750 xe tăng và xe bọc thép), bắn rơi 20 máy bay, giải phóng 
hoàn toàn 5 tỉnh Đông Bắc (Stung Treng, Ratanakin, Krachiê, 
Munđukiri, Prếch Vihia) và phần lớn vùng nông thôn 10 tỉnh 
khác. Vùng giải phóng Campuchia đã hình thành trên một khu 
vực rộng lớn với 6l quận trong tổng số 102 quận và .4.545.000 
dân trong tổng số 7.000.000 dân. Âm mưu của Mĩ định chia rẽ 
cách mạng ba nước Đông Dương, cô lập cách mạng Việt Nam bị 
thất bại. Cách mạng Campuchia có điều kiện thuận lợi để phát 
triển nhanh chóng. 


Bị thất bại nặng nề, ngày 30-6-1970, đề quốc Mĩ phải tuyên 
bố rút quân về miễn Nam Việt Nam, chấm dứt cuộc hành quân 
xâm lược Campuchia. Mặc dù vậy, đề quốc Mĩ chưa chịu từ bỏ 
âm mưu xâm lược Campuchia, vẫn tiếp tục theo đuôi chiến lược 
"Khơme hoá chiến tranh". Chúng để lại một bộ phận quân ngụy 
Sài Gòn làm chỗ dựa cho quân ngụy Phnom Pênh để thực hiện 
"Khơme hoá chiến tranh". Cũng do vậy, bộ đội tình nguyện Việt 





1. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954-1975. Những sự kiện quân sự. 
Hà Nội, 1980, tr. 217. 


327 


Nam cùng với quân và dân Campuchia tiếp tục tiến công tiêu 
diệt địch. 


Chiến thắng Cánh Đồng Chum và việc giải phóng Atôpo, 
Xaravan ở Lào cùng với việc giải phóng Đông Bắc Campuchia 
trong nửa đầu năm 1970 có ý nghĩa rất to lớn. Nó tạo nên một 
địa bàn chiến lược liên hoàn rộng lớn, nối liền miền Bắc Việt 
Nam với Thượng Lào và Trung - Hạ Lào, với miền Tây Trị 
Thiên, Tây Nguyên, Nam Bộ, Đông Bắc Campuchia, hình thành 
một thế trận vững chắc chưa từng có cho cách mạng ba nước. 
Trên thực tế, Đông Dương trở thành một chiến trường thống 
nhất. Đó cũng là thất bại nặng nề của đề quốc Mĩ trong âm mưu 
“dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”. Do những 
thất bại nặng nề trên chiến trường ba nước trong năm 1970, đề 
quốc Mĩ và tay sai ngày càng rơi vào thế sa lầy trong cuộc chiến 
tranh. Tuy nhiên, với bản chất ngoan có và hiếu chiến, đế quốc 
Mĩ tiếp tục lao vào cuộc phiêu lưu quân sự mới, hi vọng nhờ đó 
thoát khỏi tình hình bế tắc. 


Đầu tháng 2-1971, với lực lượng 45.000 quân, Mĩ - ngụy mở 
cuộc hành quân chiến lược lớn mang tên “Lam Sơn - 719" đánh 
lên khu vực biên giới Đường 9 - Nam Lào. Đây là cuộc hành 
quân điển hình của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". 
Thông qua cuộc hành quân này, Mĩ - ngụy nhằm mục đích: 


- Phá hành lang chiến lược của ta, "bóp nghẹt từ cuống họng" 
đường chi viện vào Nam. 


- Tập dượt quân ngụy Sài Gòn trong việc thực hiện công thức 
“bộ bình ngụy + hoá lực Mĩ” của chiến lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh" bằng. cách đưa quân ngụy . đối chọi với quân chủ lực 
của ta tại một chiến trường rừng núi tiếp giáp với miên Bắc Việt 
Nam. 


- Lập một phòng tuyến ngăn chặn cắt đôi Đông Dương, tạo 
cho chúng một thế mạnh ở miền Nam, thi hiếp miền Bắc, hỗ trợ 
cho "chiến tranh đặc biệt tăng cường" ở Lào và "Khơ me hoá 


328 


chiên tranh" ở Campuchia. 


Trước âm mưu và hành động của địch, chủ trương của Đảng 
ta là: tập trung lực lượng, kiên quyết tiêu diệt thật nhiều sinh lực 
và phương tiện chiến tranh của Mĩ - ngụy, bảo vệ bằng được con 
đường chi viện cho các tiền tuyến, phối hợp với các chiến 
trường, với nhân dân các nước Lào và Campuchia, đập tan hành 
động phiêu lưu quân sự của đế quốc Mĩ, tiến lên giành toàn 
thắng cho chiến dịch. 


Do nắm đúng ý đồ, dự đoán đúng kế hoạch hành quân của 
địch, nên chúng ta đã chuẩn bị một kế hoạch tác chiến chu đáo. 
Nhờ đó, sau hơn 40 ngày đêm chiến đấu (8-2 - 23-3-1971), quân 
và dân hai nước việt Nam và Lào đập tan cuộc hành quân của 
địch, tiêu diệt và bắt 23.000 tên, bắn rơi và phá huỷ gần 500 
máy bay... 


Thắng lợi trên Mặt trận Đường 9 - Nam Lào có ý nghĩa chiến 
lược to lớn, mở ra khả năng hiện thực đánh bại chiến lược “Việt 
Nam hoá chiến tranh", làm sa sút nghiêm trọng tỉnh thần chiến 
đấu. của binh sĩ Mĩ - ngụy. Thắng lợi này cũng bảo vệ được 
tuyến "Đường mòn Hồ Chí Minh " cùng với toàn bộ hành lang 
chiến lược của ta. 


Cùng với Mặt trận Đường 9 - Nam Lào, trên chiến trường hai 
nước bạn, Mĩ - ngụy cũng liên tục bị tiễn công và phản công. Ở 
Thượng Lào, ngày 13-2-1971, quân và dân Lào tiên công Long 
Chẹng - căn cứ biệt kích của CIA và Vàng Pao; ở Hạ Lào, ngày 
10-3, lực lượng cách mạng đuổi địch rút chạy khỏi đông nam 
cao nguyên Bôlôven; sau đó đánh thắng vào Pắc Soòng, Bản 
Nhích, giải phóng hoàn toàn cao nguyên Bôlôven ( 15-5 - I1-6- 
1971). 

Trên chiến trường Campuchia, lực lượng cách mạng áp sát 
Phnôm Pênh, tiến công sân bay Pôchentông, phá huỷ nhiều máy 


bay địch. Thắng lợi lớn nhất là chiến dịch phản công Đường sô 
7, đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân “Toản thắng T-7T' của 


329 


23.000 quân ngụy Sài Gòn dưới sự yêm trợ của không quân Mĩ 
vào vùng giải phóng Đông Bắc Campuchia (4-2 - 4-3-1971). 
Mở cuộc hành quân này, Mĩ - ngụy nhằm bao vây tiêu diệt một 
bộ phận quan trọng lực lượng chủ lực của ta; phá huỷ căn cứ 
cách mạng, kho tàng, giao thông: giải toả Đường số 7, lập tuyến 
ngăn chặn ở Đông và Đông Bắc Campuchia. Địch coi đây là 
một mũi phối hợp quan trọng với cuộc hành quân "Lm Sơn - 
719 " trên mặt trận Đường 9 -Nam Lào. BỊ chủ lực của ta cùng 
với quân và dân Campuchia tiến công liên tiếp, địch phải bỏ đở 
cuộc hành quân trong tháng 3-1971. 

Thất bại nặng nề ở Đường 9 - Nam Lào và Đông Bắc 
Campuchia, quân ngụy Sài Gòn bộc lộ sự bất lực trong vai trò 
xung kích trên bán đảo Đông Dương. Tình hình chiến sự cũng 
làm cho chính quyền Níchxơn nhận thấy cần phải đây mạnh xây 
dựng quân ngụy Phnôm Pênh có khả năng đứng vững và đối 
phó được với phong trào cách mạng Campuchia, tạo điều kiện 
để rút bớt quân ngụy Sài Gòn vê miễn Nam và do đó mới có thê 
rút thêm quân Mĩ về nước. 


Với ý đồ đó từ 20-8-1971, đế quốc Mĩ huy động khoảng 
20.000 quân ngụy Phnôm Pênh, có sự yếm trợ của không quân 
Mĩ và ngụy Sài Gòn, mở cuộc hành quân “Chenla 2", nhăm lấn 
chiếm vùng giải phóng, chia cắt chiến trường Campuchia thành 
nhiều khu vực đề tiện "bình định" gom dân, cắt đường hành lang 
của ta từ đông sang tây. Đây là cuộc hành quân đầu tiên và lớn 
nhất của quân ngụy Phnôm Pênh trong chiến lược "Khơme hoá 
chiến tranh" của Mĩ. 


Quân chủ lực ta cùng với quân giải phóng Campuchia tiến 
công mạnh, tiêu diệt nhiều địch. Trước nguy cơ bị tiêu diệt, 
ngụy quyền Phnôm Pênh phải ra lệnh tàn quân rút khỏi Đường 
số 6. Ngày 2-12, cuộc hành quân “Chenla 2 " kết thúc bằng cuộc 
tháo chạy của quân ngụy Phnôm Pênh ra khỏi những mục tiêu 
chúng vừa chiếm đóng và bị loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 
12.000 tên. Âm mưu "Khơme hoá chiến tranh" của Mĩ bị giáng 


330 


một đòn mạnh. Vùng giải phóng Campuchia được mở rộng với 
khoảng 80% đất đai và 60% dân số. Những thắng lợi quân sự 
của nhân dân ba nước Đông Dương đã đây Mĩ -ngụy vào thế bị 
động, bế tắc cả về chiến lược, chiến thuật, chiến dịch, làm rung 
chuyên hệ thống phòng ngự từ xa của chiến lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh". 


Ngược lại, được sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang và thắng lợi 
quân sự cô vũ, ở hầu khắp các vùng nông thôn, đồng bằng, rừng 
núi, ven đô thị, quần chúng nhân dân nôi dậy chống ác ôn, phá 
thế kìm kẹp, giành quyền làm chủ. Nhiều ấp chiến lược bị san 
bằng, chương trình "bình định" nông thôn bị giáng một đòn 
nặng nề. 


Ở các đô thị, đông đảo công nhân, học sinh, sinh viên, trí 
thức, Phật tử, các tầng lớp lao động tô chức bãi công, bãi khoá, 
mít tinh, biểu tình, hội thảo, đưa đơn kiến nghị đòi các quyền 
dân sinh, dân chủ, đòi hoà bình, đòi Mĩ rút vê nước... Phong trào 
nỗ ra liên tục và rằm rộ nhất là ở Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, những 
HỘ) có lực lượng học sinh, sinh viên khá đông đảo và thường là 

"ngòi nỗ" cho phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. 
Từ trong phong trào đấu tranh, họ cất cao tiếng hát"Xuống 
đường... ", "Dậy mà đi... "; đi vào các ngõ phố, ra ngoài đồng 
ruộng, gặp gỡ và nói cho đồng bào nghe những thủ đoạn lừa bịp 
của Mĩ - ngụy, đồng thời nghe đồng bào kể tội ác của Mĩ - - Igụy 
đối với đồng bào. Nhiều học sinh, sinh viên tự nguyện xếp bút 
nghiên, lên đường ra mặt trận chiến đấu chống bẻ lũ cướp nước 
và bán nước. 


Cùng với thắng lợi về quân sự, nhân dân ta còn giành được 
thăng lợi to lớn trên mặt trận chính trỊ, ngoại g1ao. 


Đáp ứng yêu cầu cấp bách của cách mạng miền Nam, Đại hội 
quốc dân gồm đại biểu của Mặt trận dân tộc giải phóng miền 
Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà 
bình Việt Nam cùng đại biểu các lực lượng yêu nước khác ở 
miền Nam được triệu lập (từ ngày 6 đến ngày 8-6-1969). Đại 


331 


hội long trọng tuyên bố thành lập chế độ Cộng hoà miền Nam 
Việt Nam, đề ra những quy định lớn về đường lỗi đối ngoại và 
về cơ cấu tổ chức. Đại hội bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm 
thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam do Kiến trúc sư Huỳnh Tấn 
Phát làm Chủ tịch, Bác sĩ Phùng Văn Cung, Giáo sư Nguyễn 
Văn Kiết, ông Nguyễn Đoá - một nhân sĩ trí thức - làm Phó Chủ 
tịch; Hội đồng cô vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 
miền Nam Việt Nam do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch 
Luật sư Trịnh Đình Thảo làm Phó Chủ tịch. . 


Việc thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 
miền Nam Việt Nam là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của 
cách mạng miền Nam, biểu hiện ý chí của nhân dân miền Nam, 
thực hiện quyền làm chủ của mình. Sự ra đời của Chính phủ 
Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam đánh dấu 
một bước hoàn chỉnh hệ thống chính quyên cách mạng của nhân 
dân miền Nam. 


Ngay sau khi ra đời (6-1969), Chính phủ cách mạng đã được 
23 nước trên thê giới công nhận, trong đó có 2l nước đặt quan 
hệ ngoại giao. 

Ngày 10-6-1969, Chính phủ cách mạng lâm thời đề ra 
chương trình hành động, gồm các chính sách lớn về vấn đề đây 
mạnh cuộc chiến đầu chống Mĩ; hoà hợp dân tộc; khôi phục và 
phát triển kinh tế, phát triển văn hoá; bảo đảm các quyên tự do 
dân chủ, trong đó có chính sách về ruộng đất, thực hiện khẩu 
hiệu “Người cày có ruộng”. Tính đến đầu năm 1971, chính 
quyên cách mạng đã câp 1,6 triệu hécta ruộng đất cho nông dân. 
Nếu tính cả số ruộng đất được chia trong kháng chiến chống 
Pháp bị cướp đi, nay giành lại được, thì tổng sô ruộng đất do 
nông dân làm chủ là 2,1 triệu hécta trong tổng số 3,5 triệu hécta 
đất canh tác trên toàn miền Nam. 


Cùng thời gian trên, vùng giải phóng được mở rộng thêm 
3.600 âp với khoảng 3 triệu dân. Bôn Ban đại diện của Chính 
phú cách mạng lâm thời được thành lập ở bôn miên: Trung 


332 


Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Uỷ 
ban nhân dân cách mạng được thành lập ở tất cả 44 tỉnh, 6 thành 
phố, 182 huyện và hơn 1.500 xã. Trong những năm kháng chiến 
chống Mĩ, khối liên minh chiến đấu giữa ba dân tộc Đông 
Dương được hình thành và ngày càng bền chặt. 


Ngay từ đầu năm 1965, trước hành động leo thang mở rộng 
chiến tranh xâm lược của để quốc Mĩ, từ ngày I đến ngày 9-3- 
1965, tại Phnôm Pênh đã diễn ra cuộc Hội nghị nhân dân ba 
nước Đông Dương (I). Hội nghị nhấn mạnh "sự cẩn thiết phải 
củng cô tình đoàn kết chân thành và bên vững của các dân tộc 
Đông Dương" trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung là đề 
quốc Mĩ xâm lược. 


Đầu năm 1970, đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh xâm lược 
Campuchia, đây mạnh "chiến tranh đặc biệt" ở Lào. Bằng những 
(Ù Hội nghị có sự tham gia của Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, 
Cộng đồng xã hội bình dân Campuchia, Neo Lào Hắc Xạt, lực 
lượng trung lập yêu nước Lào và các đoàn thê, tổ chức thuộc ba 
nước hành động ấy , để quốc Mĩ muốn tạo điều kiện thực hiện 
chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", đồng thời liên kết ngụy 
quyền Sài Gòn, Phnôm Pênh, Viên Chăn thành một trục tay sai 
đắc lực đề chia cắt, cô lập bóp nghẹt cuộc kháng chiến của nhân 
dân Việt Nam. 


Tình hình đó đặt ra một yêu cầu cấp bách là phải tăng cường 
khối đoàn kết chiến đấu ba dân tộc Đông Dương. Đáp ứng yêu 
cầu ấy, Hội nghị cấp cao nhân dân ba nước Đông Dương gôm 
những người đứng đầu của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Cộng 
hoà miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia được triệu tập 
trong 2 ngày (24 - 25-4-1970). Hội nghị ra bản Tuyên bố chung 

có tính chất cương lĩnh đấu tranh của nhân dân ba nước Đông 
Dương, đồng thời cũng là hiến chương về mối quan hệ giữa 
nhân dân ba nước láng giềng cùng nhau đoàn kết chống kẻ thù 
chung. 


323 


Thắng lợi của Hội nghị cấp cao nhân dân ba nước đánh dấu 
bước phát triển mới rất quan trọng của mối tình đoàn kết chiến 
đấu giữa ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương. Đó cũng là một 
đòn giáng mạnh vào chiến lược "Đông Dương hoá chiến tranh" 
của đề quốc Mĩ. TIöHG thời kì đấu tranh chống chiến lược "Việt 
Nam hoá chiến tranh", nhân dân ta cũng luôn luôn nhận được 
những tình cảm đặc biệt của bạn bè trên thế giới. Cả loài người 
tiến bộ, trong đó có nhân dân tiến bộ Mĩ ï đều công phẫn lên án 
chính quyền Ních ơn, kiên quyết đòi chúng chấm dứt chiến 
tranh xâm lược, rút toàn bộ quân Mĩ về nước. .Trong bối cảnh 
đó, Hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân châu âÂ đoàn kết 
với nhân dân Việt Nam họp tại Phari(27-7-1972). Tham dự Hội 
nghị có 27 đoàn đại biêu, gồm các đoàn đại biểu các nước xã hội 
chủ nghĩa Đông âu, các đoàn đại biêu các đảng cộng sản và 
công nhân các nước Tây âu và Bắc âÂ. Hội nghị đã thông qua 
một bản tuyên bố quan trọng về vấn đề Việt Nam: "Ngày nay, 
không có một nhiệm vụ nào cao quý hơn và cấp bách hơn là ủng 
hộ nhân dân các nước Việt Nam, Lào, Campuchia và tỐ cáo 
những tội ác chiến tranh của Mĩ ở Đông Dương". 


Tiếp theo Hội nghị các Đảng Cộng sản và công nhân châu 
Âu đoàn kết với nhân dân Việt Nam, từ ngày 10-8-1972, Hột 
nghị Bộ trưởng Ngoại giao 59 nước không liên kết cũng được 
triệu tập tại Cióocgiotao (thủ đô Cộng hoà Guyamna). Hội nghị 
long trọng công nhận địa vị hợp pháp của đại diện Chính phủ 
cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và đại diện 
Chính phủ Vương quốc Campuchia trong đại gia đình các nước 
không liên kết; đồng thời không công nhận đại diện của ngụy 
quyền Sài Gòn và ngụy quyền Phnôm Pênh. 


Những thắng lợi quân sự và chính trị trên đây, nhất là thắng 
lợi trên chiên trường Campuchia và Đường 9 - Nam Lào đã tạo 
nên một sự thay đôi cục diện có lợi cho ta. 

Tháng 5-1971, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp để đánh 
giá tình hình, phán đoán âm mưu của địch và xác định thời cơ 


334 


chiến lược Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ cần kíp của quân và dân 
ta là: "Kịp thời nắm lấy thời cơ lớn, trên cơ sở phương châm 
chiến lược đánh lâu dài, đây mạnh tiễn công quân sự, chính trị 
và ngoại giao, phát triển thế chiến lược tiến công mới trên toàn 
chiến trường miên Nam và trên cả chiến trường Đông Dương, 
đánh bại chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh của Mĩ, đánh 
bại một bước quan trọng kế hoạch xâm lược của chúng ở 
Campuchia và Lào, giành thắng lợi quyết định trong năm 1972, 
buộc đề quốc Mĩ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng 
trên thế thua, đồng thời sẵn sàng chuẩn bị, kiên trì và đây mạnh 
kháng chiến trong trường hợp chiến tranh còn kéo đài" '. 


Bước vào mùa xuân năm 1972, Mĩ - ngụy biết ta sẽ tiến công 
lớn nhưng không dự đoán nôi thời điêm, phương hướng chủ 
yêu, quy mô, cường độ cuộc tiên công. 


Chính vào lúc địch sơ hở do phán đoán sai thời gian và chờ 
đợi kéo dài, trưa ngày 30-3-1972, quân ta mở cuộc tiến công 
chiến lược trên toàn miền Nam nhằm tiêu diệt bộ phận lớn lực 
lượng địch, mở rộng vùng giải phóng, góp phần làm thay đổi so 
sánh lực lượng, thay đổi cục diện chiến trường miền Nam. 
Trong cuộc tiến cộng chiến lược này, ta chủ trương kết hợp ba 
đòn chiến dịch có ý nghĩa chiến lược: Tiêu diệt địch trên chiến 
trường lựa chọn; tiến công và nổi dậy ở vùng nông thôn đông 
dân để đánh phá bình định; đấu tranh chính trị ở các thành thị; 
đồng thời kết hợp ba mặt đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại 
giao, giành thắng lợi quyết định. 


Quân ta đồng loạt nỗ súng tiễn công trên ba hướng: Đường số 
9 - Trị -Thiên, Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; hướng chủ 
yếu là Đường 9 - Trị -Thiên. Với những đòn tiễn công mạnh, 
quy mô rộng lớn trên khắp các địa bàn chiến lược quan trọng, 
sau gần 3 tháng chiến đấu quân ta đã phá vỡ ba tuyến phòng thủ 
vững chắc nhất của địch (Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam 





1.2. Dẫn theo: "Cuộc kháng chiến chồng Mĩ cứu nước... ". Sảd. tr. 256. 231 
335 


Bộ); loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 250.000 địch, phá huỷ 
nhiều phương tiện chiến tranh; giải phóng toàn bộ tỉnh Quảng 
TrỊ, phần lớn tỉnh Kon Tum, phía Bắc tỉnh Bình Định, một khu 
vực rộng lớn và hoàn chỉnh ở miền lệ Nam Bộ thuộc các tỉnh 
Tây Ninh, Bình Long và Phước Long. . 


Sau đòn mở đầu bất ngờ, choáng váng của quân ta, được sự 
yếm trợ tối đa của hoả lực , không quân và hải quân Mĩ, quân 
ngụy đã phản công mạnh, gây cho ta nhiều thiệt hại. Tập đoàn 
Níchxơn "Mĩ hoá" trở lại một phần cuộc chiến tranh xâm lược 
miền Nam và tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai 
bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc Việt Nam. 

Mặc dù vậy, cuộc tiễn công chiến lược Xuân - Hè năm 1972 
của quân và dân ta có ý nghĩa to lớn, mở ra bước ngoặt của cuộc 
kháng chân chống Mĩ cứu nước. Chiến lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh" bị giáng một đòn rất mạnh và có nguy cơ phá sản 
hoàn toàn. 


2- Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, chỉ viện chiến 
trường,, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai 
của Mĩ 

Phán đoán trước tình hình Mĩ sẽ phải ngừng ném bom bắn 
phá trong một ngày gần nhất, ngày 28-10-1968, Bộ Chính trị ra 
nghị quyết về khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc sau khi 
kết thúc chiến tranh phá hoại. 


Nghị quyết Bộ Chính trị nêu rõ nhiệm vụ trước mất của miền 
Bắc là phải tập trung sức bảo đảm đầy đủ và kịp thời yêu cầu 
tăng cường sức chiến đấu cho tiền tuyến, thực hiện khẩu hiệu 
"Tát cả để đánh thắng giặc Mĩ xâm lược": đây mạnh sản xuất và 
xây dựng, bảo đảm đời sống của nhân dân; tập trung sức đây 
mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng kinh tế địa phương, ra sức 
tăng cường giao thông vận tải và những ngành trọng yếu của 
công nghiệp do Trung ương quản lí, làm cho kinh tế miền Bắc 
vững mạnh; tích cực chuẩn bị cho những năm sau và cho việc 


336 


khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Nghị quyết cũng nêu lên 
phương hướng, nhiệm vụ, những mục tiêu quan trọng cần phát 
triển của các ngành nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận 
tải, lưu thông phân phối. 


Từ cuối năm 1969. đầu năm 1970, thực hiện Di chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Trung ương Đảng, khắp 
miễn Bắc diễn ra ba cuộc vận động chính trị lớn: Lao động sản 
xuất; Phát huy dân chủ và tăng cường chế độ làm chủ tập thê 
của quần chúng xã viên nông thôn; Nâng cao chất lượng đảng 
viên và kết nạp đảng viên "Lớp /!ô Chí Minh ". Cũng từ đó, các 
phong trào thi đua học tập, công tác và lao động sản xuất đều 
dấy lên sôi nổi trong mọi giới, mọi ngành và đem lại nhiều kết 
quả to lớn. 


Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được đưa dần 
lên thành một ngành chính. Các hợp tác xã đây mạnh việc áp 
dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, thâm canh, tăng vụ. Nhiều giống 
lúa mới có năng suất cao được đưa vào canh tác. Nhờ đó, số các 
địa phương và hợp tác xã nông nghiệp đạt mục tiêu từ 5Š tấn thóc 
trở lên trên 1 hécta ngày càng tăng. Sản lượng lương thực năm 
1970 tăng hơn năm 1968 khoảng 60 vạn tấn. Năm 1971, đù có 
trận lụt lớn gây thiệt hại nặng, nhưng sản lượng lương thực vẫn 
tăng hơn năm 1968 gần 30 vạn tấn. 


Cùng với nông nghiệp, hầu hết các cơ sở công nghiệp bị tàn 
phá trong thời gian chiến tranh được khôi phục nhanh chóng. 
Một số công trình đang làm dở được ưu tiên đầu tư vốn xây 
dựng và hoàn thành, đưa vào sản xuất, đáng chú ý là Nhà máy 
thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái), bắt đầu phát điện từ ngày 5-10- 
1971. Một số ngành công nghiệp quan trọng (điện, than, vật liệu 
xây dựng...) được chú ý phát triển. Giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp trong năm 1970 vượt kế hoạch 2,5%. Hệ thống giao 
thông vận tải nhanh chóng được khôi phục, nhất là các tuyến 
giao thông chiến lược. Con đường vận tải chiến lược Tây 
Trường Sơn được nâng cấp và mở rộng, đảm bảo chỉ viện kịp 


337 


thời cho chiến trường. 


Các cơ sở văn hoá, giáo dục, y tế cũng nhanh chóng được 
khôi phục và phát triên, góp phân ôn định đời sông nhân dân. 


Trên cơ sở bước đầu khắc phục hậu quả chiến tranh, từ năm 
1971, miền Bắc thực hiện kế hoạch dài hạn 3 năm khôi phục và 
phát triển kinh tế, văn hoá (1971-1273), nhằm bảo đảm yêu 
cầu của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, bảo đảm đời 
sống nhân dân, xây dựng một bước cơ cấu nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


Trong lúc nhân dân miền Bắc đang bắt đầu thực hiện có kết 
quả kế hoạch nhà nước 3 năm, thì một trận lụt lớn chưa từng có 
trong 100 năm đã xảy ra và kéo dài gần một tháng (giữa tháng 8 
đến cuối tháng 9-1971), gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông 
nghiệp, giao thông vận tải tài sản của Nhà nước và của nhân 
dân. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp liên tịch với Hội đồng 
Chính phủ ra nghị quyết về việc khân trương khắc phục hậu quả 
lũ lụt, coi đó là nhiệm vụ trung tâm đột xuất trước mắt của toàn 
Đảng, toàn dân và toàn quân. 


Nhờ có những biện pháp tích cực và kịp thời, những hậu quả 
lũ lụt nhanh chóng được khắc phục. Sản lượng lương thực trong 
năm 1971 vẫn đạt 5,6 triệu tấn, cao hơn mức bình quân các năm 
trước. vừa khắc phục được thiên tai để phát triển sản xuất thì 
địch họa lại đến với nhân dân ta. 


Trước những thất bại nặng nề trên khắp các chiến trường 
miền Nam, từ ngày 30-4 đến ngày 5-4-1972, "nhóm hành động 
đặc biệt" do Kitxinhgiơ cầm đầu đã liên tiếp họp bàn đề cứu vãn 
tình thế. Cùng với âm mưu “M7 hoá" trở lại cuộc chiến tranh 
xâm lược miền Nam, đề quốc Mĩ liều lĩnh gây trở lại cuộc chiến 
tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân. 


Ngày 6-4-1972, đế quốc Mĩ cho máy bay ném bom bắn phá 
một sô nơi thuộc Khu IV cũ. Ngày 16-4-1972, tập đoàn 
Níchxơn tuyên bô chính thức mở rộng cuộc chiên tranh phá hoại 


336 


trên toàn bộ lãnh thổ miền Bắc Việt Nam. Đến ngày 9-5- 1972, 
chúng lại cho rải mìn phong toả bờ biển và các cửa sông miền 
Bắc Việt Nam. 


Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai, đế quốc Mĩ huy 
động lực lượng không quân và hải quân với một số lượng lớn 
nhất và thuộc loại hiện đại nhất. Về không quân, vào lúc cao 
nhất, chúng huy động 1.400 máy bay chiến thuật (chiếm 40% 
lực lượng không quân chiến thuật Mĩ), 193 máy bay B52 (chiếm 
45% số máy bay B52 của toàn nước Mi). Về hải quân, chúng 
huy động 14 chiếc tàu chiến (chiếm 3/4 số tàu của Hạm đội 7, 
trong đó có 6 tàu sân bay, chiếm 50% tổng số tàu sân bay của 
Mỹ)`. Chỉ riêng lực lượng không quân của Mĩ đã bằng lực lượng 
không quân 3 nước mạnh nhất Tây Âu lúc đó cộng lại là Anh 
600 chiếc, Pháp 475 chiếc và Tây Đức 500 chiếc. Với lực lượng 
lớn về không quân và hải quân, để quốc Mĩ đánh phá miền Bắc 
trong quý II năm 1972 hơn 1.500 lần chiếc, trong đó có 270 lần 
chiếc B52; trong quý III hơn 22.000 lần chiếc, trong đó có 910 
lần chiếc B52; trong quý IV hơn 17.000 lần chiếc, trong đó có 
hơn 2.100 lần chiếc B52 Ý. 

Như vậy, cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đã VƯỢT Xa 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất không chỉ về quy mô, tốc 
độ, cường độ đánh phá, mà thủ đoạn tiễn hành cũng tàn bạo, đã 
man hơn nhiều. Mục tiêu cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai 
cũng là mục tiêu Mĩ đặt ra cho cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 
nhất; đồng thời còn nhằm cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam 
hoá chiến tranh" và tạo thế mạnh trên bàn Hội nghị ParI. 

Trước âm mưu và hành động mới của đế quốc Mĩ, quân và 
dân miền Bắc bình tĩnh, nhanh chóng chuyền mọi hoạt động vào 
thời chiến. Các lực lượng vũ trang nhân dân kiên quyết đánh trả 





1. Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1945-1975... Sđd, tr. 481. 
2. Dẫn theo: Cuộc kháng chiến chồng Mĩ. cứu nước 1954 - 1975... Sảd, tr. 
249. 

339 


lực lượng không quân và hải quân địch. Công tác phòng không 
nhân dân được tiến hành khẩn trương và triệt để, nhất là việc sơ 
tán, phân tán người và tài sản ra khỏi các vùng trọng điểm. 


Nhờ có sự chuẩn bị từ trước, với tinh thần chiến đấu đũng 
cảm, mưu trí, sáng tạo, trong hơn 6 tháng (từ ngày 6-4 đến 17- 
10-1972), quân và dân ta đã bắn rơi 766 máy bay địch, đồng 
thời giữ vững các tuyến đường giao thông chiến lược để chỉ 
viện cho tiền tuyến. 


Đề phá tan âm mưu của địch phong toả bờ biển và các cửa 
sông, chúng ta một mặt chuyển phần lớn khối lượng hàng nhập 
bằng đường biển sang đường sắt và đường bộ; mặt khác phát 
huy sáng kiến, rà phá bom mìn, duy trì vận tải trên biển với quy 
mô thích hợp, xây dựng gấp các hệ thống đường ống. 


Nhờ có nhiều biện pháp tích cực và đầy sáng tạo trên mặt 
trận giao thông vận tải, khối lượng hàng vận chuyên cho các 
chiến trường trong năm 1972 vân tăng ],7 lần so với năm 1971. 
Chính cơ quan tình báo Mĩ, trong báo cáo gởi cho Tổng thống 
Níchxơn, đã phải thú nhận: "Mặc dù ném bom rất ác liệt, vẫn 
không giảm được một cách có ý nghĩa việc đưa người và trang 
bị vào miền Nam Việt Nam" !. 

Trước những thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam, Bắc, 
cùng với việc cử một phái đoàn đến Pari để nối lại cuộc đàm 
phán ”, ngày 22-10-1972, Tổng thống Mĩ Níchxơn phải ra lệnh 





1. Dẫn theo: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975... Sđd, tr. 
250. 


2. Từ ngày § đến 12-10-1972, tại Pari đã diễn ra cuộc đàm phán riêng giữa 
Đoàn đại biểu ta với Kitxinhgiơ. Ngày 8-10, sau khi nhận được bản Dự /hdo 
Hiệp định về chấm dứt chiêu tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam do phải đoàn 
ta đưa ra, Kitxinhgiơ đánh giá là Việt Nam đã mở ra trang sử mới trong 
thương lượng. Đến ngày 12-10-1972, cuộc đàm phán tại Pari đã ra khỏi bế 
tắc kéo đài trong 4 năm. Mĩ bị đây vào thế phải giải quyết vấn đề Việt Nam 
theo phương án của Việt Nam. 


340 


ngừng ném bom bắn phá từ vĩ tuyến 20 trở ra. 


Nhận rõ hành động trên đây của Níchxơn chỉ nhằm đánh lừa 
dư luận trên thế giới và trong nước đê tranh thủ số phiếu trong 
cuộc bầu cử Tổng thống cuối năm 1972, Bộ Chính trị và Quân 
uỷ Trung ương nhắc nhở quân và dân ta luôn nêu cao cảnh giác, 
sẵn sàng tư thế chiến đấu. Ngày 25-11-1972, Quân uỷ Trung 
ương ra bản Chỉ thị “Tăng cường sẵn sàng chiến đấu ", nêu rõ: 
Mĩ có thê ném bom bắn phá trở lại các mục tiêu ngoài vĩ tuyến 
20 với mức độ ác liệt hơn trước. Chúng có thể dùng máy bay 
B52 đánh phá các trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng... 


Đúng như Đảng ta dự đoán, sau khi trũng cử Tổng thống (8- 
11-1972), Níchxơn liền trở mặt, làm cho cuộc đàm phán ở ParI 
bị bỏ đở. Ngày 14-12-1972, tập đoàn Níchxơn phê chuẩn kế 
hoạch mở cuộc tập kích bằng không quân chiến lược vào Hà 
Nội, Hải Phòng và một số thành phố khác (Chiến dịch 
Lainơbêccơ II) nhằm thực hiện các mưu đồ sau đây: 


Tàn phá một số khu vực dân cư, chủ yếu là Hà Nội, Hải 
Phòng, hòng ' ,S4y sức ép buộc Hà Nội phải trở lại Hội nghị 
Pari với thể yếu " 


Phá hoại tiềm lực kinh tế và quốc phòng, ngăn chặn từ gốc 
nguồn chỉ viện của. miền Bắc, phá kế hoạch chuẩn bị đánh lớn 
của fa sau này ở miền Nam Việt Nam. 

Gây tốn thất về người và của cđi vật chất, làm cho ta mất 
nhiều thời gian khắc phục hậu quả sau khi chiến tranh kết thúc 
và do đó không đủ sức để tiếp tục cuộc kháng chiến ở miền 
Nam. 


- Tạo điều kiện cho ngụy quân, ngụy quyền có thời gian 
tương đối ồn định để tăng cường lực lượng, tạo thê mạnh trong 
một giải pháp chính trị sau này. 

- Đe doạ các lực lượng đang đấu tranh chống chủ nghĩa đề 
quôc. 


34I 


Cuộc tập kích bắt đầu diễn ra từ ngày I8 đến hết ngày 29- 
12-1972. 


Đề quốc Mĩ đã tập trung một nửa lực lượng không quân 
chiên lược và hâu hệt lực lượng không quân chiên thuật hiện có 
ở Đông Nam A cho cuộc tập kích. 


Trong suốt 12 ngày đêm, đế quốc Mĩ đã sử dụng 726 lần 
chiếc máy bay chiến lược B52, gần 2.000 lần chiếc máy bay 
chiến thuật chiến đầu `, ', ném nhiều loại bom, đạn liên tục 24/24 
giờ trong ngày xuống các khu đông dân, bệnh viện, trường học, 
bến xe, nhà g... gây nhiều tốn thất cho nhân dân ta ”. Số lượng 
bom, đạn chúng trút xuống trong 12 ngày đêm lên tới 10 vạn tắn 
(riêng Hà Nội là 4 vạn tấn), tương đương với sức công phá của 5 
quả bom nguyên tử thuộc loại Mĩ ném xuống Nhật Bản năm 
1945. 


Nhờ chuẩn bị tốt cả về tư tưởng và tổ chức, quân và dân ta, 
với tỉnh thần chiến đấu dũng cảm và mưu trí, đã lập nên trận 
"Điện Biên Phú trên không” đập tan hoàn toàn cuộc tập kích 
bằng máy bay chiến lược B52 của đế quốc Mĩ. Trong 12 ngày 
đêm, quân và dân ta bắn rơi 81 máy bay Mĩ, trong đó có 34 máy 
bay B52 và Š chiếc máy bay FIII; diệt và bắt nhiều giặc lái; 
bắn cháy 9 tàu chiến. "7hẩn tượng B52" của không quân chiến 
lược Hoa Kì hoàn toàn bị đập tan. 


Trước những tốn thất hết sức nặng nề và sự phản đối mạnh 
mẽ của dư luận thế giới, Níchxơn buộc phải ra lệnh ngừng các 
cuộc ném bom miền Bắc nước ta từ vĩ tuyến 20 trở ra kê từ 7 
giờ sáng ngày 30-12-1972. Đồng thời, giới cầm quyền Mĩ phải 


1. Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975... sảd, tr. 478 

2. Riêng Hà Nội: 2.380 người bị chết, I .355 người bị thương, 7 trong số 9 ga 
xe lửa và 4 trong số 5 cầu bị phá hỏng, 4 trong 5 bến phà, cảng sông Hồng 
không còn hoạt động được; 1/3 sô nhà máy, xí nghiệp, 5 bệnh viện, Đài 
Tiếng nói Việt Nam và nhiều công trình kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hoá bị 
phá huỷ hoặc thiệt hại nặng, 67 xã ngoại thành và 39 khối phố nội thành bị 
đánh phá. 

342 


chấp nhận nối lại cuộc đàm phán ở Pari. Từ ngày 8 đến ngày l3- 
1-1973, diễn ra cuộc gặp gỡ cấp cao cuối cùng tại Pari, dẫn đến 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam. Ngày 15-1- 
1973, Hoa Kì phải tuyên bố chấm dứt toàn bộ việc ném bom bắn 
phá, thả mìn miền Bắc Việt Nam. 


Tính chung, trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại 
lần thứ hai (từ 6-4-1972 đến 15-1-1973), quân và dân miền Bắc 
bắn rơi 735 máy bay Mĩ, trong đó có 6l máy bay B52, 10 máy 
bay F111, bắn cháy và bắn bị thương 125 tàu chiến và tàu biệt 
kích; diệt và bắt hàng trăm giặc lái. 

Ngày 23-1-1973, Hiệp định và các nghị định thư về chấm dứt 
chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam được kí tắt giữa đại 
diện hai bên Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Hoa Kì 
tại Pari. Đến ngày 27-1-1973, trải qua 4 năm 9 tháng với 202 
phiên họp công khai và 24 cuộc tiếp xúc riêng, Hội nghị Pari về 
Việt Nam kết thúc thắng lợi. Vào lúc 11 giờ 30 (giờ Pari), các 
Bộ trưởng Ngoại giao thay mặt cho Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hoà - Nguyễn Duy Trinh, Chính phủ cách mạng lâm 
thời Cộng hoả miền Nam Việt Nam - Nguyễn Thị Bình, Chính 
phủ Hoa Kì - Uyliam Rô giơ và Chính phủ Việt Nam Cộng hoà 
- Trần Văn Lắm đã kí chính thức vào các bản tiếng Anh và tiếng 
Việt của Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở 
Việt Nam và ba Nghị định thư kèm theo: 1) Nghị định thư ngừng 
bắn tại miền Nam Việt Nam và các Ban Liên hợp quân sự; 2) 
Nghị định thư về Uỷ ban quốc tế kiêm soát và giám sát; 3) Nghị 
định thư về trao trả các nhân viên quân sự bị bắt, dân thường 
nước ngoài bị bắt và nhân viên dân sự Việt Nam bị bắt và giam 
giữ. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực từ 7 giờ ngày 28-1-1973. 


Theo Hiệp định Pari: 


- Hoa Kì và các bên tham gịa Hội nghị phải cam kết tôn 
trọng độc lập chủ quyên, thông nhât và toàn vẹn lãnh thô của 
nhân dân Việt Nam. 


343 


Hoa Kì cam kết rút hết quân viễn chính, quân đồng minh, các 
nhân viên, cô vẫn quân sự Mĩ về nước; cam kết chấm dứt mọi 
dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nhân 
dân miền Nam Việt Nam. 


- Các bên để nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định 
tương lai chính trị của họ thông qua cuộc tổng tuyển cử tự do. 


Các bên công nhận thực tế ở miền Nam Việt Nam có hai 
chính quyên, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng 
chính trị. Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh 
và dân thường bị bắt. 


Hoa Kì cam kết "sẽ đóng góp vào việc hàn găn vêt thương 
chiên tranh và công cuộc xây dựng sau chiên tranh ở Việt Nam 
Dân chủ Cộng hoà và toàn Đông Dương" 


Ngày 2-3-1973, Hội nghị quốc tế về Việt Nam gồm đại biểu 
các nước: Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, 4 bên tham gia kí 
kết Hiệp định và 4 nước trong Uỷ ban giám sát và kiểm soát 
quốc tế (Ba Lan, Hunggari, Inđônêx1a và Canađa) được triệu tập 
tại Pari với sự có mặt của ông Tổng thư kí Liên hợp quốc. Hội 
nghị đã thông qua bản Đính ước công nhận giá trị pháp lí quốc 
tế của Hiệp định Pari về Việt Nam và bảo đảm cho Hiệp định 
được thi hành nghiêm chỉnh. 


Ngày 29-3- I 973, Bộ chỉ huy quân sự ở miền Nam Việt 
Nam làm lễ cuốn cờ tại căn cứ Tân Sơn Nhất. Cùng ngày, vào 
lúc 16 giờ 25 phút, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tướng Uâyoen, 
Tổng Tư lệnh quân đội Mĩ ờ miền Nam Việt Nam cùng 2.501 
tên lính viễn chỉnh Mĩ cuối cùng và những tên lính Nam Triều 
Tiên, Philíppin đã rút khỏi nước ta dưới sự kiểm soát của các sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên hiệp quân sự 
bốn bên. 





1. Vụ Thông tin Báo chí - Bộ Ngoại giao: Hiệp định về chấm dứt chiết tranh. 
lập lại hoà bình ở Việt Nam, 1973, tr. 25. 


344 


Hiệp định Pari được kí kết và Mĩ rút hết quân đội về nước là 
một thắng lợi rất to lớn của nhân dân ta trong gần 20 năm chiến 
đấu bền bỉ, gian khổ và anh dũng. Miền Bắc có điều kiện hoà 
bình để khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, tăng cường 
tiềm lực mọi mặt, đảm bảo chi viện sức người, sức của cho cách 
mạng giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Ở 
miền Nam, do quân viễn chinh Mĩ rút về nước, quân ngụy mất 
chỗ dựa, cho nên so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho cách 
mạng. Đó chính là thế mới và lực mới cho quân và dần ta thực 
hành tổng tiễn công và nỗi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. 

CÂU HỎI - BÀI TẬP 

I- Âm mưu, hành động mở rộng chiến tranh của đề quốc Mĩ 
đối với Việt Nam trong những năm 1965-1968 và sự thất bại 
của chúng. 2- Quân và dân miên Nam tô chức chiến đấu chống 
chiến lược "chiến tranh cục bộ" của Mĩ - ngụy như thế nào? 


3- Âm mưu, thủ đoạn của để quốc MI trong chiến lược "Việt 
Nam hoá chiên tranh". 


4- Vai trò hậu phương lớn miên Bắc đôi với tiên tuyên lớn 
miền Nam. 


5- Những thăng lợi của cách mạng miền Bắc trong những 
năm 1965 - 1968. 


6- Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở 
Việt Nam: Hoàn cảnh kí kêt và ý nghĩa lịch sử. 


345 


Chương VIHI 


CẢ NUÓC DÒN SỨC GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀÌN MIỄN 
NAM, GLÀNH TOÀN VẸN LÃNH THÔ TÔ QUỐC (1973 - 
1975) 


Chương VII nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cuộc 
kháng chiến chống MI cứu nước từ sau ngày Hiệp định Pari 
được kí kết đến khi kết thúc thắng lợi hoàn toàn bằng cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử. 


I- Tình hình địch và ta sau Hiệp định Pari. 


Sau khi Hiệp định Pari được kí kết, đề quốc Mĩ phải rút hết 
quân viễn chinh và quân chư hầu về nước. Tuy nhiên, với bản 
chất ngoan cô và hiểu chiến, đề quốc Mĩ vẫn chưa chịu từ bỏ 
âm mưu áp đặt chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. 
Dù đã thất bại, nhưng chúng vẫn tiếp tục thực hiện Học thuyết 
Níchxơn, theo đuôi chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh". 
Chúng vẫn đề lại ở miền Nam Việt Nam khoảng 20. 000 cố vấn 
quân sự đội lết dân sự, lập ra Bộ chỉ huy trá hình, tiếp tục viện 
trợ kinh tế và quân sự cho ngụy quyên. 


Với âm mưu duy trì ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, đế quốc 


346 


Mĩ và tay sai tìm mọi cách phá hoại Hiệp định, ngăn cản con 
đường hoà hợp dân tộc, thống nhất đất nước. Chỉ tính từ 28-1 
đến 28-3- 1973, ngụy quyền Thiệu đã vi phạm ngừng bắn 
67.762 vụ '. Mĩ tuy rút quân, nhưng không mang theo vũ khí, 
không triệt phá các căn cứ quân sự mà còn đưa nhiều vũ khí và 
phương tiện chiến tranh trái phép vào miền Nam. 

Về phía ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu, được Mĩ giúp sức và 
trang bị, chúng hô hào “7ràân ngập lãnh thô 7” tập trung lực lượng 
tổ chức các cuộc hành quân càn quét, lắn chiếm vùng giải 
phóng. Riêng trong tháng 11-1973, chúng sử dụng 60% chủ lực 
và toàn bộ lực lượng vũ trang địa phương, mở trên 360 cuộc 
hành quân lấn chiếm. Trong năm 1973, quân ngụy tiến hành gần 
10.000 cuộc hành quân càn quét, lấn chiếm ở các vùng tranh 
chấp từ cấp tiêu đoàn trở lên cùng với 350.000 cuộc hành quân 
cảnh sát - bình định trong vùng chúng kiểm soát. Chúng ra sức 
củng cố và tăng cường lực lượng quân sự, nhằm làm cho quân 
ngụy đủ sức đối phó với quân chủ lực của ta trong mọi tình 
huống. Trong năm 1973, địch bắt thêm 240.000 lính, thu thập 
trên 130.000 quân đào, rã ngũ và bị thương, đưa tổng số quân 
thường trực lên tới 710.000 tên. 


Tất cả tình hình trên chứng tỏ những âm mưu đen tối của Mĩ 
- ngụy đối với miền Nam nước ta vẫn không thay đổi. Chúng 
vạch ra nhiều kế hoạch quân sự, chính trị, kinh tế như: Kế hoạch 
cộng đồng tự vệ và phát triển địa phương (973 -1975), nhằm 
lấn chiếm toàn bộ vừng giải phóng của ta, lấp lại những "lõm" 
trong vùng chúng kiếm soát, xoá bỏ trạng thái hai vùng, hai 
quân đội, hai chính quyền; kế hoạch xây dựng quân ngụy (1974 
=2 19) nhằm hiện đại hoá quân đội ngụy; kế hoạch kinh tế hậu 
chiến (1973 - 1980) nhằm triển khai toàn diện nền kinh tế thực 
dân mới thuộc Mĩ, làm cho nền kinh tế miền Nam do chúng 
kiểm soát hơn hắn nên kinh tế miền Bắc, loại trừ cách mạng 
miền Nam ra khỏi đời sống chính trị ở miền Nam Việt Nam. 





1. Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975... Sảd. tr. 492. 
347 


Âm mưu trên của địch được thực hiện trong hoàn cảnh Việt 
Nam và Đông Dương đã có nhiều thay đổi không có lợi cho 
chúng. Về quân sự, quân viễn chinh đã rút về nước, viện trợ của 
Mĩ cho ngụy giảm dần, từ 1.614 triệu đôla năm 1972-1973, rút 
xuống còn 1.026 triệu đôla năm 1973-1974 và 701 triệu đôla 
năm 1974-1975. Về chính trị ngụy quyền đang lâm vào khủng 
hoảng trầm trọng. Trong khi đó, nước Mĩ chìm ngập trong cuộc 
"khủng hoảng lòng tin ", kinh tế suy thoái nạn lạm phát và thất 
nghiệp tăng, xã hội bị rối loạn... 

về phía ta, từ sau ngày Hiệp định Pari có hiệu lực, Trung 
ương Đảng dự kiến có hai khả năng: Hoặc là hoà bình được duy 
trì, Hiệp định được thực hiện từng bước, phong trào cách mạng 
miền Nam có điều kiện phát triển những bước mới; hoặc là 
chiến tranh sẽ tiếp tục. Chúng ta ra sức tranh thủ khả năng thứ 
nhất và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với khả năng thứ hai. 


Trong 3 tháng đầu chuyên sang phương thức đấu tranh chính 
trị theo pháp lí của Hiệp định Parl, có nơi, có lúc chúng ta quá 
nhấn mạnh đến khả năng hoà bình, chưa nhận rõ âm mưu của 
địch. Do ta mắc khuyết điểm và sơ hở trong chủ trương đối phó 
với hành động phá hoại Hiệp định Pari của địch, nên chúng đã 
lấn chiếm và bình định được nhiều vùng, khống chế lại dân. 
Riêng trong năm 1973, trên toàn miền Nam, địch đóng thêm 500 
đồn bết, chiếm thêm 70 xã, 740 ấp kiểm soát thêm 650.000 dân". 


Trước tình hình trên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
II) họp Hội nghị lần thứ 21 (từ 29-6 đến 6-7-1973) và ra Nghị 
quyết mang tên: "Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống 
MI cứu nước và nhiệm vụ của cách mạng miên Nam trong giai 
đoạn mới”. Hội nghị xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng 
miền Nam trong giai đoạn mới là hoàn thành cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân. Nhiệm vụ trước mắt là đây mạnh đấu tranh 
trên cả ba mặt trận: Chính trị, quân sự và ngoại giao, buộc địch 
phải thi hành Hiệp định Pari. Hội nghị nhấn mạnh vấn đề giành 





1. Tổng kết cuộc kháng chiến chồng Mĩ. cứu nước... Sđd, tr. 316. 
348 


dân, giành quyền làm chủ, phát triển lực lượng cách mạng là yêu 
câu vừa bức thiệt, vừa cơ bản trong giai đoạn mới. 


Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 chỉ rõ: "Con 
đường cách mạng của miền Nam là con đường cách mạng bạo 
lực. Bất kế trong tình hình nào ta cũng phải năm vững thời cơ, 
giữ vững đường lối chiến lược tiễn công và chỉ đạo linh hoạt để 
đưa cách mạng miền Nam tiến lên... 


Được Nghị quyết. Trung ương soi sáng, những hạn chế, thiếu 
sót trong thời gian đầu sau Hiệp định Pari được khắc phục. 


Ngày 15-10-1973, Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải 
phóng miền Nam ra Ä⁄ệnh lệnh đánh trả hành động chiến tranh 
của MI - ngụy. Bản Mệnh lệnh nêu rõ quân và dân miền Nam 
phải nêu cao cảnh giác, kiên quyết đánh trả đích đáng những 
hành động chiến tranh của Mĩ - ngụy, bảo vệ vùng giải phóng, 
bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, buộc đối phương phải 
nghiêm chỉnh và triệt để thi hành Hiệp định Parl. 


Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng và Mệnh lệnh 
của Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miễn Nam 
Việt Nam, Quân Giải phóng liên tiếp mở các cuộc tiến công, 
phản công cục bộ, kết hợp với các cuộc nổi dậy của nhân dân 
trong vùng địch kiểm soát, đánh bại một bước quan trọng kế 
hoạch “ản ngập lãnh thổ" của địch, giữ vững và mở rộng vùng 
giải phóng, góp phần làm thay đổi hắn cục diện chiến trường 
miền Nam có lợi cho ta. Đến giữa năm 1974, trên toàn miễn 
Nam, ta đã xoá được 3.600 đồn bốt, giải phóng thêm 850 ấp, với 
1.150.000 dân (]). 


Bước vào Đông - Xuân 1974 - 1975, sau khi tiêu diệt nhiều 
cụm cứ điểm, căn cứ quân sự của địch, quân ta phát triển thế 
chiến lược tiễn công trên khắp chiến trường Nam Bộ, hướng 
chính là vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. 





1. Dẫn theo: Việ/ Nam - Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975... Sđd, tr. 497. 
349 


Ngày 13-12-1974, quân ta tiến công chỉ khu quân sự Bù 
Đăng, yếu khu Bù Na, hệ thống đồn bốt trên Đường 14, mở đầu 
chiến dịch Đường 14 - Phước Long. Mục đích của chiến dịch 
nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, tạo thêm bàn đạp tiễn 
công xung quanh Sài Gòn, giữ vững vùng giải phóng, bảo vệ 
tính mạng và tài sản của nhân dân. 


Trải qua 25 ngày đêm chiến đấu liên tục (từ 13-12-1974 đến 
6-1 - 1975), Chiến dịch Đường số 14 - Phước Long kết thúc 
thắng lợi: Giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long và đoạn 
đường 14 dài trên 100 km với hơn 500.000 dân; loại khỏi vòng 
chiến đấu 1.160 tên địch, 1.000 phòng vệ dân sự ra trình diện; 
phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh... '. Mất tỉnh Phước 
Long, quân ngụy phản ứng một cách tuyệt vọng. Tất cả các 
cánh quân ngụy lên ứng cứu đều bị đánh lui. Chiến thắng Phước 
Long mang ý nghĩa một đòn trinh sát chiến lược rất quan trọng. 
Đây là lần đầu tiên ở miền Nam, một tỉnh nằm gần Sài Gòn 
được hoàn toàn giải phóng. Vùng căn cứ của ta ở miền Đông 
Nam Bộ được mở rộng. 


Chiến thắng Phước Long đánh dấu một bước suy sụp mới của 
quân ngụy. Đội quân này không còn khả năng giải toả với quy 
mô lớn đê chiếm lại các vùng, các căn cứ và thị xã quan trọng bị 
ta đánh chiếm, ngay cả trên tuyến phòng thủ vành ngoài Sài Gòn 
- Gia Định. Nó còn chứng tỏ Mĩ không có khả năng can thiệp trở 
lại bằng quân sự vào miên Nam, khi người phát ngôn của Nhà 
Trắng tuyên bố: "7ổ ống thống Pho không có ý vi phạm những 
điều cơm chỉ (của Quốc hội) vỀ việc sử dụng lực lượng quân sự 
Hoa Kì tại Việt Nam" n 


Chiến thắng Phước Long cũng cho ta thấy: Nếu quân ta đánh 
mạnh, đánh lớn, chăc chăn địch không có khả năng chông đỡ. 





1. Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975... Sảd, tr. 527. 


2. Võ Nguyên Giáp: Tổng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng. Hồi ức - 
Phạm Chí Nhân thê hiện. NXB Chính trị quôc gia, Hà Nội 2000, tr. 164. 


350 


Trong khi đó, tại các vùng giải phóng, cùng với cuộc chiến đầu 
bảo vệ quê hương, nhân dân ta ra sức khôi phục và phát triển sản 
xuất, tăng thêm nguồn dự trữ cho tiền tuyến. Riêng nhân dân 
Khu IX (miền Tây Nam Bộ), trong năm 1973 đã đóng góp 1,7 
triệu gia lúa (tương đương 34.000 tấn) và 6 tháng đầu năm 1974 
đóng góp được 2.4 triệu giạ (48.000 tấn). Các ngành sản xuất 
công nghiệp, thủ công nghiệp và các hoạt động văn hoá, giáo 
dục, y tế... cũng được đây mạnh. 

Trong khi thế và lực của cách mạng miền Nam đang phát 
triển đi lên, tại hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhân 
dân ta hăng hái lao động và công tác, nhanh chóng khắc phục 
hậu quả nặng nề do chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ gây ra. 
Chỉ sau 2 năm (1973 - 1974), hầu hết các cơ sở kinh tế, các hệ 
thống thuỷ nông, giao thông vận tải, các công trình văn hoá, 
giáo dục, y tế... đã được khôi phục và phát triển. Tổng sản phẩm 
xã hội năm 1973 cao hơn năm 1965 và năm 1974 cao hơn năm 
1973 là 12,4%. Sản lượng lúa năm 1973 đạt khoảng 5 triệu tấn; 
đến năm 1974, dù bị thiệt hại do thiên tai gây ra, sản lượng lúa 
vẫn đạt 4,8 triệu tấn. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp và thủ 
công nghiệp năm 1974 tăng 15% so với năm ]973. Nhiều bến 
cảng, tuyến đường được sửa chữa và xây dựng thêm. Đến giữa 
năm 1973, về cơ bản, chúng ta đã hoàn thành việc tháo gỡ bom 
mìn, thủy lôi trên biển, trên sông, bảo đảm việc đi lại bình 
thường. 


Tiềm lực mọi mặt của miền Bắc được tăng cường không 
những có tác dụng ổn định đời sống nhân dân, mà còn là một 
yếu tố quyết định đảm bảo sự chỉ viện to lớn và kịp thời cho 
chiến trường miền Nam và hai nước bạn. 


Ngay sau khi Hiệp định Pari được kí kết, Trung ương chủ 
trương huy động tất cả các ngành, các các địa phương thực hiện 
kế hoạch chỉ viện đột xuất về sức người, sức của cho miền Nam. 
Đây là đợt động viên nhân, tải, vật lực to lớn không chỉ nhằm 
giải phóng hoàn toàn miền Nam, mà còn để xây dựng vùng giải 


Ehủi 


phóng và chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp quản vùng giải phóng sau 
khi chiến tranh kết thúc. Để bảo đảm cho trận đánh lớn quyết 
định, một vấn đề hết sức quan trọng là phải xây dựng hệ thông 
đường giao thông chiến lược có đủ sức vận chuyên lực lượng và 
các phương tiện chiến tranh. 


Trước đây, để chuẩn bị cho "đồng khởi", từ tháng 5-1959, 
chúng ta đã xây dựng con đường vận tải dọc theo Tây Trường 
Sơn (Đường mòn Hô Chí Minh). Con đường ấy ngày càng vươn 
dài và mở rộng, đem đến các chiến trường miền Nam sự chỉ 
viện ngày càng lớn. 


Trước khi có Hiệp định Pari (27-l-1973), Đường Hồ Chí 
Minh hình thành một mạng lưới, tổng cộng chiều dài là 11.230 
km, phần lớn là đường quân sự làm gấp '. phía Đông Trường 
Sơn, đoạn từ Đường số 9 trở vào chỉ mới đủ sức tải các loại xe 
nhỏ, nhiều đoạn chưa được nối liền. Phía Tây Trường Sơn, 
đường đã vươn dài đến Tây Nguyên và Campuchia, nhưng chưa 
đủ năng lực cho các loại xe tăng, pháo, tên lửa hạng nặng qua lại 
nhanh. 


Ngày 17-11-1973, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 
243/TTG về việc xây dựng, củng cố, mở rộng đường chiến lược 
Trường Sơn. Đây là một công trình lớn có ý nghĩa về kinh tế và 
quốc phòng, Nhà nước giao cho quân đội xây dựng toàn bộ. 
Hàng chục ngàn bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân, kĩ 
sư đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ do bom đạn địch, 
thời tiết, khí hậu gây ra, ngày đêm san đèo, phá núi, chuyển đá 
đắp đường để xây dựng một hệ thống đường rộng lớn, bảo đảm 
cho các loại xe vận tải cỡ lớn, các loại xe chiến đấu hạng nặng 
chạy được hai chiều vớt tốc độ cao trong bốn mùa. 


_ Hệ thống đường chiến lược Trường Sơn dài tới 20.000 km, 
gôm các hệ thông đường trục dọc, trục ngang, đường vượt khâu, 





1. Đồng Sĩ Nguyên: Vươn mình của đường Trường Sơn - Đặc san Nhân dân 
30-4-1985, tr. 10. 


kh, 


đường vòng tránh... Đường Trường Sơn "là một chiến công chói 
lọi trong lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước của dân tộc 
a... là con đường của ý chí quyết thăng, của lòng dũng cảm, của 
khí phách anh hùng..." 


Dọc theo đường chiến lược Đông Trường Sơn là hệ thống 
5.000 km đường ống dẫn dầu, kéo dải' từ Quảng Trị, qua Tây 
Nguyên tới Lộc Ninh và một hệ thống đường thông tin liên lạc 
hữu tuyến đến tận các chiến trường, bảo đảm liên lạc trực tiếp 
giữa các chiến trường và từ chiến trường với thủ đô Hà Nội. 

Thông qua hệ thống đường vận tải chiến dược Trường Sơn, 
miên Bắc đã chuyên vào chiến trường miền Nam một khối 
lượng rất lớn về lực lượng chiến đấu và vật chất chiến tranh. 


Trong 2 năm (1973 - 1974), gần 200.000 bộ đội, hàng vạn 
thanh niên xung phong, cán bộ chuyên môn, kĩ thuật... miễn Bắc 
được đưa vào miên Nam. Riêng trong 2 tháng đầu năm 1975, 
miền Bắc đã đưa vào miền Nam 57.000 bộ đội. Đó là không kê 
hơn 25 vạn tấn vật chất F cũng được chuyển vào miền Nam từ 
cuối năm 1973 đến đầu năm 1975, gồm vũ khí, đạn dược, quân 
trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm. 


Thế và lực của cách mạng Việt Nam trong những năm sau 
Hiệp định Pari còn được tạo ra từ trong thăng lợi của cách mạng 
Lào và Campuchia. 


Trước những thắng lợi liên tiếp của các lực lượng cách mạng 
Lào, đặc biệt là những thắng lợi ở Cánh Đồng Chum - Xiêng 
Khoảng, Atôpơ - Xaravan - Cao nguyên Bôlôven, Đường 9 - 
Nam Lào, đế quốc Mĩ và tay sai buộc phải xuống thang chiến 
tranh, chấp nhận đàm phán với lực lượng cách mạng Lào. Hiệp 





1. Cục Chính trị - Tổng cục xây dựng kinh tế: Trận đồ bát quái xuyên rừng 
rậm. 1979, tr. 3. 


2. Trần Bá Đệ: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay. NXB ĐHQG, Hà Nội 
2008, tr. 401. 


Khk) 


định Viên Chăn về việc lập lại hoà bình, thực hiện hoà hợp dân 
tộc ở Lào được kí kết (21-2-1973). Vùng giải phóng Lào chiếm 
3/4 đất đai và 1/3 dân số; trong đó có Cao nguyên Bôlôven và 
Cánh Đồng Chum. Lực lượng cách mạng Campuchia cũng kiểm 
soát được 90% đất đai và 5,5 triệu trong tổng số 7 triệu dân. 


Đó là tình hình chưa từng thấy ở Đông Dương, tạo ra những 
điều kiện rất thuận lợi cho cách mạng ba nước phát triển nhanh 
chóng. Đó cũng chính là căn cứ xuất phát cho những chủ trương 
chiến lược của Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra vào cuối 
năm 1974, đầu năm 1975. 


I- Tổng tiến công và nỗi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn 
toàn miên Nam (từ 4-3 đên 2-5-1975) 


1.Chủ trương và kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam 


Từ ngày 30-9 đến 8-10-1974, Bộ Chính trị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng họp bàn phương án hoàn thành sự nghiệp giải 
phóng miền Nam. Sau khi phân tích tình hình, Hội nghị nhận 
định: "Mĩ đã rút ra khỏi miền Nam thì khó có khả năng nhảy lại 
miền Nam và dù chúng có thể can thiệp thế nào đi chăng nữa 

cũng không thể cứu vãn được nguy cơ sụp đồ của chính quyền 
Sài Gòn" (l). Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị nhất trí thông qua 
phương án giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 - 1976. Kế 
hoạch chiến lược gồm hai bước: 

Bước 1 (1975): Tranh thủ bất ngờ, tiễn công lớn và rộng 
khắp, tạo thời cơ 

Bước 2 (1976): Thực hiện Tổng công kích - Tổng khởi 
nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

Từ sau Hội nghị Bộ Chính trị, với quyết tâm cao nhất của 
toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, một công việc chuẩn bị được 


tiễn hành "/hật khẩn trương, tạo điều kiện và cơ sở vật chất đây 
đủ nhất để đánh mạnh, đánh nhanh, thắng gọn và thắng triệt để 


354 


trong thời gian hai năm 1975 - 1976... " (2). Tình hình chiến sự 
miên Nam cũng chuyên biến có lợi cho ta. Thế và lực của cách 
mạng miền Nam mạnh thêm nhiều. Cùng với sự ra đời của các 
quân đoàn, khối chủ lực của các quân khu phát triển nhanh 
chóng. Thời cơ chiến lược đang phát triển nhanh chóng đến độ 
chín muồi. 

Sau cuộc họp tháng 10-1974, Bộ Chính trị thấy cần phải có 
thêm thời gian đánh giá tình hình kĩ hơn, xây dựng kế hoạch 
đầy đủ hơn đề đi tới hạ quyết tâm chiến lược có cơ sở khoa học, 
bảo đảm chắc thắng. Vì vậy Bộ Chính trị quyết định triệu tập 
Hội nghị mở rộng từ ngày 18-12-1974 đến ngày 8-1-1975. 

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình, Hội nghị Bộ Chính 
trị khăng định: "Chúng ta đang đứng trước thời cơ chiến lược 
lớn: Chưa bao giờ ta có điều kiện đây đủ về quân sự và chính 
trị như hiện nay, có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay để 
hoàn thành cách mạng dân tộc, dán chủ nhán dán ở miễn Nam 
để tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc" “ Bộ Chính trị hạ 
quyết tâm: "Đồng viên nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn 
quân và toàn dân ở cả hai miễn trong thời gian 1975 - 1976, 
đây mạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị, kết hợp với 
đấu tranh ngoại giao, làm thay đổi nhanh chóng và toàn diện so 
sánh lực lượng trên chiến trường miễn Nam theo hướng có lợi 
cho ta, tiễn hành rất khẩn trương và hoàn thành công tác chuẩn 
bị mọi mặt, tạo điểu kiện chín muôi, tiên hành tổng công kích, 
tổng khởi nghĩa, tiêu điệt và làm tan rã ngụy quân, đánh đồ 
ngụy quyên từ trung ương đến địa phương, c , chính quyền 
về fay nhân dân, giải phóng miễn Nam Việt Nam " 


Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị nhấn mạnh: Cả năm 1975 
là thời cơ, đòn tiên công quân sự mạnh tạo nên thời cơ, phong 





1. Dẫn theo: Việ/ Nam - Những sự kiện lịch sử 1945 - 1975... Sđd, tr. 524. 


2. Võ Nguyên Giáp: Tổng hành dinh trong mùa Xuân.... Sđd, tr. 140, 169, 
170. 


Ehh 


trào chính trị thúc đây thời cơ, tình hình thế giới và nội bộ nước 
Mĩ là thời cơ... do đó cần phải khẩn trương, phải đánh nhanh 
hơn, nêu đã có thời cơ mà không kịp thời phát hiện, bỏ lỡ thì có 
tội lớn với dân tộc. 

Kế hoạch chiến lược hai năm 1975 - 1976 là một kế hoạch 
lớn được chuẩn bị công phu từ giữa năm 1973 qua 8 lần dự thảo 
của Bộ Tổng Tham mưu. Ngoài kế hoạch chiến lược cơ bản hai 
năm 1975 - - 1976, Bộ Chính trị còn thông qua một phương án 
khác cực kì quan trọng: Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 
1975 thì lập tức giải phóng miễn Nam trong năm 1975. 

Nghị quyết Hội nghị Bộ Chính trị (10-1974) và Hội nghị Bộ 
Chính trị mở rộng (1-1975) thể hiện tư duy cách mạng khoa học 
và sáng tạo, đưa quân và dân ta đến Đại thắng mùa Xuân năm 
1975. 


2- Cuộc Tổng tiến công và nỗi dậy Xuân 1975 


Sau khi hoàn thành chuẩn bị chiến lược cả về thế và lực trên 
cả hai miền đất nước, cuộc Tổng tiễn công chiến lược của ta mở 
đầu từ 4-3-1975, diễn ra liên tục trong 55 ngày đêm, trên toàn 
chiến trường miền Nam; trong đó nỗi bật là ba đòn chiến lược: 
chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế - Đà Nẵng và chiến dịch 
giải phóng Sài Gòn - Gia Định được mang tên chiến dịch Hồ 
Chí Minh '. 


1. Gần đây, giới nghiên cứu Lịch sử quân sự đưa ra một quan điểm mới: 
Cuộc Tổng tiến công chiến lược Xuân 1975 bao gồm ba đòn tiến công chiến 
lược: Đòn tiến công giải phóng Tây Nguyên, đòn tiến công giải phóng Huế - 
Đà Nẵng, đòn tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Cả ba đòn đều có ý 
nghĩa chiến lược mang tính quyết định. Đòn tiến công giải phóng Tây 
Nguyên là đòn khỏi đầu, đưa tới sự tan rã và SỤụp đô về chiến lược của địch, 
tạo thời cơ cho ta giành thắng lợi trong năm 1975; đòn tiến công Huế - Đà 
Nẵng là đòn trực tiếp đánh bại âm mưu co cụm chiến lược của địch, góp 
phần làm thay đổi hắn so sánh lực lượng có lợi hoàn toàn cho ta, tạo điều 
kiện chiến thắng cho cuộc Tổng tiến công; đòn tiến công giải phóng Sài Gòn 
- Gia Định là cuộc hội quân lớn đánh thắng vào sào huyệt cuối cùng của địch, 


356 


* Chiến dịch Tây Nguyên (từ 10-3 đến 24-3-1975) 


Tây Nguyên là một chiến trường cơ động có vị trí chiến lược 
hết sức quan trọng. Từ chiến trường này, SẼ CÓ nhiều lợi thế phát 
triển xuống phía nam theo Đường số 14, hoặc phát triển sang 
hướng đông theo các trục Đường 19, 7 và 21. Ở Tây Nguyên, 
địch có 1 sư đoàn chủ lực, 7 liên đoàn biệt động, 4 thiết đoàn xe 
tăng và thiết giáp. Do đánh giá sai, phán đoán sai ý đồ của ta, 
chúng cho rằng năm 1975 ta chưa đủ sức đánh thị xã và thành 
phố; và nêu có đánh, thì cũng đánh ở phía Bắc Tây Nguyên. Vì 
vậy, địch tập trung lực lượng giữ Plâycu, Kon Tum, còn Đắc 
Lắc, trong đó có thị xã Buôn Ma Thuột thì sơ hở; càng vào sâu 
phía trong thị xã, lực lượng càng mỏng. 


Xuất phát từ tình hình trên, ý định ban đầu ca Bộ Chính trị 
chọn Tây Nguyên làm chiến dịch mở đầu cho cuộc Tổng tiến 
công và nổi dậy đến lúc này đã trở thành một quyết định dứt 
khoát. Đánh Tây Nguyên, ta chọn Nam Tây Nguyên làm hướng 
tiến cộng chiến lược chủ yếu, mục tiêu tiễn công đầu tiên là 
Buôn Ma Thuột; hướng phát triển tiếp theo là phía đông. Sử 
dụng lực lượng cũng như cách đánh phải mạnh bạo, bí mật, bất 
ngờ, nghi binh tốt, hướng sự chú ý của địch vào Bắc Tây 
Nguyên và Trị - Thiên. 


Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Quân 
uỷ Trung ương, ngày 4-3, ta tiễn công tiêu diệt một sô vị trí 
địch, cắt đứt Đường số 19 ở An Khê, đánh nghi binh ở Plâycu, 
Kon Tum, để tạo thế cho chiến dịch. Buôn Ma Thuột đã sơ hở 
lại càng sơ hở. 


Trong lúc Quân đoàn II ngụy ra sức chuẩn bị đối phó với chủ 
lực ta ở Bắc Tây “Nguyên, thì vào lúc I giờ 55 phút ngày 10-3- 
1975, quân ta tiến công vào thị xã Buôn Ma Thuột, mở đầu 


giành thắng lợi hoàn toàn. Đòn tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng gồm ba 
chiến dịch diễn ra đồng thời và kế tiếp nhau; đó là: chiến dịch Trị - Thiên - 
Huế, chiến dịch Nam - Ngãi và chiến dịch Đà Nẵng. 


EhYi 


chiến dịch Tây Nguyên, cũng là mở cửa đột phá cho cuộc Tổng 
tiến công chiến lược Xuân 1975. Ngày I1-3, quân ta hoàn toàn 
làm chủ thị xã. 

Ngày 12-3, quân ngụy tập trung lực lượng tô chức phản công 
chiếm lại thị xã Buôn Ma Thuột, nhưng đều bị quân ta đánh tan 
tác. Toàn bộ tuyên phòng thủ của địch ở Tây Nguyên rung 
chuyển. Quân ngụy hoang mang mất tỉnh thần, hàng ngũ rối 
loạn. 


Ngày 14-3, Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh rút khỏi Plâycu, Kon 
Tum, triển khai lực lượng tái chiếm Buôn Ma Thuột. Các đơn vị 
còn lại sẽ rút về Tuy Hoà (Phú Yên). Ở đó, chúng sẽ tập hợp, 
củng cô lực lượng tiễn hành một chiến dịch Đi lại Buôn Ma 
Thuột. 


Ngày 16-3, quân ta được lệnh truy kích địch rút chạy theo 
Đường số 7. Mờ sáng hôm sau, một đơn vị đã nhanh chóng 
băng rừng ra cắt Đường số 7, chặn địch ở đông Phú Bồn, tiêu 
diệt địch và đánh xuông Củng Sơn. Ngày 24-3, quân ta tiến vào 
thị xã Củng Sơn, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch ở đây. 
Một bộ phận khác phối hợp với bộ đội địa phương giải phóng 
các tỉnh miền Trung. 


Tây Nguyên rộng lớn gồm 5 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Phú 
Bồn, Đặc Lắc và Quảng Đức), với hơn 60 vạn dân được hoàn 
toàn giải phóng. Hệ thông bố trí chiến lược của Mĩ - ngụy ở 
miền Nam đứng trước nguy cơ bị chia cắt làm đôi. Tuyến phòng 
ngự của địch ở ven biển bị uy hiếp trực tiếp. 

Chiến thắng Tây Nguyên đã chuyền cuộc kháng chiến chống 
Mĩ, cứu nước sang giai đoạn mới: Từ cuộc tiến công chiến lược 
phát triển thành cuộc Tổng tiễn công chiến lược trên toàn chiến 
trường miền Nam. 

* Chiến dịch Huế- Đà Nẵng (từ 21-3 đến 29-3-1975) Ngày 
18-3, trong lúc chiến dịch Tây Nguyên đang diễn ra và giành 
được thắng lợi to lớn, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp và hạ 
358 


quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975, không chờ 
đên năm 1976. 


Đề thực hiện quyết tâm ấy, theo đề nghị của Quân uỷ Trung 
ương, hướng chiến lược chủ yếu là Sài Gòn. Trước mắt, Trị - 
Thiên - Đà Nẵng là hướng chiến lược quan trọng. Phương châm 
chiến dịch là Táo bạo, bắt ngờ, kịp thời, chắc thắng. 


Phối hợp với Tây Nguyên, tại Mặt trận Trị - Thiên - Huế, 
quân ta cũng đây mạnh các hoạt động phối hợp. Từ ngày 5-3 
đến 20-3, Quân khu V và Quân khu Trị - Thiên - Huế đã làm tan 
rã một bộ phận quan trọng lực lượng địch ở vùng giáp ranh và 
đồng bằng, giải phóng phần còn lại của tỉnh Quảng Trị (19-3) và 
các quận lị Tiên Phước, Phước Lâm, Sơn Trà, Trà Bồng thuộc 
Quảng Đà - Nam Quảng Ngãi, tạo thành thế uy hiếp Huế - Đà 
Năng. 


Từ ngày 21 đến ngày 26-3, quân ta tiến công chia cắt Huế 
với Đà Nẵng, tiêu điệt Sư đoàn bộ binh số 1, liên đoàn biệt 
động quân..., giải phóng thành phố Huế (25-3) và toàn bộ tỉnh 
Thừa Thiên (26-3). Cùng thời gian này, quân ta tiến vào giải 
phóng thị xã 

Tam Kì (24-3), Quảng Ngãi (25-3), Chu Lai (26-3), tạo thành 
thế uy hiếp Đà Nẵng từ phía Nam. 


Sau khi đánh chiếm thị xã Tam Kì và thành phố Huế, các 
cánh quân của ta từ Thừa Thiên và Quảng Nam nhanh chóng cơ 
động, thần tốc, táo bạo, đồng loạt tiến công, phá vỡ tuyên phòng 
thủ vòng ngoài của địch. 


Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai ở miền Nam, nhưng lại là 
căn cứ quân sự liên hợp lớn nhất của Mĩ - ngụy, rơi vào. thế cô 
lập. Hơn 10 vạn quân ngụy thất trận từ các nơi dồn về trong 
thành phố trở nên hỗn loạn, không còn khả năng chiến đấu. 


Sáng 29-3, từ các hướng, quân ta đồng loạt tiến công vào 
thành phố. Buổi chiều cùng ngày, quân ta đánh chiếm toàn bộ 
các mục tiêu quan trọng trong thành phố Đà Nẵng và bán đảo 


Khi 


Sơn Trà. Kết hợp với đòn tiến công quân sự, lực lượng địa 
phương nôi dậy diệt ác phá thê kìm kẹp, giải phóng hoàn toàn 
Đà Năng vào lúc L7 giờ ngày 29-3-1975. 


“Cùng thời gian với chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà 
Nẵng, từ cuối tháng 3 dầu tháng 4-1975, quân và dân các tính 
còn lại ở ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và ở một số 
tính thuộc Nam Bộ cũng ni dậy giành quyên làm chủ. Từ ngày 
14 đến 29-4, các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (do quân ngụy 
Sài Gòn chốt giữ) lần lượt được giải phóng. 


_Tiếp theo chiến thắng Tây Nguyên, chiến thắng Huế - Đà 
Nẵng đã góp phần làm thay đôi hẫn so sánh về thế và lực giữa ta 
và địch. Lực lượng giảm xuống còn một nửa (từ 4 quân đoàn 
chủ lực, chỉ còn lại 2 quân đoàn: II và IV). Ngược lại, lực 
lượng cách mạng miền Nam được giữ vững và bổ sung, được 
trang bị đầy đủ, hoàn toàn cơ động và có dự trữ đồi dào. 


Ngày 25-3-1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng triệu tập 
một phiên họp lịch sử. Bộ Chính trị khẳng định: "Cuộc tiễn công 
chiến lược của ta bắt đầu với chiến dịch Tây Nguyên. Thời CƠ 
chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết 
tâm giải phóng miền Nam" '. Do đó, phải "Tập trung nhanh nhất 
lực lượng, binh khí, kĩ thuật và vật chất giải phóng miền Nam 
trước mùa mưa" ”. cùng ngày, Bộ Chính trị quyết định thành lập 
Hội đồng chi viện miền Nam ở Trung ương, do Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Văn Đồng làm Chủ tịch và Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Thanh Nghị làm Phó Chú tịch. Ngày 31-3-1975, 
Bộ Chính trị họp, nêu rõ: "Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền 
Nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt mà 
thời cơ chiến lược đề tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa 
vào sào huyệt của địch đã chín muôi. Từ giờ phút này, trận 
quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu, 





1. Dẫn theo: Việt Nam. Những sự kiện lịch sử 1945-1975... Sđd, tr. 537, 538. 


360 


nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền 
Nam và thực hiện thống nhất Tổ quốc" !. 


Với cuộc họp ngày 31-3-1975 của Bộ Chính trị, sỐ phận của 
ngụy quyên Sài Gòn đã được định đoạt. 


hở Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được mang tên 
"chiến dịch Hồ Chí Minh " (từ 26-4 đến 30-4-1975) 


Sài Gòn là một thành phố lớn nhất ở miền Nam, lại là sào 
huyệt cuối cùng của một kẻ địch hết sức ngoan cố. Do vậy, 
chúng ta không thể ch# quan coi thường địch; ch trương tập 
trung binh lực lớn cho chiến dịch có tính quyết định này. 
Phương châm của chiến dịch là 7hần tốc, táo bạo, bắt ngờ và 
chắc thắng. Khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến 
thăng! " đã biễn thành hiện thực ở thời điểm sôi động nhất này. 

Ngay từ những ngày đầu tháng 4-1975, trên tất cả các nẻo 
đường của đất nước, đường bộ, đường sông, đường biển, đường 
sắt đều hết sức nhộn nhịp vì người và xe. Các loại máy bay vận 
tải, máy bay lên thắng cũng được sử dụng để chở quân, chở đạn 
dược vào chiến trường trọng điểm. Hầu như toàn bộ lực lượng 
vận tải trên miền Bắc đều được huy động trong một chiến dịch 
chỉ viện lớn nhất từ trước tới nay. 


Tại thành phố Sài Gòn lúc đó, thực hiện Nghị quyết của Ban 
Thường vụ Thành uỷ (12-4-1975), lực lượng cán bộ ở nội đô và 
ở vùng ven được tăng cường: trong nội thành, có gần 1.000 đảng 
viên và đoàn viên, ngoài ra còn hàng nghìn quần chúng nòng cốt 
và tích cực... Ngoài 3.345 dân quân, du kích, còn có 233 tự vệ 
mật. Bộ đội tập trung của thành có 2 trung đoàn và Š tiểu đoàn; 
mỗi huyện cũng có từ l đến 2 đại đội; có 6 trung đoàn đặc công 
của trên đã ém sẵn các vị trí trong thành phố và các vùng ven... 


Đê đảm bảo cho chiên dịch toàn thăng, đông thời bảo vệ 
được an toàn tính mạng của nhân dân và các công trình văn hoá, 





361 


nghệ thuật...trong thành phố, chúng ta chủ trương đánh trúng 
vào 5 mục tiêu quan trọng nhât: Dinh Độc Lập, Bộ Tông tham 
mưu, Tông Nha cảnh sát, Biệt khu Thủ đô và Sân bay Tân Sơn 
Nhất. 


Các đơn vị lớn của ta trên các hướng tiễn vào áp sát thành 
phố Sài Gòn - Gia Định đã lần lượt tiêu diệt các căn cứ phòng 
thủ từ xa của địch. Trong các trận đánh ấy, quan trọng nhất là 
trận đánh thị xã Xuân Lộc (Long Khánh), một vị trí án ngữ cửa 
ngõ phía đông thành phố Sài Gòn - Gia Định, nhằm tạo thế có 
lợi mở đường tiến công Sài Gòn. 

Sáng 9-4-1975, quân ta nỗ súng tiễn công Xuân Lộc và tiêu 
khu Long Khánh. Cuộc chiến đấu diễn ra rất gay go, quyết liệt. 
Ngày 16-4, căn cứ phòng thủ của địch ở Phan Rang bị phá vỡ, 
tỉnh Ninh Thuận được giải phóng. Thừa thắng, quân ta kết hợp 
với lực lượng quần chúng nồi dậy lần lượt giải phóng tỉnh Bình 
Thuận với thị xã Phan Thiết (19-4)... Quân ngụy lâm vào tình 
trạng nguy ngập thực sự. Sự sông còn chỉ có thể tính từng ngày, 
từng tuần, không thê tính từng tháng. Ngày 18-4, Tổng thống Mĩ 
ra lệnh di tản người MI ra khỏi Sài Gòn. Ngày 20-4, quân địch ở 
Xuân Lộc buộc phải rút chạy, quân ta giải phóng tỉnh Long 
Khánh. 

Chiến thắng Xuân lộc làm rung chuyền toàn bộ hệ thống 
phòng thủ của địch ở xung quanh Sài Gòn, làm cho tỉnh thần 
quân ngụy cảng thêm suy sụp. Ngày 2I-4, theo "gợi ý” của MI, 
Nguyễn Văn Thiệu từ chức Tổng thống, Trần Văn Hương lên 
thay để có tính chất "hợp hiến", nhưng chính là một bước để 
chuyền cho Dương Văn Minh, người mà chúng cho rằng ta có 
thê chấp nhận thương lượng. 


Đến ngày 26-4, các quân đoàn chủ lực và binh khí kĩ thuật 
của ta đã có mặt tại các vị trí tập kêt. Cùng ngày, Trân Văn 
Hương tuyên bô nhường chức Tông thông cho Dương Văn 
Minh. 


Đúng 17 giờ ngày 26-4, quân ta nỗ súng tiến công vào tuyến 
362 


phòng thủ của địch ở phía đông Sài Gòn, chính thức mở màn 
chiến dịch Hồ Chí Minh. Từ đó đến ngày 28-4, các binh đoàn 
chủ lực của ta lần lượt tiêu diệt các căn cứ phòng thủ vòng ngoài 
của địch, hình thành thế bao vây áp sát thành phố Sài Gòn - Gia 
Định. Cùng thời gian này, các đơn vị đặc công, biệt động và lực 
lượng vũ trang nội thành làm nhiệm vụ đánh địch, giữ các cầu 
vào thành phô, dẫn đường cho các binh đoàn đánh chiếm các 
mục tiêu đã định; đồng thời hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy phối 
hợp với các cuộc tiễn công quân sự. 


Giữa lúc các cánh quân lớn của ta đang rầm rập tiến về Sài 
Gòn, vào lúc l7 giờ ngày 28-4, một phi đội mang tên "Quyết 
Thắng", do Nguyễn Thành Trung chỉ huy, lái 5 chiếc máy bay 
A37 ném bom xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, gây nỗi kinh 
hoàng trong quân ngụy. 


Đêm 28 rạng 29-4-1975, quân ta thực hành tổng tiến công 
trên toàn mặt trận. Sau một ngày chiến đấu, quân ta phá vỡ và 
chiếm được các căn cứ vòng ngoài Sài Gòn - Gia Định, ngăn 
chặn và tiêu diệt các sư đoàn chủ lực ngụy, không cho chúng co 
về, đánh chiếm các bàn đạp để tiễn vào nội thành. 


Ngày 30-4, các binh đoàn chủ lực của ta tiến hành đột kích, 
kết hợp với các lực lượng bên trong, đánh chiếm các cơ quan 


trọng yếu trong guỗồng máy chiến tranh của ngụy quyền Sài 
Gòn. 


Trước sự thất bại không tránh khỏi, Tổng thống ngụy PHYHE 
Văn Minh xin "ngừng bắn, điều đình để giao chính quyền". 
Quân và dân ta kiên quyết thi hành mệnh lệnh của Bộ Chính trị 
và Bộ chỉ huy Chiến dịch: "Tiếp tục tiến công vào Sài Gòn theo 
kế hoạch, tiễn quân với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và 
chiếm lĩnh thành phố, tước vũ khí quân địch, giải tán chính 
quyền các cấp của địch, đập tan triệt để mọi sự chống cự của 
địch". 


1. Dẫn theo; Cuộc kháng chiến chồng Mĩ, cứu nước... Sảd. tr. 306. 
363 


Vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30-4, binh đoàn hỗn hợp thuộc 
Quân đoàn II tiến vào Dinh Độc Lập, bắt tại chỗ toàn bộ ngụy 
quyên trung ương, buộc chúng tuyên bố đầu hàng không điều 
kiện. 

Đúng II giờ 30 phút ngày 30-4-1975, cờ cách mạng tung bay 
trên nóc Phủ Tổng thống ngụy quyên Sài Gòn, báo hiệu sự toàn 
thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 


Trên đà chiến thắng, từ ngày 30-4 đến ngày 1-5-1975, đồng 
bào và chiến sĩ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt 
tiến công và nỗi dậy, giành quyên làm chủ. Toàn bộ lãnh thổ 
trên đất liên của miền Nam được giải phóng. 


Cùng với đất liền, ngày 30-4, các chiến sĩ yêu nước bị địch 
giam giữ tại nhà tù Côn Đảo nổi dậy giải phóng đảo. Ngày 2-5- 
1975. Quân Giải phóng cùng nhân dân tiến công và nổi dậy 
giành quyền làm chủ hoàn toàn đảo Phú Quốc. 

Trải qua gần hai tháng chiến đầu vô cùng anh dũng và sáng 
tạo của quân và dân ta, cuộc Tổng tiền công và nôi dậy mùa 
Xuân 1975, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã 
toàn thắng. Chúng ta đã loại khỏi vòng chiến đấu I,I triệu quân 
ngụy do Mĩ trực tiếp tổ chức, trang bị và chỉ huy, làm tan rã 
toàn bộ lực lượng phòng vệ dân sự gôm hơn Ï triệu tên; đánh đồ 
toàn bộ hệ thống ngụy quyền các câp mà Mĩ đã dày công xây 
dựng trong hơn 20 năm. Như vậy, mọi cơ đồ chủ nghĩa thực dân 
mới của đề quốc Mĩ ở miền Nam nước ta bị quét sạch. 


II- Nghiên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng 
chiên chông Mĩ cứu nước (1954-1975) 
1- Nguyên nhân thắng lợi 


Trải qua hơn 20 năm, với 5 đời Tổng thống kế tiếp nhau 
(Aixenhao, Kemnoởi, Giônxơn, Níchxơn, Pho) và 4 chiên lược 
chiên tranh xâm lược thực dân kiêu mới ("chiên tranh một 


364 


TH 


phía", "chiến tranh đặc biệt", "chiến tranh cục bộ", "chiến tranh 
Việt Nam hoá"), đế quốc Mĩ đã huy động một khối lượng rất 
lớn về người và của vào cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. 
Vào thời điểm cao nhất, chúng sử dụng 55 vạn quân viễn chính, 
7 vạn quân đồng minh, 110 vạn quân ngụy; ném xuống hai 
miền Nam - Bắc Việt Nam 7,8 triệu tấn bom đạn; tiêu tốn 
khoảng 676 tỉ đôla và nêu tính cả chỉ phí gián tiếp thì con số đó 
lên tới 920 tỉ đôla..., nhưng cuối cùng chúng đã phải chấp nhận 
thất bại thảm hại. Nhân dân ta đã giành được thăng lợi to lớn và 
trọn vẹn. 


Thăng lợi cuộc kháng chiên chông Mĩ cứu nước là do nhiêu 
nguyên nhân chủ quan và khách quan tạo nên. 


Trước hết, thắng lợi đó là kết quả của đường lối chính trị - 
quân sự đúng đăn và phương pháp cách mạng khoa học, sáng 
tạo do Đảng ta đê ra. 


Thấm nhuần quan điểm cách mạng của chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến 
vẫn đề xây dựng và mở rộng khối đoàn kết toàn dân. Việc xây 
dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9-1955), Mặt trận dân tộc 
giải phóng miền Nam Việt Nam (12-1960) và Liên minh các 
lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam (4-1968) là 
những biêu hiện cụ thể chứng minh điều ấy. 


Luôn g1ương cao và kết hợp ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội là một trong những tư tưởng cơ bản, có tính xuyên 
suốt của Đảng ta. Tư tưởng này được thể hiện một cách sinh 
động ở đường lối thực hiện đồng thời hai chiến lược cách mạng: 
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và chiến 
lược cách mạng xã hội chủ 

nghĩa ở miền Bắc. Hai chiến lược cách mạng có quan hệ chặt 
chẽ, không tách rời nhau và tạo điều kiện cho nhau cùng phát 
triển. Với đường lối đó, cách mạng nước ta đã kết hợp được sức 
mạnh chiến đấu của tiền tuyến lớn với sức mạnh của hậu 
phương lớn; kết hợp được cuộc chiến đấu của nhân dân ta với 

365 


cuộc đâu tranh của các lực lượng cách mạng trên thê giới. 


Đường lối chính trị - quân sự đúng đắn còn thê hiện ở chỗ, 
Đảng ta biết tạo ra sức mạnh to lớn để đánh Mĩ và thắng MI. 
Sức mạnh tổng hợp này được tạo thành bởi sức mạnh của toàn 
dân tộc kết hợp với sức mạnh ba dòng thác cách mạng của thời 
đại, sức mạnh của tiễn công kết " với sức mạnh của nổi dậy, 
của đánh lớn , đánh vừa và đánh nhỏ . 


Trong quá trình lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng miễn 
Nam, Đảng ta luôn thực hành được tư tưởng chiến lược tiến 
công theo phương châm đánh lùi địch từng bước, đánh đồ từng 
bộ phận, tiễn tới đánh đồ chúng hoàn toàn. 


Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước bắt nguồn 
từ truyền thống yêu nước, đoàn kết, bất khuất của dân tộc Việt 
Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, truyền 
thống đó được phát huy cao độ, tạo nên sức mạnh to lớn cho 
quân và dân ta lần lượt đánh bại từng chiến lược chiến tranh của 
Mĩ - ngụy và cuối cùng giành thắng lợi hoàn toàn. 


Sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc cũng là 
một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mĩ, cứu nước. Trải qua 20 năm thực hiện 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiềm lực kinh tế, quốc phòng miễn 
Bắc không ngừng tăng lên; sự nhất trí về chính trị tỉnh thần ngày 
càng được phát huy cao độ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân. Nhờ đó, miền Bắc luôn làm tròn vai trò hậu phương lớn, 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sức người, sức của cho tiền 
tuyến lớn miền Nam. 

Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước còn do 
chúng ta có sức mạnh của khối đoàn kết chiến đấu ngày càng 
bên chặt 

giữa nhân dân ba nước Đông Dương: sự giúp đỡ to lớn của 
Liên Xô Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em; sự 
đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân tiễn bộ trên toàn thế 


366 


giới, trong đó có nhân dân MI. 
2- Ý nghĩa lịch sử 


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước với đỉnh 
cao là Đại thắng Xuân 1975 đã chấm dứt tình trạng chiến tranh 
kéo đài 30 năm trên đất nước ta. Lần đầu tiên sau 117 năm, đất 
nước ta sạch bóng quân xâm lược. Bắc - Nam được sum họp 
một nhà; non sông nối liền một dải. Cách mạng nước ta từ chỗ 
thực hiện đồng thời hai chiến lược đã chuyền sang thời kì thực 
hiện một chiến lược duy nhất, đó là chiến lược cách mạng xã 
hội chủ nghĩa trong cả nước. Một kỉ nguyên mới được mở ra 
trong lịch sử dân tộc ta: kỉ nguyên độc lập, thống nhất và cùng 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi cuộc kháng chiến chống MI, 
cứu nước có ý nghĩa thời đại rất sâu sắc. Đây là một đòn giáng 
mạnh đập tan cuộc phản kích lớn nhất của tên đế quốc đầu sỏ 
vào các lực lượng cách mạng từ sau Chiến. tranh thế giới thứ hai, 
phá vỡ phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mĩ hòng ngăn chặn 
làn sóng cách mạng ở khu vực Đông Nam á, góp phần làm đảo 
lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng. Thắng lợi 
của dân tộc ta đã chứng minh một chân lí: Trong thời đại ngày 
nay, một dân tộc thuộc địa dù nhỏ bé, nhưng nếu biết đoàn kết 
và quyết tâm chiến đấu vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, có 
đường lối chính trị - quân sự đúng đắn và phương pháp cách 
mạng khoa học, sáng tạo, thì hoàn toàn có khả năng đánh bại 
mọi thế lực đề quốc xâm lược. Do đó, nó có sức cô vũ mạnh mẽ 
phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa 
và nửa thuộc địa trên thế ĐIỚI. 

Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước "mãi mãi 
được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi 
nhất, một biêu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa 
anh hùng 

cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như 
một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan 


367 


trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc" '. 
Câu Hỏi - Bài Tập 

I- Âm mưu của Mĩ - ngụy sau ngày kí kết Hiệp định Pari về 
châm dứt chiên tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam là gì? 

2- Dựa vào những cơ sở nào, Đảng ta quyết định mở cuộc 
Tổng tiến công và nôi dậy Xuân 1975? Thông qua diễn biến 
cuộc Tổng tiến công và nôi dậy, hãy nêu rõ sự chỉ đạo tài tình 
của Đảng. 

3- Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến 
chông MIĨ cứu nước. 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị: cua Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng tại Đại hội đại biếu toàn quốc lán thứ TỪ. NXB Sự thật, Hà Nội. 
1 977, tr. 5-6. 


368 


PHẢN III 


VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ 
TÔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (1975 - 2000) 


Chương VIII 


VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA 
CUỘC KHÁNG CHIÉN CHÔNG MĨ CứU NƯỚC (1975 - 
1976) 


Chương VIII nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 
bản về tình hình đất nước trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc 
kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Những nhiệm vụ cấp bách 
trước mắt đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân ta trong thời gian này 
là: 

- Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và 
phát triển kinh tế văn hoá. 


Hoàn thành thống nhất đất nước về Nhà nước để tiến tới 
thông nhât đât nước trên mọi lĩnh vực. 


369 


I- Tình hình Việt Nam sau Đại thắng Xuân 1975 


Đại thắng Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn sự nghiệp cách mạng dân 
tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. Từ đây, nhân dân cả nước 
ta cùng tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, phần đấu đi 
tới một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, mọi người dân 
đều có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. 

Song trước mất, chiến tranh kéo dài hơn 20 năm trên đất 
nước ta đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. 

Miền Bắc đã có trên 20 năm thực hiện cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa; nhưng trong quá trình đó, phải trải qua 2 lần chiến 
tranh phá hoại băng không quân và hải quân rất tàn bạo của đế 
quốc Mĩ, kéo dài khoảng 5 năm. Chiến tranh không chỉ tàn phá 
các cơ sở kinh tế công, nông nghiệp, các tuyến đường Ø1ao 
thông, trường học, bệnh viện, các thành phố, thị xã...', mà còn 
làm đảo lộn nền nếp quản lí kinh tế đã được xây dựng trong 
nhiều năm trước. 


Ở miễn Nam, một số phần tử ngoan cố trong ngụy quân, 
ngụy quyền lén lút hoạt động chống phá. Chúng lợi dụng Nhà 
nước gặp khó khăn để kích động, lôi kéo quân chúng nhẹ dạ, 
móc nội với bọn phản động bên ngoài gây rôi loạn trong nước. 
Một số phần tử khác nằm im chờ thời. Bên cạnh đó, chiến tranh 
và chủ nghĩa thực dân mới của để quốc Mĩ để lại những di hại 
xã hội hết sức nặng nề và kéo đài. Đó là nạn xì ke, ma tuý, lưu 
manh, bụi đời, đĩ điểm... đầy rẫy trong các thành phó, thị xã. Số 
người thất nghiệp và số người mù chữ cũng rất đông. Riêng 
thành phố Sài Gòn, sau ngày được giải phóng, có tới 200.000 





1. Tất cả các khu công nghiệp bị ném bom, nhiều khu bị đánh phá tới mức độ 
huỷ diệt. Tất cả các tuyến đường sắt, 100% cầu, toàn bộ hệ thống bến cảng, 
đường biển, đường sông. kho tàng, 1.600 công trình thuỷ lợi. hầu hết các 
nông trường và hàng trăm nghìn héc(a ruộng vườn, 3.000 trường học, 
350bệnh viện đều bị bắn phá, trong đó có 10 bệnh viện bị san bằng. 


370 


gái làm tiền chuyên nghiệp; nhiều người mắc bệnh xã hội 
(200.000 người bị bệnh lao, 350.000 người bị bệnh da liễu...); 
đội ngũ thất nghiệp lên tới 1.500.000 người... Bên cạnh đó, nên 
kinh tế miền Nam, tuy trong chừng mực nhất định có bước phát 
triển, nhưng về cơ bản vân là nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ 
là phổ biến, mắt cân đối và lệ thuộc nặng nề vào nước ngoài. 


Mặt khác, sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
non sông đã nói liền một dải, đất nước ta đã được thống nhất về 
lãnh thổ. Tuy nhiên, nhân dân ta vẫn chưa có Chính phủ thống 
nhất và cũng chưa có Quốc. hội chung. Điều đó cản trở đến sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước và cũng trái với nguyện 
vọng của toàn dân ta. 

Tất cả tình hình trên đặt ra yêu cầu cấp bách trước mắt là vừa 
phải nhanh chóng khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả của 
chiến tranh, tạo cơ sở cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; vừa 
phải tiến hành thống nhất đất nước về Nhà nước để tiến tới 
thống nhất đất nước trên mọi phương diện. Thống nhất đất nước 
không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn là nguyện vọng tha 
thiết và tình cảm thiêng liêng của dân tộc ta. 


II- Khắc phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát triển 
kinh tê - văn hoá 


Đây là một nhiệm vụ tất yếu được đặt ra sau khi kết thúc 
chiến tranh trên cả hai miền đất nước, nhưng mức độ ở mỗi 
miền có khác nhau. 

Miền Bắc có thời gian hoà bình từ sau khi Hiệp định Pari 
được kí kết (27-1-1973), nên đã khắc phục được một phần hậu 
quả của chiến tranh. Nhưng do bị tàn phá nặng nề trong hai lần 


chiến tranh phá hoại, nên nhiệm vụ khôi phục kinh tế đến cuối 
năm 1976 mới căn bản hoàn thành. 


Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp, phong trào hoàn chỉnh 
thuỷ nông được đây mạnh. Sô công trình thuỷ nông trong 6 


SWAI 


tháng đầu năm 1976 tăng gấp 3 lần so với cả năm 1975. Nhờ đó, 
mặc dù thiên tai liên tiếp xảy ra, nhưng vụ Đông - Xuân 1975 - 
1976 vẫn đạt kết quả khá. Diện tích trồng lúa, hoa màu và cây 
công nghiệp năm 1976 đều tăng hơn năm 1975. 


Trên mặt trận sản xuất công nghiệp, nhiều công trình, nhà 
máy được xây dựng và mở rộng thêm. Đáng chú ý là ở một số 
cơ sở sản xuất có sự tiền bộ bước đầu về quản lí kinh tế, quản lí 
lao động cũng như về năng suất lao động. Phần lớn các sản 
phẩm quan trọng đều đạt mức sản lượng ngang bằng hoặc cao 
hơn mức trước chiến tranh. Đội ngũ cán bộ và công nhân kĩ 
thuật tăng nhanh. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế phát triển 
mạnh. 

Nền văn hoá mới với nội dung xã hội chủ nghĩa và tính dân 
tộc đã góp phấn xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng cả nước. 
Sách, báo, tạp chí xuất bản ngày một nhiều, phục vụ tốt công tác 
tư tưởng chính trị sản xuất và dời sống tỉnh thần của nhân dân. 
Năm 1975, miền Bắc có 221 thư viện lớn và hàng nghìn thư 
viện nhỏ, tủ sách ở các tỉnh, thành phó, huyện, xã, cơ quan, 
trường học... với hàng chục triệu cuốn sách. Việc xây dựng câu 
lạc bộ, nhà văn hoá, viện bảo tàng, nhà truyền thống và công tác 
bảo vệ, tôn tạo các di tích lịch sử được Nhà nước tất quan tâm. 
Ngành Điện ảnh trưởng thành nhanh chóng. Từ chỗ chỉ sản xuất 
được một số phim thời sự (trong thời kì kháng, chiến chống 
Pháp), đến năm 1975, chúng ta đã có thể sàn xuất được nhiều 
phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hoạ với trình độ cao. Hoạt 
động của ngành Sân khấu nghệ thuật ngày càng được mở rộng 
với nhiều loại hình (tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch hát, 
múa rối, xiếc, ca nhạc...). 


Nền giáo dục được xây dựng thành một hệ thống hoàn chỉnh. 
Từ các lớp vỡ lòng đến các trường phố thông, từ các trường 
trung học chuyên nghiệp đến các trường đại học, với các hình 
thức đào tạo dài hạn, chuyên tu và tại chức. Tính đến năm học 
1975 - 1976, miền Bắc đã có 11.832 trường phô thông, trong đó 


E2 


có 401 trường cấp III. Một hệ thống các trường đại học và trung 
học chuyên nghiệp đã được xây dựng, bao gồm nhiều ngành 
tương đối hoàn chỉnh, tất cả các giáo trình đều được biên soạn 
bằng tiếng Việt. Nền giáo dục nước ta đã kết hợp chặt chẽ 
phương châm vừa nâng cao. số lượng, vừa nâng cao chất lượng. 
Năm 1974, lần đầu tiên miền Bắc đã có học sinh giỏi đi dự thì 
toán quốc tế và đoạt giải nhất. Từ đó trở đi, năm nào chúng ta 
cũng gửi học sinh đi dự các kì thi quốc tế và đạt nhiều giải cao. 


Ngành Y tế có những bước trưởng thành vượt bậc. Nếu năm 
1939, cả nước chỉ có 26 bệnh viện, 61 nhà hộ sinh và 507 phòng 
khám bệnh, thì năm 1975, miền Bắc đã có 1.087 bệnh viện, 
bệnh xá 93 viện điều dưỡng, 10 viện nghiên cứu y học, 73 trạm 
vệ sinh phòng dịch..., với một đội ngũ cán bộ y tế lVc, đảo: 
29.660 bác sĩ, y sĩ và H 900 dược sĩ cao cấp, trung cấp ' 


Cùng với việc tiếp tục khôi phục và phát triển kinh tế, văn 
hoá, miền Bắc tích CựC 8ÓP phần ô ồn định tình hình miền Nam. 
Một khối lượng lớn về vật chất và hàng vạn cán bộ, công nhân 
viên miền Bắc được tăng cường cho miền Nam làm nhiệm vụ 
tiếp quản, điều hành các mặt hoạt động kinh tế, văn hoá, giáo 
dục, y tế... 

Ở miền Nam, công tác tiếp quản các vùng mới giải phóng, 
bao gồm cả các cơ sở vật chất - kĩ thuật, cơ sở kinh tế, văn hoá, 
các công trình công cộng của chế độ cũ, được tiễn hành rất khẩn 
trương và đạt kết quả tốt. 


Trên cơ sở tiếp quản các vùng mới giải phóng, chúng ta 
nhanh chóng xây dựng chính quyên cách mạng và các đoàn thể 
quần chúng. Đến đầu tháng 5-1975, hệ thống chính quyền cách 
mạng các cấp đã được xây dựng hoàn chỉnh trên toàn bộ miền 
Nam. Trong thời gian đầu, ở các thành phố lớn, các trung tâm 
chính trị, kinh tế, văn hoá, chính quyền được thành lập dưới 





1. Tổng cục Thống kê. 30 năm phát triển kinh tế và văn hoá của nước Viết 
Nam Dân chú Cộng hoà. NXB Sự thật, Hà Nội 1978, tr. 50. 


373 


hình thức Uỷ ban quân nhân cách mạng; ở các cấp cơ sở (xã 
thôn) là Uỷ ban tự quản. Sau một thời gian, khi tình hình chính 
trị - xã hội tương đối ôn định, các Uỷ ban quân nhân cách mạng 
và Uỷ ban tự quản được thay thế bằng Uỷ ban nhân dân. 


Các đoàn thê quần chúng cũng được thành lập và phát triển 
trong các vùng mới giải phóng. Mọi tầng lớp nhân dân phấn 
khởi gia nhập các đoàn thể cách mạng, tích cực tham gia xây 
dựng cuộc sông mới. Một trong những vấn đề được giải quyết 
để ôn định tình hình chính trị - xã hội miền Nam sau ngày giải 
phóng là tổ chức giáo dục và cải tạo các nhân viên ngụy quân, 
ngụy quyên. 

Ngay từ ngày 25-3-1975, một ngày sau khi Tây Nguyên giải 
phóng, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt 
Nam công bố Chính sách 7 điểm nhằm giải thích TỐ Và cu thể 
Chính sách 10 điểm - được công bố năm 1972 - về thái độ của 
cách mạng đối với bính lính, sĩ quan các cấp trong quân đội 
ngụy và gia đình họ. 


Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, chính quyền 
cách mạng kêu gọi tất cả những người đã từng làm việc trong bộ 
máy ngụy quân, ngụy quyên ra trình diện hoặc đăng kí trình 
diện; đông thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về pháp lí, tâm lí 
và dư luận xã hội để họ tự giác thực hiện. Nhờ đó, đại bộ phận 
nhân viên ngụy quân, ngụy quyền đã ra trình diện với chính 
quyền cách mạng và phần lớn trong số họ được bố trí làm việc 
theo ngành, nghệ cũ. Tuy nhiên, có một số Ít tỏ ra mặc cảm, 
nghi ngại; một sô khác ngoan có lân trốn, tìm cách chống lại. Vì 
vậy, chính quyền cách mạng một mặt kiên trì thuyết phục, giáo 
dục, mặt khác kiên quyết trừng trị những phần tử chống đối. 


Ngày 25-5-1976, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà 
miền Nam Việt Nam công bố toàn bộ chính sách đối với những 
người làm việc trong quân đội, chính quyền và các đảng phái, tô 
chức chính trị thời Mĩ - ngụy. Ngoài việc khẳng định lại những 
điều đã công bố từ trước chính sách còn nêu cụ thể những điều 
374 


quy định khôi phục quyền công dân đối với những người không 
thuộc diện ác ôn nguy hiểm đã tham gia học tập, cải tạo tốt; chế 
độ quản thúc đối với những người được bảo lãnh. Những đối 
tượng khác, không kế những trường hợp phải xử lí theo pháp 
luật, sẽ được tổ chức cải tạo tập trung trong 3 năm. Dựa vào sức 
mạnh của nhân dân, chính quyền cách mạng tiễn hành những 
biện pháp kiên quyết, có hiệu quả, đập tan từ trong trứng âm 
mưu gây bạo loạn của bọn phản cách mạng; trừng trị bọn đầu CƠ 
lích trữ, lũng đoạn thị trường có hại cho sản xuất và đối sống 
của nhân dân. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội 
được giữ vững. Song song với các biện pháp nhằm ồn định tình 
hình chính trị, xã hội, chính quyền cách mạng thực hiện nhiều 
biện pháp khuyến khích sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước 
ồn định đời sông nhân dân. Toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn 
phản động trốn ra nước ngoài bị tịch thu. Số ải sản này fhuộc 
quyền sở hữu của Nhà nước; còn ruộng đất được chia cho nông 
dân thiếu ruộng và các tập đoàn sản xuất. Chính quyền cách 
mạng tuyên bố xoá bỏ bóc lột phong kiến, tiến hành điều chỉnh 
ruộng đất trong nông dân; quốc hữu hoá ngân hàng, giải thể tất 
cả các ngân hàng tư nhân và tập trung toàn bộ tín dụng vào tay 
Nhà nước. Những cơ sở kinh tế lớn có ý nghĩa then chốt, giao 
thông đường biển, đường sắt, đường không, hoạt động ngoại 
thương, các vật tư hàng hoá thiết yếu (xăng dầu, sắt thép, phân 
bón...) đều do Nhà nước nắm giữ và quản lí. 


Trong các vùng nông thôn mới giải phóng, chính quyền cách 
mạng hướng dẫn nhân dân tháo gỡ bom mìn. Trên cơ sở đó, tổ 
chức khai hoang, phục hoá, làm thủy lợi, thâm canh, tăng vụ. 
Các cơ sở sản xuất công nghiệp và thủ công nghiệp được tổ 
chức, sắp xếp lại và đi vào hoạt động bình thường. 


Những biểu hiện văn hoá phản động, đồi trụy bị lên án và 
nghiêm cắm. Các tệ nạn xã hội bị bài trừ từng bước. Những hoạt 
động văn hoá cách mạng, lành mạnh ngày càng mang tính chất 
quần chúng rộng rãi. Phong trào bình dân học vụ, thanh toán 
nạn mù chữ được phát động và thu được kết quả. Các ngành 

375 


Giáo dục, Y tế được chấn chỉnh, sắp xếp lại. Hệ thống các 
trường tư được chuyên thành trường công của Nhà nước. 


Những hoạt động trên tuy mới là kết quả bước đầu, nhưng có 
ý nghĩa chính trị rất to lớn. Thông qua đó, nhân dân miền Nam, 
nhất là nhân dân trong các vùng mới giải phóng, yên tâm, tin 
tưởng vào chế độ mới. Trên thực tế, nó góp phần ô ôn định tình 
hình kinh tế, chính trị, xã hội miền Nam, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc hoàn thành thống nhất đất nước. 


II- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước 


Đây là yêu cầu tất yếu của cách mạng, là nguyện vọng chung 
của nhân dân và là điều kiện cơ bản đề thực hiện thống nhất đất 
nước trên mọi lĩnh vực. 

Tháng 9-1975, Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khoá II) đề ra Nghị quyết nêu rõ: Thống nhất đất 
nước vừa là nguyện vọng tha thiết nhất của nhân dân cả nước, 
vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng Việt 
Nam, của lịch sử dân tộc Việt Nam. Nghị quyết cũng nêu lên 
các nhiệm vụ đây mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
và các nhiệm vụ trước mắt ở miền Nam để nhanh chóng ôn định 
tình hình, sớm cùng miền Bắc đi vào quỹ đạo cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Từ sau hội nghị Trung ương Đảng, mọi mặt công tác chuẩn 
bị cho sự thống nhất đất nước về Nhà nước được triển khai. 
Trong hai ngày (5 và 6-11-1975), tại thành phố Sài Gòn đã diễn 
ra cuộc Hội nghị liên tịch (mở rộng), bao gồm Uỷ ban Trung 
ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Uỷ ban 
Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà 
bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền 
Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn của Chính phủ, đại điện các 
nhân sĩ, trí thức yêu nước và dân chủ. Hội nghị thảo luận và đi 
tới nhất trí về sự cần thiết sớm hoàn thành thống nhất đất nước, 
trước hết thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Hội nghị cũng 
376 


thông qua những nguyên tắc, biện pháp tiễn hành hiệp thương 
giữa hai miền Nam - Bắc và cử đoàn đại biểu miễn Nam tham 
dự Hội nghị hiệp thương với đoàn đại biểu miền Bắc. 


Từ ngày 15 đến 21-11-1975, Hội nghị chính trị hiệp thương 
gồm đoàn đại biểu hai miền Nam - Bắc được tổ chức lại thành 
phố Sài Gòn. hội nghị hoàn toàn nhất trí các vấn đề thuộc về chủ 
trương, bước đi, biện pháp thống nhất đất nước về Nhà nước; 
đồng thời nhấn mạnh: Cần tổ chức sớm một cuộc Tổng tuyển cử 
trên toàn bộ lãnh thổ Việt nam đề bầu ra Quốc hội chung cho cả 
nước. Là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam 
thống nhất, Quốc hội đó sẽ xác định thể chế Nhà nước, bầu ra 
các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và quy định Hiến pháp mới 
của nước Việt Nam thống nhất. 


Từ đầu năm 1976, công tác tuyên truyền, cổ động cho cuộc 
Tổng tuyển cử được triên khai trên phạm vi cả nước. Các 
phương tiện thông tin đại chúng được huy động phục vụ công 
tác tuyên truyền cho cuộc Tổng tuyến cử. 


Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung 
(được gọi là Quốc hội khoá VD được tổ chức trong cả nước. 
Hơn 23 triệu cử tri (98,8% tổng số cử tri) nô nức đi bỏ phiêu và 
bầu ra 492 đại biểu tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của 
Nhà nước. Kết quả cuộc Tổng tuyển. cử có ý nghĩa quyết định 
trên con đường đi tới hoàn thành thống nhất đất nước về mặt 
Nhà nước. Từ ngày 24-6 đến ngày 3-7-1976, Quốc hội khoá VI 
họp phiên đầu tiên tại Hà Nội. Tại kì họp lịch sử này, Quốc hội 
đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định 
trong việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. 


Quốc hội quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà thành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-7- 
1976); thông qua Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy. Hà Nội là thủ đô 
của nước Việt Nam thống nhất, thành phố Sài Gòn đổi tên là 
thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội bầu các cơ quan và các chức 
vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 


3/7 


Nam: Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, Uỷ ban Thường vụ Quốc 
hội, Hội đồng Chính phủ, Hội đồng Quốc phòng, Chánh án Toà 
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối 
cao. Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước; Nguyễn 
Lương Bằng và Nguyễn Hữu Thọ là Phó Chủ tịch nước. Trường 
Chinh làm Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Phạm Văn 
Đồng làm Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ 
gồm có: Phạm Hùng, Huỳnh Tấn Phát, Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Duy Trinh, Lê Thanh Nghị, Võ Chí Công, Đỗ Mười và 
về sau bố sung thêm Tố Hữu (1980), Nguyễn Lam (1980), Trần 
Quỳnh (1981). 


Quốc hội bầu Uỷ ban dự thảo Hiến pháp, đồng thời quyết 
định trong khi chưa có Hiến pháp mới, nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam được tô chức và hoạt động theo Hiến pháp 
năm 1959 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà với những 
quyết nghị trên đây, kì họp lần thứ nhất Quốc hội khoá VI là 
mốc đánh dấu việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà 
nước. Từ sau đó, việc thống nhất đất nước trên các lĩnh vực 
chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hoá, xã hội sẽ được tiễn hành 
cùng với quá trình thực hiện những nhiệm vụ của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. 


Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước phản 
ánh yêu cầu tất yếu khách quan của cách mạng Việt Nam; đồng 
thời nó thê hiện tỉnh thần đoàn kết thống nhất và ý chí quyết tâm 
xây dựng một nước Việt Nam thống nhất của dân tộc Việt Nam. 


Hoàn thành thông nhất đất nước về mặt Nhà nước đã tạo nên 
những cơ sở pháp lí mới rất thuận lợi để phát huy sức mạnh toàn 
diện của đất nước, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và 
mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. 


Câu Hỏi - Bài Tập 
I- Nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và 
phát triên kinh tê - văn hoá được nhân dân ta tiên hành như thê 


378 


nào? 2- Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước 
và ý nghĩa lịch sử. 


Chương LX 


VIỆT NAM BUÓC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
(1976 - 1986) 


Chương IX nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 10 năm đâu sau khi hoàn 
thành thông nhât đât nước về Nhà nước. 


Bốn tháng sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, 
vào tháng 9-1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) 
triệu tập Hội nghị lần thứ 24 để quyết định nhiệm vụ cách mạng 
cả nước trong thời kì mới. 

Hội nghị nêu rõ cả nước có chung nhiệm vụ cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, nhưng trong thời kì đầu, do những đặc điểm 
riêng, cách mạng môi miên có những yêu cầu khác nhau. Miền 
Bắc phải tiếp tục đây mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; miền Nam 
phải đồng thời tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta được Đảng chính thức đề ra từ Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ IV; sau đó tiếp tục được bồ sung, 


379 


điêu chỉnh và phát triên trong các Đại hội đại biêu Đảng toàn 
quôc. 


I- Đại hội đại hiểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng và kế 
hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980) 


1- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976) 


Hơn 16 năm kế từ Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ 
III (9-1960), nhân dân ta đã vượt qua những thử thách cực kì 
nghiêm trọng và giành được thắng lợi vẻ vang. Đất nước ta sạch 
bóng quân xâm lược và đã hoàn thành thống nhất đất nước về 
mặt Nhà nước. 

Đáp ứng yêu cầu mới của cách mạng cả nước, Đảng ta quyết 
định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, từ ngày 14 
đến ngày 20-12-1976 tại thủ đô Hà Nội. 


Sau bài diễn văn khai mạc của Tôn Đức Thắng, Đại hội đã 
thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng do Lê Duẩn trình bày; Báo cáo về phương 
hướng, nhiệm vụ và mục tiếu chủ yếu của kế hoạch Nhà nước 5 
năm (1976-1980) do Phạm Văn Đồng trình bày; Báo cáo tổng 
kết công tác xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng do Lê Đức 
Thọ trình bày. 

Trên cơ sở phân tích tình hình mọi mặt của đất nước, Báo 
cáo chính trị nêu lên 3 đặc điểm lớn: 

Một là, "Nước ta vẫn ở trong quá trình từ một xã hội mà nền 
kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thăng lên chủ nghĩa xã 
hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa" '.Đây là đặc 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. NXB Sự thật, Hà Nội, 
1977, tr. 47. 


380 


điểm lớn nhất của nước ta trên bước đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Đặc điểm này đã quy định cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta là một quá trình biến đổi cách mạng toàn diện, 
sâu sắc và triệt để; đồng thời cũng quy định tính chất lâu dài, 
khó khăn và phức tạp của quá trình đó. 


- Hai là, cả nước hoà bình, độc lập và thống nhất đang tiến 
lên chủ nghĩa xã hội với nhiều thuận lợi, song cũng còn nhiều 
khó khăn do hậu quả chiến tranh và các tàn dư của chủ nghĩa 
thực dân mới gây ra. - Ba là, hoàn cảnh quốc tế thuận lợi, song 
cuộc đấu tranh "ai thắng ai" giữa cách mạng và phản cách mạng 
còn rất gay go và phức tạp. Những đặc điểm trên đều tác động 
mạnh đến quá trình biến đôi của cách mạng nước ta. Vì vậy, bản 
Báo cáo chính trị đã xác định đường lối chung của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta là: "Nắm vững chuyên chính vô sản, 
phát huy quyên làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiền 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản 
xuất, cách mạng khoa học-kĩ thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hoá, trong đó cách mạng khoa học-kĩ thuật là then chốt; đây 
mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm 
của cả thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá mới, xây dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xoá bỏ 
nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường 
xuyên củng có quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự 
xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hoà bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc 
đâu tranh của nhân dân thê giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội" '. 


Trên cơ sở đường lối chung, Báo cáo chính trị nêu lên đường 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. NXB Sự thật, Hà Nội, 
1977, tr. 47. 


381 


lỗi kinh tế của nước ta trong suốt thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa 
xã hội là "Đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh 
tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu 
tiên phát triển công nghiệp nặng một cách :hợp lí trên cơ sở phát 
triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công 
nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công- 
nông nghiệp; vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển 
kinh tế địa phương, kết "hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa 
phương trong một cơ cầu kinh tế quốc dân thống nhất; kết hợp 
phát triển lực lượng sản xuất với xác lập và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới; kết hợp kinh tế với quốc phòng; tăng cường quan 
hệ phân công, hợp tác, tương trợ với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em trên cơ sở chu nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
phát triển quan hệ kinh tế với các nước khác trên cơ sở giữ vững 
độc lập, chủ quyền và các bên cùng có lợi; làm cho nước Việt 
Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa có kinh tế công-nông 
nghiệp hiện đại, văn hoá và khoa học, kĩ thuật tiên tiến, quốc 
phòng vững mạnh, có đời sống văn minh, hạnh phúc" '. 


Báo cáo chính trị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của kế 
hoạch phát triển kinh tế và vân hoá (1976 - 1980) nhằm hai mục 
tiêu vừa cơ bản vừa cấp bách là bảo đảm nhu cầu của đời sống 
nhan dân, tích luỹ để xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ 
nghĩa xã hội. Muốn vậy, phải ra sức thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển vượt bậc vê nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
giải quyết một cách vững chắc nhu cầu của cả nước về lương 
thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng thông dụng... 


Đại hội quyết định đối tên Đảng Lao động Việt Nam thành 
Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điêu lệ sửa đôi của 
Đảng. 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng sảủ, tr. 67. 


382 


Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương mới do Lê Duẩn làm 
Tông Bí thư. 


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV ca Đảng là đại hội 
toàn thăng của sự nghiệp giải phóng dân tộc, là đại hội mở đâu 
thời kì cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 


2- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) 


Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 - 1980) là phát 
triển và cải tạo kinh tế - văn hoá, phát triển khoa học - kĩ thuật 
nhằm xây dựng một bước cơ sở vật chất - kĩ thuật ca chi nghĩa 
xã hội, bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước, 
chủ yếu là cơ cấu công - nông nghiệp, cải thiện một bước đời 
sống vật chất và văn hoá của nhân dân lao động. 


Đề đạt được những mục tiêu cơ bản ấy, Đảng ta chỉ rõ: Trong 
5 năm (1976 - 1980), phải "tập trung cao độ sức của cả nước, 
của các ngành, các cấp tạo ra một bước phát triển vượt bậc về 
công nghiệp; ra sức đây mạnh lâm nghiệp, ngư nghiệp; phát 
triển công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm (bao gôm cả 
tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp) nhằm giải quyết vững 
chắc nhu cầu của cả nước về lương thực, thực phâm và một 
phần quan trọng hàng tiêu dùng, cải thiện một bước đời sống vật 
chất và văn hoá của nhân dân, tạo tích luỹ cho công nghiệp hoá 
xã hội chủ nghĩa" ' 

Kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 có vị trí hết sức quan trọng, bởi 
vì nó vừa phải giải quyết những hậu quả nặng nề của 30 năm 
chiến tranh và của chủ nghĩa thực dân mới , vừa phải tổ chức lại 
nên kính tế vốn nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng một bước nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa trong cả nước, đặt cơ sở cho sự nghiệp 
công nghiệp hoá nước nhà. Kế hoạch 5 năm được tiến hành 





1. Đảng Cộng .sản Việt Nam: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng tại Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ TỰ. NXB Sự thật, Hà Nội. 
1977. tr.73. 


383 


trong hoàn cảnh có rất nhiều khó khăn, trở ngại. Vừa ra khỏi 
cuộc chiến tranh chống Mĩ kéo đài trên 20 năm với bao hậu quả 
nặng nề còn để lại, nhân dân ta phải liên tiếp đương đầu với 
cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới phía Tây Nam và phía 
Bắc Tổ quốc, phải chống lại kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của các thế lực thù địch cùng với chính sách cấm vận của đề 
quốc Mĩ. Không những thế, thiên tai lớn liên tiếp xảy ra trong 
các năm 1977, 1978 đã gây nên những thiệt hại không nhỏ đối 
với sản xuất. 

Trải qua 5 năm thực hiện, nhân dân ta đã đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực khôi phục và phát triển 
kinh tế, văn hoá. 


Về khôi phục và phát triển kinh tế. 


Sau 5 năm phấn đấu gian khổ, đến năm 1980, những hậu quả 
nặng nề do chiến tranh và thiên tai gây ra đã được khắc phục. 
Các cơ sở kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải 
bị địch phá hoại trước đây về cơ bản đã được khôi phục và bước 
đầu phát triển. Năng lực sản xuất của các ngành kinh tế được 
tăng cường một bước. 

Trong công nghiệp, nhân dân ta xây dựng thêm nhiều nhà 
máy mới về điện, xi măng, cơ khí động lực, đường, giấy, kéo 
sợi... Sản xuất trong công nghiệp được bổ sung thêm 100.000 
kw điền, 2 triệu tấn than, 50 vạn tấn xi măng. Nhiều công trình 
đang xây dựng (nhà máy xi măng, nhà máy điện, cơ khí động 
lực, cơ khí đóng và sửa chữa tàu thuyền, các nhà máy đường, 
nhà máy giấy...) sẽ đưa vào sản xuất trong những năm 1981 - 
1985. 


Hệ thống giao thông vận tải được khôi phục và xây dựng 
thêm, gôm 1.700 km đường săắt, 3.800 km đường ô tô, 30.000 





1.2.3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hột đại biểu toàn quốc lần thứ 
V, Tập I. NXB Sự thật. Hà Nội. 1982. tr.30. 


384 


mét cầu, 4.000 mét bến cảng...'. Đáng chú ý là tuyến đường sắt 
thống nhất Bắc - Nam, sau 30 năm bị gián đoạn, đã trở lại hoạt 
động bình thường. Trong nông nghiệp, nhờ tăng cường các biện 
pháp khai hoang, thâm canh tăng vụ, diện tích gieo trồng được 
mở rộng thêm gần 12 triệu hécta. Với kết quả này, lao động xã 
hội bước đầu được phân bố lại, thu hút hàng triệu lao động ở 
các vùng đông dân, chủ yếu là ở các thành thị miền Nam và 
vùng đồng bằng Bắc Bộ, đi xây dựng các vùng kinh tế mới (chủ 
yếu là vùng đồng bằng sông Cửu Long, miên Đông Nam Bộ và 
Tây Nguyên). Sản xuất nông nghiệp được trang bị thêm 18.000 
máy kéo các loại, đưa tỉ lệ cơ giới hoá làm đất lên 25% diện tích 
Ø1eO trồng ”. 


Về cải tạo quan hệ sản xuất: 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được đây mạnh với tốc 
độ nhanh trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam. Cuộc đấu 
tranh nhằm xoá bỏ tư sản mại bản được tiễn hành từ cuối năm 
1975 và đến giữa năm 1976 thì hoàn thành. Tiếp đó là công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản 
tư doanh được tiễn hành theo phương châm cải tạo kết hợp với 
xây dựng và tổ chức tại sản xuất. Đến giữa năm 1979, công 
cuộc cải tạo đối với bộ phận tư 

sản dân tộc căn bản hoàn thành. Trong công nghiệp, chúng ta 
đã chuyên quyên sở hữu 1.500 xí nghiệp tư bản loại lớn và vừa, 
rồi sắp xếp lại thành 650 xí nghiệp quôc doanh và công tư hơn 
doanh, chiếm 70% tổng giá trị sản lượng công nghiệp toàn miền 
Nam. Các ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp cũng được 
sắp xếp và tô chức lại. 


Đại bộ phận giai câp nông dân được tô chức đi dân vào con 





385 


đường làm ăn tập thê xã hội chủ nghĩa được các hình thức thích 
hợp (tổ đoàn kết sản xuất, tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản 
xuất). Đến cuối năm 1979, toàn miền Nam đã xây dựng được 
hơn 600 hợp tác xã sản xuất 9.000 tập đoàn sản xuất và hàng 
ngàn tổ đoàn kết sản xuất. 


Về văn hoá - giáo dục - y tế: 


Công cuộc xây dựng nền văn hoá mới được triển khai trong 
cả nước. Văn hoá phản động, lạc hậu, đồi trụy do chế độ cũ đề 
lại ở miền Nam được loại trừ từng bước. Các hoạt động văn hoá, 
văn nghệ, thê dục thể thao ngày càng mang tính chất quần chúng 
rộng rãi. Các ngành Văn học, Nghệ thuật, Khoa học xã hội, 
Thông tin, Báo chí... kịp thời phản ánh nhiệm vụ chính trị, làm 
sáng rõ quan điểm, đường lối của Đảng. 


Ngành Giáo dục từ mẫu giáo đến đại học và trung học 
chuyên nghiệp đều phát triển mạnh. Riêng trong năm học 1979 - 
1980, cả nước có gân I,5 triệu học sinh mâu giáo, khoảng II,7 
triệu học sinh phổ thông các cấp, trên 13 vạn học sinh trung học 
chuyên nghiệp và 15 vạn sinh viên đại học. Tính chung, số 
người đi học trong cả nước là 15 triệu người (bằng 1/3 số dân). 
Trong các vùng mới giải phóng ở miền Nam, phong trào bình 
dân học vụ phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều người tham gia; 
nạn mù chữ trong vùng mới giải phóng về cơ bản đã được thanh 
toán. 


Công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được chú trọng. 
Mạng lưới y tế bao gồm các bệnh viện, phòng khám bệnh, trạm 
y tế, nhà hộ sinh cơ sở điều dưỡng được mở rộng. 

Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn của đất nước giai đoạn I 
976 - 1 980, những thành tựu đạt được về các mặt nêu trên là rất 
to lớn. Những thành tựu ấy đã giúp cho nhân dân ta vượt qua 
nhiều khó khăn, "phát triển lên một thế chiến lược mới, vững 
chắc hơn so với trước đây, tạo ra khả năng to lớn hơn để bảo vệ 


386 


Tổ quốc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội" '. 


Bên cạnh những thành tựu và tiễn bộ, trong quá trình thực 
hiện kê hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980), chúng ta vẫn còn 
nhiêu hạn chê, yêu kém. 


Về kinh tế, nước ta đứng trước những vấn đề rất gay gắt: 
Thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể luôn bị thua 
lỗ, không phát huy được vai trò, tác dụng; trong khi đó, các 
thành phần kinh tế cá thể và tư hữu bị ngăn cấm. Nền kinh tế 
quốc dân mắt cân đối ngày càng nghiêm trọng. Thu nhập quốc 
dân và năng suất lao động thấp, không đảm bảo được nhu cầu 
tiêu dùng của xã hội trong khi dân số tăng nhanh. Lương thực, 
vải mặc và các hàng tiêu dùng thiết yếu đều thiếu. Tinh hình 
cung ứng năng lượng, vật tư; tình hình giao thông vận tải rất 
căng thăng. Thị trường, vật giá, tài chính, tiền tệ không ổn 
định... 


Về xã hội, đời sống của nhân dân lao động còn nhiều khó 
khăn, nhất là đời sống của công nhân, viên chức và nông dân 
những vùng bị thiên tai, địch hoạ. Số người lao động chưa có 
công ăn việc làm còn đông. Trong đời sông kinh tế, văn hoá, 


trong nếp sống và an toàn xã hội có những biểu hiện tiêu cực 
kéo dài... 


Nguyên nhân của những mặt yếu kém nói trên trước hết là 
do nên kinh tế nước ta chủ yêu là kinh tế nông nghiệp nghèo 
nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nÊ; Sự chống phá 
của các thế lực thù địch, nhất là chính sách cấm vận của đế 
quốc Mĩ. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, "khó khăn 
còn do khuyết điểm sai lầm của các cơ quan Đảng và Nhà nước 
ta từ Trung ương đến cơ sở về lãnh đạo và quản lí kinh tế, quản 
li xã hội. Trên những mặt nhất định, khuyết điểm, sai lầm về 
lãnh đạo và quản lí là nguyên nhân chủ yêu gây ra hoặc làm 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V 
- Tập 1... Sđd, tr. 32. 


387 


trầm trọng thêm tình hình khó khăn về kinh tế và xã hội..." 
' "Chúng ta chưa thấy hết những khó khăn, phức tạp của con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế mà sản xuất 
nhỏ còn phổ biến; thấy chưa hết quy mô của những đảo lộn 
kinh tế và xã hội sau một cuộc chiên tranh lâu dài... Do đó, 
chúng ta đã chủ quan, nóng vội đề ra một số chỉ tiêu quá lớn về 
quy mô và quá cao vê tốc độ xây dựng cơ bản và phát triển sản 
xuất, nhất là lúc ban đầu... Chúng ta đã duy trì quá lâu cơ chế 
quản lí hành chính quan liêu, bao cấp, chậm thay đổi các chính 
sách, chế độ kìm hãm sản xuất..." 


Những mặt hạn chế, yêu kém trong công tác lãnh đạo và 
quản lí kinh tế, quản lí xã hội chậm được khắc phục đã làm tăng 
thêm khó khăn vốn có từ trước. Trong khi đó, các thế lực thù 
địch đây mạnh các hoạt động khiêu khích, xâm lược biên giới, 
buộc nhân dân ta phải cầm vũ khí chiến đấu đề bảo vệ toàn ven 
lãnh thổ Tổ quốc. 


I- Chiến đấu bảo vệ toàn vẹn laãnh thổ của Tổ quốc (1975 - 
1979) 


Sẵn có âm mưu từ trước, ngay từ khi lên cầm quyền sau 
thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, tập đoàn Pôn Pốt - 
lêng Xari - Khiêu Xamphon, đại diện cho phái "Khơme đỏ” ở 
Campuchia, đã có những hành động xâm lược lãnh thổ nước ta. 

Ngày 3-5-1975, chúng cho quân đồ bộ đánh chiếm đảo Phú 
Quốc. Ngày 10-5-1975, chúng đánh chiếm đảo Thổ Chu. Trong 
những ngày tiếp theo, chúng liên tiếp xâm phạm nhiều vùng 
lãnh thổ dọc biên giới nước ta từ Hà Tiên đến Tây Ninh. 


1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
V - Tập L.Sđd, tr. 36. 37. 


386 


Từ tháng 4-1977, từ những cuộc xung đột vũ trang lẻ tẻ, tập 
đoàn Pôn Pốt mở rộng dần thành cuộc chiến tranh lớn trên toàn 
tuyến biên giới Tây Nam Tổ quốc ta. 

Trong các tháng 9, 10, 11-1977, chúng huy động từ 3 đến 5 
sư đoàn chủ lực tiễn công dọc biên giới nước ta theo nhiều 
hướng. Mưu đồ của tập đoàn Pôn Pốt là tiễn hành cuộc chiến 
tranh lâu dài, xâm chiếm từng bộ phận kết hợp với gây bạo loạn 
trong nội địa, tiễn tới xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. 


Trước tình hình trên, với thiện chí hoà bình, mong muốn 
sớm chấm dứt xung đột vũ trang bằng thương lượng hoà bình, 
năm 1978, Đảng và Nhà nước ta đã chủ động đưa ra đề nghị 3 
điểm: Ä⁄2 /à, chấm dứt ngay các hoạt động quân sự thủ địch 
dọc biên giới, lực lượng vũ trang mỗi bên đóng sâu trong lãnh 
thổ của mình, cách đường biên 5 km. 


Hai là, hai bên Chính phủ gặp nhau để bàn bạc và kí một 
hiệp ước hữu nghị không xâm lược nhau và một hiệp ước về 
biên giới. Ba /à, hai bên thoả thuận một hình thức thích hợp về 
thê thức nhằm bảo đảm và giám sát quốc tế vùng biên giới giữa 
hai nước. Đề tỏ rõ thiện chí, từ đêm 5-11-1978, Việt Nam đơn 
phương lui quân về cách biên giới 5 km. Ngược lại, tập đoàn 
Pôn Pốt lại tăng cường hơn nữa lực lượng quân chủ lực ở dọc 
biên giới, chuẩn bị cho hành động tiễn công quân sự lớn hơn. 


- Ngày 22-12-1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động lực lượng lớn, 
gồm 19 sư đoàn trong tổng số 23 sư đoàn bộ binh, cùng nhiều 
đơn vị pháo binh, xe tăng... đến sát biên giới phía đông, tiến 
công vào khu vực Bến Sỏi thuộc tỉnh Tây Ninh với ý đồ đánh 
chiếm thị xã Tây Ninh, mở đường tiến sâu vào lãnh thổ nước 
ta. 


Đề bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc, quân và dân ta tổ chức 
phản công và tiễn công mạnh, tiêu điệt toàn bộ cánh quân xâm 
lược khi chúng vừa đặt chân tới. Thừa thắng, quân ta triển khai 
cuộc tiễn công tiêu diệt và làm tan rã đại bộ phận quân chủ lực 
của địch ngay tại nơi xuất phát. Toàn bộ quân xâm lược bị quét 

389 


sạch khỏi bờ cõi nước ta. Hoà bình được lập lại trên biên giới 
Tây Nam của Tổ quốc chiến thắng biên giới Tây Nam của quân 
và dân ta đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng 
Campuchia đi tới thắng lợi. Chỉ một thời gian ngắn sau thất bại 
trong cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam Việt Nam, 
tập đoàn Pôn Pốt - lêng Xari - Khiêu Xamphon đã bị quân và 
dân Campuchia nỗi dậy đập tan. Ngày 7-1-1979, thủ đô Phnôm 
Pênh được hoàn toàn giải phóng, nước Cộng hoà Nhân dân 
Campuchia và Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia tuyên 
bố thành lập. 


Trong khi chiến. đấu chống lại cuộc chiến tranh xâm lược do 
tập đoàn Pôn Pốt - lêng Xari - Khiêu Xamphon gây ra ở biên 
giới phía Tây Nam Tổ quốc, quân và dân.. ta phải đối phó với 
những hành động chống phá, khiêu khích của các thế lực thù 
địch ở biên giới phía Bắc. 

Sáng ngày 17-2-1979, địch huy động 32 sư đoàn bộ binh 
(tương đương 60 vạn quân), 550 xe tăng, 450 khâu pháo, 1.260 
súng côi... mở cuộc tấn công vào lãnh thổ nước ta, đọc theo biên 
giới phía Bắc, từ huyện (nay là thị xã) Móng Cái (Quảng Ninh) 
đến Phong Thổ (Lai Châu). 


Vấp phải tinh thần chiến đấu quyết liệt của quân và dân ta, lại 
bị dư luận trong nước và /hé giới phản đổi mạnh mẽ, địch phải 
tuyên bô thực hiện rút quân khỏi nước ta từ 5-3-1979 đên 18-3- 
1979. 


Sau chiến tranh kết thúc, với sự cố gắng của các bên, quan hệ 
láng giềng, tình đoàn kết, hữu nghị vốn có từ lâu đời giữa Việt 
Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia dần đần được hàn 
gắn trở lại. Thắng lợi trong chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ 
Tổ quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ta tiếp tục thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1976 - 1980. Tuy nhiên, bước 
vào năm 1979, nền kinh tế - xã hội nước ta đi dần vào cuộc 
khủng hoảng. Thực trạng của đất nước đòi hỏi Đảng phải kiểm 
điểm lại đường lối, chủ trương, đánh giá khách quan thành tựu 
390 


và khuyết điểm, vạch rõ những nhiệm vụ, mục tiêu, chủ trương 
và biện pháp lớn để khai thác mọi tiềm năng, khắc phục những 
khó khăn và khuyết. điểm, giải quyết đúng những vân đề quan 
trọng và cấp bách về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về sản xuất 
và đời sống... nhằm tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên. 


HI- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và kế 
hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) 


1- Đại hội đại biểu toàn quốc tần thứ V của Đảng (3-1982) 


Đại hội họp từ ngày 27 đến 3 1 -3- 1982 tại thủ đô Hà Nội. 
Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay mặt hơn 1.727.000 
đảng viên trong cả nước. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông 
qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương. Đại hội 
khẳng định: "Năm năm qua được ghi vào lịch sử dân tộc như 
một đoạn đường thắng lợi rất vẻ vang của cách mạng Việt 
Nam" : 


- Đã hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, 
nhanh chóng thiết lập hệ thống chuyên chính vô sản trong cả 
nước và thực hiện nhiều chính sách nhằm thúc đây quá trình 
thống nhất đất nước trên mọi phương diện. 


- Nhanh chóng ồn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, 
từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời đạt được 
nhiều thành tựu về kinh tế - văn hoá. 

- Làm thất bại bước đầu âm mưu và hành động của các thế 
lực thù địch đối với cách mạng nước ta, bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách 
mạng Lào và Campuchia. 


- Cùng với việc gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế (1978), 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V - 
Tập 1...Sđd, tr. 32. 


39] 


nước ta đã kí với Liên Xô, Lào, Campuchia và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em nhiều hiệp ước và hiệp định về hoà bình, hữu 
nghị, hợp tác, kinh tế, văn hoá... góp phân mở rộng quan hệ với 
các nước. 

Những sự kiện trên có ý nghĩa rất lớn đối với cách mạng 
nước ta, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân ta trên chặng 
đường tiếp theo. 


Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước 
ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp. 
Chính sách cắm vận của để quốc Mĩ cùng với những hoạt động 
chống phá của các thế lực thù địch đã làm tăng thêm khó khăn 
cho nên kinh tế - xã hội nước ta. Đất nước ta đang ở trong tình 
thế vừa có hoà bình, vừa phải đương đầu với một kiểu chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch chống độc lập 
dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên thế giới cũng như trong khu 
vực. 


"”" 


Xuất phát từ tình hình trên, Đại hội nêu rõ: “.. trong giai 
đoạn mới của cách mạng, toàn dân, toàn quân ta, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, phải đoàn kết một lòng, ra sức phần đấu làm hai 
nhiệm vụ chiến lược: Một là xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Hai là sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa" 


Hai nhiệm vụ chiên lược đó có quan hệ mật thiệt với nhau. 


Phải xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt được những kết quả thiết 
thực làm cho đất nước mạnh lên về mọi mặt và trong mọi hoàn 
cảnh thì mới có đủ sức đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm 
lược của địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Ngược lại, có tăng 
cường phòng thủ đất nước, làm thất bại chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của các thế lực thù địch và bảo đảm cho đất nước 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V - 
Tập 7... Sđd, tr. 42. 


Eb 92 


luôn luôn được vững chắc thì mới có điều kiện để xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội. Nhưng trong khi không buông 
lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, "Đảng ta 
và nhân dân ta phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Bởi vì, chủ nghĩa xã hội không những là mục đích 
của toàn bộ sự nghiệp của chúng ta, mà còn vì 

chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa 
là bảo đảm cho độc lập tự do của Tổ quốc" '. 


Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối chung của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa trong thời kì quá độ do Đại hội lần thứ IV đề ra. 
Đường lối chung và đường lối kinh tế chỉ đạo mọi hoạt động 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cả thời kì quá độ. 
Tuy nhiên, đến Đại hội V, đường lỗi xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong thời kì quá độ bắt đầu có sự điều chỉnh, bổ sung, phát 
triển, cụ thê hoá cho cả nước, cũng như cho từng ngành, từng 
lĩnh vực, sát với những điều kiện lịch sử của đất nước, với 
những yêu cầu và khả năng của nhân dân ta trong từng chặng 
đường. 

Đại hội xác định thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta phải trải qua nhiều chặng đường. Chặng đường trước mắt bao 
gồm 5 năm (1981 - 1985) và kéo dài cho đến năm 1990, là 
khoảng thời gian có tầm quan trọng đặc biệt. Đây "là chặng 
đường tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội và cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tăng cường hơn nữa sự nhất trí về chính trị và tinh thần 
của nhân dân, giảm bớt và khắc phục khó khăn, ồn định và cải 
thiện đời sống nhân dân, chặn đứng và loại trừ các biểu hiện tiêu 
cực, đạt những tiền bộ quan trọng trong mọi lĩnh vực, tạo ra thế 
cân đối mới của nền kinh tế, đồng thời chuẩn bị cho những bước 
tiến vững chắc và mạnh mẽ hơn trong những chặng đường tiếp 





1.2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Tập 7... Sđd, tr. 47 - 51. 
393 


theo"! 


Căn cứ vào đường lỗi của Đảng và xuất phát từ thực trạng 
của nên kinh tế quốc dân, Đại hội xác định những mục tiêu kinh 
tế - xã hội tổng quát của chặng đường đầu trong thời kì quá độ 
là: Đáp ứng những nhu câu câp bách và thiết yêu nhất, dần dần 
ồn định, tiễn lên cải thiện một bước đời sông vật chất và văn hóa 
của nhân dân, trước hết là giải quyết vững chắc vấn đề lương 
thực, thực phẩm, đáp ứng tết hơn những nhu cầu về mặc, học 
hành, chữa bệnh, vê ở, đi lại về chăm sóc trẻ em và các nhu cầu 
tiêu dùng thiết yếu khác. Tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất - kĩ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, chủ yếu nhằm thúc đây sản xuất 
nông nghiệp hàng tiêu dùng và xuất khẩu, đồng thời tăng thêm 
trang bị kĩ thuật cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của công 
nghiệp nặng trong chặng đường tiếp theo. 


Hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh 
miền Nam; tiếp tục hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. Đáp ứng các nhu cầu của công cuộc phòng 
thủ đất nước, củng cỗ quốc phòng và giữ vững an ninh, trật tự 
an toàn xã hội. 


Đại hội thông qua những nhiệm vụ văn hoá, xã hội, tăng 
cường Nhà nước xã hội chủ nghĩa, phát động phong trào cách 
mạng của quân chúng, chính sách đôi ngoại, nhiệm vụ nâng cao 
sức chiên đâu của Đảng. 

Đại hội đã thông qua Điều lệ (sửa đổi) của Đảng và bầu Ban 
Châp hành Trung ương Đảng gôm I 16 uỷ viên chính thức và 36 
uỷ viên dự khuyết, do Lê Duân làm Tông Bí thư. 

Đại hội lần thứ V của Đảng là kết quả của một quá trình làm 
việc nghiêm túc, tập hợp ý kiến của toàn Đảng nhằm giải quyết 


những vấn đề gay gắt, nóng bỏng đang đặt ra của cách mạng 
Việt Nam. Đại hội đánh dấu một bước chuyền biến mới về sự 


394 


lãnh đạo của Đảng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 
2- Thực hiện. kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) 


Kế hoạch Nhà nước 5 năm được thông qua tại Đại hội lần 
thứ V của Đảng. Mục tiêu cơ bản của kế hoạch là phát triển 
thêm một bước, sắp xếp lại cơ cấu và đây mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân, nhằm cơ bản ồn định tình hình 
kinh tế và xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu 
nhất của đời sống nhân dân, giảm nhẹ những mất cân đối 
nghiêm trọng nhất c¿øz nền kinh tế, "khắc phục một bước quan 
trọng tình hình không bình thường về phân phối, lưu thông, tăng 
thêm tiền đề và điều kiện để tiến lên mạnh mẽ và vững chắc hơn 
trong những năm sau. 


Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại do những hạn chế, yếu kém 
của thời kì trước và sự chông phá của các thê lực thù địch, trong 
5 năm thực hiện kê hoạch Nhà nước (1981 - 1985), nhân dân ta 
đã đạt được nhiêu thành tựu và tiên bộ quan trọng. 

Trước hết, chúng ta đã chặn được đà giảm sút của nền kinh 


rz 
^ 


tê. 


Sản xuất nông nghiệp tăng tốc độ bình quân mỗi năm là 4,9% 
(so với 1,9% mỗi năm trong thời kì 1976 - 1980). Sản lượng 
lương thực tăng bình quân mỗi năm từ 13,4 triệu tấn (thời kì 
1976 - 1980) lên 17 triệu tấn (thời kì 1981 - 1985). Sản xuất 
công nghiệp tăng tốc độ bình quân mỗi năm 9,5% (so với 0,6% 
mỗi năm trong thời kì 1976 - 1980). Thu nhập quôc dân tăng 
bình quân mỗi năm là 6,4% (so với 0 4% môi năm trong thời kì 
1976 - 1980). 


Năng lực sản xuất trong một số ngành kinh tế được nâng lên. 


Trong 5 năm, chúng ta đã hoàn thành hàng trăm công trình 
tương đối lớn và hàng nghìn công trình vừa và nhỏ; trong đó có 
những công trình quan trọng về dầu khí; điện, cơ khí, xi măng, 
dệt, đường, thủy lợi, giao thông... Trong 5 năm, năng lực sản 


395 


xuất trong công nghiệp được bổ sung thêm 456.000 kw điện, 2,5 
triệu tấn than, 2,4 triệu tấn xi măng, 33.000 tấn sợi, 58.000 tấn 
giấy, dầu mỏ bắt đầu được khai thác, các công trình thủy điện 
Hoà Bình, Trị An được khởi công xây dựng. Trong sản xuất 
nông nghiệp, có thêm 309.000 ha được tưới nước, 186.000 ha 
được tiêu úng, 241,000 ha được khai hoang và đưa vào sản xuất 
!. Công tác khoa học kĩ thuật được đây mạnh, góp phần thúc đây 
sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, phát triển nhanh. 


Điều đáng chú ý là, trên phạm vi cả nước, bắt đầu xuất hiện 
nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh khá, nhiều huyện làm ăn tốt; 
một số địa phương và ngành có cách làm ăn năng động, sáng 
tạo, có hiệu quả. Thực tiễn sinh động của các cơ sở, các địa 
phương, các ngành đã cung cấp những kinh nghiệm quý báu cho 
sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa tiếp tục được đây mạnh. 


Đại bộ phận nông dân miền Nam đi vào con đường làm ăn 
tập thể, đồng bào Tây Nguyên tích cực tham gia xây dựng cuộc 
sông mới. Việc áp dụng rộng rãi phương thức khoán sản phẩm 
cuối cùng đến nhóm và người lao động theo tinh thần Chỉ thị số 
100 - CT/TW ngày 13-1-1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
tuy chưa hoàn thiện và còn nhiều thiếu sót, nhưng đã góp phần 
quan trọng tạo nên bước phát triển sản xuất nông nghiệp. Nó 
không chỉ thúc đây tăng năng suất, tăng sản lượng, mà còn tiết 
kiệm được chỉ phí, bảo đảm sản xuất có hiệu quả kinh tế cao 
hơn. 


Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tê phát triên và có những 
đóng góp quan trọng vào việc xây dựng nên văn hoá mới, con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 


Cùng với việc chăm lo cải thiện đời sông nhân dân, Nhà nước 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI 
- NXB Sự thật, Hà Nội. 1987, tr. 14. 


396 


ta còn chăm lo bảo đảm các nhu cầu của quốc phòng và an ninh, 
thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Nhân dân ta đã 
giành thêm những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quôc, giữ vững an ninh chính trị và làm nghĩa vụ quốc tế, làm 
thất bại một bước chiến tranh phá hoại nhiêu mặt của địch, tiêu 
diệt và làm tan rã đại bộ phận lực lượng phản động FULRO ở 
vùng Tây Nguyên, bắt gọn nhiều nhóm phản động khác và bọn 
gián điệp, thám báo... Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 
quốc được đây mạnh. 


Những thành tựu đạt được trong thời kì 1981 - 1985 là to lớn, 
nhưng những khó khăn, yếu kém trên lĩnh vực kinh tế - xã hội 
của thời kì trước đó không được khắc phục, thậm chí có mặt còn 
trầm trọng thêm: 

- sản xuất tuy tăng hơn trước, nhưng còn chậm so với khả 
năng sẵn có và công sức bỏ ra; chưa đáp ứng được yêu cầu cần 
nhanh chóng ồn định đời sống của nhân dân cũng như yêu cầu 
tích lũy để công nghiệp hoá và củng cố quốc phòng. Một sô chỉ 
tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm (sản xuất lương thực, xi 
măng, than, gô, vải, hàng xuất khẩu...) không đạt đã ảnh hưởng 
không tốt đến toàn bộ hoạt động kinh tế và đời sống của nhân 
dân. 


- Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp. Các xí nghiệp công 
nghiệp nhìn chung chỉ sử dụng được một nửa công suất thiết kế; 
năng suất lao động giảm, chất lượng sản phẩm sút kém. 


- Tài nguyên của đất nước chưa được khai thác tốt, lại bị sử 
dụng lãng phí, nhât là đât nông nghiệp và tài nguyên rừng; môi 
trường sinh thái bị phá hoại. 


Lưu thông chưa thông suốt, phân phối không hợp lí, vật giá 
tăng nhanh, gây tác động xấu đến sản xuất, đời sông và xã hội. 
Những mắt cân đối lớn trong nền kinh tế (giữa cung và cầu về 
lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, năng lượng, nguyên 
liệu, vận tải..., giữa thu và chỉ, giữa xuất khâu và nhập khẩu...) 
chậm được giảm nhẹ, thậm chí có mặt gay gắt hơn trước. 

397 


Quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa chậm được củng cô. 


Thành phân kinh tế quốc doanh không phát huy được vai trò 
chủ đạo trong khi các thành phân kinh tê khác chưa được sử 
dụng và cải tạo tôt 


Đời sống của nhân dân, nhất là công nhân viên chức, các 
vùng sâu, vùng xa, vùng gặp thiên tai còn gặp nhiều khó khăn, 
thiểu thốn. Nhiều người lao động chưa có hoặc chưa đủ việc 
làm. Nhiều nhu cầu tối thiểu của nhân dân về đời sống vật chất 
và văn hoá chưa được bảo đảm. 


- Hiện tượng tiêu cực trong xã hội chưa được ngăn chặn, 
thậm chí còn phát triển. Công bằng xã hội bị vi phạm. Pháp luật, 
kỉ cương không nghiêm. Những hành vi cửa quyên, tham ô, 
"móc ngoặc” của một số cán bộ và nhân viên nhà nước, những 
hoạt động làm ăn phi pháp. .. chưa bị xử lí kịp thời và nghiêm 
khắc . 


Thực trạng nói trên làm giảm lòng tin của quần chúng đối với 
sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của các cơ quan Nhà 
nước. "Nhìn chung, chúng ta chưa thực hiện được mục tiêu do 
Đại hội lần thứ V đề ra là về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - 
xã hội, ôn định đời sống nhân dân" '. 


Nguyên nhân chủ yêu dẫn đến tình trạng trên là do chúng ta 
"không nghiêm chính thực hiện những kết luận đúng đắn của 
Đại hội lần thứ V của Đảng về cụ thê hoá đường lỗi kinh tế 
trong chặng đường đầu tiên, chưa kiên quyết khắc phục chủ 
quan nóng vội và bảo thủ trì trệ trong bố trí cơ cấu kinh tế, cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và quản lí kinh tế, lại phạm những sai lầm 
mới, nghiêm trọng trong lĩnh vực phân phối, lưu thông; đã 
buông lỏng chuyên chính vô sản trong quản lí kinh tế, xã hội, 
trong đấu tranh tư tưởng, văn hoá, trong việc chống lại những 





1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VI... Sđd, tr. I 8, 212. 


396 


âm mưu, thủ đoạn phá hoại thâm độc của kẻ thù" * 


Câu Hỏi - Bài Tập 
I- Nêu những đặc điểm lớn của nước ta khi bước vào thời kì 
quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Những đặc điểm đó có ảnh 
hưởng như thế nào đến quá trình thực hiện cách mạng xã hội 
chủ nghĩa? 2- Trình bày những thành tựu và hạn chế, yếu kém 
trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội qua hai kế 
hoạch 5 năm (1976 - 1980 và 1981 -1985). 


Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lán thứ VI... Sđd, tr. 1 8, 212. 


Chương X 


VIỆT NAM TRÊN ĐUỜNG ĐÔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI (1986 - 2000) 


Chương X cung cấp những kiến thức cơ bản về công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta theo đường lỗi đổi mới do 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Vi của Đảng đề ra. Những 
thành tựu đạt được trong thời kì đổi mới đã làm thay đổi sâu sắc 
đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. 


I- Bước đầu thực hiện đường lối đỗi mới (1986-1990) 


Vào nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX., tình hình thế giới 
tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Trong khi các nước tư bản 
đây mạnh cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, nhanh chóng 
vượt qua khủng hoảng để phát triển đi lên, các nước xã hội chủ 
nghĩa ngày càng gặp nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, dần 
dần đi tới khủng hoảng. Trong quan hệ quốc tế, xu thế đối đầu 





399 


chuyền dần sang xu thê đối thoại. 


Ở trong nước, nhân dân ta đã giành thêm được những thành 
tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, cải biến được một phần cơ 
cầu kinh tế xã hội. Song, chúng ta chưa tiễn xa được bao nhiêu, 
trái lại còn gặp nhiều khó khăn và khuyết điểm mới. Trong thời 
kì thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985), chúng ta không thực 
hiện được mục tiêu đã đề ra là ôn định tình hình kính tế - xã hội, 
ổn định đời sống nhân dân. Sai lầm về tổng điều chỉnh giá, 
lương, tiền cuối năm 1985 đã đưa nền kinh tế - xã hội nước ta 
lâm vào khủng hoảng trầm trọng. 

Tình hình trên đòi hỏi phải đổi mới toàn diện để đưa đất 
nước thoát khỏi khủng hoảng và phát triển đi lên. Trong bối 
cảnh ấy, Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ VI của Đảng họp tại 
Hà Nội, từ ngày 15 đến ngày 18-12-1976. Tham dự Đại hội có 
1.129 đại biểu thay mặt gắn 1,9 triệu đảng viên trong cả nước. 
Nguyễn Văn Linh, Uỷ viên Bộ Chính trị đọc diễn văn khai mạc 
Đại hội. Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng đọc Báo cáo 
chính írị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Võ Văn Kiệt 
đọc Báo cáo về Ề phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh 
tễ- xã hội trong 5 năm (1986 - 1990). 


Với tỉnh thần "nhìn thắng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, 
nói rõ sự thật", Đại hội khẳng định những thành tựu đã đạt 
được, đồng thời nêu ra những mặt hạn chế, yếu kém và vạch rõ 
những nguyên nhân của sự yếu kém. Từ thực tiễn cách mạng 
trong I0 năm vừa qua, Đại hội rút ra 4 bä¡ học kinh nghiệm 
quan trọng: 


Một là, trong toàn bộ hoạt -đÔnE của mình, Đảng phải quán 
triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc", xây dựng và phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân lao động. 


Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và 
hành động theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và 
hành động theo quy luật là điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo đúng 
đắn của Đảng. 

400 


Ba là, phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh 
của thời đại trong điêu kiện mới. 
Bốn là, phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị 


của một đảng cầm quyên lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 


Trên cơ sở đó, Đại hội khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, 
toàn dân và toàn quân ta là "... đem hết tỉnh thần và lực lượng, 
tiếp tục thực hiện thắng lợi Tại nhiệm vụ chiến lược xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt 
Nam xã hội chủ nghĩa,đồng thời tích cực góp phần vào cuộc đấu 
tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội" '. Đại hội khăng định tiếp tục thực 
hiện đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa do các Đại hội lần thứ 
IV và lần thứ V của Đảng xác định. Tuy nhiên, về nhận thức, 
Đảng ta đã có những điều kiện để hiểu biết đầy đủ hơn về con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thời kì quá độ ở 
nước ta, do tiễn thăng lên chủ nghĩa xã hội từ một nền sản xuất 
nhỏ, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đương nhiên 
phải lâu đài và khó khăn, trải qua nhiều chặng đường. 

"Chặng đường đầu tiên là một bước quá độ nhỏ trong bước 
quá độ lớn", Đại hội nêu rõ: "nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng 
quát của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ồn định 
mọi mặt tình hình kinh tế-xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền 
đề cần thiết cho việc đây mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ 
nghĩa trong chặng đường tiếp theo" 





1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VI... Sảd. tr. 37. 38, 42. 


401 


Theo quan điểm của Đảng, ồn định tình hình kinh tế-xã hội 
bao gồm cả ôn định sản xuất, ôn định phân phối, lưu thông, ồn 
định đời sống vật chất và văn hoá, tăng cường hiệu lực của tổ 
chức quản lí, lập lại trật tự, kỉ cương và thực hiện công bằng xã 
hội ổn định và phát triển gắn liền với nhau trong quá trình vận 
động tiến lên, ồn định để phát triển và có phát triển mới ổn định 
được. 


Xuất phát từ nhiệm vụ bao trùm và mục liêu tổng quát, Đại 
hội VI xác định những mục tiêu cụ thê vê kinh tê - xã hội cho 
những năm còn lại của chặng đường đâu tiên là: 


1 - Sản xuất đủ tiêu dùng và có tích lu. 


Hướng mọi cố gắng vào việc đáp ứng những nhu cầu cấp 
bách và thiết yếu của xã hội, dần dân ổn định và tiến lên cải 
thiện một bước đời sống vật chất và 

văn hoá của nhân dân ồn định đời sống nhân dân phải đi đôi 
với bảo đảm yêu cầu có tích luỹ từ nội bộ nên kinh tế quốc dân 
để đủ sức tiếp nhận và đưa vào tái sản xuất mở rộng vốn vay và 
viện trợ của nước ngoải. 


2- Bước đầu tạo ra một cơ cầu kinh tế hợp lí nhằm phát triển 
sản xuât. 


3- Xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới 
phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất. Củng có thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm cả 
khu vực quốc doanh và khu vực tập thể một cách toàn diện, cả 
về chế độ sở hữu, chế độ quản lí, chế độ phân phối làm cho 
thành phần kinh tế này giữ vai trò chỉ phối trong nền kinh tế 
quốc dân, thê hiện tính ưu việt về năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm, thu nhập của người lao động và tích luỹ cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá. 

4- Tạo ra chuyền biến tốt về mặt xã hội. Muốn vậy, cần giải 
quyết một phấn quan trọng việc làm cho người lao động và bảo 
đảm về cơ bản phân phối theo lao động; thực hiện công bằng xã 
402 


hội phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta; loại bỏ những 
nguôn thu nhập do làm ăn phi pháp mà có. Trong sự nghiệp xây 
dựng nền văn hoá mới, đặc biệt chú ý xây dựng quan hệ xã hội 
và lỗi sống lành mạnh, khắc phục các hiện tượng tiêu cực; giữ 
gìn và phát huy tinh thần dân chủ, nhân đạo, chủ nghĩa anh hùng 
và những giá trị văn hoá khác của truyền thống dân tộc và cách 
mạng. 


5- Bảo đảm nhu câu củng cô quôc phòng và an ninh. 


Trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên, trước 
mắt là trong kế hoạch 5 năm 1986 - 1990, phải thật sự tập trung 
sức người, sức của vào việc thực hiện cho bằng được ba chương 
trình mục tiêu về lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khâu. 


Về lương thực: Bảo đảm lương thực đủ ăn cho toàn xã hội và 
có dự trữ. Đáp ứng một cách ôn định nhu câu thiệt yêu về thực 

phẩm. Mức tiêu dùng lương thực, thực phẩm phải bảo đảm 
tái sản xuât sức lao động. 


Về hàng tiêu dùng: Sản xuất đáp ứng được nhu cầu bình 
thường của nhân dân thành thị và nông thôn về những sản phẩm 
công nghiệp thiết yếu. 


Và hàng xuất khẩu: Tạo được một số mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực; kim ngạch xuât khâu đáp ứng được phân lớn nhu câu nhập 
khâu vật tư, máy móc, phụ tùng và những hàng hoá cân thiệt. 


Yêu cầu cấp bách về lương thực, thực phẩm, về nguyên liệu 
sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu quyết định vị trí hàng 
đầu của nông nghiệp. Vì vậy, phải đưa nông nghiệp tiến lên một 
bước theo hướng sản xuất lớn, nhằm mục tiêu chủ yếu là tăng 
nhanh khối lượng và tỉ suất hàng hoá nông sản. Nông nghiệp 
phải được ưu tiên đáp ứng những nhu cầu về đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất kĩ thuật, về vật tư, về lao động kĩ thuật... 


Cả ba chương trình phải kết hợp kinh tế với quốc phòng, coi 
403 


trọng việc phân bố lực lượng sản xuất trên các vùng trong mối 
quan hệ liên kết, bồ sung cho nhau theo quan điểm phát triển 
kinh tế hàng hoá, mở rộng trao đổi trong nước và với nước 
ngoài, khắc phục khuynh hướng tự cấp tự túc. 


Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng là mốc mở đầu sự 
nghiệp đôi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong quá trình 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Vi, những diễn biến phức tạp của 
tình hình quốc tế đã tác động xấu đến tình hình chính trị, kinh tế 
và xã hội nước ta. Nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã nỗ 
lực khắc phục khó khăn, kiên trì tìm tòi, khai phá con đường đổi 
mới chưa có một khuôn mẫu cho trước, từng bước đưa đường 
lối Đại hội VI đi vào thực tế cuộc sống. 

Chỉ trong thời gian ngắn không đầy hai năm thực hiện, từ 
giữa năm 1988, các chủ trương, chính sách đổi mới bắt đầu 
mang lại kết quả rõ rệt. 


Thành tựu đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế là đã đạt được những 
tiên bộ rõ rệt trong việc thực hiện các mục tiêu của ba chương 
trình kinh tê. 


Tình hình lương thực - thực phẩm có chuyên biến tốt. Từ chỗ 
thiểu ăn triền miên, năm 1988 còn phải nhập hơn 45 vạn tấn 
gạo, đến năm 1989, với sản lượng lương thực 2l,4 triệu tấn, 
chúng ta đã vươn lên không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước, mà 
còn có dự trữ và xuất khâu gÓp phần quan trọng ôn định đời 
sống của nhân dân và thay đổi cán cân xuất. nhập khâu. Đó là 
kết guả tổng hợp cửa việc phát triển sản xuất, thực hiện chính 
sách khoán trong nông nghiệp, xoá bỏ chế độ bao cấp, tự do lưu 
thông và điều hoà cung - cầu lương thực, thực phẩm trên phạm 
VI Cả nước. 


Hàng hoá trên thị trường, nhất là hàng tiêu dùng, dồi dào, đa 
dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, trong đó nguồn hàng sản 
xuất trong nước tuy chưa đạt được kế hoạch, nhưng cũng tăng 
hơn trước và có tiến bộ rõ rệt về mẫu mã, chất lượng. Một số 
404 


sản phâm tư liệu sản xuât tăng khá. Các cơ sở sản xuât găn chặt 
hơn với nhu câu thị trường, phân bao câp của Nhà nước vê vôn, 
giá vật tư, tiên lương giảm đáng kê. 


Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh, mở rộng hơn trước về 
quy mô, hình thức và góp phần quan trọng vào việc thực hiện 
các mục tiêu kinh tế - xã hội. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 439 
triệu rúp và 384 triệu đôla năm 1986, lên 1.01 9 triệu rúp và 
1.170 triệu đôla năm 1990 Ì. Đáng chú ý là chúng ta đã giảm 
được khá lớn mức độ nhập siêu so với trước đây. Từ năm 1989, 
nước ta có thêm các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn như gạo, 
dầu thô và một số mặt hàng mới khác. 

Những kết quả thực hiện các mục tiêu của ba chương trình 
kinh tế gãn liền với những chuyển biến tích cực trong việc điều 
chỉnh cơ cấu đầu tư và bô trí lại cơ cấu kinh tế. Nhà nước đình 
và hoãn nhiều công trình đã kí với nước ngoài và của một số 
ngành, địa phương để tập trung vốn cho các công trình trọng 
điểm, trực tiếp phục vụ ba chương trình kinh tế hoặc có ý nghĩa 
trọng yêu. Trong 5 năm (1986 - 1990), Nhà nước đã dành cho 
ba chương trình kinh tế hơn 60% vốn đầu tư của ngân sách 
Trung ương, từ 75% - 80% vốn đầu tư cửa địa phương ˆ. Ngoài 
ra, phần đầu tư của nhân dân rất lớn, đồng thời cũng đã thu hút 
được một số vốn đầu tư của nước ngoài. Nhiều công trình công 
nghiệp nặng quan trọng được khởi công từ những năm trước dã 
được đưa vào sử dụng. Trên địa bàn cả nước bắt đầu hình thành 
một số ngành sản xuất mới có triển vọng tốt như dầu khí, công 
nghiệp lắp ráp hàng điện tử, nuôi và chế biến tôm...; đồng thời 
cũng xuất hiện một số vùng sản xuất hàng hoá tập trung về 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V”. 
NXB Sự thật, Hà Nội, 1991. tr. 19. 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII 
- NXB Sự thật, Hà Nội. 1991, tr. 20. 27. 


405 


lương thực, trồng cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày. 


Một thành tựu khác về đổi mới kinh tế là bước đầu hình 
thành nên kinh tê hàng hoá nhiêu thành phân, vận động theo cơ 
chê thị trường có sự quản lí của Nhà nước. 


Phát triển quan điểm kinh tế của Đại hội VI, Hội nghị lần thứ 
6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 3-1989 đã 
khẳng định phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một 
chủ trương chiến lược lâu đài trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Chính sách này được nhân dân hưởng ứng rộng rãi và đã 
nhanh chóng đi vào cuộc sống, đã góp phần phát huy quyền làm 
chủ của nhân dân về kinh tế, khơi dậy được nhiều tiềm năng và 
Sức sáng tạo của nhân dân để phát triển sản xuất, dịch vụ, tạo 
thêm việc làm và sản phẩm cho xã hội... 

Một thành tựu quan trọng khác trong 5 năm đấu đổi mới là đã 
kiềm chế được một bước đà lạm phát. "Đây là kết quả tổng hợp 
của việc thực hiện ba chương trình kinh tế và đổi mới cơ chế 
quản lí, đổi mới chính sách giá và lãi suất, mở rộng lưu thông và 
điều hoà cung - cầu hàng hoá" !. Nếu chỉ số tăng giá bình quân 
hằng tháng của thị trường xã hội năm 1986 là 20%, năm 1987 
xuống 10%, năm 1988 là 14%, thì năm 1989 giảm xuống còn 
2,5% và năm 1990 là 4,4% ˆ. Điều có ý nghĩa quan trọng là kết 
quả này đạt được trong hoàn cảnh nguôn trợ giúp bên ngoài 
giảm SO VỚI trước, vừa chống lạm phát vừa thực hiện chuyển từ 
giá bao cấp sang giá kinh doanh. Cùng với những thành tựu về 
kinh tế, nhân dân ta còn thu được nhiều kết quả trên các lĩnh vực 
văn hoá, giáo dục, y tế. 


Hoạt động văn hoá, văn nghệ phong phú hơn về nội dung, đa 
dạng hơn vê hình thức và thê loại. Trong các ngành văn học, 


1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VII NXB Sự thật, Hà Nội, 1991, tr. 20, 27. 


406 


nghệ thuật đã có một số tác phẩm tốt. Đội ngũ văn nghệ sĩ thuộc 
các thê hệ có những đóng góp vào sự nghiệp đôi mới của đât 
nước. 


Nền giáo dục và đào tạo có một số tiễn bộ trong việc xác 
định mục tiêu, nội dung và phương pháp cũng như cơ cấu hệ 
thống giáo dục. Những kết quả ban đầu được thể hiện ở việc 
từng bước đa dạng hoá loại hình giáo dục, đào tạo, dân chủ hoá 
quản lí nhà trường, tăng cường liên kết nhà trường với xã hội. 
Nội dung giáo dục phổ thông đã được đổi mới một phần, chất 
lượng lớp I, lớp 2 và ở trường chuyên, lớp chọn có tiễn bộ. Quá 
trình đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp được tổ chức lại 
và,có một số cải tiến. 


Công tác bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể lực của nhân dân vẫn 
được duy trì trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Công tác chăm 
sóc sức khoẻ ban đầu có một số tiến bộ. Tiêm chủng mở rộng 
cho trẻ em được ngành Y tế thực hiện tết trên phạm vi cả nước, 

giảm đáng kể số trẻ em chết đưới một tuổi. Chủ trương bảo 
vệ sức khỏe nhân dân nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản và cấp 
bách, nhất là chống các bệnh nhiễm trùng, chống suy đinh 
dưỡng và vệ sinh môi trường, đồng thời phòng chống những 
bệnh tật của một nước đang phát triển công nghiệp, bước đầu đã 
thu được một số kết quả. Phong trào thê dục, thể thao quần 
chúng được duy trì và mở rộng ở nhiều nơi. 


Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới là bước 
đầu thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Cơ chế và chính sách mới đã mở rộng quyền tự chủ 
của các cơ sở kinh tế, phát huy tiềm năng của nhiều thành phần 
kinh tế, tạo điều kiện cho mọi người được tự do kinh doanh theo 
pháp luật. Sinh hoạt dân chủ trong xã hội ngày càng được phát 
huy. Nội dung và phương thức hoạt.động của các tô chức trong 
hệ thống chính trị bước đầu được đổi mới theo phương hướng 
phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân. 


Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã 
407 


hội đã có những đổi mới quan trọng về đường lối, chủ trương, 
phương pháp công tác và xây dựng lực lượng, góp phần giữ 
vững ôn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho 
công cuộc đổi mới; phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế hàng hoá 
nhiêu thành phần và đổi mới cơ chế quản lí kinh tế; xây dựng, 
phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và mở rộng quan hệ đối 
ngoại; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ những thành quả 
cách mạng trong tình hình mới. Như vậy sau hơn 4 năm thực 
hiện Nghị quyết Đại hội VI, công cuộc đổi mới đã đạt được 
những thành tựu bước đầu rất quan trọng: - Tình hình chính trị 
của đất nước ồn định. 


¬ Nên kinh tế có những chuyên biến tích cực: Bước đầu hình 
thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ 
chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước; nguồn lực sản xuất 
của xã hội được huy động tốt hơn; tốc độ lạm phát được kiềm 
chế, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân có 
phán được cải thiện; mức độ khủng hoảng đã giảm bớt. 

Quốc phòng được giữ vững, an ninh quốc gia được bảo đảm; 
từng bước phá thế bị bao vây về kinh tế và chính trị, mở rộng 
quan hệ quốc tế, tạo ra môi trường thuận lợi cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Những thành tựu trên chứng tỏ đường lỗi đổi mới do Đại hội 
VI đề ra là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản 
là phù hợp. Qua thực tiễn, chúng ta có thêm những nhận thức 
mới và kinh nghiệm quan trọng về con đường xây dựng chủ 
nghĩa xã hội phù hợp với đặc điểm của đất nước. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta còn nhiều mặt 
hạn chế và khó khăn lớn: Đất nước vẫn chưa ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế - xã hội, công cuộc đổi mới còn những mặt hạn 
chế, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nóng bỏng chưa được giải 
quyết, đáng chú ý là những vấn đề lớn sau đây: 


Lạm phát còn ở mức cao, nhiêu cơ sở sản xuât đình đôn kéo 


408 


dài, lao động thiếu việc làm tăng lên. Đời sống của những người 
sống chủ yếu bằng tiền lương hoặc trợ cấp xã hội và của một bộ 
phận nông dân bị giảm sút. Tốc độ tăng dân số cao. 


Sự nghiệp văn hoá, xã hội có những mặt tiêp tục xuông câp. 


Tình trạng tham nhũng, tiêu cực và bất công xã hội tăng 
thêm; lôi sông thực dụng, hủ tục, mê tín dị đoan phát triên... 


Nguyên nhân dẫn đến những mặt khó khăn và yếu kém một 
phần do hậu quả của nhiều năm trước để lại và khó khăn của 
quá trình đi lên, do những tác động bất lợi của tình hình thế giới; 
một phần do những khuyết điểm chủ quan trong sự lãnh đạo của 
Đảng và công tác quản lí của Nhà nước. Nhưng khuyết điểm có 
tính chất bao trùm là Đảng chậm xác định rõ yêu cầu và nội 
dung đổi mới phương thức lãnh đạo trong giai đoạn mới, chưa 
tập trung nghiên cứu đề ra phương hướng, chủ trương rõ ràng và 
chỉ đạo thực hiện tích cực việc tổ chức lại bộ máy; còn thiếu 
những biện pháp có hiệu lực để nâng cao chất lượng đảng viên, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tô chức 
Đảng ngang tầm đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng... 


Từ thực tiễn của hơn 4 năm đôi mới, Đảng ta rút ra những bài 
học kinh nghiệm bước đầu về tiễn hành công cuộc đổi mới: Ä⁄ó/ 
là, phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình 
đổi mới, kết hợp sự kiên định về nguyên tắc và chiến lược cách 
mạng với sự linh hoạt trong sách lược, nhạy cảm năm bắt cái 
mới. Chúng ta phê phán những khuyết điểm, sai lầm trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng không quan niệm những 
lệch lạc đó là khuyết tật của bản thân chế độ, COI khuyết điểm là 
tất cả, phủ định thành tựu, từ đó dao động về mục tiêu con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đổi mới không phải là thay đổi 
mục tiêu chủ xã hội chủ nghĩa, mà là làm cho mục tiêu ây được 
thực hiện có kết quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ 
nghĩa xã hội, bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích 
hợp. 


409 


Điều kiện cốt yếu để công cuộc đổi mới giữ được định hướng 
xã hội chủ nghĩa và đi đến thành công là trong quá trình đổi 
mới, Đảng phải kiên trì và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững vai trò lãnh đạo xã 
hội. Đảng phải tự đổi mới và chỉnh đốn, không ngừng nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. 

Hai là, đôi mới phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ và 
triệt để nhưng phải có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. 
Thực tiễn cho thấy, đổi mới là cuộc cách mạng sâu sắc trên tất 
cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên từng lĩnh vực, nội 
dung đổi mới cũng bao hàm nhiều mặt: Từ đổi mới quan niệm 
đến đổi mới cơ ché, chính sách, tổ chức, cán bộ, phong cách và 
lề lối làm việc. 8z là, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lí của Nhà nước về 
kinh tế - xã hội. 

Bốn là, tiếp tục phát huy ngày càng sâu rộng nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa, nhưng để phát huy dân chủ đúng hướng và đạt 
kết quả thì quá trình đó phải được lãnh đạo tốt, có bước đi vững 
chắc phù hợp với tình hình chính trị, xã hội nói chung. Có như 
vậy mới thực sự bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, động 
viên toàn dân hăng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội. 


Năm là, trong quá trình đổi mới, phải quan tâm dự báo tình 
hình, kịp thời phát hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề 
mới nảy sinh trên tỉnh thần kiên định thực hiện đường lối đổi 
mới; tăng cường tổng kết thực tiễn và không ngừng hoàn chỉnh 
lí luận về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mỗi 
chủ trương, chính sách, biện pháp kinh tế, xã hội, bên cạnh mặt 
tích cực là chủ yếu cũng thường có những hệ quả tiêu cực nhất 
định, những vẫn đề mới nảy sinh, cần phải dự kiến trước và theo 
dõi để chủ động ngăn ngừa, giải quyết. 


Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu thì càng nhiều vấn 
đề mới liên quan đến nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con 
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chỉ có tăng cường tổng kết 


410 


thực tiễn, phát triển lí luận thì công cuộc đổi mới mới trở thành 
hoạt động tự giác, chủ động và sáng tạo, bớt được sai lâm và 
những bước đi quanh co, phức tạp. 


I- Tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước (1991 - 1995) 


Bước vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, tình hình thế giới có 
nhiều biến động to lớn, tác động sâu sắc đến đời sống chính trị 
và công cuộc đối mới của nhân dân ta. Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu ngày càng lâm vào khủng hoảng kinh tế 
- xã hội nghiêm trọng. Các thế lực thù địch tăng cường thực 
hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", kích động việc thực hiện đa 
nguyên chính trị, đa đảng, xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, truyền 
bá tư tưởng, văn hoá đồi trụy, độc hại, đưa lực lượng gián điệp, 
biệt kích vào phá hoại nước ta; cấu kết với bọn phản động và 
các phần tử xấu trong nước tăng cường hoạt động hòng lật đỗ 
chế độ. Nhiệm vụ bảo vệ đất nước còn nặng nề. 


Ở trong nước, khủng hoảng kinh tế - xã hội vẫn chưa chấm 
dứt. 


Khó khăn hàng đầu phải giải quyết là tạo ra nguồn cân đối về 
vật chất, tài chính, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng mục 
tiêu ổn định và phát triển kinh tế, khắc phục lạm phát đang ở 
mức cao. Trong khi đó, về cơ bản ta chưa có tích luỹ từ nội bộ 
nền kinh tế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn hàng triệu 
người, trong đó số đông là thanh niên, chưa có việc làm hoặc 
việc làm chưa ôn định. Trật tự, kỉ cương còn lỏng lẻo; tiêu cực 
và tham nhũng còn nhiều... 


Bên cạnh những khó khăn, phức tạp của tình hình quốc tế và 
trong nước, chúng ta có thuận lợi mới. Quan hệ đối ngoại của 
nước ta ngày càng mở rộng, trong đó quan hệ với một sô nước 
gần đây có một số cải thiện, mở ra triển vọng từng bước bình 
thường hoá. Điều đó tạo thêm khả năng để chúng ta mở rộng thị 
trường, tham gia ngày càng sâu hơn vào sự phân công lao động 
quốc tế, thu hút nguồn vốn và kĩ thuật, học hỏi kinh nghiệm của 

411 


thế giới để xây dựng đất nước. Đường lối đổi mới của Đảng 
được đông đảo nhân dân ủng hộ, đã thu được những thành tựu 
bước đầu rất quan trọng và những kinh nghiệm rất quý báu. Cục 
diện chính trị nước ta ôn định. Nước ta có nhiều tiềm năng để 
phát triển. Đó là đội ngũ lao động và cán bộ khoa học kĩ thuật 
cân cù, thông minh, sáng tạo; là khả năng thâm canh, tăng vụ và 
mở rộng diện tích trong nông nghiệp, phát triển nghề rừng và 
thủy sản còn lớn... 


Xuất phát từ tình hình trên và căn cứ vào mục tiêu của chặng 
đầu thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội (do Đại hội VI đề ra), 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (24 - 27-6-1991) xác định 
"nưục tiêu tổng quát của 5 năm tới là vượt qua khó khăn thử 
thách, ổn định và phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường ổn định 
chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bắt công xã hội, đưa nước fq cơ 
bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay" 

Các mục tiêu cụ thể phải đạt tới là: 


- Tiếp tục kiềm chế và đây lùi lạm phát, giữ vững và phát 
triển sản xuất, bắt đầu có tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế. 


- Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh 
nhịp độ tăng dân sô. 


- ôn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và tỉnh 
thần của nhân dân. Bảo đảm tiền lương tối thiểu đáp ứng được 
nhu cầu thiết yếu của người lao động, ngăn chặn thu nhập phi 
pháp và bất công. - Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đảng, Nhà 
nước và các đoàn thể nhân dân, đổi mới tổ chức và cán bộ. 


- Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội, bảo 
vệ thành quả cách mạng. 


Ngoài việc xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VII... Säd, tr. 60. 


412 


5 năm (1991 - 1995), Đại hội VII còn thông qua “Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội", 
"Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000”. 
Đại hội long trọng tuyên bố: Việt Nam muốn là bạn của tất cả 
các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc 
lập và phát triển. 


Bước vào kế hoạch 5 năm 1991 - 1995, bối cảnh quốc tế có 
những thay đổi lớn ảnh hưởng đến nước ta. Chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô và các nước Đông Âu SỤP đồ. Nguồn vay bên ngoài 
giảm mạnh, sự ưu đãi vê giá đã chấm dứt, nợ nước ngoài phải 
trả hằng năm tăng lên. Thị trường xuất khâu và nhập khẩu cũng 
như nhiều chương trình hợp tác kinh tế và nhiều hợp đồng lao 
động bị đảo lộn. Trong một thời gian ngắn, chúng ta phải 
chuyên một phần đáng kê khối lượng buôn bán từ các thị trường 
truyền thống sang các thị trường mới; chịu những tác động lớn 
về biến động cung - cầu và giá cả của thị trường thể giới. Trong 
khi đó, M vẫn tiếp tục cắm vận. Một sô thế lực thù địch đây 
mạnh những hoạt động gây mất ôn định chính trị và bạo loạn lật 
đồ. Nước ta một lần nữa lại đứng trước những thử thách hiểm 
nghèo. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta kiên trì đường lối 
đổi mới, ra sức thực hiện Nghị quyết của Đại hội VĨI, vượt qua 
khó khăn, trở ngại, vươn lên giành được thành tựu to lớn trên 
mọi lĩnh vực. 


- Thành tựu lớn có ý nghĩa rất quan trọng là đã đây lùi một 
bước căn bản tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội. Tình 
trạng đình đốn trong sản xuắt, rối ren trong lưu thông được khắc 
phục. Trong 5 năm 1991 - 1995, kinh tế tăng trưởng nhanh, nhịp 
độ tăng bình quân hằng năm về tồng sản phẩm trong nước 
(GDP) đạt 8,2% (kế hoạch là 5,5 - 6,5%), vê sản xuất công 
nghiệp là 13,3%, sản xuất nông nghiệp là 4,5%, kim ngạch xuất 


413 


khẩu 20% '. Lạm phát bị đây lùi từ 774,7% (năm 1986) xuống 
còn 67,1? (năm 1991), 12,7 (năm 1995). Đầu tư toàn xã hội 
bằng nguồn vôn trong và ngoài nước so với GDP năm 1990 là 
15,8%, năm 1995 là 27,4% ”. Lương thực không những đáp ứng 
đủ cho nhu cầu trong nước, mà còn xuất khẩu được mỗi năm 
khoảng 2 triệu tấn gạo ”. Nhiều công trình thuộc kết cầu hạ tầng 
và cơ sở công nghiệp trọng yếu được xây dựng, tạo thêm sức 
mạnh vật chất và thế cân đối mới cho bước phát triển tiếp theo. 


Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó chặt chẽ với nhu 
câu phát triên kinh tê - xã hội trong cơ chê thị trường. 


Quan hệ sản xuất được điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu 
phát triển của lực lượng sản xuất. Nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây 
dựng. 


Thành tựu thứ hai là đã tạo được một số chuyền biến tích cực 
về mặt xã hội. Đời sống vật chất của phần lớn nhân dân được cải 
thiện. Số hộ có thu nhập trung bình và số hộ giàu tăng lên, số hộ 
nghèo ngày càng giảm. Mỗi năm thêm hơn 1 triệu lao động có 
việc làm. Nhiều nhà ở và đường giao thông được nâng cấp và 
xây dựng mới ở cả nông thôn và thành thị. Trình độ dân trí và 
mức hưởng thụ văn hoá của nhân dân được nâng lên. Sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ, các hoạt động văn hoá, 
nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng... đều có những 
mặt phát triển và tiến bộ: Người lao động được giải phóng khỏi 
ràng buộc của nhiều cơ chế không hợp lí, phát huy được quyền 
làm chủ và tính năng động sáng tạo, chủ động hơn trong tìm 
việc làm, tăng thu nhập. Chủ trương đền ơn đáp nghĩa đôi với 





1.2.3. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VIIIL NXB Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996. tr. 10. 59. 


414 


những người có công với nước được toàn dân hưởng ứng; phong 
trào xoá đói giảm nghèo và các hoạt động từ thiện ngày càng mở 
rộng, trở thành một nét đẹp trong đời sông xã hội nước ta. 


Lòng tin của nhân dân vào chê độ và tiên đô của đât nước, 
vào Đảng và Nhà nước được nâng lên. 


Thành tựu thứ ba là tiếp tục g1ữ vững ồn định chính trị, củng 
cô quôc phòng và an ninh. 


Trong những năm 1991 - 1995, chúng ta đã giữ vững ôn định 
chính trị, độc lập chủ quyền và môi trường hoà bình của đất 
nước, tạo điều kiện thuận lợi cơ bản cho công cuộc đổi mới. 
Đảng đã định rõ phương hướng, nhiệm vụ và quan điểm chỉ đạo 
sự nghiệp bảo vệ Tổ quôc trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả việc điều chỉnh chiến lược quốc phòng, an ninh. 
Các nhu cầu củng có quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sông lực 
lượng vũ trang được đáp ứng tốt hơn. Chất lượng cũng như sức 
chiến đấu của quân đội và công an được nâng lên. Thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cô. 


Thành tựu thứ tư là thực hiện có kết quả một số đổi mới quan 
trọng về hệ thông chính trị. 


Trên cơ sở Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã từng bước cụ thể hoá 
đường lối đổi mới trên các lĩnh vực, củng cô Đảng về chính trị, 
tư tưởng, tổ chức, tăng cường vai trò lãnh đạo ca Đảng trong 
xã hội; đã ban hành Hiến pháp năm 1992; sửa đổi, bổ sung và 
ban hành mới nhiều văn bản pháp luật quan trọng, tiên hành cải 
cách một bước nền hành chính Nhà nước, tiếp tục xây dựng và 
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể 
chính trị, xã hội từng bước đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động, đạt hiệu quả thiết thực hơn. Quyền làm chủ của nhân 
dân trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, tư tưởng, văn hoá 
được phát huy. Các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc 


415 


ngày càng gắn bó với nhau trong sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Đồng bào ta ở nước ngoài 
cũng ngày càng quan tâm và hướng về Tổ quốc. 


- Thành tựu thứ năm là phát triển mạnh mẽ quan hệ đối 
ngoại, phá thế bị bao vây cắm vận, tham gia tích cực vào đời 
sông cộng đồng quốc tế 


Trong 5 năm 1991 - 1995, chúng ta đã triển khai tích cực và 
năng động đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hoá, 
đa dạng hoá; khôi phục và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác 
nhiều mặt với Trung Quốc; tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn 
kết đặc biệt với Lào; xây dựng quan hệ tốt với Campuchia; phát 
triển quan hệ với các nước trong khu vực. Nước ta trở thành 
thành viên của tổ chức ASEAN (7-1995), củng cố quan hệ hữu 
nghị truyền thống với nhiều nước; từng bước đổi mới quan hệ 
với Liên bang Nga, các nước trong cộng đồng các quốc gia độc 
lập và các nước Đông Âu; mở rộng quan hệ với các nước công 
nghiệp phát triển; bình thường hoá quan hệ với M (7-1995); 
thiết lập và mở rộng quan hệ với nhiều nước Nam á, Nam Thái 
Bình Dương, Trung Đông, châu Phi và M La tinh; mở rộng quan 
hệ với phong trào không liên kết, các tổ chức quốc tế và khu 
vực. Đên năm 1995, nước ta đã có quan hệ ngoại giao với hơn 
160 nước, có quan hệ buôn bán với trên 100 nước. Các công ti 
của hơn 50 nước và vùng lãnh thổ đã đâu ñr trực tiếp vào nước 
ía. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc. tế dành cho ta viện trợ 
không hoàn lại hoặc cho vay để phát triển. 


Thành tựu trên lĩnh vực đối ngoại là một nhân tố quan trọng 
góp phần giữ vững hoà bình, phá thế bị bao vây, cắm vận, cải 
thiện và nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới, tạo môi trường 
thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đât nước. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta còn có những 
khuyêt điêm và yêu kém: 

Một là, nước ta còn nghèo và kém phát triển, trình độ phát 
triên kinh tê, năng suât lao động, hiệu quả sản xuât kinh doanh 
416 


thấp, cơ sở vật chất và kĩ thuật còn lạc hậu, nợ nần nhiêu. Nhà 
nước còn thiếu chính sách để huy động có hiệu quả nguồn vốn 
trong dân. 


Hai là, tình hình xã hội còn nhiều tiêu cực và nhiều vấn đề 
phải giải quyết. Nạn tham nhũng, buôn lậu, lãng phí của công 
chưa ngăn chặn được. Tiêu cực trong bộ máy Nhà nước, Đảng 
và đoàn thê, trong các doanh nghiệp nhà nước, nhất là trên lĩnh 
vực nhà đất, xây dựng cơ bản, hợp tác đầu tư, thuế, xuất nhập 
khẩu và cả trong hoạt động của nhiều cơ quan thi hành pháp 
luật... nghiêm trọng và kéo dài. Sự phân hoá giàu nghèo, giữa 
các vùng, giữa thành thị và nông thôn và giữa các tầng lớp dân 
cư tăng nhanh. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là ở một 
số vùng căn cứ cách mạng và kháng chiến cũ, vùng đồng bào 
dân tộc, còn quá khó khăn. Chất lượng giáo dục, đảo tạo, y tế ở 
nhiều nơi rất thấp. Người nghèo không đủ tiền đề chữa bệnh và 
cho con em đi học. Trong khi đó, các nguồn tài chính từ ngân 
sách và những nguồn lực khác có thể huy động được cho yêu 
cầu phúc lợi xã hội vừa rất hạn chế, vừa chưa được sử dụng có 
hiệu quả. Tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường sinh 
thái, huỷ hoại tài nguyên ngày càng tăng. 


Ba là, việc lãnh đạo xây dựng quan hệ sản xuất mới có phần 
vừa lúng túng, vừa buông lỏng. Chúng ta chậm tháo gỡ các 
vướng mắc về cơ chế, chính sách để tạo động lực và điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt 
động, phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Việc 
cô phần hoá doanh nghiệp nhà nước làm chậm; chưa quan tâm 
tổng kết thực tiễn, kịp thời đề ra phương hướng, biện pháp đổi 
mới kinh tế hợp tác, để hợp tác xã ở nhiều nơi tan rã hoặc chỉ 
còn là hình thức, cản trở sản xuất phát triển. 

Bốn là, quản lí nhà nước về kinh tế, xã hội còn yếu. Hệ thống 
luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ và nhất quán, thực 
hiện chưa nghiêm chỉnh. Công tác tài chính, ngân hàng, giá cả, 
kế hoạch hoá, quy hoạch xây dựng, quản lí đất đai còn nhiều 


417 


yếu kém; thủ tục hành chính đổi mới chậm. Thương nghiệp nhà 
nước bỏ trống một số trận địa quan trọng, chưa phát huy tốt vai 
trò chủ đạo trên thị trường. Chế độ phân phối thu nhập còn 
nhiều bất hợp lí. Bội chỉ ngân sách và nhập siêu còn lớn. Lạm 
phát tuy được kiềm chế nhưng chưa vững chắc. Quản lí nhà 
nước đối với các hoạt động khoa học và công nghệ, bảo vệ tài 
nguyên và môi trường sinh thái, giáo dục, đảo tạo, thông tin, 
báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ còn chưa tốt. 


Năm là, hệ thống chính trị còn nhiều nhược điểm. Năng lực 
và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lí, điều hành của 
Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các đoàn thê chính trị, xã hội 
chưa nâng lên kịp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Không 
ít cán bộ, đảng viên phai nhạt lí tưởng cách mạng, tha hoá về 
phẩm chất, đạo đức; sức chiến đấu của một bộ phận tổ chức cơ 
sở Đảng bị suy yếu. 


Nhìn chung, sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới và 5 
năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII, đất nước ta đã vượt qua 
một giai đoạn thử thách gay go. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra 
cho 5 năm 1991 - 1995 đã hoàn thành về cơ bản. Nước ta đã ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt chưa vững 
chắc. 


Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kì quá độ là 
chuẩn bị tiền đề cho công cuộc công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn 
thành, cho phép chuyền sang thời kì mới đây mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. "Xét trên tổng thể, việc hoạch định 
và thực hiện đường lối đổi mới những năm qua về cơ bản là 
đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa" 


Từ thực tiễn 10 năm đổi mới, Đảng ta rút ra một số bài học 
kinh nghiệm chủ yêu: 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIII.. Sảd. tr. 68. 


418 


Một là, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội trong quá trình đổi mới; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược 
xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 
tưởng Hồ Chí Minh. 

Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, 
mà là quan niệm đúng đắn hơn về chủ nghĩa xã hội và thực hiện 
mục tiêu ấy bằng những hình thức, bước đi và biện pháp phù 
hợp. Đổi mới phải được thực hiện trên cơ sở bảo vệ, kế thừa và 
phát huy truyền thống quý báu của dân tộc và những thành tựu 
cách mạng đã đạt được 


Hai là, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đối mới kinh tế với đổi 
mới chính trị, lấy đối mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng 
bước đổi mới chính trị. 

Nhìn tổng thê, Đảng ta bắt đầu công cuộc đổi mới từ đổi mới 
về tư duy chính trị trong việc hoạch định đường lối và các chính 
sách đôi nội, đối ngoại. Không có sự đôi mới đó thì không có 
mọi sự đổi mới khác. Song, Đảng ta đã biết tập trung trước hết 
vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới kinh tế, khắc 
phục khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết về vật 
chất và tinh thần để giữ vững ồn định chính trị, xây dựng và 
củng cô niềm tin cz nhân dân, tạo thuận lợi để đổi mới các mặt 
khác của đời sống xã hội. Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ 
thống chính trị là nhằm thực hiện tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. 


Ba là, xây đựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phẫn, vận 
hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng cường vai trò quản 
lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ.nghĩa. Tăng trưởng 
kinh tế gắn liền với tiễn bộ và công bằng xã hội, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Vận dụng các hình thức kinh tế và phương pháp quản lí nền 
kinh tế thị trường ,là để sử dụng mặt tích cực của nó phục vụ 


419 


mục đích xây dựng chủ nghĩa xã hội, không để chệch hướng đi 
theo con đường tư bản chủ nghĩa. 

Kinh tế thị trường có những mặt tiêu cực mâu thuẫn với bản 
chất của chủ nghĩa xã hội. Đó là xu thế phân hoá giàu nghèo quá 
mức, là tâm lí sùng bái đồng tiền dẫn đến sự chà đạp lên đạo 
đức, nhân phẩm. Cho nên, đi vào kinh tế thị trường, phải kiên 
quyết đấu tranh khắc phục, hạn chế tối đa những khuynh hướng 
tiêu cực đó. Để phát triển sản xuất, cần phát huy khả năng của 
mọi thành phần kinh tế, thừa nhận trên thực tế còn có bóc lột và 
sự phân hoá giàu nghèo nhất định trong xã hội, nhưng phải luôn 
quan tâm bảo vệ lợi ích của người lao động, vừa khuyên khích 
làm giàu hợp pháp, chống làm giàu phi pháp, vừa coi trọng xoá 
đói, giảm nghèo, từng bước thực hiện công bằng xã hội. 


Bồn là, mở rộng và tăng cường khôi đại đoàn kêt toàn dân, 
phát huy sức mạnh của cả dân tộc. 


Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, vì nhân 
dân và do nhân dân. Chính những ý kiến, nguyện vọng.và sáng 
kiến của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới 
của Đảng. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới, 
vượt qua bao khó khăn thử thách mà công cuộc đổi mới đạt 
được thành tựu to lớn. Năm là, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, 
tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thê giới, 
kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. 


Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế phải trên cơ sở giữ vững 
độc lập tự chủ, bình đẳng và cùng có lợi, giữ gìn, phát huy bản 
sắc và những truyền thống tết đẹp của dân tộc. 


Sáu là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt. 

Sự nghiệp cách mạng của nước ta do Đảng lãnh đạo. Những 
thắng lợi và thành tựu, những thất bại và tôn thất của cách mạng 
đều gắn liền với trách nhiệm của Đảng. Mặt khác, các thế lực 
chống chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc luôn luôn chĩa mũi 


420 


nhọn vào Đảng, tập trung sức phá hoại nền tảng tư tưởng và tổ 
chức của 

Đảng. Thủ đoạn chúng thường dùng là xuyên tạc lịch sử, phủ 
nhận thành tựu cách mạng, phủ nhận sự hi sinh và công lao của 
những người cộng sản, thôi phồng sai lầm, khuyết điểm của 
Đảng, đòi thực hiện nhân quyên và dân chủ kiểu tư sản, đòi phi 
chính trị hoá bộ máy nhà nước, đòi đa nguyên đa đảng để tước 
bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng... 


Xuất phát từ yêu cầu mới của cách mạng và nhận thức rõ âm 
mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, Đảng ta 
xác định trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ 
trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. 


Đó là những vấn đề tiếp tục được đặt ra trong thời kì đây 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đât nước. 


II- Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 
(1996-2000) 


Vào nửa sau những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình thế giới 
có nhiều chuyển biến, nổi lên một số đặc điểm sau đây: - Chê độ 
xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu tuy đã sụp đồ 
khiến chủ nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng 
không làm thay đổi tính chất của thời đại. Loài người vẫn đang 
trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 
Các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có 
mặt sâu sắc hơn, nội dung và biểu hiện cũng có những nét mới. 


- Nguy cơ chiến tranh thế giới huỷ diệt bị đẩy lùi, nhưng 
xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về dân tộc, tôn 
giáo, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đồ, khủng bố 
vẫn xảy ra ở nhiều nơi. 

Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển VỚI 
trình độ ngày càng cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất, đồng 
thời thúc đầy quá trình chuyên dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc 

421 


tế hoá nền kinh tế và đời sống xã hội. 

- Cộng đồng thế giới đứng trước nhiều vấn đề có tính toàn 
cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nô về dân số, phòng 
ngừa và 

đây lùi những bệnh tật hiểm nghẻo...), không một quốc gia 
riêng lẻ nào có thê tự giải quyết, mà cân phải có sự hợp tác đa 
phương. Trong quan hệ quôc tế, xu thế hoà bình, ôn định và hợp 
tác để phát triển ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc của các 
dân tộc và quốc gia trên thế gIỚI; nhiều nước dành ưu tiên cho 
phát triển kinh tế, coi phát triển kinh tế có ý nghĩa quyết định 
đối với việc tăng cường sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Các 
quốc gia lớn, nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp 
tác và liên kết khu vực, liên kết quốc tế về kinh tế, thương mại 
và nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Hợp tác ngày càng tăng 
nhanh, nhưng cạnh tranh cũng rất gay gắt. Các dân tộc nâng cao 
ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đấu tranh chống lại sự áp 
đặt và can thiệp của nước ngoài, bảo vệ độc lập chủ quyền và 
nền văn hoá dân tộc. 


Các đặc điểm và xu thế trong quan hệ quốc tế nêu trên đã làm 
nảy sinh tính đa phương, đa dạng trong quan hệ quốc tế và trong 
chính sách đối ngoại của các nước. Tình hình thế giới và khu 
vực cũng tác động sâu sắc đến các mặt đời sống xã hội nước ta, 
đưa đến những thuận lợi lớn đồng thời cũng làm xuất hiện 
những thách thức lớn. 


Nước ta đã trải qua 10 năm đổi mới và giành được những 
thắng lợi bước đầu rất quan trọng cả về kình tế, xã hội, chính trị, 
đối nội và đối ngoại. Những thành tựu của công cuộc đổi mới đã 
và đang tạo ra thế và lực mới để chúng ta bước vào một thời kì 
mới. Nhiều tiền đề cần thiết cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đã chín muỗi. Quan hệ của nước ta với các nước trên thế giới 
được mở rộng; khả năng giữ vững độc lập tự chủ và hội nhập 
với cộng đồng thế giới tăng thêm. Đó chính là những thời cơ 
lớn. 


422 


Bên cạnh thời cơ lớn, chúng ta vẫn đang đứng trước bốn 
nguy cơ (do Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kì của 
Đảng, họp từ ngày 20 đến ngày 25-1-1994, nêu lên), đó là: Nguy 
cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực, 
nguy cơ "diễn biến hoà bình", nguy cơ chệch hướng xã hội chủ 
nghĩa và tệ quan liêu, tham nhũng. 

xuất phát từ tình hình trên, đồng thời căn cứ vào Cương lĩnh 
của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (28-6 - 1-7- 
1996) đề ra mục tiêu đến năm 2020 là "tiếp tục nắm vững hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


Mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xây dựng nước 
ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện 
đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và 
tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công băng, văn minh. 


Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đưa nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp" Ì. 5 năm cuối cùng của thập kỉ 
90 (1996 - 2000) là bước rất quan trọng của thời kì phát triển 
mới, thời kì đây mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Nhiệm vụ của nhân dân ta là tập trung mọi lực lượng, tranh thủ 
thời cơ, vượt qua thử thách, đây mạnh công cuộc đôi mới một 
cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều 
thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của 
Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đạt và 
vượt mục tiêu được đề ra trong Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2000: Tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu 
quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc 
về xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống của 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
VIII.. Sảd, tr. 80. 


423 


nhân dân, nâng cao tích luỹ từ nội bộ nên kinh tê, tạo tiên đê 
vững chăc cho bước phát triên cao hơn vào đâu thê kỉ sau. 


Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong 
những năm còn lại của thập kỉ 90 là: Đặc biệt coi trọng công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; phát triển 
toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp găn với công nghiệp chế biến 
nông, lâm, thủy sản; phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu. 
dùng và hàng xuất khẩu. Nâng câp, cải tạo, mở rộng và xây 
dựng mới có trọng điểm kết cấu hạ tầng kinh tế, trước hết ở 
những khâu ách tắc và yếu kém nhất đang cản trở sự phát triển. 
Xây dựng có chọn lọc một SỐ cƠ sở công nghiệp nặng trọng yếu 
và hết sức cấp thiết, có điều kiện về vốn, công nghệ, thị trường, 
phát huy tác dụng nhanh và có hiệu quả cao. Mở rộng thương 
nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đây mạnh các hoạt động kinh tế đối 
ngoại. Hình thành dần một số ngành mũi nhọn như chế biến 
nông, lâm, thủy sản, khai thác và chế biến dầu khí, một số 
ngành cơ khí chế tạo, công nghiệp điện tử và công nghệ thông 
tin, du lịch. Phát triển mạnh sự nghiệp giáo dục và đảo tạo, khoa 
học và công nghệ. 


Trong quá trình thực hiện kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, nhất 
là từ giữa năm 1997 đến năm 1999, tác động tiêu cực của khủng 
hoảng tài chính - kinh tế khu vực, cùng với thiên tai nghiêm 
trọng liên tiếp xảy ra đã đặt nền kinh tế nước ta trước những thử 
thách quyết liệt. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân ta đã 
nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức, giành nhiều 
thắng lợi to lớn: 


Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng, sản phẩm trong nước (GDP) 
tăng bình quân hằng năm 7%. Đến năm 2000, tổng sản phẩm 
trong nước tăng hơn 2 lấn so với năm 1990. Sản xuất nông 
nghiệp phát triển liên tục, đặc biệt là sản xuất lương thực. Giá trị 
sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng bình quân hằng năm 5,7% 
so với mục tiêu đề ra là 4,5 - 5%; trong đó nông nghiệp tăng 


424 


5,6%, lâm nghiệp 0,4%, ngư nghiệp 8, 4% '. Sản lượng lương 
thực có hạt tăng bình quân hằng năm trên 1,6 triệu tấn; lương 
thực bình quân, đầu người tăng từ 360 kg năm 1995, lên trên 444 
kg năm 2000 ”. Nhiều vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập 
trung gắn với công nghiệp chế biến bước đầu hình thành; sản 
phẩm nông nghiệp đa dạng hơn. 

Diện tích trồng cây công nghiệp tăng hơn trước: Cà phê gấp 
hơn 2,7 lần, cao su tăng 46%, mía tăng 35%, bông tăng 8%, 
rừng nguyên liệu giấy tăng 66%... so với năm 1995 Ÿ. 


Chăn nuôi tiếp tục phát triển. Sản lượng thịt lợn hơi năm 
2000 đạt trên 1,4 triệu tấn, tăng 1,4 lần so với năm 1995 . 


Xuất khâu nông, lâm, thủy sản năm 2000 đạt 4,3 tỉ USD, gấp 
hơn 1,7 lần so với năm 1995, bình quân hằng năm chiếm 
khoảng 30% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Chúng ta đã tạo 
được 3 mặt hàng xuất khâu chủ lực là gạo (đứng thứ 2 thế giới), 
cà phê (đứng thứ 3 thế giới) và hàng thuỷ sản Ÿ. 

Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 
13,5%; trong đó công nghiệp quốc doanh tăng 9,5%, công 
nghiệp ngoài quốc doanh tăng 11,5%, khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài tăng 21,8% ”. Năng lực sản xuất các sản phẩm công 





1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IX - NXB Chính trị quôc gia Hà Nội, 2001, tr. 224. 


3.2.3.4.5. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu 


toàn quốc lân thứ IX... 
Sảd, tr. 224, 225, 226. 


425 


nghiệp chủ yếu tăng khá: Năm 2000 so với năm 1995, công suất 
điện gấp 1,5 lần, xi măng gấp 2,1 lần, thép gấp 1,7 lần, mía 
đường gấp hơn 5 lần '. 


Hệ thống kết cấu hạ tầng: Bưu chính - viễn thông, đường sá, 
cầu, cảng, sân bay, điện, thủy lợi... được tăng cường. Các ngành 
dịch vụ, xuất khâu và nhập khẩu đều phát triển. Đến năm 2000, 
chúng ta đã chặn được đà giảm sút mức tăng trưởng kinh tế, các 
chỉ tiêu chủ yếu đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Đất nước đã 
ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, vượt qua được cơn chấp 
động chính trị và sự hãng hụt về thị trường do những biến động 
ở Liên Xô và Đông Âu gây ra; phá được thế bị bao vây cắm 
vận, mở rộng được quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh 
tế quốc tế; không để bị cuốn sâu vào cuộc khủng hoảng tài 
chính - kinh tế. 

- văn hoá, xã hội có những tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp 
tục được cải thiện. Giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và 
cơ sở vật chất. Trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực 
được nâng lên. Nước ta đã đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và 
phố cập giáo dục tiểu học. Khoa học xã hội và nhân văn, khoa 
học tự nhiên và công nghệ chuyền biến tích cực, gắn bó hơn với 
phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo 
chí, xuất bản góp phần tích cực động viên toàn dân tham gia xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc nâng cao kiến thức và chất lượng cuộc 
sống. Những nhu câu thiết yếu của nhân dân về ăn, ở, mặc, 
chăm sóc sức khoẻ, nước sạch, điện sinh hoạt, học tập, đi lại, 
giải trí... được đáp ứng tốt hơn. Việc chăm sóc sức khoẻ của 
nhân dân được đây mạnh. 


Mỗi năm hơn 1,2 triệu lao động có việc làm mới. Công tác 
xoá đói giảm nghèo trên phạm vi cả nước đạt kết quả nổi bật, 
được dư luận thế giới đánh giá cao. Tỉ lệ hộ nghèo (theo tiêu 
chuẩn của nước ta) từ trên 30% (năm 1991), đến năm 2000, 


426 


giảm xuống còn 10% '. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình 
có nhiều thành tích, được Liên hợp quốc tặng giải thưởng. Tỉ lệ 
tăng dân số tự nhiên hằng năm từ 2,3% giảm xuống 1 ,4% ”. các 
hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động 
nhân đạo, từ thiện... được mở rộng, thu hút sự tham gia của các 
tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đoàn thê và doanh nghiệp. 


- Tình hình chính trị - xã hội cơ bản ồn định; quốc phòng và 
an ninh được tăng cường. Các lực lượng vũ trang nhân dân làm 
tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyên, toàn vẹn lãnh: thổ, bảo 
đảm an ninh quốc gia. Sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng 
toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến 
lược, biên giới, biên, đảo được phát huy. 


- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng; hệ 
thống chính trị được củng có. Toàn Đảng tiến hành cuộc vận 
động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê 
bình theo tính thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khoá VIIIL 
Nhà nước tiếp tục được hoàn thiện, nên hành chính được cải 
cách một bước. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thê nhân dân tiếp 
tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Quyền làm chủ 
của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy. 


- Quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng, hội nhập kinh tế 
quốc tế được tiễn hành chủ động và đạt nhiều kết quả tốt. Nước 
ta đã tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước láng giềng, các nước bạn 
truyền thống; tham gia tích cực các hoạt động thúc đây sự hợp 
tác cùng có lợi trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) 
và Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC); 
tăng cường quan hệ với các nước phát triển và nhiều nước, 
nhiều tổ chức khu vực và quốc tế Đến năm 2000, nước ta có 





1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IX... Sđủ, tr. 224, 225, 226, 72, 151 


427 


quan hệ thương mại với hơn 140 nước, quan hệ đầu tư với gần 
70 nước và vùng lãnh thổ Ì. Đảng ta tiếp tục củng cố tình đoàn 
kết, hữu nghị với các đảng cộng sản và công nhân, các phong 
trào độc lập dân tộc và tiến bộ trên thế giới, thiết lập quan hệ với 
các đảng cầm quyền ở một số nước. "Những thành tựu 5 năm 
qua đã tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của 
đất nước và cuộc sống của nhân dân, củng cố vững chắc độc lập 
dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa, nâng cao vị thế và uy tín của 
nước ta trên trường quốc tế ˆ 

Tuy nhiên, trong 5 năm th hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 
VIII (1996 - 2000), chúng ta còn có những mặt yêu kém, khuyết 
điểm: 

- Nền kinh tễ phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức 
cạnh tranh thấp. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm chậm 
dần, đến năm 2000 đã tăng trở lại, nhưng vẫn chưa đạt mức tăng 
trưởng cao như những năm giữa thập kỉ 90. Nhìn chung, năng 
suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành cao. 
Nhiều sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp 
thiểu thị trường tiêu thụ cả ở trong nước và nước ngoài, một 
phần do thiếu sức cạnh tranh. Rừng và tài nguyên khác bị xâm 
hại nghiêm trọng. Nạn buôn lậu, làm hàng giả gian lận thương 
mại tác động xấu đến tình hình kinh tế - xã hội. 


- Một số vấn đề văn hoá - xã hội bức xúc và gay gắt chậm 
được giải quyết. Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở 
nông thôn còn ở mức cao. Chất lượng giáo dục và đào tạo thấp 
so với yêu cầu. Mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp 
dạy và học, sách giáo khoa, thi cử... có nhiều thiếu sót; trong 
giáo dục và đào tạo có những hiện tượng tiêu cực đáng lo ngại. 


1.2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
. Sđd, tr. 72, 151. 


428 


Giáo dục và đào tạo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều 
khó khăn. Các hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng 
tốt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mức sống của nhân dân, nhất là nông 
dân ở một số vùng quá thấp. Chính sách tiền lương và phân phôi 
trong xã hội còn nhiều bất hợp lí. Sự phân hoá giàu nghèo giữa 
các vùng, giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp dân cư 
tăng nhanh chóng. Tai nạn giao thông xảy ra ở mức nghiêm 
trọng. Các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma tuý và mại dâm, lan 
rộng. 


- Cơ chế, chính sách không đồng bộ và chưa tạo động lực 
mạnh đề phái triên. 


- Tình trạng tham nhũng, suy thoái về chỉnh trị, đạo đức, lỗi 
sông ở một bộ phận không nhỏ trong cán bộ và đảng viên là rất 
nghiêm trọng. 

Năm 2000 là năm kết thúc thực hiện phương hướng, nhiệm 
vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000 do 
Đại hội lần thứ VIII của Đảng thông qua. Đó cũng là năm kết 
thúc thế kỉ XX và loài người bước sang thê kỉ XXI. Trong bối 
cảnh lịch sử ấy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng 
được tô chức tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến ngày 22-4- 2001. 
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010 và Phương hướng, nhiệm vụ 
kế hoạch phát triển kinh tê- xã hội 5 năm 2001 - 2005 của Ban 
Chấp hành Trung ương khoá VIII. Chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội 10 năm 2001 - 2010 nhằm "Đưa nước ta ra khỏi tình 
trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực 
con người, năng lực khoa học và công nghệ, kết cấu hạ tầng, 
tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh được tăng cường: thê chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành 
về cơ bản; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng 


429 


cao" ! 


Mục tiêu cụ thể của Chiến lược là đưa GDP năm 2010 lên ít 
nhất gấp 2 lần năm 2000. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh 
tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế, đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu tiêu dùng: thiết yêu, một phần đáng kê nhu câu sản 
xuất và đây mạnh xuất khẩu... Nâng lên đáng: kế chỉ số phát 
triển con người của nước ta. Tốc độ tăng dân số đến năm 2010 
còn khoảng 1,1%. Xoá hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo. Giải 
quyết việc làm ở cả thành,thị và nông thôn (thất nghiệp ở thành 
thị dưới 5%, quỹ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn 
khoảng 80 - 85%); nâng tỉ lệ người lao động được đào tạo nghề 
lên khoảng 40%... 


Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 là 
bước rất quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược 10 năm 
2010 - 2020 nhằm "Tăng cường kinh tế nhanh và bền vững; ôn 
định và cải thiện đời sông nhân dân. Chuyển dịch mạnh cơ cầu 
kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của nên kinh tê. 
Mở rộng kinh tế đối ngoại. Tạo chuyển biến mạnh về giáo dục 
và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát huy nhân tố con người. 
Tạo nhiều việc làm; cơ bản xoá đói, giảm số hộ nghèo; đây lùi 
các tệ nạn xã hội..." “ 

Trong 5 năm 2001 - 2005, phân đấu đạt nhịp độ tăng tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) bình quân mỗi năm 7,5%; trong đó 
nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,3%, công nghiệp và xây dựng tăng 
10,8%, dịch vụ tăng 6,2%. Tỉ lệ học sinh trung học cơ sở đi học 
trong độ tuổi đạt 80%, tỉ lệ học sinh phổ thông trung học đi học 
trong độ tuổi đạt 45% vào năm 2005. Giảm tỉ lệ sinh bình quân 





1. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
LX.. Sđd, tr. 89. 


2. Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
1X... Sđd, tr. 89, 90. 


430 


hằng năm 0 5%; tốc độ tăng dân số vào năm 2005 khoảng 1,2%. 
Tạo việc làm, giải quyết thêm việc làm cho khoảng 7,5 triệu lao 
động, bình quân 1,5 triệu lao động!năm; nâng tỉ lệ lao động qua 
đào tạo lên 30% vào năm 2005. Cơ bản xoá hộ đói, giảm tỉ lệ hộ 
nghèo xuống còn 10% vào năm 2005. 


Bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên của thế kỉ XXI, 
tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi, cơ 
hội lớn, nhưng đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức 
lớn. Thê và lực của nước ta mạnh hơn nhiêu so với trước. Tình 
hình chính trị - xã hội tiêp tục ôn định; quan hệ sản xuât được 
đôi mới phù hợp hơn; thê chê kinh tê thị trường đã bước đâu 
hình thành và vận hành có hiệu quả. 

Năng lực sản xuất và kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội đã tạo ra 
tiên đê cân thiệt cho bước phát triên mới. Quan hệ kinh tê, ngoại 
g1ao của nước ta đã được mở rộng trên trường quôc tê. 

Phát huy thế mạnh và thuận lợi, khắc phục khó khăn, nhân 
dân ta đã và đang đạt được những thành tựu và tiên bộ to lớn 
trong phát triên kinh tê - xã hội. 

CÂU HỎI - BÀI TẬP 

I - Vì sao Đảng ta quyết định thực hiện đổi mới đất nước? 
Nội dung đường lôi đôi mới là gì? 

2- Những thành tựu nhân dân ta đã đạt được qua 15 năm thực 
hiện đường lôi đôi mới đât nước. Y nghĩa của những thành tựu 
ây. 


431 


KẾT LUẬN 


Lịch sử Việt Nam trong những 1945 - 2000 đã chứng kiến 
những biến đổi to lớn và sâu sắc của đất nước, là thời kì cả dân 
tộc đứng lên đấu tranh oanh liệt giành độc lập tự do, thống nhất 
Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, nhân dân ta liên tiếp giành được những thắng lợi có ý 
nghĩa lịch sử và thời đại. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành 
lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là kết quả tổng hợp của 
các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong l5 năm sau 


432 


ngày thành lập Đảng, từ cao trào cách mạng 1930 - 1931, với 
đỉnh cao là phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh, cuộc vận động dân 
chủ 1936 - 1939 đến cao trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945. 
Đó là 15 năm đấu tranh đầy gian khô, hi sinh, có lúc phong trào 
cách mạng bị dìm trong máu lửa nhưng cuối cùng đã đi tới 
thắng lợi vẻ vang: Xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, mở 
ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỉ nguyên độc lập dân tộc 
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp theo Cách mạng tháng Tám 
là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài 
9 năm (1945 - 1954) và kháng chiến chống giặc M xâm lược 
kéo dài trên 20 năm (1954 - 1975). Qua hai cuộc kháng chiến 
oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ta lần 
lượt đánh thăng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, 
đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào 
cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và trong những năm đầu 
san khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều tìm tòi, khảo 
nghiệm, Đảng ta đã đề ra và lãnh đạo nhân dân cả nước thực 
hiện đường lỗi đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh mới của quốc 
tế 


- Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng có lúc phạm sai 
lâm, khuyêt điêm, nhưng đã nghiêm khắc tự phê bình, tích cực 
sửa chữa và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. 


Với những thắng lợi giành được trong hơn nửa thế kỉ qua, 
nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một 
nước độc lập, có chủ quyên, phát triển theo con đường xã hội 
chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế ngày càng rộng rãi, có VỊ thế ngày 
càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ 
thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã 


433 


hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc 
hậu đã phát triển đi lên và bước vào thời kì đây mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá. 


Thực tiễn phong phú và những thành tựu to lớn đạt được 
trong hơn nửa thế kỉ qua đã chứng minh tính đúng đắn của 
đường lối cách mạng do Đảng ta đề ra; đồng thời giúp chúng ta 
nhận thức ngày càng rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội Đảng lần thứ VII (1991) 
thông qua là ngọn cờ chiến đấu vì thăng lợi của sự nghiệp xây 
dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, định hướng cho mọi 
hoạt động của Đảng hiện nay và trong những thập kỉ tới. 


Chặng đường trước mắt có nhiều thuận lợi, nhưng vẫn còn 
không ít khó khăn, thử thách. Tình hình thế giới tiếp tục có 
nhiều biến đồi. Khoa học và công nghệ sẽ có những bước tiễn 
nhảy vọt. Kinh tế trí thức có vai trò ngày càng quan trọng trong 
quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Toàn cầu hoá kinh tế là 
một xu thê khách quan, lôi cuôn ngày càng nhiều nước tham gia. 
Xu thế này đang bị một số nước phát triển và các tập đoàn kinh 
tế tư bản xuyên quốc gia chỉ phối, chứa đựng nhiều mâu thuẫn, 
vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa có 
đấu tranh. Với truyền thống anh hùng, thông minh, sáng tạo, có 
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và 
rèn luyện lãnh đạo, nhân dân ta sẽ vượt qua mọi trở ngại, thực 
hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh. xã hội công 
bằng. dân chủ, văn minh. 


434 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng: 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V. Tập I: 
NXB Sự thật, Hà Nội, 1982. 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1987. 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1991. 

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIIL NXB 
Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 1996. 

435 


- Văn kiện Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ IX. NXB 
Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2001. 


Văn kiện quân sự của Đảng 1945 - 1950. NXB Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 1976. 


Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam: - 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (4-1959) bàn về 
vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư 
bản tư doanh. NXB Sự thật, Hà Nột, 1959. 


- Nghị quyết Trung ương lân thứ 14 (11-1958). 
- Văn kiện Đại hội. Tập I. NXB Sự thật, Hà Nội, 1960. 


Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương: Văn kiện Đảng 
1945 - 1954. Tập I. NXB Sự thật, Hà Nội, 1978. 


Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh: 
- Tổng kết cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp - Thắng 
lợi và bài học. 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995. 
- Tổng kết cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước - Thắng 
lợi và bài hạc. 
NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996. 
Ban tổng kết : Biên soạn lịch sử: Lịch sử Bộ T: ống Tham mưu 
trong kháng chiến chóng Pháp (1945 - 1954), 1991. 


Trường Chinh: 


Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Tập I, IL NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1976. 


- Kháng chiến nhất định thắng ơi. NXB Sự thật, Hà Nội, 
1947. 


Các tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Lịch sử Quân sự. 
Công báo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - Só đặc biệt về 
436 


Hội nghị Giơnevơ, ngày 19-8-1954. 
Cục Chính trị - Tổng cục xây dựng kinh tế. Trận đô bát quải 
xuyên rừng rậm. 1979 
Lê Duẫn: 
- Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa 
xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới. NXB Sự thật, Hà 


Nội, 1970. - - Giai cấp vô sản với vấn để nông dân trong cách 
mạng Việt Nam. NXB Sự thật, Hà Nội, 1965. 


- Thư vào Nam. NXB Sự thật, Hà Nội, 1985. 
- Về cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tập I, LL, IIL, IV. ÑXB Sự 
thật, Hà Nội, 1976, 1984. 


- Về chiến tranh nhân dân Việt Nam. NXB Chính trị Quốc 
gia, Hà Nội, Văn Tiên Dũng: Đại thăng mùa xuân. NXB Quân 
đội nhân dân, Hà Nội, 1976. 

Trần Bạch Đằng (chủ biên): Chung mội bóng cờ (về Mặt trận 
dân tộc giải phóng miễn Nam Việt Nam). NXB Chính trị Quôc 
gia, Hà Nội, 1993. Trân Bá Đệ: Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 
nay. NXB Đại học Quôc gia, Hà Nội, 2000. 

Devillers (P): Pari- Sài Gòn - Hà Nội. NXB Thành phố Hồ 
Chí Minh, 1993. 

Võ Nguyên Giáp: 
- Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc. NXB Sự thật Hà Nội, 1979. 
- Chiến đấu trong vòng vây. NXB Quân đội nhân dân. 
Hà Nội, 1995. 
Điện Biên Phú. In lần thứ 7, có sửa chữa. NXB Quân đội 
nhân dân, Hà Nội, 2004. 
- Đường tới Điện Biên Phú. NXB Quân đội nhân dân, 
Hà Nội, 1999, 


437 


- Những chặng đường lịch sử. NXB Văn học, Hà Nội, 
1975. 


- Í\ ồng hành dinh trong mùa Xuân toàn thắng. NXB Chính 
trị Quôc gia, Hà Nội, 2000. 


Trần Văn Giàu: Miễn Nam giữ vững thành động. Tập L 
II. II, IV, V. 


NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1964, 1966, 1968, 1970, 
1978. 


L.B. Giônxơn: Lợi thê (Hồi kí, bản tiếng Việt). 


Lê Mậu Hãn (chủ biên): Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 
II. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997. 


V.L Lênin: Bàn về hợp tác hoá nông nghiệp. NXB Sự thật, 
Hà Nội, 1971. 


Hồ Chí Minh: 


- Toàn tập. Tập 4. 5, 6. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
1984, 1995. 


- Toàn tập. Tập 7. 8, 9, 10, 11, 12. NXB Chính trị Quốc gia, 
Hà Nội, 1996. 


- Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội. NXB Sự thật, Hà 
Nội 1970. 


Maicơn Maclia: Cuộc chiến tranh 10 ngàn ngày. NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1990. 


Một số văn kiện của Đảng về chống Mĩ cứu nước. Tập I 
(1954 - 1965). NXB Sự thật, Hà Nội, 1985. 


Robert S. Mc Namara: Nhìn lại quả khứ tấn thảm kịch và 
những bài học về Việt Nam. NXB Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 
1995. 


H. Navarre : Agonie de L ' Indochine (Đông Dương hấp 


438 


hồi) - Bản dịch. 

Tổng cục thống kê: 30 năm phát triển kinh tế và văn hoá của 
nước Việt Nam Dán chủ Cộng hoà. NXB Sự thật, Hà Nội, 1978. 

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia - Đại học 
Quôc gia Hà Nội: Việt Nam trong thê kỉ XX. Tập I, II, HH; 1V. 
NXB Chính trị Quôc gia, Hà Nội, 2001, 2002. 

Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí 
Minh: Hồ Chí Minh. Biên niên tiêu sử. Tập !Vƒ. NXB Chính trị 
Quôc gia, Hà Nội, 1994. 

Viện Lịch sử quân sự việt Nam: 
Lịch sử cuộc kháng chiến chồng thực đân Pháp 1945 - 
1954. Tập L, IL 


NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1994. 


- Lịch sử kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975. Tập I, 
II. NÑXB Chính trị quôc gia, Hà Nội, 1996. 

Về Nhà nước nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. NXB Sự 
thật, Hà Nội, 1963. 

. Việt Nam Thông tấn xã: Tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mĩ 
về cuộc chiên tranh xám lược Việt Nam. Tập I. 8-1971. Hà Nội, 
2001, 2002. 

35 nằm chiến đấu và xáy đựng. NXB Sự thật, Hà Nội, 
1980. 

Việt Nam - Con số và sự kiện 1945 - 1954. NXB Sự thật, 
Hà Nội, 1990. 
Xalăng: Một đê quốc cáo chung: Việt Minh - địch thủ của tôi. 

Tập II (Bản dịch tiêng Việt). 

Việt Nam những chặng đường lịch sử 1954 - 1975; ]975 - 
2005. 
NXB Giáo dục, Hà Nội 2005. 

439 


Việt Nam 1954 - 2005 (21 năm kháng chiến chống Mĩ cứu 
nước và 30 năm xây dựng bảo vệ Tô quốc). NXB Giáo dục, Hà 
Nội, 2005. 


MỤC LỤC 


XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYÊN CÁCH MẠNG, 
KHÁNG CHIẾN CHÓNG THỰC DÂN PHÁP GIÀNH VÀ 


BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (1945 - 1954).....................----: 5 
E HINH] 240402078141 24610/458nhAtutha0ufb gia d9 ".... 5 
VIỆT NAM TRONG HƠN MỘT NĂM ĐẦU SAU CÁCH 
MẠNG THÁNG TÁM (9/1945 - 12/1946)....................-.----5:: 5 

I- Tình hình Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai và 
Cách trang tháng Tấm T94: si 2sixsadacbsssvvdliftduuea 5 


440 


II- Bước đầu công cuộc xây dựng và củng cô chính quyên 


CAO THAI c0 06036166 66609404040.32010930404704 63046004041 244 Số 15 
1- Về chính trị - QUẦN SÚT ¿214;20165x4ãe460516 04244401416 17 
2- Về kinh tế - tài chính ............................---s+©cssccssscseees 24 
3: Vệ văn hoá s:p1A0 đỤG seï2xab0xa1565%0605 2a s6 d6 29 

II- Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính 

quyển cách mạng....................- -- ¿+ s2 E+EE+EE+EE2EE£EcEecrrkered 3l 


1- Kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam, hoà 
hoãn với quân Tưởng ở miên Bắc (trước ngày 6-3-1946) 
”...ố ốc 31 
2- Hoà hoãn với thực dân Pháp nhằm gạt quân Tưởng ra 
khỏi nước ta, chuân bị kháng chiên chông Pháp (từ 6-3 


đ6n:J/0512511046)v si s2600080212a80xsasgÐi so sub 41 

Ê HƯỚH ly dua ndficuasdtutvalkiG202622 ònQ CA vu 622L S6 4/i4pt8v)QMAG v5 56 
NHỮNG NĂM ĐẦU TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN 

CHÓNG THỰC DÂN PHÁP (1946 — 1950)....................- 58 
L. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng 

nồ.Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng............. 58 


1. Âm mưu, hành động chiến tranh của thực dân Pháp 58 
2.Kháng chiên chông thực dân Pháp bùng nô trong cả 


HƯ Cá v001 066 t6 6 bi s0ast10 31526 svesiti ki seo ÐENtbtssetyoes 62 
3. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng.......... 64 
II- Cuộc Chiến đấu của quân và dân ta ở thủ đô và các đô 
thị khác phía Bắc vĩ tuyên 16.......................--- 2-2 s+zzse¿ 66 
1- Cuộc chiến đấu ở thủ đô Hà Nội...........................-- - 67 
2- Cuộc chiến đầu ở các đô thị khác ...........................--- 69 
II- Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống 
thực dân Pháp xâm lược......................... .. - -- ¿+5 + +<*£+s+sevxses 71 
1. Công tác di chuyên, thực hiện "Tiêu thổ kháng chiến 
tác xin c1 2A vu Tg 6c vi ae cua s0 0V0413csvi biện Ai ha t7 71 
2- Xây dựng lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến 
bùi P NNẶỸẽ ..... nhãn ẽ ốc 75 
IV. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947......................... 84 
1. Thực dân Pháp tiễn công căn cứ địa kháng chiến Việt 
l3 O9 n0 DÊU NGÔ NÊN UTC DU NUNG VU, 84 


2- Quân và dân ta chiên đâu chông cuộc tiên công Việt 


Bắc của địch.............. 3... Số ayt22 88 
V- Đây mạnh kháng chiên toàn dân, toàn diện chông thực 
(A/1P.HHD AT TƯỢC s62 sua 8544800543006 086 nsa©tÀ0wigttkn 15 


1. Âm mưu của thực dân Pháp sau thất bại ở Việt Bắc. 93 

2- Chủ trương và hoạt động đây mạnh kháng chiến của ta 

sau chiến thắng Việt Bắc.........................---¿- 5c ccccrsrserea 100 
{ RE LÍ Ï:;s8a26txoiss2dbBlaoyosl2A4112k6infla seotgj24tMio To, 
BƯỚC PHÁT TRIÊN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHÓNG THỰC DÂN PHÁP (1950 - 1953) 


2Á 5:5 100 áo Số (6u 06 co táo Goágáocó04cegGÁ0 16 015405046ã0x81sisdoszSố110erds 129 
I- Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950....................... 129 
1- Bối cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng............... 129 
II- Đề quốc Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm 
lược Đông Dương — Kế hoạch Đờ Lát đờ Tătxinhi........ 137 
1. Mi can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông 
JÐ);92015 2T 0n Sang an 0t 1 ng 137 
II- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử II của Đảng Cộng 
sản Đông Dương (2-119Š Ì)....................... ... cv seeereses 146 
IV- Xây dựng và củng cỗ hậu phương kháng chiến về mọi 
TH: 23224016160 6t 0 vi viên GY S0 AE D80 1Ä XE ae GEN to vàe 151 
V- Những Chiến dịch giữ vững và phát triên quyền chủ 
động đánh địch trên chiến trường ..........................----- --: 167 
CDUUDS TA syy27890id2i014eaiaisd103 060đ cebxfopsliepl 40 ftdee 185 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHÓNG THỰC DÂN PHÁP KÉT 
§iJš16/82012s£0 51x) Sẽ... 185 
I- Âm mưu mới của đề tluốe Pháp - Mĩ ở Đông Dương. Kế 
HOẠCH NG Vô 20661606146 ssi6d4s6 2105561454 s6xscaclllEsskadiEssebsalsstDe ta6 185 
II- Cuộc tiễn công chiến lược Đông - Xuân 1953 — 1954 và 
chiến địch Điện Biên Phủ..............................--ccccseerree 192 
1. Cuộc tiễn công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 
t0) (65154886X0Ng 204641155110 1515Á6344sg131Äy 236 loa 0066x404 (xã 192 
1.Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)........................----- 196 
III- Hội nghị wà Hiệp định Giơnevơ 1951 về chăm dứt 
chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.................... 210 


442 


1= HồI trpT: CTHYTEVO 1:60 054 64100634 44222620064 2e44 210 


2 HIỆP Dịnh:CIOTÌ€VOv92xx;s24ta4ie6c6isxeeant xa 217 

IV- Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng 

chiến chống Pháp từ (1945 - 1954).....................-----s- 55s: 221 

[52 Tre TỊCH EU seo 210110080 13600s6sQe bo 221 

2- Nguyên nhân thắng lợi.........................------ 2 2 s+czse¿ 223 

I1023180 PTNT "..ẻ ẽ.. 227 
VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIÉN CHÔNG Mĩ CỨU 

li Y8 @ 0Ì <7.18 s21 8T... ẽ.ẽ 5) 

HD Vay vi nx2ssn090107/0626300/92A51 150 ns3s09080500 22600185 V2/g| 


XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIÈN BẮC VÀ 

ĐẦU TRANH CHÓNG Mĩ - NGỤY Ở MIỄN NAM (1954- 

TÊN } s12: 304919016 6/01/6gx6xaQ0A/64/42 4:24 10ANuav2laoesox 3v 00A01/414 6612 3asx6 227 
I- Tình hình Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ và nhiệm vụ 
cách mạng trong thời kìÌ mỚII............................ ..-- -s« -s«<ss+++2 S/9/7, 
II- Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh 
tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa (1954-1960)....................-- 233 
II- Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn 
và xây dựng lực lượng, tiễn tới "Đồng khởi tig” (1954- 


19110) 11 “...... nề... ốc 248 
IV- Miền Bắc xây đựng bước đầu cơ sở vật chất là kĩ thuật 
của chủ nghĩa xã hội (1961-1965)........................---- << <+-<+++ 269 
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng..... 269 
2- Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 
T002) v00 10422 010 án 2120222006 odse 2372 
V- Miền Nam chiến đấu chồng chiến lược "chiến tranh đặc 
Điệt (1901-9071) su an dcetlevobÁouylrd la sao rdexes 5 
1. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam 
À'21anNP 1i 727 7 ẻẽẻ.ố.. ốc 278 
2- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "chiến tranh đặc 
Biệt! của đểdùoo MT cosxssssts 09665 nha 0980 ps0404420056653 281 
CƯỜNG V  @0xixixaseiddfeobohfon (ván hồ qhxi Ôn: xa 3.09 
CÁ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐÁẦUCHÓNG ĐỀ QUỐC 
MỸ XÂM T-ƯỢC (1965 - 1972) 1x64 zaovbcaassse 289 


I- Đề quốc Mĩ leo thang mở rộng chiến tranh xâm lược 


02s TỶ... 289 
II- Cả nước trực bếp chiến đấu chống đề quốc Mĩ xâm lược 
(J9 DDic TU0B,)ás đá 004 030 09/64A422404404480usd, kiirdfendidd áag 294 

I- Miền Nam chiến đầu chống chiến lược “chiến tranh 

cục bộ " của đê quốc NT ván 0670606060001 068822 6vÿ 295 


2- Miền Bắc chiến đầu chống chiến tranh phá hoại lần thứ 
nhất của đề quốc Mĩ, giữ vững sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, tích cực chỉ vốn cho chiến trường miền Nam. 
4614 039621624304)01Gx1t0gssg2sbfeadskbidomSEu  daxsb6bostsiatidcjosi 20s s40 26g 311 
III- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá 
chiến tranh". Miền ðắc khôi phục, phát triển kinh tế và 
chiến đầu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ 


(1909-1973) seca:  . 31842 Lân Xai.f5a4t8090 0620569 3Ag 315 
IỆ Miên Nam chiên đâu chông chiên lược "Việt Nam hoá 
CHICT TT s06 10 6041641106010 0602065001014 20a teef 315 


2- Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, chỉ viện 

chiến trường,, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 

THỨ II2120LE1.N oi typttsoit60986t0taxbsfvn1v64evÀ4 336 
CHƯƠHg Vi xi 6á/2x61,220x54ssxi443625)488/20e442 01s xsblsisd2v ba sec 2 TÔ 
CẢ NƯỚC DÒN SứC GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỄN 
NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THÔ Tổ QUỐC (1973 - 


I1) ĐEN NN ANH SN hố nh 346 
I- Tình hình địch và ta sau Hiệp định Par1........................ 346 
II- Tổng tiễn công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn 
toàn miền Nam (từ 4-3 đến 2-5-1975) ....................-- sa 354 
1.Chủ trương và kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền 
š 7m 1n ..ốố.ốẽẽốẽốẽẽẽ.ẽ.ẽn 354 
2- Cuộc Tổng tiến công và nỗi dậy Xuân 1975.......... 356 
III- Nghiên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc 
kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)................ 364 
1- Nguyên nhân thắng lợi.......................------ s2 ©cz+ s+cse¿ 364 
5 1i DiT-HICHESD SA 0 01V Ha 00520014 số0 vảy 367 
PHÔN [l2 2201660 0:460000200x6y166200/8 cv 2120 6e 369 


444 


VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TÔ 

QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (1975 - 2000)........................ 369 
ChưƠhg VIHÏ:¿¿;:s¿sxext16scxelaasixlalsevtaed `. 369 
VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA 
CUỘC KHÁNG CHIÉN CHÓNG MĨ CứU NƯỚC (1975 - 


Ij2710) R70 CÔ li 0 TT. U60 0 vJ 369 
I- Tình hình Việt Nam sau Đại thắng Xuân 1975........... 370 
II- Khắc phục hậu quả Chiến tranh, khôi phục và phát triển 
IiilislC s tạm Hoa sua te 0y s0 ii 6a 30 6g0malbAo SA 371 
III- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước .. 376 

CGGHIYỀOHĐ) LÃ s44 0/560i06624y 06031000 á00L02061364i016A4-20161s022x0 379 

VIỆT NAM BƯỚC ĐẦU ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

W9 S817 881.76... ẽẻẽ 379 
I- Đại hội đại hiểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng và kế 
hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980) .....................--¿- - +: 380 

I- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12- 
ÌÌ9 010) NA TU 1 TA ni g9 0200077 TẢ 380 
2- Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 - 1980) 
"`... sẽ... ẽ nhổ  NS 383 
II- Chiến đấu bảo vệ toàn vẹn laãnh thổ của Tổ quốc (1975 
S37) HN 6 ẼÔỐ77ẽaẽnnẽẽố ng G6. ch 388 
II- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng và kế 
hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) .......................--«- 391 
1- Đại hội đại biểu toàn quốc tần thứ V của Đảng (3- 
In ý kia a4 tem sàng ch Ai ó3 su cu sa Am cty 1 391 
2- Thực hiện. kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 - 1985) 
Nó xã  YoCốc s 395 

CHỮ Á tuu2021x62slc1abligl4lanx2sssesllasblseasil)41À451sl4s42s53a4 399 

VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐÓI MỚI ĐI LÊN CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)..........................- 2 2-c+cscx+ssce¿ 399 


I- Bước đầu thực hiện đường lối đổi mới (1986-1990)... 399 
II- Tiếp tục công cuộc đổi mới đất nước (1991 - 1995).. 411 
III- Đây mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

L]996570000Ì5xcseesôysatestolrosbfnabvoaeicÐaluebsAtdavai 421 


